TS. ĐỖ MINH HỢP 
(Chủ biên) 


TỒN GIÁO HOC 


NHẬP MÔN 


` = Ý ` b x⁄ x 
NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO 


__ TS. ĐỖ MINH HỢP (Chủ biên) 
NGUYÊN CÔNG OÁNH - BÙI THÀNH PHƯƠNG 


TỒN GIÁO HỌC 
NHẬP MÔN 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Hà Nội - 2006 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu (đối tượng của tôn giáo học) 


Phân thứ nhất: 
NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÔN GIÁO 
Chương Ì, Định nghĩa tôn giáo 

1.1. Các loại hình định nghĩa 
1.2. Những đặc trưng bản chất của tôn giáo 
1.3. Quan niệm hiện đại về tôn giáo 

Chương 2. Quyết định luận của tôn giáo 
2.1. Các cơ sở xã hội của tôn giáo 
2.2. Nhân tố tâm lý của tôn giáo 
2.3. Tiền đề nhận thức luận của tôn giáo 

Chương 3. Thành tố và cấu trúc của tôn giáo 
3.1. Ý thức tôn giáo 
3.2. Hoạt động tôn giáo 
3.3. Quan hệ tôn giáo 
3.4. Tổ chức tôn giáo 
Chương 4. Tôn giáo và cuộc sống 

4.1. Tôn giáo trong hệ thống văn hóa 


4.2. Chức năng và vai trò của tôn giáo 


Trang 


Phần thứ hai: LỊCH SỬ TÔN GIÁO 
Chương S. Nguôn gốc của tôn giáo 


5.1. Các cách tiếp cận cơ bản với việc giải quyết 


vấn để nguồn gốc của tôn giáo 


5.2. Tín ngưỡng nguyên thuỷ 


5.3. Sự tiến hóa của tôn giáo ở thời kỳ chuyển tiếp 


Sang xã hội có giai cấp 


Chương 6. Các tôn giáo dân tộc 


6.1. Ấn Độ giáo 
6.2. Jaina giáo 
6.3. Đạo Sích 
6.4. PácxI giáo 
6.5. Khổng giáo 
6.6. Đạo giáo 
6.7. Sintô giáo 
6.8. Do Thái giáo 
Chương 7. Phật giáo 
7.1. Sự xuất hiện của Phật giáo 
7.2. Giáo lý Phật giáo 
7.3. Sự tiến hóa của Phật giáo 
7.4. Nghi lễ và ngày lễ của Phật giáo 
Chương ở. Thiên Chúa giáo 
8. 


_ 


. Sự xuất hiện của Thiên Chúa giáo 


137 


13/7 
137 


140 
146 


150 
165 


8.2. Cơ Đốc giáo 258 


8.3. Chính Thống giáo 271 
8.4. Tin Lành giáo 277 
_8.5. Thiên Chúa giáo trong thế giới hiện đại 296 
Chương 9. Hồi giáo 309 

9.1. Sự xuất hiện của Hồi giáo 309 
9.2. Giáo lý và nghỉ lễ Hồi giáo 313 
9.3. Các giáo phái trong Hồi giáo 318 


9.4. Vị trí của Hồi giáo trong thế giới hiện đại Hồi 320 
giáo và vấn đề đối thoại giữa các nền văn mình 
Chương 10. Các tôn giáo phi truyền thống hiện đại — 332 


10.1. Các đặc điểm và sự phân loại tôn giáo phi 333 
truyền thống 


Phân thứ ba: TRIẾT HỌC TÔN GIÁO 345 
Chương 11. Triết học Phật giáo Suế 

L1.1. Triết học Tiểu thừa : : 346 
11.2. Triết học Đại thừa 352 
Chương I2. Triết học Cơ Đốc giáo 364 

I2. 1. Chủ nghĩa Tômát mới 364 
12.2. Chủ nghĩa Augustin mới 372 
12.3. Thuyết Tâyơ đơ Sácdanh 379 
Chương 13. Triết học Chính Thống giáo , 383 


13.1. Triết học hàn lâm viện 
13.2. Siêu hình học toàn thống 
13.3. Ý thức tôn giáo mới 
Chương 14. Triết học Tin Lành giáo 
14.1. M.Liutơ, J.Canvanh và Chính giáo Tìn Lành 


14.2. Thần học tự do chủ nghĩa ở cuối thế kỷ XIX - 
đầu thế kỷ XX 


14.3. K.Bart và thần học biện chứng 


14.4. R.Buntman và Lo điểm phi thần thoại hóa 
Thiên Chúa giáo 


14.5. P.Tilích 
14.6. D.Bonhôphơ và thần học thế tục 
14.7. Thân học tiến trình 


14.8. Thần học hậu hữu thần luận và thần luận giải 
cấu trúc 


14.9. Thần học hy vọng và thần học hậu thế luận 
14.10. Chủ nghĩa nguyên giáo 
14.11. Thần học toàn thế giới 
Chương 15. Triết học Hồi giáo 
15.1. Calam 
15.2. Trường phái Hanbala 
15.3. Trường phái Ashari 
15.4. Trường phái Suphi 
15.5. Triết học Shia 


384 
390 
397 
402 
402 
405 


408 
410 


411 
412 
413 
414 


415 
417 
418 
419 
420 
422 
424 
425 
429 


15.6. Triết học Hồi giáo trong phong trào Cải cách 
tôn piáo 
15.7. Truyền thống triết học Hỏi giáo và thời hiện đại 
Chương 16. Triết học tôn giáo hôn hợp 
đứng trên giáo hội 
16.1. Thần trí luận 
16.2. Nhân trí luận 


Phần thứ tư: TỒN GIÁO. CON NGƯỜI. XÃ HỘI 
Chương †7. Con người trong thế giới quan tôn giáo 
và (rong thế giới quan phi tôn giáo 
17.1. Khái niệm chung về thế giới quan 
17.2. Con người trong thế giới quan tôn giáo và trong 
thế giới quan phi tôn giáo 
Chương T8. Tôn giáo và khoa học 
18.1. Tôn giáo và khoa học tự nhiên 
18.2. Tôn giáo và khoa học xã hội 
Chương 79. Tôn giáo và đạo đức 
19.1. Vấn đề nguồn gốc của đạo đức xã hội 
19.2. Các đặc điểm của dạo đức tôn giáo 
19.3. Phải chăng có thể có đạo đức phi tôn giáo? 
Chương 20. Tự do tín ngưỡng 


20.1. Tư tưởng tự do tín ngưỡng thời cổ đại và trung cổ 


LỜI NÓI ĐẦU 


Có thể nói, tôn giáo là một hiện tượng hấp dẫn song cũng 
bí ẩn nhất trong đời sống con người và xã hội. Tôn giáo không 
những có một sức sống kỳ lạ trong kỷ nguyên khoa học và 
công nghệ mà còn có ảnh hưởng rất sâu rộng đến tất cả mọi 
người. Song, tôn giáo là gì? - đây là một vấn để không đơn 
giản. Để trả lời được cho câu hỏi đó, chúng ta cân phải có 
những kiến thức căn bản về tôn giáo dựa trên những công trình 
nghiên cứu căn bản về tôn giáo đã được tư tưởng nhân loại tích 
luỹ và phát triển. 

Cuốn sách “Nháp? môn tôn giáo học" này là một trong 
những thử nghiệm đầu tiên nhằm trình bày những trí thức tôn 
giáo học cơ bản ở nước ta. Nội dung của nó được biên soạn . 
cho phù hợp với chương trình giảng dạy tôn giáo học tại các 
trường đại học, vì nội dung này được xây dựng căn cứ trên 
kinh nghiệm và tài liệu giảng dạy bộ môn này ở các nước 
nhiều năm đã đưa bộ môn tôn giáo học vào chương trình học 
tập của sinh viên các trường đại học thuộc khối khoa học xã 
hội và nhân văn. Cuốn sách được viết dựa trên những công 
trình nghiên cứu căn bản được tiến hành trong những năm gần 
đây ở nước ngoài, cũng như ở trong nước. 

Vì đây là thử nghiệm đầu tiên nhằm giới thiệu với độc giả 
những kiến thức chung về tôn giáo, do vậy cuốn sách tất yếu 
không tránh khỏi những hạn chế, các tác giả của cuốn sách rất 
mong nhận được những lời góp ý chân thành của độc giả. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA TÔN GIÁO HỌC 


Trước khi đi sâu vào trình bày những nội dung cơ bản của 
tôn giáo học, theo chúng tôi, chúng ta cần phải có một quan 
niệm chung về tôn giáo học, phải có một cái nhìn khái quát về 
đối tượng của tôn giáo học. 

a. Xác định đối tượng 


Với tư cách một lĩnh vực tri thức tương đối độc lập, tôn 
giáo học bát đầu hình thành từ thế kỷ XIX, mặc dù các tri thức 
về tôn giáo đã hình thành từ nhiều thế kỷ trước đó ở nơi giáp 
ranh giữa triết học phổ quát với triết học xã hội, lịch sử triết 
học, xã hội học, nhân học, tâm lý học, ngôn ngữ học, lịch sử 
phổ quát, dân tộc học, khảo cổ học và các khoa học khác. Tôn - 
giáo học nghiên cứu các quy luật xuất hiện, phát triển và hoạt 
động của tôn giáo, cấu trúc và các thành tố khác nhau của nó, 
những hiện tượng đa dạng của nó đã biểu hiện trong lịch sử xã 
hội, mối liên hệ qua lại và sự tác động qua lại giữa tôn giáo và 
các lĩnh vực văn hóa khác. Nội dung cơ bản trong tôn giáo học 
là nội dung triết học, điều này có nguyên do của mình ít nhất 
là hai yếu tô sau đây. Thứ nhất, vì việc xây dựng các khái 
niệm phổ biến nhất và các lý luận về khách thể (tức tôn giáo) 
giữ vị trí trung tâm trong tôn giáo học với tư cách một khoa 
học. Do vậy, tôn giáo học sẽ hoàn thành chức năng phương 
pháp luận đốt với các khoa học cụ thể - nghiên cứu văn học, 
nghiên cứu văn hóa dân gian, ngôn ngữ học, luật học, đân tộc 
học, nghệ thuật học, v.v., khi chúng quan tâm tới việc phân 
tích tôn giáo từ góc độ của mình. 


II 


Thứ hai. việc nghiên cứu tôn giáo tất yếu sẽ phải quan tâm 
đến các vấn đề thế giới quan triết học về con người, về thế giới 
và về xã hội. Khi khảo cứu những vấn đề này, tôn giáo học 
dựa vào di sản tư tưởng triết học, vào lịch sử các khoa học tự 
nhiên và các khoa học xã hội, đặc biệt là dựa vào những thành 
tựu của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, vào nhận thức 
khoa học về tôn giáo. Những thành tựu của nhân học, y học, 
tâm lý học, giáo dục học, sử học, vật lý học, hóa học, điều 
khiển học, sinh học, vũ trụ học, tập tính học và các khoa học 
khác được sử dụng làm cơ sở để giải quyết những vấn đề thế 
giới quan tương ứng. 


b. Các bộ phận cơ bản 


Hiện nay, tôn giáo học bao gồm hàng loại bộ phận, các bộ 
phận cơ bản trong số đó là triết học tôn giáo, xã hội học tôn giáo, 
tâm lý học tôn giáo, hiện tượng học tôn giáo, lịch sử tôn giáo. 

Triết học tôn giáo là tổng thể các khái niệm, các nguyên 
tắc, các quan điểm triết học có mục đích là giải thích tôn giáo 
về mặt triết học. Những quan điểm này là rất đa dạng, việc lý 
giải về tôn giáo trong những quan điểm này được tiến hành từ 
góc độ một nguyên tắc mang tính phối hợp nào đó - chủ nghĩa 
duy vật, chủ nghĩa hiện sinh, hiện tượng học, chú giải học, chủ 
nghĩa thực dụng, chủ ngh1a thực chứng, triết học ngôn ngữ 
học, phân tâm học. 

Xã hội học tân giáo nghiên cứu tính được quy định về mặt 
xã hội của tôn giáo, các quy luật xã hội của sự xuất hiện, phát 
triển và hoạt động của nó, các thành tố và cấu trúc của nó, vị 
trí, vai trò và chức năng của nó trong hệ thống xã hội, ảnh 
hưởng của tôn giáo đến các thành tố khác của hệ thống này và 
mức độ tác động ngược của hệ thống xã hội ấy đến tôn giáo. 


12 


Tâm lý học tôn giáo nghiên cứu các quy luật tâm lý của sự 
xuất hiện, phát triển và hoạt động của những hiện tượng tôn 
giáo trong tâm lý xã hội, trong tâm lý nhóm và trong tâm lý cá 
nhân (nhu cầu, tình cảm, tâm trạng, truyền thống, v.V.), nội 
dung, cấu trúc, định hướng của những hiện tượng ấy, vị trí và 
vai trò của chúng trong hệ thống tôn giáo và ảnh hưởng của 
chúng đến các lĩnh vực hoạt động phi tôn giáo của xã hội, của 
nhóm và của cá nhân. 

Hiện tượng học tôn giáo so sánh các quan niệm, các ý 
niệm, các mục đích, các động cơ của cá nhân đang tương tác, 
giao tiếp với nhau trên thực tế xét từ góc độ những nghĩa và 
những mục đích được thực hiện trong đó và khi có tính đến 
điều đó thì hiện tượng học tôn giáo sẽ mô tả một cách có hệ 
thống các hiện tượng tôn giáo, phân loại chúng dựa trên cơ sở 
đối chiếu và so sánh. 

Lịch sử tôn giáo phác họa thế giới tôn giáo vận động theo 
thời gian cùng với toàn bộ tính đa dạng của nó, tái hiện quá 
khứ của các tôn giáo dưới các hình thức cụ thể của chúng, tích 
lũy và bảo tồn thông tin về vô số tôn giáo đã và đang tồn tại. 

c. Các phương pháp nghiên cứu 


Vốn là một bộ môn khoa học phức hợp, tôn giáo học sử 
đụng một số lượng lớn phương pháp nhận thức đa dạng. như 
các phương pháp triết học phổ quát, các phương pháp triết học 
xã hội, các phương pháp khoa học phổ quát và các phương 
pháp khoa học chuyên agành, các phương pháp lý luận và các 
phương pháp kinh nghiệm: phép biện chứng, phương pháp hệ 
thống, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương 
pháp trừu tượng hoá, phương pháp khái quát. phếp ngoại Suy, 
phép so sánh, phương pháp mô hình hoá, giá thuyết, quy nạp, 


13 


diễn dịch, quan sát, thí nghiệm, v.v.. Ngoài các phương pháp 
nêu trên, các bộ phận tương ứng của tôn giáo học còn sử dụng 
các phương pháp của mình. 

Trong công trình nghiên cứu tôn giáo học, người ta xây 
dựng các cách tiếp cận tích hợp nhiều phương pháp riêng. 
Chúng được áp dụng thành công trong suốt nhiều thập niên và 
hiện nay vẫn đang đem lại những kết qủa hữu hiệu. Đó là 
những phương pháp sau đây: 

Phản tích nhân quả: có nghĩa ở đây là nghiên cứu quan hệ 
nhân quả, làm sáng tỏ nguyên nhân xuất hiện và tiến hoá của 
những hiện tượng tôn giáo khác nhau. Theo các nguyên tắc 
phân tích nhân quả mà vấn đề cơ bản là "tại sao?"”, tôn giáo 
không thể chỉ được hiểu nhờ xuất phát từ bản thân nó, nó thực 
chất không phải là causa sui (nguyên nhân của bản thân 
mình). Chính sự lý giải nhân quả trước hết cho phép đảm bảo 
tách biệt được các hình thức tôn giáo và các hình thức phi tôn 
giáo khác nhau ra từ những quan hệ hiện thực nào đó trong 
hoạt động sống của con người. 

Nguyên tắc lịch sử: xuất phát từ sự thống nhất của cái lôgíc 
và cái lịch sử, cái được sử dụng làm công cụ nhận thức ở đây là 
lôgíc của lịch sử, lôgíc này cho phép hiểu được trạng thái hiện 
tại của khách thể như là một cái đã hình thành và đồng thời là 
cái đem lại chỉ dân cho việc khảo cứu một cách đúng đắn 
những sự kiện quá khứ. Cách tiếp cận biểu sinh (génétique ) có 
nghĩa là tách biệt các giai đoạn phát triển tiếp theo từ giai đoạn 
khởi thuỷ. Có ý nghĩa quan trọng trong quy trình này là việc 
tìm kiếm những khâu trung gian trong chuỗi tiến hoá. Mặt 
khác, nhà nghiên cứu càng hướng sự tìm tòi của mình vào quá 
khứ sâu xa bao nhiêu, thì ông ta càng có ít dữ liệu hơn bấy 


l4 


nhiêu. Trong trường hợp này, nguyên tắc lịch sử thể hiện dưới 
hình thức nguyên tắc thực tại: vì trạng thái hiện tại của bất kỳ 
hiện tượng nào cũng là kết quả của sự phát triển, nên việc 
nghiên cứu trạng thái này cho phép xây dựng mô hình lý luận 
có thể cho phép chỉ ra các đặc trưng của hiện tượng trong các 
giai đoạn trước đó của nó, kể cả giai đoạn khởi thuỷ. Wghiên 
cứu so sánh lịch sử đối chiếu những giai đoạn lịch sử khác nhau 
của cùng một tôn giáo ở những thời gian khác nhau, đối chiếu 
các tôn giáo khác nhau tồn tại đồng thời nhưng nằm ở các giai 
đoạn phát triển khác nhau của chúng. Có một ý nghĩa to lớn ở 
đây là việc so sánh những nhân vật tương đồng của các tôn giáo 
khác nhau (chảng hạn như Chúa Kitô và Đức Phật). Một lĩnh 
vực nghiên cứu chuyên sâu là tôn giáo học so sánh, nó đã hình 
thành trên cơ sở phương pháp phân tích so sánh. 

Phương pháp loại hình hoá thể hiện là tổng thể những thủ 
thuật phân chia và phân nhóm các khách thể đang nghiên cứu 
theo những dấu hiệu nào đó. Kết quả của phương pháp loại hình 
hoá là các nhóm dấu hiệu ổn định về mặt thống kê, là các loại 
hình định trước mô hình thống nhất về mặt loại hình đối với 
những khách thể, những hiện tượng xác định. Những dấu hiệu 
bất biến của một khách thể nào đó cho phép quy nó về một loại 
hình tương ứng. Những sự khác nhau về dấu hiệu của các khách 
thể ở bên trong một loại hình là mang tính chất ngẫu nhiên, 
những sự khác biệt này là không quan trọng so với những sự 
khác biệt về đặc tính của những khách thể thuộc về các loại 
hình khác nhau. Phương pháp loại hình hoá cho phép nhận được 
những đặc trưng của các loại hình tôn giáo trong lịch sử. 

Phương pháp hiện tượng học bao hàm tổng thể những thủ 
thuật làm sáng tỏ nghĩa và ý nghĩa trong sự tương tác về mặt 


1Š 


tình thần giữa người với người, so sánh các động cơ, các quan 
niệm, các ý niệm, các mục đích của những cá nhân đang hoạt 
động trên thực tế và qua đó là đạt tới mối liên hệ về nghĩa 
trong lối ứng xử của họ, cho phép phát hiện ra các cấu trúc 
hình thức của giao tiếp, các nhân tố chủ quan của quan hệ xã 
hội. Việc sử dụng các thủ thuật phân tích hiện tượng học góp 
phần tách biệt một trong các bộ phận của tôn giáo học - hiện 
tượng học tôn giáo. 

Phán tích cấu trúc - chức năng có quan hệ với những 
khách thể thể hiện là các hệ thống, và nó định hướng vào việc 
vạch ra cấu trúc và các chức năng của chúng. Kết quả là việc 
tách biệt những yếu tố có quan hệ với những yếu tố khác và 
với toàn bộ hệ thống, là việc làm sáng tỏ tác động của những 
yếu tố ấy. Cũng có thể thực hiện thao tác như vậy đối với môi 
yếu tố được tách biệt mà, đến lượt mình, lại thể hiện là một hệ 
thống (tiểu hệ thống). Xét từ góc độ này thì tôn giáo thể hiện 
là một hệ thống bao hàm một số yếu tố và hoàn thành những 
chức nâng tương ứng. 

Trong các học thuyết về tôn giáo cũng có các khuynh 
hướng hữu thần và các khuynh hướng vô thần. Các khuynh 
hướng bữu thần là các khuynh hướng được các nhà thần học, 
cũng như các nhà nghiên cứu đại diện, và mặc dù họ không 
phải là các nhà thần học nhưng đứng trên lập trường thế giới 
quan tôn giáo. Trong trường hợp này, việc nhiên cứu khách thể 
trực tiếp gắn liền với lợi ích tôn giáo. Các khuynh hướng vô 
thần căn cứ trên các nguyên tác thế giới quan xuất phát khác. 
Theo các nhà nghiên cứu thuộc khuynh hướng hữu thần thì cơ 
sở để thấu hiểu tôn giáo phải là niềm tin tôn giáo, còn nhận 
thức về bản chất của tôn giáo chỉ đạt tới được đối với tâm hồn 


L6 


có niềm tin. Để nhận thức trở nên thành công thì cần phải có 
“giác quan tôn giáo”, "năng lực nhập tâm”. 

Đương nhiên, kinh nghiệm tôn giáo của cá nhân nhà 
nghiên cứu trong quá trình tự quan sát cũng trở thành khách 
thể của sự trực giác bên trong, quá trình đem lại tư liệu độc 
đáo, cớ ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển nhận thức 
tôn giáo học. Nhưng, kết quả tự quan sát đòi hỏi phải có sự lý 
giải về mặt lý luận. Sử dụng các phương pháp của khoa học 
hiện đại, nhà nghiên cứu vô thân có được khả năng nhận thức 
thành công cả các hiện tượng khác nhau của tôn giáo, lẫn bản 
chất của nó. Sự vắng mặt niềm tin tôn giáo được bù đắp bằng 
học vấn và sự am hiểu căn bản và có trách nhiệm về tôn giáo 
học. Đúng là tính hợp lý về mặt hình thức lôgíc "khô khan" có 
thể hoá ra là không có hiệu quả khi nhận thức kinh nghiệm tôn 
giáo chủ quan. Nhưng cũng còn có các hình thức khác của tính 
hợp lý, kể cả tình cảm (nhập tâm) cũng có ý nghĩa nhận thức. 
Nhà tôn giáo học có trình độ nghiệp vụ cao sẽ làm chủ được 
các thủ thuật như vậy để nhận thức khách thể. 


ở. Các nguyên tắc trình bày 


Khi vạch ra nội dung, khi phân bổ tư liệu }ý luận và các sự 
kiện, tôn giáo học sử dụng một số nguyên tắc sau đây. 

Nguyên tắc xuất phát là tính khách quan-nghiêm ngặt, là 
khảo cứu khásh thể về mật !ịch sử cụ thể. Không thừa nhận 
các khuôn mẫu trừu tượng mà theo đó thì các sắc thái "tích 
cực' và "tiêu cực"được định trước để mô tả các hiện tượng tôn 
giáo và tự do tư tưởng. Phải trình bày những luận điểm có luận 
cứ khoa học, những sự kiện đáng tin cậy, phảt sử dụng những 
kết quả đã nhân được trong tôn giáo học và triết học thế giới. 


17 


Việc lựa chọn và phân bổ tài liệu lý luận và thực tế được tiến 
hành với chủ ý tái hiện chính xác nhất lịch sử để các khoảng 
trống nhân tạo sẽ không xuất hiện trong nó. 

Một nguyên tắc khác là khảo cứu tôn giáo, triết học tôn 
giáo, tự do tư tưởng trong bối cảnh phát triển của văn hoá tỉnh 
thần.. Tôn giáo học tiền hành nghiên cứu các lĩnh vực đặc biệt 
của văn hoá tỉnh thần trong lịch sử và ở thời hiện đại của nó, 
tức là giải quyết hàng loạt vấn đề văn hoá học trên bình diện 
của mình. Tôn giáo học làm sáng tỏ các đạc điểm của tôn giáo 
như một hiện tượng văn hoá, các đặc điểm của những kết cấu 
văn hoá tôn giáo, sự đặc thù của triết học tôn giáo, những biểu 
hiện độc đáo của tự do tư tưởng trong đời sống tinh thần của 
xã hội và của cá nhân. ` 

Một nguyên tắc nữa ở đây là phân tích các vấn đề thế giới 
quan từ góc độ các vấn đề của tồn tại người, bản chất và sự 
hiện sinh của con người, mục đích và lẽ sống, cái chết và sự 
bất tử của nó, nói cách khác, trên bình diện khảo cứu hàng loạt 
vấn đề của nhân học triết học. Người ta thừa nhận nếu hiểu thế 
giới quan theo nghĩa rộng của từ thì cái cấu thành thế giới 
quan là những tri thức phổ quát nhất về toàn bộ thế giới và về 
những hiện tượng riêng biệt trong nó, về con người và loài 
người, về vị trí của họ trong thế giới, về xã hội và về các lĩnh 
vực riêng biệt của nó, về quá trình nhận thức; thế giới quan 
tổng hợp những quan điểm kinh tế học. chính trị - xã hội, pháp 
lý, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, triết học, v.v.. Thế giới quan 
bao hàm bức tranh về tự nhiên. là bức tranh này hệ thống hoá 
những thành tựu của khoa học tự nhiên, bức tranh về xã hội là 
bức tranh tổng kết những đữ liệu của khoa học xã hội, bức 
tranh về con người là bức tranh khái quát nội dung của nhân 


I8 


học. Chiều cạnh cơ bản của việc giải quyết các vấn đề thế giới 
quan ởi theo con đường “con người - tự nhiên”, "con người - 
xã hội và lịch sử”, "con người - con người”. 

Nguyên tắc tiếp theo là trình bày các vấn đề bằng ngôn ngữ 
khoan dung, đối thoại giữa các thế giới quan tôn giáo và phi tôn 
giáo về con người, về xã hội và về thế giới. Các thế giới quan 
(tôn giáo và phi tôn giáo) có hàng loạt giai tầng:l, tổng thể 
những quan niệm, khái niệm, ý niệm xuất phát, mang tính tích 
hợp, cấu thành “bộ khung”, "nền tảng” của ý thức về thế giới, 
của sự lý giải thế giới, của quan hệ với thế giới; 2, sự giải thích 
các cơ sở tồn tại của các lĩnh vực riêng biệt trong tự nhiên, xã 
hội con người, như vũ trụ, sinh quyển, hệ thống sinh thái, chính 
trị, kinh tế, luật pháp, đạo đức, nghệ thuật, tâm lý, ý thức, v.,v.; 
3, các quan niệm và các ý niệm mô tả những quá trình, hiện 
tượng nhất định trong tự nhiên, xã hội, con người; 4, các yếu tố 
chung nhân loạt (tr: thức khách quan, chân thực, các quan niệm 
đạo đức biểu thị những điều kiện cần thiết cho mọi sự tồn tại 
chung của con người, những giá trị nghệ thuật phổ quát, v.v.) và 
những yếu tố chỉ đặc trưng cho một số nền văn hoá. Những cơ 
sở xuất phát của thế giới quan tôn giáo và của thế giới quan phi 
tôn giáo là khác nhau. Các nguyên tắc giải thích những quá 
trình và những sự kiện trong tự nhiên, xã hội, con người cũng là 
khác nhau trong các thế giới quan này. Nhưng, những tư tưởng, 
những giá trị kinh tế, chính trị - xã hội, sinh thái, đạo đức, thẩm 
mỹ, v.v. có thể trùng hợp, còn các giá trị chung nhân loại thì tất 
yếu trùng hợp. 

Cuối cùng, chúng tôi nêu ra một lập trường mang tính 
nguyên tác sau đây: tự đo tín ngưỡng được lý giải khi có tính 
đến lịch sử hình thành khái niệm này, kinh nghiệm thế giới 


I9 


trong việc bảo đảm các quyền con người trong lĩnh vực này. 
Việc nghiên cứu tự do tín ngưỡng đã và đang được tiến hành 
trên các cấp độ khác nhau và trên các phương diện khác nhau là 
triết học phổ quát, thần học, đạo đức học, thẩm mỹ học, chính 
trị học, luật học, lôgíc học, nhận thức luận, v.v.. Văn bản pháp 
luật sử dụng quan niệm luật học về tự do tín ngưỡng, hình thành 
những luận điểm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Và, điều này 
là hoàn toàn hiển nhiên. Nhưng quan niệm pháp lý và các chuẩn 
tác pháp luật không được tách rời khỏi bối cảnh lịch sử văn hoá, 
phải tính đến quan niêm rộng hơn về hiện tượng tự do tín 
ngưỡng. Trong trường hợp ngược lại, các văn kiện pháp luật nhà 
nước sẽ không thể trở thành cơ sở đáng tin cậy để bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng cho công dân với các thế giới quan, 
niềm tin và lối tư duy khác nhau. Nội dung và phương pháp 
trình bày tôn giáo học phải phù hợp với những luận điểm về tự 
đo tư tưởng, tự do tín ngưỡng có trong các văn bản luật pháp 
quốc tế. 

e. Mục đích và nhiệm vụ của cuốn sách 

Việc giảng dạy và nắm bắt tôn giáo học sẽ có đóng góp của 
mình cho sự nhân văn hoá học vấn, cho việc nắm bắt những 
thành tựu văn hoá thế giới và văn hoá dân tộc, cho việc độc giả 
tự do tự quyết lập trường thế giới quan, sở thích và các giá trị 
tỉnh thần. Cuốn sách trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị 
cho hoạt động khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, cho 
hoạt động trong các lĩnh vực sư phạm, pháp lý, trong lĩnh vực 
chịch vụ, bảo vệ sức khoe, văn hoá, nghệ thuật, báo chí. Nó gián 
tiếp giúp đỡ những người thuộc chuyên ngành khác. 

Tại các trường đại học, người ta đã và đang giảng dạy 
không ít các bộ môn khoa học xã hội, như sử học, triết học, 


20 


văn hoá học, kinh tế học, chính tri học, xã hội học, luật học, 
tâm lý học, nghệ thuật học, v.v.. Tôn giáo học cụ thể hóa 
những tri thức nhân văn của học viên bằng cách áp dụng 
chúng vào việc phân tích tôn giáo. 

Để con người có được khả năng tiến hành sự lựa chọn thế 
giới quan của mình, nó cần phải có các phương án quyết định 
khác nhau. Tôn giáo học quan tâm tới việc xem xét các vấn đề 
thế giới quan trên một phương diện đặc biệt và đưa ra các 
phương án giải quyết tương ứng. Nắm bắt bộ môn khoa học 
này, độc giả sẽ có thói quen tiến hành đối thoại về thế giới 
quan, làm chủ nghệ thuật thấu.hiểu những người có lối suy nghĩ 
khác. Điều này giúp đỡ con người tránh khỏi chủ nghĩa giáo 
điều và chủ nghĩa quyền uy, chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa 
hư vô. 

Với những phương tiện của mình thì tôn giáo học góp phần 
hiện thực hoá quyền tự do tín ngưỡng. Khi hình thành khái 
niệm về tự do tín ngưỡng, đưa ra thông tin về các chuẩn tắc 
pháp lý về vấn đề này, tôn giáo học góp phần hình thành các 
phẩm chất công dân của cá nhân, đem lại sự định hướng trong 
những quá trình chính trị - xã hội xác định, làm sáng tỏ cái 
chung và cái riêng trong chính sách về vấn đề tôn giáo của các 
đảng phái khác nhau và của các phong trào khác nhau. Tri thức 
về văn kiện mang tính cương lĩnh và hoạt động thực tiễn của 
các đảng phái và các phong trào này trên phương diện thái độ 
đối với tôn giáo và tự đo tín ngưỡng sẽ góp phần phát triển văn 
hoá chính trị. 

Cuốn sách có ý nghĩa lớn đối với việc khẳng định những 
giá trị nhân văn của thế giới hiện đại, đối với việc đảm bảo sự 
đồng thuận công dân, đối với việc hài hoà hoá quan hệ giữa 


2 


người với người, kể cả giữa đại diện của các thế giới quan tôn 
giáo và thế giới quan phi tôn giáo khác nhau. Việc quán triệt 
các luận điểm lý luận và các sự kiện sẽ chỉ ra các phương 
hướng tìm tòi con đường bảo vệ nền văn minh và sự sông còn 
của loài người trong thời đại nguyên tử, xây dựng một thái độ 
mới đối với tự nhiên trong điều kiện nguy cơ ngày một tăng 
của cuộc khủng hoảng sinh thái. Những luận điểm trình bày 
trong cuốn sách này kêu gọi mọi người tham gia vào hoạt 
động từ thiện, chống đối lại thái độ vô lương tâm và tự do vô 
độ, tàn ác và thích dùng bạo lực, xâm phạm các quyền của cá 
nhân, cùng nhau hoạt động nhằm làm lành mạnh hoá xã hội, 
phục hồi nó về mặt đạo đức. 


22 


Thiên thứ nhất 
NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÔN GIÁO 


Chương thứ nhất 
BẢN VỀ CÁC ĐỊNH NGHĨA TÔN GIÁO 


1.1. Các loại hình định nghĩa 


Trong tôn giáo học có nhiều quan điểm về tôn giáo, như 
quan điểm thần học, quan điểm triết học, quan điểm xã hội 
học, quan điểm sinh học, quan điểm tâm lý học, quan điểm 
dân tộc học, v.v., chúng được phân biệt theo nguyên tắc giải 
thích cơ bản. Chúng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, 
vay mượn các tư tưởng xác định của nhau nhờ cụ thể hoá các 
tư tưởng ấy cho phù hợp với các tiền để xuất phát của riêng 
mình, và chúng thường là thống nhất với nhau trong việc tách 
biệt những thuộc tính cụ thể của khách thể (tôn giáo). 

Định nghĩa thần học (của giáo hội) 

Những sự lý giải thần học cố gắng hiểu tôn giáo "từ bên 
trong”, dựa trên cơ sở kinh nghiệm tôn giáo. Những sự lý giải 
này có các biến thể khác nhau, nhưng điểm chung của chúng 
là quan niệm về tôn giáo như là mối liên hệ của con người với 
Thượng đế, với Thần linh, với cái Tuyệt đối, với một Lực 
lượng nào đó, với sự siêu việt hoá, v.v.. 


Mặc dù mang trên mình đấu ấn có can hệ với một tôn giáo 
nhất định - Cơ Đốc giáo, Tin Lành giáo và Chính Thống giáo, 
song tư tưởng của các nhà nghiên cứu Thiên Chúa giáo vẫn có 
một điểm chung là: tôn giáo là "sự vật sui generis (đặc biệt)", 
xuất hiện như là kết quả liên hệ qua lại giữa Thiên Chúa và 
con người'. Tuy nhiên, ngay ở giai đoạn hình thành tôn giáo 
học với tư cách một khoa học, người ta đã phát hiện ra hai 
cách tiếp cận với việc định nghĩa tôn giáo: từ góc độ của chủ 
nghĩa siêu tự nhiên cực đoan và từ lập trường của trường phái 
lịch sử trong thần học. Dưới tác động của chủ nghĩa siêu tự 
nhiên, khát niệm "siêu tự nhiên" do thần học Thiên Chúa giáo 
xây dựng đã được áp dụng vào việc định nghĩa tôn giáo. Thuật 
ngữ "tôn giáo" được sử dụng để biểu thị quan điểm căn cứ trên 
niềm tin cho rảng, các lực lượng siêu nhiên tồn tại và quan hệ 
của con người với chúng là có thể. 

Chủ nghĩa siêu tự nhiên xuất phát từ "tính Mặc khải siêu 
nhiên "của Thiên Chúa giáo và khả năng chỉ đạt được tới nó 
thông qua sự Mặc khải. Nhưng, hình thành trên cơ sở đó, quan 
niệm về tôn giáo như "hiện tượng phát sinh không tạo ra được” 
đã trở nên mâu thuân với sự phụ thuộc của sự tiến hoá của Thiên 
Chúa giáo vào sự phát triển của xã hội. Mối liên hệ.của Thiên 
Chúa giáo với các mối quan hệ xã hội khác nhau đã được các đại 
biểu của trường phái lịch sử trong thần học phân tích tỉ mỉ. Nhà 
thần học Tìn Lành giáo, nhà sử học và nhà xã hội học tôn giáo, 
E.Trenxơ (Troeltsch) (1865-1923), người thể hiện như là người 
hệ thống hoá các tư tưởng của trường phái này, đã áp dụng 
phương pháp nghiên cứu lịch sử vào việc phân tích tôn giáo 


! Xem: Bách khoa thư triết học pồm 4 tập, 1.4. Matxcơva. 2003. tr.1002. 
24 ï 


(Thiên Chúa giáo). Ông coi trạng thái tôn giáo của con người là 
cảm xúc tiên nghiệm và đồng thời cũng đặt ra vấn đề là tư tưởng 
về tính độc lập và không được chế định của niềm tin tôn giáo có 
quan hệ như thế nào với sự ảnh hưởng của các hoàn cảnh xã hội 
khác nhau - kinh tế, nhà nước, gia đình và các quan hệ khác - 
đến tiểm lực tinh thần của con người. E.Trenxơ đi đến kết luận 
rằng tôn giáo thể hiện đồng thời vừa là quan hệ chủ quan với 
Chúa, vừa là một thực tại lịch sử khách quan. Việc hình thành sự 
định hướng của con người vào các mục đích tuyệt đối diễn ra 
trong văn cảnh đạt tới các mục đích riêng và tương đối, nhưng 
việc cá nhân và tập thể tiếp cận với Lý tính thế giới của Thiên 
Chúa sẽ trở thành cơ sở cho tính độc lập và không được chế định 
của niềm tin Thiên Chúa giáo. 

Sau đó, trong tôn giáo học thần học, người ta đã phát triển 
hai xu hướng trong quan niệm về tôn giáo và về quan hệ của 
nó với xã hội là xu hướng phân chia và xu hướng hợp nhất. 
Các đại diện của xu hướng phân chia xuất phát từ sự phân biệt 
xã hội và tôn giáo như các sự vật độc lập, như các lĩnh vực 
khác nhau về chất, thừa nhận tính siêu việt (tiếng La Tĩnh: 
transcendens - vượt ra khỏi giới hạn) của bản chất và nội dung 
tôn giáo. Thể hiên trong học thuyết về giáo lý, trong tế lễ, v.v.. 
bản chất của tôn giáo không mang tính xã hội, "không tiêu 
vonø”, và mang tính "siêu thế tục”. Đây là các "chân lý vĩnh 
cửu", là các "nguyên lý nằm ngoài thời gian", là "hạt nhân 
đứng trên lịch sử”, v.v.. Có phương diện xã hội chỉ là những 
hiện tượng của tôn giáo, những cấu trúc hữu hình - tổ chức, 
thiết chế, v.v.. 

Nhà thần học và triết học Tin Lành giáo, R.Ôtô (Oto) 
(1869-1937) đã cho răng, tôn giáo là "sự thể nghiệm cái thần 
thánh”, còn đối tượng của nó là bản chất lý tính (tiếng La 

25 


Tỉnh: numen - ý Chúa. quyên lực, sức mạnh của Chúa), tức lực 
lượng sinh ra từ Chúa. Cái thần thánh, cái numen gây ra cảm 
giác mang tính hai mặt. Một mặt, nó là mystcrium tremendum 
(tiếng La Tỉnh là cái bí ẩn gây ra nỗi sợ hãi), là cái gây ra nỗi 
sợ hãi và run sợ thật sự khoan khoái, một cái "hoàn toàn khác 
"đối với người. Con người cảm nhận thấy sự hiện diện của 
thực thể mà, về nguyên tác, là đứng đối lập với nó, và tính xa 
lạ này kích thích cảm giác sợ hãi, lo sợ, run sợ, "hoàn toàn phụ 
thuộc”, cảm giác của đồ súc sinh", v.v.. Mặt khác, cái thần 
thánh, cái numen thể hiện là mysterium fascinans (tiếng La 
Tinh là cái bí ẩn gây ra thái độ mẻ muội, quyến rũ, khâm 
phục), nó xâm chiếm, quyến rũ, cổ vũ con người, không buông 
tha con người, giữ con người trong sự phong toả của mình. 
Việc thể nghiệm cái thần thánh, cái numen được định trước 
cho con người một cách tiên nghiệm (trước kinh nghiệm), con 
người có tố bẩm ở một chừng mực nào đó để trải qua cảm xúc 
này. Khái niệm cái thần thánh được R.Otto sử dụng làm cơ sử 
để xây dựng hệ thống phạm trù phổ quát mà nhờ đó thì có thể 
giải thích được mọi tôn giáo. 

Nhà thản học và triết học Chính Thống giáo, 
P.A.Phlorensky (1882-1937) đã xác định tôn giáo như sau: 
”.. nếu xét về mặt bản thể luận, tôn giáo là sự sống của chúng 
ta trong Chúa và của Chúa trong chúng ta, thì xét về mặt hiện 
tượng học, tôn giáo là hệ thống những hành vị và cảm xúc đảm 
bảo sự giải thoát, cứu rồi tâm hồn. Nói cách khác, sự giải thoát 
hiểu theo nghĩa tâm lý học rộng nhất của từ này là sự cân bằng 
của đời sống tâm thần °. Mặc dù tôn giáo không bỏ qua thế giới 


2 Phloreusky P.A. Rường cột và sự khẳng định chân lý. Matxcơva, 1990. tập 1. 
tr.818. 


26 


bên ngoài, nhưng vị trí thật sự của tôn giáo là tâm thần. Tôn 
giáo giải thoát chúng ta khỏi chúng ta, giải thoát thế giới nội 
tâm của chúng ta khỏi sự hồn loạn ẩn náu trong đó. Tôn giáo 
tiêu diệt đồ súc sinh trong đời sống vô thức, an ủi tâm hồn. Lập 
lại hoà bình trong tâm hồn, tôn giáo cũng đem lại sự thanh bình 
cho toàn thể xã hội, toàn thể tự nhiên. 

Những người ủng hộ việc hợp nhất tôn giáo và xã hội cho 
rằng, hiện nay, các nguyên tắc Thiên Chúa giáo đang được 
hiện thực hoá trong thế giới, việc dịch chuyển các tín ngưỡng và 
biểu tượng vào lĩnh vực thế tục đang diễn ra, do vậy lĩnh vực 
này không phải là lĩnh vực phi tôn giáo. Sự đối lập "tôn giáo - 
thế tục” đang đánh mất ý nghĩa của mình, "cái thế tục xuyên 
suốt tôn giáo”. Tư tưởng về tính siêu việt vẫn được giữ lại 
nhưng dưới dạng đã xét lại: xét về thực chất và nội dung, tôn 
giáo vẫn mang tính siêu việt nhưng đây là mội tính siêu việt mà 
đồng thời lại mang tính nội tại (tiếng La Tỉnh immanens là hiện 
diện ở bên trong) đối với thế giới, đối với xã hội. 

Nhà xã hội học và thần học người Mỹ, P.L.Bécgơ (Berger, 
sinh năm 1929), cùng với nhà nghiên cứu người Đức, 
T.Lucơman (Luckman, sinh năm 1927), đã phân tích tôn giáo 
từ lập trường xã hội học tri thức và xã hội học tôn giáo của 
hiện tượng học. Sự quan tâm của các ông tập trung vào việc 
nghiên cứu "trí thức hàng ngày" tiền lý luận của con người 
trong sinh hoạt hàng ngày. Ý thức tương giao chủ thể của con 
người kiến tạo hiện thực xã hội, nhờ đó "thế giới sống" của cá 
nhân được tạo ra. 

Văn hoá, hay nói cách khác là Nomoc (tiếng Hy Lạp: 
nomoc là tập quán, trật tự), là rất cần thiết đối với con người, 
vì nó kiến tạo nên các mục đích và qua đó bảo đảm cho con 
người khả năng định hướng trong thế giới. Con người cảm 

27 


nhận thấy rất rõ nhu cầu tự giả định mục đích trong các tình 
huống có vấn đề hình thành ở ranh giới được bảo vệ về mặt 
văn hoá. Việc quan sát về cái chết của người khác và gắn liền 
vớt nó là cảm xúc trong tưởng tượng về cái chết của bản thân, 
kinh nghiệm về cái tiềm thức, áo tưởng, khoái cảm, sự không 
thoả mãn với thế giới như nó được đem lại trong trực giác 
hàng ngày, v.v., sẽ gây ra sự phi ổn định hoá, cảm giác về sự 
hỗn loạn, nỗi đau khổ và nỗi sợ hãi. Sự ổn định hoá Vũ trụ 
(tiếng Hy Lạp: kosmos là thế giới như một chỉnh thể có trật tự) 
không thể căn cứ trên những sự ngẫu nhiên thường biến của 
cuộc sống hàng ngày. Tôn giáo đảm bảo tính ổn định thật sự. 
P.Bécgơ viết: "Tôn giáo là một việc làm dũng cảm của con 
người nhằm tạo ra Vũ trụ thiêng liêng. Nói cách khác, tôn giáo 
là sự vũ trụ hoá một cách thiêng liêng. Chúng tôi coi cái 
thiêng liêng là sự hùng mạnh của Chúa, là cái kích thích nỗi sợ 
hãi, là cái mà con người thể nghiệm theo một cách khác so với 
việc thể nghiệm bản thân mình, nhưng dẫu sao nó vẫn gắn liền 
với con người, và con người tin tưởng rằng, nó thống trị trong 
những kính nghiệm xác định"”. Cái thiêng liêng là khác với 
đời sống hàng ngày. 

Tôn giáo đóng vai trò chủ đạo trong việc tao ra "thế giới 
sống "của con người, vì mọi phương thức khác nhằm đem lại 
mục đích đều phục tùng tôn giáo như thang bậc giả định mục 
đích. Vốn là chiều cạnh cơ bản của sự kiến tạo hiện thực, tôn 
giáo hoàn thành chức năng hợp thức hoá (tiếng La Tỉnh 
legitimus là hợp pháp, hợp pháp hoá) đối với mọi lĩnh vực của 
hiện thực này, luận chứng và lý giải thế giới trong tính có trật 
tự của nó. Sức mạnh mang tính định hướng của tôn giáo là đặc 


*P Berger. Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Frankfurt, 1973, s.26. 
28 


biệt quan trọng trong những tình huống đặc biệt, đặt con người 
vào thế hoài nghi thế giới hàng ngày. Tôn giáo tổ chức lại 
những tình huống ấy, xác lập mối liên hệ của chúng với tình 
huống chuẩn tắc, kiến tạo trật tự (nomos) có mục đích và đem 
nó đôi lập với tình trạng hỗn loạn. Tôn giáo được thực hiện 
trong hành vi tôn giáo ổn định và diễn ra trong bối cảnh quan 
hệ xã hội, qua đó thế giới tôn giáo thiêng liêng liên tục tiến 
gần tới thế giới hàng ngày, bảo đảm cho nó sự vững chắc. 
Trong điểu kiện xã hội được thế tục hoá thì cần phải 
"khám phá ra một lần nữa sự siêu việt hoá" và trước hết cần ` 
phải tìm kiếm nó trong các lĩnh vực sinh hoạt của con người là 
nơi tính ngẫu nhiên được khắc phục. trật tự và tính ổn định 
được đảm bảo. Để minh hoạ hành vi siêu việt hoá, P.Bécgơ mô 
tả bức tranh như sau. Đứa trẻ thức giấc vào ban đêm, nó mất 
phương hướng và khóc, gọi mẹ; người mẹ chạy đến và an ủi 
đứa con: "không có gì mà sợ đâu”. Sự kiện này diễn ra hàng 
ngày, quen thuộc, sự lý giải nó không cần đến chiều cạnh tôn 
giáo. "Nhưng, - P.Bécgơ viết, - chính thực tế rất quen thuộc 
này đã đặt ra một vấn đề hoàn toàn không quen thuộc là vấn 
đẻ trực tiếp dẫn tới phương diện tôn giáo: liệu người mẹ có lừa 
dốđứa trẻ hay không? Nếu sự thấu hiểu tôn giáo về tồn tại 
hiện có bao hàm trong mình chân lý thì câu trả lời có thể là 
"không". Ngược lại, nếu “cái tự nhiên" là hiện thực duy nhất, 
thì người mẹ đã lừa dối. Thực ra, người mẹ lừa đối vì tình yêu 
và có thể không lừa dối một lần nữa. Nếu phân tích một cách 
triệt để tình yêu của người mẹ ở thời điểm nói ra câu nói nêu 
trên, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng, điều mà người me nét ra - 
đó là sự giả dối. Tại sao? Vì sự an ủi của người mẹ đã đi qua 
người! mẹ và đứa con của bà ta, thông qua tính ngẫu nhiên của 
các nhân vật và các tình huống. bao hàm lời khẳng định về 


29 


hiện thực như là hiện thực". Cha mẹ thể hiện ra đối với con của 
mình như là "người kiến tạo thế giới” và như là "người bảo vệ 
thế giới", họ cần phải hình thành thế giới nằm trong trạng thái 
có trật tự, và thế giới này phải đảm bảo là sẽ bảo vệ đứa trẻ. Họ 
nuôi dưỡng "sự tin tưởng khởi thuỷ” mà nếu thiếu thì đứa trẻ 
không thể phát triển được. 

Như vậy, theo P.Bécgơ, trong tổn tại hàng ngày có chiều 
cạnh tôn giáo, tính thần tôn giáo riêng tư là cái hết sức cần 
thiết đối với con người sẽ bộc lộ ra ở trong đó. Tĩnh thần tôn 
giáo trú ẩn trong không gian riêng tư này thậm chí không tạo 
ra tôn giáo, nhưng nó hình thành “kinh nghiệm tôn giáo hàng 
ngày của cá nhân" mà, dựa trên cơ sở đó thì "niềm tin quy 
nạp” sẽ hình thành. 

Đồng tác giả với P.Bếcgơ trong hàng loạt tác phẩm, 
T.Lucơman nghiên cứu cấu trúc của "thế giới sống” và thực tại 
xã hội như là hiện tượng của thế giới này. Khái niệm trung 
tâm trong quan niệm của ông về tôn giáo là "siêu việt hoá”, nó 
được ông lý giải như là lối thoát ra khỏi bản tính sinh học của 
con người, như là quá trình kiến tạo "chỉnh thể mục đích”. Sự 
siêu việt hoá là một phương diện trong bất kỳ hoạt động sống 
nào của con người, nhưng nó thể hiện rõ nhất trong tình thần 
tôn giáo. T.Lucơman ghi nhận sự suy thoái của tôn giáo có 
định hướng vào giáo hội trong xã hội hiện đại và khẳng định 
rằng tôn giáo nằm ngoài giáo hội vẫn được duy trì và phát 
triển. Ông phân biệt các hình thức đặc thù và các hình thức 
không đặc thù của tôn giáo. tôn giáo "hữu hình” và tôn giáo 
"vô hình"; tôn giáo hữu hình là các hình thức tôn giáo có giáo 
hội, còn hình thức tôn giáo "vô hình” là hình thức phổ biến 


*P.Berger. Auf đen Spuren đẹr Engel, Frankfurt. 1981. s.60. 
30 


trong xã hội. "Tôn giáo đem lại nghĩa, mục đích riêng và mục 
đích chung cho các khuôn mẫu khách quan được xã hội định 
trước. Nó thể hiện là phương thức cho phép ghi lại các mối 
liên hệ về mục đích cao siêu và siêu việt”, Nó là năng lực siêu 
việt hoá của con người mà nhờ đó thì thế giới quan đã hình 
thành trong lịch sử và được định trước nhờ biểu tượng sẽ được 
cá nhân lĩnh hội và cải biến thành hình thức chủ quan ở bên 
trong. Tôn giáo là thành tố cần thiết để hình thành con người, 
ý nghĩa của nó là ở việc đem lại ý nghĩa và giả định giá trị tồn 
tại của con người. Hiện nay, tỉnh thần tôn giáo không chỉ đặc 
trưng cho giáo hội mà còn phân tán ra kháp xã hội. Cơ chế 
đem lại ý nghĩa một cách riêng tư đang hình thành trong gia 
đình, cộng đồng, các nhóm chính trị, v.v.. "Tôn giáo vô hình" 
biểu hiện chính ở đó. 

Các định nghĩa triết học và xã hội học 

Các quan niêm triết học và xã hội học về tôn giáo là rất đa 
dạng, được phân biệt tuỳ thuộc vào các nguyên tắc và các 
phương pháp xuất phát. Các nhà tư tưởng người Đức, C.Mác 
(1818-1883) và Ph.Ángghen (1820-1895), đã nêu đặc trưng 
tôn giáo dựa trên quan niệm duy vật biện chứng về tự nhiên, 
xã hội và con người. Các ông cho rằng tôn giáo không có lịch 
sử của riêng mình, không có bản chất đặc biệt và nội dung đặc 
biệt nằm ngoài thế giới. Tôn giáo phát triển trong bối cảnh lịch 
sử xã hội; sự tiến hoá của tôn giáo diễn ra tuỳ thuộc vào sự 
phát triển của sản xuất xã hội, của hệ thống quan hệ xã hội. 
Trong tôn giáo, con người biển thế giới kinh nghiệm của mình 
thành một bản chất tưởng tượng, đứng đối lập với nó như một 


*?.TAcEman. Das Problem đer Religion In der modernen Geselischaft. Freiburg, 
1963. s.20. 


¬ 


3l 


vật xa lạ. Từ góc độ của vấn đề "hạ tầng cơ sở- thượng tầng 
kiến trúc”, C.Mác phân biệt bốn bộ phận tương đối độc lập của 
xã hội là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất (cơ cấu kinh tế, 
hạ tầng cơ sở), các thiết chế xã hội (thượng tầng kiến trúc), 
các hình thái ý thức xã hội. Phương thức sản xuất ra đời sống 
vật chất quy định các quá trình xã hội, chính trị và tinh thần. 

Mặt khác, C.Mác §iải thích tôn giáo theo quan điểm về 
cái lý tưởng mà ông xây dựng trong bối cảnh phân tích hàng 
hoá, giá trị, giá cả, tư bản, v.v.. Cái lý tưởng là sản phẩm và 
hình thức của quá trình tĩnh thần, thể hiện không phải là một 
kết cấu tâm lý cá nhân, mà có nội dung lịch sử - xã hội. Khi 
tái hiện quan hệ vật chất, cái lý tưởng đồng thời cũng thâm 
nhập vào mọi hoạt động và giao tiếp của con người. Nó "sống” 
trong các hình thức văn hoá tinh thần đã hình thành trong lịch 
sử của con người, nhờ vô số đối tượng "cảm tính - siêu cảm 
tính", và cơ thể của chúng biểu thị một cái khác so với bản thân 
chúng. Thế giới hiện thực được biểu thị trong ý thức xã hội (tập 
thể) đã hình thành và biến đổi trong lịch sử của con người. Ý 
thức xã hội ghi nhận các hình thức tư tưởng có ý nghĩa xã hội, 
đo vậy là các hình thức tư duy khách quan, những ý nghĩa xuất 
hiện nhờ có sự phát triển xã hội, những biểu tượng trong đó 
"tồn tại về mặt chức năng” của vật (sự tái hiện một vật khác so 
với bản thân nó) sẽ làm lu mờ "tồn tại vật chất" của nó”. 

Cái lý tưởng là khác với các vật thể vật chất cảm tính mà 
nó thể hiện ở trong đó; đây là một loại hình hiện thực khách 
quan đặc biệt, vô hình, không sờ mó thấy được, không lính hội 
được bằng cảm tính. Phân tích hàng hóa, C.Mác vạch ra cơ 


^ Xem: C.Mác, Ph Ăngghen. Toàn tập. t3. tr.146. 
32 


chế hình thành chủ nghĩa bái vật. Chủ nghĩa bái vật đặc trưng 
cho các sản phẩm lao động khi chúng được sản xuất ra với tư 
cách hàng hóa: ngay sau khi nó trở thành hàng hoá, nó cũng trở 
thành một "vật cảm tính - siêu cảm tính”. Các thuộc tính xã hội 
của sự vật, hình thức hàng hoá của sản phẩm lao động có cảm 
tưởng là cái vốn có của sự vật ấy một cách cố hữu, trong khi 
chúng không có điểm gì chung với bản chất vật lý của vật thể 
vật chất ấy. 

Theo C.Mác, "...tôn giáo là sự tự ý thức và sự tự cảm giác 
của con người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã để mất bản 
thân mình một lần nữa. Nhưng con øgười không phải là một 
sinh vật trừu tượng, ẩn náu đâu đó ở ngoài thế giới. Con người 
chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội. Nhà nước ấy, 
xã hội ấy sản sinh ra tôn giáo, tức zhế giới quan lộn ngược. Tôn 
giáo là lý luận chung của thế giới ấy, là cương yếu bách khoa 
của nó, là lôgíc dưới hình thức phổ cập của nó, là vấn đề danh 
dự duy lính luận của nó, là nhiệt tình của nó, là sự chuẩn y về 
mặt đạo đức của nó, là sự bổ sung trang nghiêm cửa nó, là căn 
cứ phổ biến mà nó dựa vào để an ủi và biện hộ"”, 

Tôn giáo thể hiện là một hiện tượng xã hội mà sự xuất 
hiện và tổn tại được quy định bởi những quan hệ xác định đã 
hình thành trong xã hội - tính hạn chế của hoạt động sinh hoạt 
vật chất của con người và quan hệ xã hội hạn chế sinh ra từ đó. 
Ph.Ängghen viết: ".. tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự 
phản ánh hư ảo - vào trong đầu óc của con người - của những 
lực lượng ở bên ngoài chỉ phối cuộc sống hàng ngày của họ: 


C.Mác, Ph.Ảngghen. Sád.. LÍ. tr.414. 


chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã 
mang hình thức những lực lượng siêu trần thế"”. Trong tiến 
trình lịch sử, các khách thể của sự phản ánh cũng thay đổi. 
Lúc đầu, đó trước hết là các lực lượng tự nhiên, sau đó, bên 
cạnh các lực lượng tự nhiên, cũng là các lực lượng xã hội đứng 
đối lập với con người một cách xa lạ và tất yếu như vậy ngay 
từ đầu, thống trị họ một cách tất yếu như các lực lượng tự 
nhiền. Những hình ảnh hư ảo mà ngay từ đầu đã chỉ phản ánh 
các lực lượng bí ẩn của tự nhiên, bây giờ cũng có được các đặc 
tính xã hội và trở thành đại diện cho các lực lượng xã hội. Dần 
dần toàn bộ những đặc tính tự nhiên và xã hội của vô số thần 
được chuyển sang một Thượng đế hùng mạnh, chỉ là sự phản 
ánh của con người trừu tượng. Độc thần giáo xuất hiện - đây là 
hình thức thích nghi với mọi thứ của tôn giáo. 

Ph.Ăngghen không chấp nhận quyết định luận kinh tế một 
chiều. Theo ông, ngay sau khi một hiện tượng lịch sử xuất 
hiện, nó cũng tác động đến những hiện tượng xã hội khác. 
Mặc dù sự phát triển chính trị, pháp lý, triết học, tôn giáo, 
nghệ thuật căn cứ trên sự pBát triển kinh tế, song tất cả chúng 
cũng có tác động đến nhau và đến cơ sở kinh tế. 

Nhà triết học và xã hội học người Đức, một trong các nhà 
sáng lập ra xã hội học tôn giáo, M.Vebc (Weber) (1864-1920), 
khi lưu ý tới sự phức tạp của quy trình định nghĩa tôn giáo, đã 
viết: "Định nghĩa tôn giáo là gì, không thể nằm ở tiầu sự xem 
xét, trong trường hợp cực đoan thì nó có thể nằm ở cuối như là 


cái suy ra từ đó””. 


*€ Mác, Ph.Ẩngghen, Sd.. t.20. tr.328. 
° M.Weber. Wintschaft und Gesellschaft. Tubingen. 1964. s.3 17. 


34 


M.Vebe thừa nhận việc phân chia khoa học ra thành các 
khoa học về tự nhiên và các khoa học về văn hoá (xã hội): Các 
khoa học tự nhiên sử dụng phương pháp khái quát hoá, hình 
thành các quy luật chung và dựa trên cơ sở của chúng để giả 
thích những hiện tượng tự nhiên về mặt nhân quả. Các khoa 
học xã hội sử dụng phương pháp cá thể hoá, vì sự quan tâm 
của nhà nghiên cứu hướng vào cái cá thể trong đời sống xã hội 
và ông ta có quan hệ với việc nghiên cứu các quá trình tính 
thần. Các khoa học về văn hoá cố gắng ¿hấu hiểu những hiện 
tượng xã hội với ý nghĩa văn hoá của chúng; ý nghĩa này 
không thể được tách biệt và giải thích nhờ các quy luật chung, 
mà giả định đối chiếu những hiện tượng văn hoá với những tư 
tưởng về giá trị. 

M.Vebe thừa nhận quyền phân tích hiện thực văn hoá từ 
góc độ tính được chế định về mặt văn hoá của nó và thậm chí 
còn lo ngại việc coi nhẹ giá trị của sự lý giải về mặt kinh tế. 
Nhưng, theo ông, sự lý giải về mặt kinh tế hoàn toàn không 
mang tính chất triệt để hơn so với việc tách biệt chủ nghĩa tư 
bản ra từ những sự cải tạo nào đó đối với ý thức tôn giáo!®. 

Theo M.Vebe, công cụ để nhận thức xã hội là các loại 
hình lý tưởng. Chúng được chủ thể nhận thức kiến tạo một 
cách phù hợp với một quan điểm xác định, dựa trên cơ sở một 
sự quan tâm nào đó về văn hóa. Hình ảnh tưởng tượng này 
không phải là sự tái hiện thực tại lịch sử, mà được tạo ra nhờ 
khuyếch đại một cách phiến diện mội số thành tố nào đó của 
hiện thực. Loại hình lý tưởng ghi nhận không phải những dấu 
hiệu của loài, mà ghi nhận sự độc đáo của những hiện tượng 
văn hoá. Irong hiện thực khách quan, hình ảnh tưởng tượng 


' Xem: Mƒ.Weber, Tuyển tập. Matxcova. 1990, tr.366, 368. 
35 


như vậy đưới dạng khái niệm thuần tuý của nó không bộc lộ ra 
ở đâu cả. Loại hình lý tưởng được sử dụng để xác định đặc 
trưng mang tính hệ thống của những mối liên hệ cá biệt, tức có 
ý nghĩa trong tính duy nhất của mình. Việc đối chiếu và so 
sánh thực tại kinh nghiệm với loại hình lý tưởng cho phép 
nhận thức ý nghĩa văn hoá thực tiễn của nó. Việc áp dụng 
phương pháp kiến tạo để phân tích những hiện tượng văn hoá 
cho phép tạo ra các loại hình lý tưởng tương ứng - "niềm tin 
Thiên Chúa giáo”, "giáo hội”, "giáo phái", "Thiên Chúa giáo 
trung cổ","Thiên Chúa giáo”, "tôn giáo”. 

Theo M.Vebe, vấn để nghĩa, mục đích cấu thành tiền đề 
của tôn giáo, nó xuất hiện từ sự thể nghiệm "tính phi duy lý 
của thế giới" và của cuộc sống con người. Dưới dạng thái quá, 
tính phí duy lý này thể hiện ở cái chết, sự đau khổ, sự diệt 
vong, sự suy đổi đạo đức. M.Vebe đánh giá tôn giáo như là 
phương thức đem lại nghĩa cho hành vi xã hội: với tư cách 
hiện tượng văn hoá, nó định trước và duy trì những nghĩa 
tương ứng, qua đó đưa tính "hợp lý" vào việc giải thích thế 
giới và đạo đức hàng ngày. 

Tôn giáo tập trung trong mình các nghĩa, dựa trên cơ SỞ 
tôn giáo thì sự thể nghiệm thế giới chuyển thành ý thức về thế 
giới trong đó các vật được gán cho những nghĩa xác định. Thế 
giới trở thành diễn đàn hành động của các quỷ đữ, các linh 
hồn, các thần linh, các lực lượng siêu nhiên. Những yếu tố 
không thuần nhất của hiện thực đan xen thành một thế giới có 
hệ thống. Những dữ liệu kinh nghiệm được hợp nhất một cách 
ít nhiều hợp lý thành quan niệm về thế giới, quan niệm này 
phân loại những sự kiện đang diễn ra như là những sự kiện có 
nghĩa hay những sự kiện vô nghĩa. Có ý nghĩa đặc biệt trong 
cuộc sống con người là những mục đích xa xôi, và trước hết là 
36 


mục đích của mọi mục đích, mục đích tổng hợp những mục 
đích khác, riêng biệt hơn. Cái giả định mục đích này là tư 
tưởng đạo đức tôn giáo cơ bản về sự giải thoát, về sự đền bù 
cho những tai hoa, những đau khổ và những bất hạnh mà con 
người nếm trải trong cuộc đời. 

Việc lý giải thế giới của tôn giáo là phương tiện làm chủ thế 
giới, nắm bát vô số nghĩa của hiện thực bao quanh. Học thuyết 
tôn giáo đảm bảo nội dung tôn giáo cho cuộc sống hàng ngày 
của con người. Tôn giáo định trước một hệ thống chuẩn tắc có 
phân cấp, phù hợp với nó thì một số hành vi được cho phép, một 
số hành vi khác bị cấm, qua đó tôn giáo qụy định lập trường đạo 
đức đối với thế giới. Tình thần tôn giáo là lực lượng kích thích, là 
động cơ của một loại hành vi xã hội xác định, định hướng vào 
việc làm chủ thế giới. Tôn giáo giáo dục năng lực hợp lý hoá 
hiện thực bao quanh cho các môn đệ của mình. 

"Đối với M.Vebe thì điều cơ bản trong việc nghiên cứu tôn 
giáo là "việc phát hiện ra các kích thích tâm lý do tín ngưỡng 
tôn giáo và thực tiễn sinh hoạt tôn giáo tạo ra, các kích thích 
này chỉ ra định hướng cho lối ứng xử và kìm hãm cá nhân 
trong đớ""!, Ý nghĩa của các kích thích tôn giáo được phân tích 
trong bối cảnh ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản ở Tây Âu. Loại hình hoạt động kinh tế "hợp lý” 
nhất được coi là hệ thống tư bản chủ nghĩa, hệ thống này có 
“tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản". "Tinh thần của chủ nghĩa tư 
bản" được hiểu là "quy tắc sinh hoạt có sắc thái đạo đức", kích 
thích khát vọng làm giàu và quy định sự hợp lý hoá việc thu 
lợi nhuận. M.Vebe phát hiện ra nguồn gốc phát triển của của 


' M.Weber. Gesammelte Aufsatze zur Religionsoziologie. Tubingen, 1920, Bd.1. 
s.86. 


37 


chủ nghĩa tư bản là các đặc điểm của Tin Lành giáo. Ông cho 
rằng điểm xuất phát trong "tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản "là 
tự tưởng về thiên chức, rằng Tìn Lành giáo khắc kỷ dưới biến 
thể Canvanh giáo của nó đã đóng vai trò quyết định trong việc 
khẳng định chủ nghĩa tư bản. Lao động không mệt mỏi theo 
thiên chức, sự tự khước từ mọi thứ vì lao động theo thiên chức 
(khổ hạnh), sự tự giám sát có hệ thống do những người theo 
thuyết Canvanh đề ra, là phù hợp với các nhu cầu của nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Việc thuyết Canvanh xem lao động theo 
thiên chức như phương tiện "tẩy rửa tôn giáo" và thậm chí như 
"dấu hiệu về lòng nhân từ của Chúa", đã làm cho nó trở thành 
đại điện cho tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản. Như vậy, sự hợp 
lý hoá trong quá trình Cải cách các quan niệm Thiên Chúa 
giáo thể hiện là nhân tố mang tính quyết định của sự hợp lý 
hoá hệ thống sản xuất. Chủ nghĩa tư bản đã không thể có được 
sự phát triển như vậy ở phương Tây, nếu trước nó không có 
quá trình hình thành "tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản" do ảnh 
hưởng của "đạo đức kinh tế” của thuyết Canvanh. 

Nhà xã hội học và triết học người Pháp, E.Đuyhem 
(Durkheim) (1858-1917), đã đứng trên lập trường của chủ 
nghĩa thực chứng, sử dụng đữ liệu dân tộc học làm cơ sở đữ 
liệu để phân tích biện tượng tôn giáo. Ông tuân thủ nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội học, theo đó thì xã hội thể hiện là một 
thực tại đặc biệt, bao gồm những "sự kiện xã hội" không quy 
về được các sự kiện kinh tế, tam lý, vật lý,v.v.. Các "sự kiện xã 
hội” mang tính khách quan, tồn tại độc lập với cá nhân và có 
sức mạnh cưỡng chế đối với nó. Ông tách biệt những sự kiện 
hình thái là cái cấu thành "thể nền vật chất” của xã hội - đó là 
mật độ dân số (cường độ giao tiếp), giao thông, điểm dân cư, 
v.v., cũng như là những sự kiện tỉnh thần, phi vật chất - "quan 


38 


niệm tập thể", và tổng thể chúng cấu thành ý thức tập thể hay 
ý thức chung. E.Ðuyhem bác bỏ việc quy cái xã hội vẻ cái 
sinh học và về cái tâm lý: cần phải lý giải cái xã hội thông qua 
cái xã hội. Tư tưởng đoàn kết xã hội được sử dụng cho sự giải 
thích như vậy. 

Tôn giáo thể hiện là một "sự kiện xã hội”, và cần phải làm 
sáng tÒ nó cấu thành từ những yếu tố nào, những nguyên nhân 
nào sinh ra nó, nó hoàn thành những chức năng gì. Theo 
E.Đuyhem, tư tưởng về cái siêu nhiên, về Chúa chỉ cỗ ở một 
số tôn giáo, và hơn nữa nó là xa lạ đối với các dân tộc nguyên 
thuỷ. Tư tưởng này chỉ xuất hiện ở một giai đoạn phát triển 
xác định và, do vậy, không áp dụng được cho định nghĩa 
chung về tôn giáo. Ông phân biệt lĩnh vực "thiêng liêng” và 
lĩnh vực "phàm tục”. Cái thiêng liêng do xã hội tạo ra, có một 
quyền uy đạo đức và quyền lực đặc biệt. Người ta gán cho nó 
hai thuộc tính: tính cấm đoán, tính tách rời mọi cái khác và 
khả năng trở thành khách thể của tình yêu và sự tôn trọng; nó 
là nguồn gốc của sự cưỡng chế, cấm đoán và đồng thời là đối 
tượng của sự sùng bái. Cái cấu thành lĩnh vực “phàm tục” là 
cuộc sống hàng ngày cùng với lợi ích riêng tư, công việc quen 
thuộc, thói quen ích ký. Nhờ sự phân biệt giữa cái "thiêng 
liêng” và cái "phàm tục”; E.Ðuyhem đã đưa ra định nghĩa sau 
đây về tôn giáo: “Tôn giáo là một hệ thống những tín ngưỡng 
và lễ nghi toàn vẹn, có quan hệ với những sự vật thiêng liêng, 
tức những sự vật xa lạ, cấm đoán; đây là hệ thống những tín 
ngưỡng và lễ nghi hợp nhất tất cả những người thừa nhận 
những tín ngưỡng và lễ nghỉ ấy thành một cộng đồng đạo đức 
được gọi là giáo hội"'?,Tôn giáo là một hình thức biểu hiện 


3E Dưrkhebn. Les Formes éÌémentaires de la vie religieuse. Paris, 1912. p.65. 


39 


đặc biệt của những lực lượng xã hội đứng trên cá nhân và bắt 
họ phục tùng mình, nó thể hiện là "một hệ thống tư tưởng mà 
nhờ đó thì những cá nhân cấu thành xã hội, trở thành thành 
viên của xã hội ấy, và là những mối liên hệ khó hiểu nhưng có 
tình cảm của họ với xã.hội”!'. Tôn giáo đem lại quan niệm về 
thực tại xã hội dưới hình thức thần thoại, cố chuyển các quan 
hệ xã hội sang ngôn ngữ dễ hiểu. E.Đuyhem chủ ý nhấn mạnh 
sự hiện diện trong tôn giáo một hệ thống ký hiệu và biểu 
tượng là những cái biểu thị nội dung của đời sống xã hội. 
Phương thức hoạt động sống tập thể, xã hội cấu thành thực tại 
tồn tại một cách khách quan và thể hiện là nguyên nhân, 
khách thể và mục đích của các tín ngưỡng và lễ nghỉ tôn giáo. 
E.Đuyhem coi nguồn gốc của tôn giáo là quá trình giao tiếp 
tâm lý xã hội, là tâm lý tập thể xuất hiện trên cơ sở hoạt động 
nằm ngoài kinh tế, nằm ngoài sản xuất. 

A.Radcriff-Braun xuất phát từ xã hội như một chỉnh thể 
và có ý định phát hiện ra sự hoạt động nhịp nhàng của các bộ 
phận trong nó. Tương ứng thì ông chủ yếu quan tâm tới việc 
phân tích cơ cấu của xã hội, cố găng tách biệt những khuôn 
mẫu và những mối liên hệ lặp lại ở trong các thiết chế tách rời 
nhau trong không gian và thời gian. Ông hiểu sự thống nhất về 
mặt chức năng của xã hội như một trạng thái trong đó mọi bộ 
phận của hệ thống xã hội hoạt động một cách hài hoà và thống 
nhất nội tại, ông giải thích mỗi bộ phận dựa trên cơ sở đóng góp 
mà nó đem lại cho việc tái hiện chỉnh thể và một cơ cấu xác 
định. Từ lập trường này thì ông cũng nói về tôn giáo: "Chúng ta 
xuất phát từ giả thuyết cho rằng, các chức năng xã hội của tôn 
giáo không phụ thuộc vào tính chân thực hay giả dối của nó, 


' Sdd.. tr.323. 
40 


rằng các tôn giáo mà chúng ta coi là sai lầm hay thậm chí là 
nhảm nhí...có thể là các bộ phận của cơ thể xã hội và, rằng 
thiếu các tôn giáo "sai lầm" này thì sự tiến hoá xã hội và sự phát 
triển của nền văn minh hiện đại là không thể"!Ẻ. 

B.Malinốpski, T.Pácxơn (Parson), P.K.Méctơn (Merton) 
cũng là các đại biểu của chủ nghĩa chức năng cấu trúc, các ông 
coi những hiện tượng tôn giáo không những là các truyền thống 
tôn giáo mà còn là mọi hệ thống giá trị đang loại trừ tôn giáo và 
hoàn thành những chức năng vốn có của tôn giáo trong quá khứ. 

Các định nghĩa sinh học và tâm lý học 

Các quan điểm sinh học tìm kiếm cơ sở của tôn giáo trong 
các quá trình sinh học hay tâm sinh học của con người. Xét từ 
góc độ này, cái cấu thành cơ sở của tôn giáo là "bản năng tôn 
giáo", là tình cảm tôn giáo, tức cái "tham gia vào bản năng tự 
vệ của cá nhân hay của nhóm" và thể hiện như là "công cụ 
trong cuộc đấu tranh vì sự sống”, "là gen tôn giáo”. Tôn giáo 
là "chức năng tâm sinh lý của cơ thể", là đỉnh điểm của xu 
hướng cơ bản của cơ thể trong việc phản ứng một cách đặc 
biệt đối với những tình thế mà cuộc sống đặt nó vào, "là tình 
dục, là một bộ phận của bản tính con người”, là cái thức tỉnh 
những tình cảm mạnh mẽ sâu xa nhất,v.v.. 

Các quan điểm tâm lý học tách tôn giáo ra từ tâm lý cá 
nhân hay tâm lý nhóm. Phổ biến nhất là việc tìm tòi cơ sở của 
tôn giáo trong lĩnh tình cảm. Người ta coi những tình cảm 
khác nhau nhất là.'tế bào tình cảm”- lệ thuộc và sợ hãi, sùng 
kính và kính trọng, tình yêu, sự thể nghiêm cái vô hạn, xấu hổ, 


!1ARadclft Braun. 
41 


tình cảm đạo đức, ý thức về cái cao cả, v.v.. Cũng có các lý 
luận tách tôn giáo ra từ linh vực trí tuệ hay lĩnh vực ý chí. 

Chúng tôi xin lưu ý rằng, các quan điểm thuần tuý sinh 
học không nhận được một sự thừa nhận rộng rãi trong tôn giáo 
học. Người ta thường phóng đại các nhân tố sinh học trong 
quá trình phân tích tâm lý một cách phù hợp với quan niệm về 
bản chất của tâm lý. 

Một trong những người sáng lập ra tâm lý học tôn giáo là 
nhà triết học theo chủ nghĩa thực dụng người Mỹ, V.Giêmxơ 
(Jcmes) (1842-1910), đã phát triển các tư tưởng của khuynh 
hướng chức năng trong tâm lý học dựa trên quan điểm động cơ 
sinh học về tâm lý như một hình thức tính tích cực của cơ thể, 
như phương tiện thích nghỉ với môi trường. Ông giải thích tôn 
giáo nhờ xuất phát từ tâm lý cá thể: "Chúng ta thoả thuận gọi 
tôn giáo là tổng thể những tình cảm, hành vi và kinh nghiệm 
của cá nhân riêng biệt vì nội dung của chúng quy định quan hệ 
với cái mà tôn giáo tôn sùng - Thượng đế". Tôn giáo bắt 
nguồn từ lĩnh vực tình cảm trong tâm lý cá nhân. V.Giêmxơ 
viết: "...tình cảm là nguồn gốc sâu xa nhất của tôn giáo, còn 
các hệ thống triết học và thần học chỉ là thượng tầng phái sinh, 
giống như bản phiên dịch văn bản gốc sang ngôn ngữ khác". 
V.Giêmxơ xây dựng khái niệm "kinh nghiệm tôn giáo” được 
ông hiểu là những hiện tượng tôn giáo chú quan dưới các hình 
thức khác nhau, như ảo ảnh thần bí, trạng thái phấn chấn cao 
độ, trực giác dễ kích động, v.v.. Ông đặc biệt quan tâm tới việc 
phân tích tình cảm tôn giáo và thừa nhận khả năng nó không 


'Š 1 /emex. Tính đa đạng của kinh nghiệm tôn giáo. Matxcơva. 1999, tr.26-27. 
:^ Sđad.. r.420. 


42 


bao hàm yếu tố có bản chất đặc biệt xét từ góc độ tâm lý học: 
tình yêu tôn giáo chỉ là tình yêu có ở mọi người hướng vào 
khách thể tôn giáo: nỗi sợ hãi tôn giáo là nỗi sự hãi thông 
thường của trái tim con người nhưng gắn liền với tư tưởng về 
sự trừng phạt của Chúa, v.v.. 

Dựa trên cơ sở tiêu chí thực dụng về tính chân thực, 
V.Giểmxơ cho rằng rính chân thực của tôn giáo và của niềm tin 
vào Chúa sinh ra từ tính hữu ích, tính thuận lợi của chúng: chức 
năng tâm lý chung của mọi tôn giáo là chuyển từ nỗi đau khổ 
tỉnh thần sang sự giải phóng dân dần khỏi nó. Tôn giáo có một 
quyền lực huyền diệu là biến những đau khổ lớn nhất của tâm 
hồn con người thành hạnh phúc sâu xa và vững chắc nhất. 
Nghiên cứu các quá trình hướng tới tôn giáo của người trẻ tuổi, 
V.Jemes đi đến kết luận rằng, sự hướng tới như vậy sẽ dẫn 
người trẻ tuổi tới sự phát triển nội tâm, tới một cuộc sống tình 
thần sôi động hơn. 

Nhà triết học theo chủ nghĩa thực chứng, nhà xã hội học 
và tâm lý học người Pháp, L.Lơvy-Brun (Lévy-Bruhl) (1857- 
1939), đã lý giải tôn giáo dựa trên tâm lý học tập thể. Ông cho 
rằng các hình thức tư duy khác nhau phù hợp với các loại hình 
lich sử - xã hội khác nhau của xã hội, ông phân biệt tư duy 
nguyên thuỷ với tư duy của các xã hội văn minh. Tính độc đáo 
của tư duy nguyên thuỷ quy định tính chất của những biểu 
tượng tập thể tương ứng. Ở mỗi thời điểm, con người nguyên 
thuỷ không những có hình ảnh của khách thể và coi nó là thực 
tại mà còn hy vọng vào một cái gì đó và sợ hãi một cái gì đó, vì 
nó cảm nhận thấy một hành động nào đó xuất phát từ khách thể 
hay tác động đến nó. Tác động (ảnh hưởng, sức mạnh, lực 
lượng thần bí) này được thừa nhận là thực tại và cấu thành một 


43 


trong các yếu tố của quan niệm về đối tượng. Nhưng tư duy 
nguyên thuỷ không những là tư duy thần bí mà đồng thời còn là 
tư duy tiền lôgíc, không nhậy cảm với các mâu thuẫn, không 
đạt tới được đối với kinh nghiệm. Thay vì xác lập các quan hệ 
lôgíc (đưa vào và loại ra), tư duy này phục tùng quy luật đồng 
tham dự. Nó không phản lôgíc và không phi lôgíc nhưng lại thờ 
ơ đối với mâu thuẫn và không cố né tránh chúng, thờ ơ đốt với 
"kỷ luật lôgíc”. Sự đồng tham dự thể hiện ở chỗ, tư duy nhận 
thấy ở kháp nơi những hình thức đa dạng của việc diễn tả các 
thuộc tính bằng con đường tiếp xúc, truyền nhiễm, xúc phạm, 
sở hữu. Sự đồng tham dự còn thể hiện cả ở một phương diện 
khác. Được tư duy tiền lôgíc thực hiện, tính đồng tham dự về 
tình cảm sẽ bảo đảm sự thống nhất mật thiết giữa những thực 
thể có liên hệ với nhau. "Bản chất của sự đồng tham dự, - 
L.Lovy-Brun viết, - chính là ở chỗ, mọi tính hai mặt trong nó bị 
xoá bỏ, bị xoa dịu, trái ngược với nguyên tắc mâu thuẫn, chủ 
thể vừa là bản thân mình vừa là thực thể mà nó có liên hệ"”, 

Bên cạnh tập quán và ngôn ngữ thì L.Lơvy-Brun còn coi 
tín ngưỡng là biểu tượng tập thể. Các biểu tượng tập thể được 
sử dụng làm cơ sở cho các thiết chế tôn giáo (và không chỉ có 
chúng) nhờ những thuộc tính sau đây: chúng mang tính chất 
mệnh lệnh, ra lệnh, được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, được áp đặt cho những cá nhân riêng biệt, kích thích ở 
họ thái độ tôn trọng, sợ hãi, tôn sùng đối với các khách thể 
của mình, tổn tại không phụ thuộc vào cá nhân riêng biệt; 
chúng không phải là sản phẩm xử lý trí tuệ, hình ảnh trong 
chúng không tách rời tình cảm, hợp nhất với các yếu tố có 
động cơ tình cảm, 


'TƑLáyysBruhi, Tư duy nguyên thuỷ. Paris, 1998, tr.318-319. 
44 


Trong các xã hội văn minh, tư duy có khả năng phân tích 
đối tượng của niềm tin một cách duy lý, có lôgíc, nhưng đối 
tượng ấy cũng được đem lại cả trong các biểu tượng tập thể: sự 
hợp nhất chủ thể và khách thể diễn ra trong trạng thái khoái 
cảm tột độ khi cầu nguyện hiện nay. L.Loơvy-Brun viết: "Hãy 
xem xét một khách thể, chẳng hạn như Chúa, giống như tư 
duy lôgíc xem xét và nghiên cứu nó và như nó được đem lại 
trong biểu tượng tập thế. Ý định nhận thức Chúa một cách duy 
lý dường như đồng thời vừa hợp nhất chủ thể đang tư duy với 
Chúa, vừa tách biệt chủ thể ấy khỏi Chúa. Sự cần thiết phục 
tùng kỷ luật lôgíc tự đem mình đối lập với sự đồng tham dự 
giữa con người với Chúa mà không thể trình bày thiếu mâu 
thuẫn. Như vậy, việc nhận thức dẫn tới con số không. Trong 
khi đó thì tín đồ, người cảm nhận thấy mình hợp nhất với Chúa 
của mình, cần gì đến nhận thức duy lý đó? Lễ nào ý thức về 
sự đồng tham dự giữa bản chất của mình với bản chất của 
Chúa không đem lại cho tín đồ một sự tin tưởng mà so sánh với 
nó thì tính xác thực lôgíc luôn là một cái gì đó nghèo nàn, lạnh 
nhạt và dường như dửng dưng?"'3. L.Loơvy-Brun đưa ra dự đoán 
như sau: tư duy lôgíc không bao giờ có thể trở thành kẻ kế thừa 
phổ biến của tư duy tiền lôgíc; các biểu tượng tập thể sẽ được 
giữ lại mãi mãi, chúng biểu thị sự đồng tham dự cảm nhận thấy 
được và được tích cực thể nghiệm, không thể vạch ra mâu thuẫn 
lôgíc trong các biểu tượng ấy” Ứ, 

Nhà tâm lý học, bệnh học thần kinh và bác sỹ tâm thần 
người Áo, S.Phrớt (Fieud) (1856-1939), đã áp dụng các 
nguyên tắc của phân tâm học do ông sáng lập vào việc nghiên 


'* Sđd.. tr.319. 
'” Sđd.. tr.320. 


45 


cứu tôn giáo. Ông đã sinh học hoá và tự nhiên hoá tâm lý con 
người. Theo ông, cái vô thức cấu thành cơ sở của tâm lý cá 
thể, nó là đại diện về mặt tâm lý cho những "khát vọng phát 
sinh” - bản nguyên sinh học bẩm sinh. Trong những khát 
vọng phát sinh có khát vọng sống - khát vọng tình dục và khát 
vọng tự vệ, khát vọng chết, khát vọng phá huỷ. Khát vọng tình 
dục chiếm ưu thế trong lĩnh vực vô thức, khác với khát vọng tự 
vệ, chúng có khả năng loại trừ và chuyển hoá phức tạp. Hình 
thành do tác động của những người bao quanh, những người 
đề ra cho cá nhân hệ thống cấm đoán, là cái Tôi (Ego), tầng 
lớp trên cùng của bộ máy tính thần là ý thức, nó so sánh hoạt 
động của cái vô thức với nguyên tắc thực tại. Một cấu trúc nữa 
hình thành trong quá trình xã hội hoá là cái siêu Tôi (Super- 
Ego), nó nội tính hoá các yêu cầu, các lý tưởng và các cấm 
đoán đạo đức. Nó tái hiện ở cá nhân một chức năng mà cha mẹ 
và các nhà giáo dục đã hoàn thành ở thời thơ ấu của cá nhân. 
Những khát vọng vô thức cố được thực hiện sẽ vấp sự đối 
kháng của ý thức, sự loại trừ chúng sẽ diễn ra. Một mại, cái 
Tôi chịu ảnh hưởng của cái vô thức, mặt khác, cái Tôi cũng 
chịu ảnh hưởng của cái siêu Tôi. Khi cố gắng dung hoà các xu 
hướng này, cái Tôi hoá ra là kẻ lừa dối, kẻ xét lại, kẻ trả thù. 
Cẩm giác sợ hãi, và tội lỗi phát triển, còn việc loại trừ khát 
vọng lại làm xuất hiện bệnh tâm thần. S.Phrớt coi bệnh tâm 
thần là tôn giáo của cá thể, còn tôn giáo là bệnh tâm thần phổ 
biến của tập thể. 

Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong văn hoá, nó thể 
hiện như là phương tiện bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh tâm 
thần của cá nhân. S.Phrớt viết: "Hậu quả của những quá trình 
trình điển ra ở thời kỳ tiền lịch sử là giống như những quá 


46 


trình loại trừ, sau đó chúng sẽ truy nã văn hoá suốt một thời 
gian đài. Có thể coi văn hoá trong trường hợp đó như một bệnh 
tâm thần bị gán ép cho toàn thể nhân loại mà, giống như bệnh 
tâm thần tương ứng của trẻ thơ, bắt nguồn từ tổ hợp Ởđíp 
(bệnh hoạn, khi con trai giết mẹ vì ghen với cha đẻ), từ thái độ 
mang tính hai mặt đối với người cha...tín đồ ngoan đạo được 
bảo vệ nhiều nhất khỏi.mối nguy hiểm của những bệnh tâm 
thần nổi tiếng; việc nhận thức được bệnh tâm thần phổ biến sẽ 
loại bỏ cho con người nhiệm vụ xử lý bệnh tâm thần của cá 
nhân mình"?°. Tổ hợp Ơđíp được biểu thị ở sự ràng buộc về 
mặt tình cảm của đứa trẻ với người mẹ và ở thái độ hai mặt đối 
với người cha. Khi chịu đựng sự cám đỗ đến với người mẹ, đứa 
trẻ cùng một lúc vừa căm thù vừa yêu người cha (tính hai mặt 
"căm thù - yêu”), bị ràng buộc với người cha, nhưng vô tình lại 
muốn người cha chết. Tôn giáo bắt nguồn từ phức hợp Odíp 
của người con trai đã giết người cha dù là trong trí tưởng tượng 
để được ở bên cạnh người mẹ của mình. "Phân tâm học, - 
S.Phrớt viết, - dạy cho chúng ta nhận thấy mối liên hệ tình 
cảm giữa phức hệ của người cha và niềm tin vào Chúa, nó chỉ 
cho chúng ta thấy rằng, xét về mặt tâm lý, Chúa của cá nhân 
không phải cái gì khác như là người cha được lý tưởng 
hoá..."?!, S.Phrớt gắn liền nguồn gốc của tôn giáo với sự bất 
lực của con người trước các lực lượng đứng đối lập của tự 
nhiên và các lực lượng bên trong của bản năng. Ông coi tôn 
giáo là "kho tàng biểu tượng sinh ra bởi nhu cầu làm cho sự 


tS Preud. Tương lai của một áo tưởng // S.Freud. Phân tâm học. Tôn giáo. Văn 
hóa. Matxcơva. 1991, tr.53. 
°!' Sdd. tr.278. 


47 


bất lực của con người trở nên dễ chịu đựng hơn"??. Ông quan 
niệm niểm tin tôn giáo là ảo tưởng vì việc hoàn thành mong 
muốn được trộn lẫn với động cơ của nó; xét về bản chất tâm lý 
của mình thì các học thuyết tôn giáo cũng là ảo tưởng. Do ảnh 
hưởng của bản nguyên duy lý, con người dần dần sẽ chia tay 
với tôn giáo, có được "tình cảm thực tại". 

Trong tâm lý học phân tích của K.lung (Jung) (1§75- 
1961), một nhà tâm lý học và văn hoá học người Thuy Sỹ, các 
biểu tượng tôn giáo thể hiện như là sản phẩm của "cái vô thức 
tập thể”, còn cái vô thức này là "hiện tượng tôn giáo cơ bản”. 
Ông cho rằng những nội dung bị loại trừ trong kinh nghiệm 
riêng tư của cá nhân chỉ cấu thành lớp bề mặt của cái vô thức; 
lớp sâu xa hơn và quan trọng hơn là lớp bẩm sinh và không có 
bản chất cá thể mà có bản chất phổ biến. "Cái vô thức tập thể 
là đồng nhất ở mọi người và cấu thành cơ sở chung cho đời 
sống tinh thần của mỗi người, mang tính siêu cá nhân một 
cách bẩm sinh"?'. Các nguyên mẫu cấu thành nội dung của cái 
vô thức tập thể: "...nói về nội dung của cái vô thức tập thể, 
chúng ta có quan hệ với các loại hình cổ xưa nhất, nói rõ hơn, 
các loại hình khởi thuỷ, tức các hình ảnh phổ biến hiện có từ 
thời thượng cổ"”!. Chúng có thể được mở ra cho ý thức trong 
giấc mơ, trong trạng thái xuất thần hay trong sự mặc khải thần 
bí. Một biểu hiện khác của các nguyên mẫu là các thần thoại, 
các truyện cổ tích, các học thuyết tôn giáo. Trong tất cả những 
trường hợp đó, ý thức có quan hệ với các nguyên mẫu ít nhiều 
đã được xử lý, thể hiện dưới dạng các hệ thống biểu tượng. 


m Sđdd.. tr.3Ó. 
*` K.lung. Về các nguyên mâu của cái vỏ thức tập thể. Matxcơva. 1991, tr.98. 
” Sdd.. tr.Ð1. 


48 


K.Iung định nghĩa tôn giáo như là sự "quan sát tỉ mỉ " đối 
vớt cái mà R.Otto gọi là "numinos". "Tôn giáo, - K.Iung viết, - 
là một tâm thế đặc biệt của trí tuệ con người...sự xem xết, 
quan sát tỉ mỉ những yếu tố biến đổi nào đó, như lực lượng, 
thần linh, quỷ dữ, Thượng đế, quy luật, ý niệm, lý tưởng, - và 
mọi tên gọi khác được con người gán cho những yếu tố tương 
tự bộc lộ ra trong thế giới của mình như những cái hùng mạnh, 
nguy hiểm; hoặc là những yếu tố có một sự giúp đỡ mà cần 
phải tính đến chúng; hoặc là những yếu tố đủ hùng vĩ, tuyệt 
mỹ để có thể yêu chúng một cách tôn kính và sùng bái 
chúng...Có thể nói rằng "tôn giáo” là khái niệm biểu thị một 
tâm thế đặc biệt của ý thức đã biến đổi do có kinh nghiệm về 
cái numinos"?$. 

Nhận được nhờ xử lý các nguyên mẫu tiên nghiệm ban 
đầu, "những hình ảnh vĩnh hằng" có trong các hệ thống biểu 
tượng phải lôi cuốn, thuyết phục, làm say mê, làm chấn động 
con người. K.lung viết: "Chúng được tạo ra từ tư liệu của sự 
Mặc khải và phản ánh kinh nghiệm khởi thuỷ về Thượng đế. 
Chúng mở ra cho con người con đường dẫn đến sự thấu hiểu 
Thượng đế và đồng thời cũng ngăn chặn con người khỏi sự 
tiếp xúc trực tiếp với Thượng đế. Nhờ nỗ lực hàng thế kỷ của 
tình thần con người, những hình ảnh này được xắp xếp thành 
một hệ thống tư tưởng bao quát tất cả, đem lại trật tự cho thế 
giới. Chúng đồng thời cũng thể hiện dưới dạng một thiết chế 
hùng mạnh, to lớn, được tôn trọng từ xa xưa là giáo hội"?5, 
Tâm lý học không quan tâm tới vấn đề về tính chân thực bay 


** Sđd.. tr.133-134. 
* S4đ.. tr.IO1, 


49 


giả đối của tư tưởng, nó hoàn toàn quan tâm tới sự hiện diện 
của tư tưởng, chẳng hạn như sự thụ thai mà vẫn còn trinh. Xét 
từ góc độ tâm lý học, tư tưởng này chân thực ở cùng một mức 
độ như nó tồn tại. K.Iung nhận thấy tôn giáo là hình thức bảo 
vệ do tập thể tạo ra để tránh khỏi bệnh tâm thần và ông rút ra 
kết luận về sự cần thiết về mặt tâm lý của tôn giáo và của sự 
hướng tới tôn giáo của con người khi nó muốn có tỉnh thần 
khoẻ mạnh. 

"Phân tâm học nhân đạo chủ nghĩa" của nhà triết học, xã 
hội học và tâm lý học người Đức-Mỹ, E.Phrôm (Fromm) 
(1900-1980), đã xem xét lại hệ thống biểu tượng về cái vô 
thức, tập trung vào những mâu thuẫn của sự hiện sinh người, 
những tình huống xung đột do các nhân tố văn hoá xã hội gây 
ra trong xã hội bị tha hoá toàn bộ. Khái niệm "tôn giáo” được 
lý giải theo nghĩa rộng. Không nên quy tôn giáo chỉ về các hệ 
thống có trung tâm là Thượng đế và các lực lượng siêu nhiên; 
ngoài các tôn giáo độc thần, còn có vô số tôn giáo khác. Xét 
về mặt tâm lý học, cần phải quy cả các hệ thống thế tục, như 
chủ nghĩa quyển uy hiện đại, về hệ thống tôn giáo. E.Phrôm 
viết: "Tôi hiểu tôn giáo là bất kỳ hệ thống quan điểm và hành 
động nào được một nhóm người nhất định bảo vệ và đem lại 
cho cá nhân một hệ thống định hướng và khách thể sùng 
bái”?7. Tinh thân tôn giáo được nhận thấy ở việc phụng sự các 
lý tưởng, không phụ thuộc vào việc con người sùng bái ngẫu 
tượng, thần linh hay lãnh tụ, giai cấp, dân tộc và đảng phái, 
hay thành công, của cải và sức mạnh. Bất kỳ con người nào 
cũng là hữu thần, còn tôn giáo tất yếu có mật ở mọi thời đại 


+? E Fronmm. Có hay là tồn tại? Matxcova. 1990, tr.236. 
50 


lịch sử. E.Phrôm coi một trong những biến thể của tôn giáo là 
bệnh tâm thần. Ông đảo ngược công thức của Phrớt - người coi 
tôn giáo là bệnh tâm thần tập thể, và lý giải "bệnh tám thần 
như hình thức tôn giáo của cá nhân hay, nói chính xác hơn, 
như sự đàn áp đối với các hình thức tôn giáo sơ khai, xung đột 
với các hình thức tư tưởng tôn giáo quan phương "?Š. 

E.Phrôm phân biệt tôn giáo cực quyền và tôn giáo nhân 
đạo. Cái biến tôn giáo thành tôn giáo cực quyền là tư tưởng 
cho rằng, con người phải phục tùng lực lượng bên ngoài đang 
thống trị nó. Phẩm hạnh chủ yếu trong tôn giáo như vậy là sự 
vâng lời, còn tội lỗi chủ yếu là sự không vâng lời. Theo 
E.Phrôm, “sự phục tùng quyền lực hùng mạnh thể hiện là một 
trong những phương thức mà nhờ đó, con người tránh khỏi 
cảm giác cô đơn và sự hạn chế của mình. Với hành vi phục 
tùng này, con người đánh mất sự độc lập và tính toàn vẹn của 
mình như một cá nhân, nhưng lại có được sự an toàn và sự 
được bảo vệ nhờ lực lượng gây ra nỗi sợ hãi và sự sùng kính 
mà dường như con người trở thành một bộ phận của nó”??, 
Ngược lại, tôn giáo nhân đạo tập trung vào con người và các 
năng lực của nó, định hướng cá nhân vào tính độc lập và 
niềm tin vào sức mạnh của bản thân mình, vào việc thực hiện 
tiêm năng của mình; nó khẳng định giá trị của cá nhân con 
người, quyền có hạnh phúc và tự do của con người. Cảm xúc 
tôn giáo trong tôn giáo như vậy là cảm xúc về sự thống nhất 
với mọi cái thực tồn, cảm xúc này căn cứ trên quan hệ thân 
thuộc với thế giới được ý thức nhờ tư duy và tình yêu. Tôn 
giáo nhân đạo phát triển năng lực tình yêu đối với người thân 


* Sđd.. tr.241. 
” Sđd.. tr.246, 


3I 


và đối với bản thân mình, ý thức đoàn kết với mọi sinh vật. 
Mục đích của con người trong tân giáo như vậy là việc đạt tới 
sức mạnh. lớn nhất, chứ không phải là đạt tới sự bất lực lớn 
nhất, còn đức hạnh trong tôn giáo như vậy là sự tự hiện thực 
hóa, chứ không phải là sự phục tùng. 

E.Phrôm co rằng kinh nghiệm tôn giáo không nhất thiết 
phải gắn liên với hữu thần luận, và ông xem tư tưởng về Chúa 
như một tư tưởng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, theo ông, 
sự vô thần không có nghĩa là phi tôn giáo, và E.Phrôm tuyên 
bố quan điểm phân tâm học của mình là một thần học mới. 

Định nghĩa dân tộc học 

Các lý thuyết dân tộc học được xây dựng dựa trên cơ sở 
sử dụng tư liệu dân tộc học, còn để giải thích tôn giáo thì 
người ta thường sử dụng các tư tưởng của nhân học văn hoá 
(xã hội). Quan điểm dân tộc học nhận thấy nguồn gốc của tôn 
giáo ở trong "bản tính con người”, bản tính này vốn có ở cá 
nhân và được hình thành nhờ một tổ hợp những nhu cầu vật 
chất và tinh thần hay trong một phức hợp nhân học văn hoá 
xác định. 

Nhà dân tộc học người Anh, B.Malinôpsky (Malinowskl) 
đã hệ thống hoá các quan điểm lý luận về tôn giáo được phát 
triển từ góc độ dân tộc học. Triển khai các tư tưởng nhân học 
xã hội trên bình diện chức năng, ông lấy khái niệm "văn hoá” 
làm khái niệm xuất phát. Văn hoá thể hiện là một tổng thể 
những thiết chế phức tạp, hữu cơ, là "hệ thống công cụ” mà 
nhờ đó con người khai thác thế giới bao quanh và đáp ứng các 
nhu cầu phát sinh (tự vệ, bảo vệ giống nòi) và thứ sinh (đo bản 
thân văn hoá hình thành và phát triển) của mình. Các nhân tố 
bẩm sinh có ảnh hưởng đến lối ứng xử của con người, còn văn 
52 


hoá nâng con người vượt lên trên tính quy định sinh học. Ở 
bên trong chỉnh thể, các yếu tố nằm trong trạng thái phụ thuộc 
lẫn nhau, mỗi yếu tố đều là chức năng của yếu tố khác, những 
biến đổi của một yếu tố sẽ kéo theo những biến đổi của những 
yếu tố khác. 

Tôn giáo được xem xét với tư cách là hiện tượng phổ 
biến của văn hoá. B.Malinôpsky phân tích tôn giáo trong 
quan hệ của nó với khoa học và ma thuật dựa trên tư liệu về 
văn hoá không chữ viết chủ yếu là của cư dân ở các đảo 
Trôbriandơ. Khoa học là sự khai thác hiện thực một cách duy 
lý. Khoa học thể hiện là "sự đối xử duy lý " với thế giới bao 
quanh một cách phù hợp với tri thức và kỹ thuật hiện có, nó 
kiến tạo nên thế giới hàng ngày, "thế tục”. Bên cạnh lĩnh vực 
này còn có lĩnh vực "thiêng liêng” bao gồm có ma thuật và 
tôn giáo. Ma thuật được xác định là "niềm tin vào khả năng 
đạt tới thắng lợi nhờ các công thức và các lễ nghi có phép 
mầu". Nó được áp dụng ở các giai đoạn hoạt động trong đó 
không có đủ phương tiện hợp lý để đạt tới mục đích. Bối cảnh 
trong đó không có đủ các phương tiện hợp lý để đạt tới mục 
đích hay chúng không còn có hiệu lực, đã sinh ra các trạng 
thái xúc động mạnh trong tâm lý con người (cả ở xã hội 
mông muội lẫn ở xã hội hiện đại). Vì hành động hợp lý, 
hướng vào việc đạt tới mục đích, là không thể, nên con người 
phải sử dụng hành động giả danh. Nhờ những hành động ma 
thuật ấy, con người làm giảm bớt trạng thái căng thẳng, đạt 
tới một sự cân bàng nhất định, ít nhiều khắc phục được sự ấm 
ức. Mặc dù những hành động này không dẫn tới việc đạt tới 
các mục đích bên ngoài, song chúng là hữu hiệu về phương 
diện phục hồi trạng thái cân bằng bên trong. 


33 


Nếu mục đích của mỗi hành động trong ma thuật được 
xác định chính xác và được hạn chế, thì lễ nghi được thực hiện 
theo một cách khác trong tôn giáo. Tôn giáo có quan hệ không 
phải với những sự ấm ức cụ thể của cuộc sống hàng ngày, mà 
có quan hệ với những vấn đề cơ bản của tồn tại người. "Xét về 
văn hoá giáo lý của mình, - B.Malinôpsky viết, - tôn giáo 
thường xuyên thể hiện mình với tư cách là hệ thống những 
luận điểm mang tính răn dạy niềm tin, hệ thống này quy định 
vị trí của con người trong vũ trụ, giải thích nguồn gốc của nó 
và giả định mục đích. Cá nhân thông thường cần đến tôn giáo 
một cách thực dụng để khắc phục linh cảm làm bàng hoàng, 
làm tê liệt về cái chết, sự bất hạnh và số phận”. Tôn giáo 
không bao giờ trở nên thừa vì những vấn đề nêu trên về 
nguyên tắc là không loại bỏ được. 


1.2. Những đặc trưng bản chất của tôn giáo 


Những tôn giáo cụ thể đã và đang tồn tại trong lịch sử, đã 
và đang không có "tôn giáo nói chung”. Nhưng, để giải thích 
những hiện tượng tôn giáo khác nhau, khoa học đã xây dựng 
khái niệm tương ứng. Đối với tôn giáo thì định nghĩa lôgíc học 
hình thức là không có hiệu quả. Chúng ta lựa chọn con đường 
cho phép đạt tới được sự thống nhất, đảm bảo được việc tổng 
hợp các đặc trưng về bản chất của tôn giáo trên các phương 
diện khác nhau. Dưới hình thức chung nhất thì có thể nói: tôn 
giáo là một lĩnh vực đời sống tỉnh thần của xã hội, của nhóm, 
của cá nhân, là phương thức khai thác thế giới về mặt thực tiễn 
- tính thần và là lĩnh vực sản xuất tỉnh thần. Với tư cách như 


*9 B Mahnowsski. Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur und andere Aufsatze. 
Ausgabe. 1975, s.191. 


34 


vậy, ton giáo thể hiện là: 1) sự biểu thị bản chất của xã hội; 2) 
một phương diện hoạt động sống tất yếu xuất hiện trong quá 
trình hình thành con người và xã hôi; 3) phương thức tồn tại và 
khắc phục sự tự tha hoá của con người; 4) sự phản ánh hiện 
thực; 5) một tiểu hệ thống xã hội; 6) một hiện tượng văn hoá. 
Chúng ta làm sáng tỏ những đặc trưng này (về tôn giáo như 
một hiện tượng văn hoá). 

Biểu hiện những mối quan hệ sâu xa của xã hội: 

Tôn giáo biểu hiện bản chất của một loại hệ thống xã hội 
xác định, nó biểu thị các cấp độ bên trong, sâu xa, bị che đậy 
khỏi quan sát trực tiếp của thực tại xã hội, do vậy, trong tôn 
giáo có một cái gì đó phù hợp với bản chất của xã hội. Nhưng, 
thể biện trong tôn giáo như trong một hiện tượng, các mối quan 
hệ bên trong của xã hội vẫn có thể thể hiện dưới hình thức bị 
xuyên tạc trong tôn giáo, tức là bị che đậy. Tính chất bị xuyên 
tạc không phải là kết quả tuỳ tiện của ai đó, của ác ý, của sự lừa 
dối có ý thức hay của tính ngây thơ về trí tuệ: đây là yếu tố triển 
khai và biểu hiện sự vận động của xã hội. Do vậy, tôn giáo "kể" 
nhiều thứ về xã hội, nếu chúng ta biết giải mã đúng thông tin 
được mã hoá trong nó. Để làm điều đó thì việc quy thế giới tôn 
giáo về những quan hệ hiện thực nào đó là không đủ - vả lại sự 
quy giản đầy đủ là không thể. Điều quan trọng là phải tách các 
hình thức tôn giáo phù hợp với những quan hệ hiện có của cuộc 
sống hiện thực ra từ những quan hệ ấy. 

Phương điện hoạt động sống tất yếu xuất hiện'của con 
người và xã hội. 

Tôn giáo không phải là một kết cấu ngẫu nhiên được các 
nhà triết học, các tư tế, những kẻ lừa dối, các bạo chúa gán cho 
con người như nhiều nhà tư tưởng trong quá khứ đã giả định 
(bây giờ ý kiến này đôi khi vẫn được đưa ra). Tôn giáo là sản 

55 


phẩm tất yếu của xã hội ở các giai đoạn phát triển nhất định. 

Thực tế cũng không khẳng định luận điểm vẻ tôn giáo như 

một bản nguyên độc lập - đứng trên xã hội, đứng trên thế giới, 

đứng trên lịch sử. Tôn giáo tất yếu xuất hiện và tồn tại trong. 
xã hội, nằm trong bối cảnh lịch sử toàn cầu và chịu những biến 

đổi phù hợp với những biến đổi xã hội. 


Giống như mọi lĩnh vực đời sống tinh thần khác, tôn giáo 
phụ thuộc vào sản xuất vật chất. Để suy nghĩ về các vấn đề tôn 
giáo, tiến hành hoạt động tôn giáo, để các thiết chế tôn giáo có 
thể hoạt động thì cần phải có các tiền đề vật chất tương ứng. 
Chính sản xuất vật chất tạo ra sản phẩm thặng dư được sử 
dụng trong lĩnh vực tinh thần, kể cả tôn giáo. Nhưng, chỉ xét 
đến cùng, một cách trung gian, thì quan hệ vật chất mới quyết 
định sự xuất hiện, sự tồn tại và sự tái sản xuất ra tôn giáo. Các 
lĩnh vực hoạt động tinh thần khác có ảnh hưởng trực tiếp đến 
tôn giáo là chính trị, nhà nước, đạo đức, nghệ thuật, triết học, 
khoa học. Đồng thời tôn giáo cũng không phải là sản phẩm 
thụ động của xã hội: nó sống bằng cuộc sống của riêng mình, 
có khả năng tự tái sản xuất, tạo ra các tư tưởng, các khái niệm, 
các chuẩn tắc, các giá trị, cũng như những đối tượng vật chất 
đa dạng. Trong hoạt động sáng tạo của con người, quá trình 
tinh thần mang tính thứ nhất đối với các kết quả lý tưởng của 
nó, cũng như đối với những biểu hiện vật chất của nó. Tô. 
giáo có ảnh hưởng ngược lại đến kinh tế, cũng như đến các 
lĩnh vực hoạt động tỉnh thần khác nhau. 

Phổ biến rộng rãi trong tôn giáo học thế giới là quan điểm 
cho rằng, sự xuất hiện và tồn tại của tôn giáo trước hết gắn 
liền với quan hệ không tự do, lệ thuộc, hạn chế, thống trị - 
phục tùng, nói cách khác, với lĩnh vực tồn tại người không 


36 


quản lý được, không tổ chức được, không điều tiết được một 
cách có mục đích rõ ràng. Người ta cũng đưa ra một quan 
điểm khác: tôn giáo bắt nguồn từ tự do của con người, từ sự 
hướng tới cái tối cao, cái Tuyêt đối của nó. Quan điểm thứ 
nhất được ưa thích hơn. Chúng tôi xin lưu ý rằng người ta 
hầm ý nói tới quan hệ không tự do, lệ thuộc, quan hệ chế định 
sự phát sinh của tôn giáo, cũng như quan hệ quyết định sự tồn 
tại và phát triển của tôn giáo trong lịch sử sau đó. Trong hệ 
thống tôn giáo đã hình thành, "ở bên trong” nó, con người 
đương nhiên có thể thể nghiệm và đang thể nghiệm sự được 
bảo vệ, sự được giải phóng khỏi hoàn cảnh trói buộc, thoát ra 
khỏi sự hạn chế. Nhưng trạng thái được bảo vệ, việc thể 
nghiệm lối thoát ra khỏi sự hạn chế, cảm giác về tự do và sức 
mạnh tăng lên lại xuất hiện như một cái gì khác, lệ thuộc vào 
quan hệ lệ thuộc, không tự do thật sự đang tồn tại, còn việc 
hướng tới cái tối cao, cái Tuyệt đối xuất hiện vì tồn tại hiện có 
của con người là nhất thời, hữu hạn, tương đối, phù du. Chúng 
tôi xin dẫn ra lời nói của K.Voityla (sinh năm 1920), Người 
đứng đầu Giáo hội La Mã, Đức Giáo Hoàng Giăng Pôn II, 
Người đã trình bày dưới hình thức Thiên Chúa giáo tính quy 
định của tôn giáo, cụ thể là của quan niệm về tính chất quan 
hệ "con người - Chúa", bởi các quan hệ lệ thuộc trong bản 
thân cấu trúc của hiện thục: Ông viết:" Con người phụ thuộc 
vào Chúa, nhưng sự phụ thuộc này ẩn nấu sâu xa trong bản 
thân cấu trúc của hiện thực, và cần phải bỏ ra những nỗ lực. 
nào đó để khám phá và xác lập nó"°!. 


† K.Vojyka. Những cơ sở của đạo đức học. Matxcơva. 1991. tr.58. 
37 


Phương thức tồn tại và khắc phục sự tự tha hoá của 
COH Hgười 

Tha hoá là việc biến hoạt động của con người và sản phẩm 
của nó, các quan hệ và các thiết chế thành các lực lượng thống 
trị con người. Những yếu tố cơ bản của sự tha hoá hiện thực là: 
a) sự tha hoá của sản phẩm lao động khỏi người sản xuất; b) sự 
tha hoá của lao động; c) sự tha hoá của nhà nước đại diện cho 
lợi ích chung khỏi lợi ích riêng và lợi ích nhóm, sự quan liêu 
hoá; đ) sự tha hoá của con người khỏi tự nhiên, khủng hoảng 
sinh thái; e) sự trung gian hoá quan hệ của con người bởi quan 
hệ của vật, sự phi nhân cách hoá quan hệ giữa người với người; 
ø) sự vô tổ chức, sự tha hoá khỏi các giá trị, các chuẩn tắc, các 
vai trò, sự vô tổ chức hoá xã hội, xung đột; h) sự tha hoá của 
con người khỏi con người, sự cô lập; 1) sự tự tha hoá nội tâm 
của cá nhân - đánh mất cái tôi, sự lãnh đạm, sự vô nghĩa. 

Tôn giáo biểu thị những yếu tố tha hóa nêu trên của cuộc 
sống hiện thực. Không phải tôn giáo phải chịu trách nhiệm về 
sự triển khai quan hệ tha hoá trong các lĩnh vực đời sống xã 
hội khác nhau, mà ngược lại, những quan hệ này quy định các 
hình thức khai thác thế giới theo các cách khác nhau về mặt 
tỉnh thần dưới các hình thức tha hoá, kể cả dưới hình thức tôn 
giáo. Tính tự chia cắt, tự mâu thuẫn của thế giới được thể hiện 
trong tôn giáo một cách tương ứng. Tôn giáo tái hiện việc 
chuyển hoá các lực lượng của bản thân con người thành các 
lực lượng xa lạ đối với con người, tôn giáo đảo lộn, sắp đặt lại, 
dịch chuyển các quan hệ hiện thực, "coi cái này là cái khác”, 
nhân đôi thế giới. Thế giới "khác", khác biệt với thế giới hiện 
thực, trở thành nơi cư trú của những thực thể độc lập, có cuộc 
sống của riêng mình. 


58 


Khi tái hiện sự tha hoá hiện thực của con người trong các 
linh vực kính tế, chính trị, nhà nước, pháp lý, đạo đức, v.v., 
bản thân các nhân vật tôn giáo và những quan niệm về họ 
được khách quan hoá, thể hiện trong những mối quan hệ hiện 
thực qua lại giữa người với người. 

Nhưng, sự khai thác thế giới trong tôn giáo không chỉ 
được quy về sự tái hiện quan hệ bị tha hoá. Khi tái hiện chúng, 
tôn giáo đồng thời cũng thể hiện với tư cách là phương thức 
khắc phục chúng. Nhu cầu giải phóng khỏi quyền lực của các 
lực lượng xa lạ, tìm kiếm sự thoả mãn trong những tư tưởng và 
lễ nghi tẩy rửa, sám hối, biện hộ, giải thoát, khắc phục sự tha 
hoá khói Chúa, sẽ đem lại cho con người thiên đường đã đánh 
mất, sự an ủi, v.v.. Tôn giáo xoa dịu những hậu quả của sự tha 
hoá hiện thực nhờ phân phối lại sản phẩm xã hội một cách có 
lợi cho các tầng lớp xã hội ít được bảo vệ nhất, nhờ làm việc từ 
thiện và lòng nhân từ, nhờ hợp nhất những cá nhân bị phân tán 
trong một cộng đồng, nhờ phát triển giao tiếp giữa cá nhân với ' 
cá nhân trong cộng đồng tôn giáo, v.v.. 

Phần ánh hiện thực 

Tôn giáo ghi lại và tái hiện trong mình những thuộc tính 
của tự nhiên, của xã hội, của con người. Nếu tôn giáo là sự 
phản ánh, nếu sự phản ánh hiện thực diễn ra trong nó, thì nó 
bao hàm thông tin tương ứng về cái được phản ánh. Nhận được 
thông tin'từ bên ngoài, nó tích cực xử lý và sử dụng thông tin 
để tự tổ chức và định hướng trong thế giới. Sự phản ánh bằng 
tín hiệu - thông tin giả định phải sử dụng những tác động với 
tư cách là công cụ ảnh hưởng ngược lại. Mặt khác, sự phản 
ánh này mang tính có chọn lọc, được thực hiện khi có tính đến 
những nguyên tắc riêng của tôn giáo, tôn giáo dự đoán trước, 


59 


báo trước kết quả tác động với các lĩnh vực hoạt động sống 
khác của con người. 

Tôn giáo phản ánh những hiện tượng đa dạng của hiện 
thực. Nó trước hết phản ánh các mặt của hiện thực quy định sự 
không tự do và sự lệ thuộc của con người. Nhưng, sự phản ánh 
này không bao hàm hết toàn bộ nội dung của quá trình phản 
ánh trong tôn giáo. Tôn giáo tiếp nhận và xử lý thông tn về 
những mối quan hệ tự nhiên và xã hội đa dạng, về con người, 
nó cũng phản ánh các lực lượng bên ngoài thống trị con người, 
các quan hệ biểu thị sự tự do và khả năng quản lý những quá 
trình tự nhiên và xã hội của con người. Nó phản ánh toàn bộ 
hiện thực thông qua lăng kính phản ánh sự không tự do và sự 
lệ thuộc của con người. Những kết quả phản ánh được ghi lại 
trong ý thức, trong các phương tiện hành động và trong bản 
thân các hành động, trong các chuẩn tắc và các lược đồ cấu 
trúc, trong các sơ đồ tổ chức. 

Tôn giáo như một tiểu hệ thống 

Đối với toàn thể xã hội thì tôn giáo thể hiện như là một 
tiểu hệ thống xã hội. Mỗi lĩnh vực đời sống tỉnh thần đều thể 
hiện là một kết cấu phức tạp, trong đó hoạt động được thực 
hiện, có các yếu tố, cấu trúc hình thành. Bất kỳ hệ thống nào 
và các tiểu hệ thống của nó cũng đều không thể được quy về 
một yếu tố nào đó và không thể được xem xét ở bên ngoài mối 
liên hệ qua lại giữa những yếu tố đó, còn mối quan hệ qua lại 
giữa những yếu yếu tố ấy trước hết được thực hiện trong quá 
trình hoạt động. Trong tôn giáo, người ta tách biệt ý thức tồn 
giáo, hoạt động tôn giáo, quan hệ tôn giáo, thiết chế tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo. Đến lượt mình, mỗi phương diện nêu trên 
đều được đặc trưng bởi hàng loạt dấu hiệu. 


60 


Vốn là tiểu hệ thống của xã hội, tôn giáo giữ vị trí khác 
nhau, biến đổi trong tiến trình lịch sử và hoàn thành những chức 
năng xác định một cách phù hợp với bối cảnh lịch sử cụ thể. 
Lịch sử chỉ ra rằng, tôn giáo giữ các vị trí sau đây trong xã hội. 

1. Ý thức tôn giáo quy định, thâm nhập vào ý thức của 
nhóm và của cá nhân. Các cộng đồng tôn giáo trùng hợp với 
các cộng đồng dân tộc. Hoạt động tôn giáo cấu thành một 
khâu tất yếu của hoạt động xã hội. Quan hệ tôn giáo để lại dấu 
ấn ở các quan hệ xã hội khác. Các thiết chế hợp nhất trong 
mình quyền lực tôn giáo và quyền lực thế tục. 

2. Ý thức thế tục tồn tại bên cạnh ý thức tôn giáo. Ý thức 
thế tục có thể chịu ảnh hưởng của tôn giáo, nhưng cũng có thể 
được giải phóng khỏi nó. Hoạt động tôn giáo dù được quy 
thành trách nhiệm, nhưng dần dần tách ra khỏi chuỗi hoạt 
động chung và ràng buộc với điều kiện không gian và thời 
gian xác định. Xu hướng loại bỏ đấu ấn của quan hệ tôn giáo 
ra khỏi quan hệ xã hội xuất hiện. Cộng đồng tôn giáo tiếp tục 
có kỳ vọng trùng hợp với cộng đồng dân tộc, nhưng quá trình 
phân hoá chúng lại diễn ra. Sự đồng nhất về thành phần tôn 
giáo và thành phần nhà nước thường được tuyên bố. 

3. Ý thức tôn giáo giữ vị trí thứ yếu trong ý thức xã hội. 
Các hệ thống tư tưởng khác chiếm ưu thế. Hoạt động và quan 
hệ tôn giáo là một hình thức riêng của hoạt động và quan hệ. 
Các nhóm tôn giáo khác với các cộng đồng dân tộc và không 
trùng hợp với nhà nước. Quyền lực giáo hội và quyền lực thế 
tục thuộc về các thiết chế khác nhau. 

Địa vị, chức năng và lĩnh vực hoạt động của tôn giáo thay 
đểi trong các kiểu xã hội khác nhau, ở các giai đoạn lịch sử 
khác nhau, ở các nước và các khu vực Khác nhau. 


61 


Cá thể và cá nhân trong tôn giáo 

Dưới các hình thức ban đầu của tôn giáo, con người riêng 
biệt không tách mình ra khỏi nhóm tôn giáo, thể hiện là cá 
thể, là đại diện đơn nhất của thị tộc hay của bộ tộc mà là đại 
diện của phức hợp dân tộc - tôn giáo. Con người riêng biệt chỉ 
có thể trở thành cá nhản trong tôn giáo (cũng như trong các 
lĩnh vực tồn tại khác) ở một giai đoạn xác định của quá trình 
tách biệt và phân biệt mình với cộng đông. Trong các hệ thống 
tôn giáo phát triển, cá nhân có thể thể hiện dưới các loại hình 
khác nhau - thánh nhân, mất trí, nổi tiếng, khắc ký, ẩn sĩ, v.v., 
còn trong cuộc sống hàng ngày là tín đồ, người cuồng tín, 
người dao động, cá nhân với định hướng tôn giáo chiếm ưu thế 
hay con người với định hướng tôn giáo lệ thuộc, v.v.. Hệ thống 
tôn giáo phát triển không thể tồn tại thiếu cá nhân tôn giáo. Cá 
nhân tôn giáo là con người cùng với tổng thể những phẩm chất 
cá biệt của nó, trong đó những đặc điểm tôn giáo giữ một vị trí 
xác định, là con người có năng lực trở thành chủ thể của hoạt 
động tôn giáo. Cá nhân như vậy có phẩm chất "tỉnh thần tôn 
giáo" được cấu thành từ những quan niệm, những tư tưởng, 
niềm tin, nhu cầu, tình cảm tương ứng trong ý thức, còn trong 
ứng xử là cấu thành từ sự tham gia vào việc thờ phụng Chúa, 
tham viếng đền thờ, cầu nguyện, thực hiện những lễ nghi tôn 
giáo, ăn mừng các ngày lễ, ấn chay, v.v.. Phẩm chất tôn giáo 
tập trung trong quan hệ “Chúa - con người”, "con người - 
Chúa" hay, tuỳ thuộc vào loại hình tôn giáo, trong một cái 
khác nào đó. Những phẩm chất tôn giáo được nội tíni 
hoá(tiếng La Tình: ¡intcrior có nghĩa là bên trong), nội tâm hoá 
trong quá trình xã hội hoá, trong quá trình cá nhân nắm bất 
kinh nghiệm xã hội ở môi trường văn hoá, nhờ đó mà tĩnh thần 


62 


tôn giáo của cá nhân hình thành. Tỉnh thần đặc trưng cho cá 
nhân từ giác độ mức độ cá nhân nắm bát văn hoá tinh thần, kể 
cả văn hoá tôn giáo. Tỉnh thần thể hiện là việc nhận thức và 
tiếp cận với những giá trị, là tự ý thức và tự nhận thức, là việc 
nâng cao trí tuệ và cảm tính, là tìm tòi ý nghĩa và mục đích tồn 
tại, là phát hiện ra lý tưởng, là sự lãng nghe và nghe thấy tiếng 
nói của lương tâm, là sự sáng tạo. Những quá trình này có thể 
gắn liền với niềm tin tôn giáo hay với các định hướng thế giới 
quan khác. Niềm tin tôn giáo, tổng thể những quan niệm, 
những cảm xúc, những hy vọng, những hy vọng tôn giáo, VIỆC 
tiếp xúc với văn hoá tôn giáo, những quá trình tâm lý tôn giáo 
mà trong quá trình đó diễn ra sự giải toả (catharsis), cấu thành 
tinh thần tôn giáo của cá nhân, còn nội dung của tính thần này 
phụ thuộc vào nguồn gốc tôn giáo. 


1.3. Quan niệm hiện đại về tôn giáo 


Xét về mặt từ nguyên học thì thuật ngữ "tôn giáo" là một 
thuật ngữ vẫn còn đang tranh cãi. Người ta thường tách nó ra 
từ danh từ tiếng La Tĩnh: religio có nghĩa là "mộ đạo”, "thần 
thánh", "đối tượng sừng bái”; tuy nhiên, Xixerôn (thế kỷ I tr. 
CN.) đã gắn liền nó với danh từ tiếng La Tỉnh: religere có 
nghĩa là "tập hợp lại", "suy ngẫm kỹ một lần nữa”, "tin mừng”, 
"tuân thủ", còn Phoiơbác (Feuerbach), Ängghen thì gắn liền 
nó với danh từ tiếng La Tinh: religare có nghĩa là "gắn liền”, 
"hợp nhất". Người ta thường xác định tôn giáo là trực giác về 
thế giới, là tổng số những chuẩn tắc đạo đức và là một loại 
hình ứng xử được chế định bởi niềm tin vào sự tồn tại của một 


Z tt 


thế giới khác, "siêu cảm tính” và của những thực thể "siêu cảm 
tính" - các thần linh, các thánh nhân hay Thượng đế là những 
bậc đồng sáng tạo hay sáng tạo ra một cách hợp lý mọi hình 


63 


thức tồn tại vật chất và tinh thần, cũng như là tổng thể những 
nghi lễ và những hành vi ma thuật (lể nghi tôn giáo) là những 
cái đảm bảo mối liên hệ của con người với các lực lượng siêu 
nhiên, phù hợp với tổ chức và sự hợp nhất của tín đồ. Với tính 
đa phương diện và toàn vẹn như vậy, định nghĩa này vẫn chủ 
yếu mang tính hình thức, không truyền đạt được vai trò đa 
dạng mà tôn giáo đã ÿà đang hoàn thành trong cuộc sống của 
các tín đồ cũng như của toàn thể xã hội. Thậm chí có thể ghi 
nhận rằng không thể đưa ra được một định nghĩa đúng về mật 
lôgíc hình thức của tôn giáo; bản chất của tồn giáo chỉ nhận 
thức được nhờ làm sáng tỏ những hình thức đa dạng cụ thể và 
những đặc trưng cơ bản của nó. Do vậy cần phải chỉ ra những 
trở ngại nảy sinh ở đây. 

Định nghĩa tôn giáo 

Mỗi một nhà tư tưởng lớn (thế tục hay tôn giáo) đều 
thường đưa ra định nghĩa của mình, khác với các định nghĩa 
hiện có, về tôn giáo, định nghĩa này bao hàm một cách không 
rõ ràng những tiền đề xuất phát do bối cảnh xã hội và văn hóa 
chung quy định. Lịch sử hình thành nền văn hóa châu Âu được 
đánh dấu bởi sự đối đầu giữa những người bảo vệ ý thức tôn 
giáo và những người bảo vệ ý thức thế tục (khoa học thường 
thể hiện là biểu tượng của ý thức thế tục), điều này tất yếu làm 
nảy sinh vô số định nghĩa về tôn giáo, vì các tôn giáo phát 
triển bao giờ cũng đưa ra sự lý giải của mình về nguồn gốc của 
mình là sự lý giải hoàn toàn không tương dung với sự lý giải 
thế tục. Chẳng hạn, tín đồ Thiên Chúa giáo kiên định sẽ lĩnh 
hội định nghĩa thế tục như là một định nghĩa thuần tuý bên 
ngoài, vì đối với tín đồ này thì tôn giáo chính là bản chất của 
tồn tại của tín đồ, là cơ sở của toàn bộ đời sống tinh thần, mà 


64 


đó chính là mối liên hệ, sự hợp nhất thực sự, thường xuyên với 
Chúa. Chính thần học đã xuất phát từ thực tế đó, nó không 
những khái niệm hóa kinh nghiệm tôn giáo của quần chúng 
mà còn xây dựng và bảo vệ hình thức "chân thực" (chính 
thống) của kinh nghiệm ấy. Hơn nữa, các nhà thần học còn 
khẳng định rằng, khi không chấp nhận niêm tin tôn gIÁO, COn 
người không có năng lực thấu hiểu và xác định được bản chất 
của tôn giáo một cách khách quan và có nội dung phong phú. 
Song các nhà thần học cũng có các quan điểm khác nhau về 
vấn đề này. "Tôn giáo" là một sự trừu tượng hóa. Trên thực tế 
chỉ tồn tại các "tôn giáo lịch sử" - các cộng đồng cụ thể, thường 
có thái độ không thiện cảm hay thậm chí thù địch đối với nhau. 
Khi đó cần phải thừa nhận rằng một tín đồ nào đó chỉ có thể 
diễn đạt bản chất của tôn giáo của mình được nó coi là tôn giáo 
duy nhất đích thực. Chẳng hạn, các nhà thân học Thiên Chúa 
giáo thường bác bỏ quan niệm về Thiên Chúa giáo như "một" 
trong các tôn giáo, còn nhà thần học kiệt xuất thời hiện đại, 
K.Báctơ (Bart) đã phủ định rằng Thiên Chúa giáo nói chung là 
"tôn giáo”, đó là chưa nói đến D.Bonhôphơ (BolnoÐ) là người 
kiên định một quan điểm nổi tiếng về "Thiên Chúa giáo phi 
tôn giáo". Những bất đồng trở nên hiển nhiên hơn nếu chúng ta 
vượt ra khỏi khuôn khổ của hữu thần luận vì, trong vô số những 
hiện tượng văn hóa được gọi là những hiện tượng tôn giáo, các 
đặc điểm khác nhau (kể cả các đặc điểm đã nêu ở trên) có một 
vai trò không như nhau, còn một số đặc điểm thì nói chung là 
vắng mặt (chăng hạn, khái niệm về Chúa vắng mặt trong Phật 
giáo và Khổng giáo, Giáo hội - trong Hồi giáo, v.v.). 

Những bất đồng quan trọng cũng thống trị trong các nhà 
triết học bác bỏ sự lý giải của thần học về tôn giáo. Khái niệm 


65 


"triết học" cũng đa nghĩa như khái niêm "tòn giáo”, vì vậy môi 
nhà triết học đều hình thành định nghĩa của mình về nó một 
cách phù hợp với hệ thống của riêng mình. Chẳng hạn, đối với 
Ph.Sơmachơ (Scheiemacher) thì tôn giáo trước hết là một cảm 
giác đặc biệt về sự phụ thuộc vào cái vô hạn; Cantơ (Kant) 
hiểu ý niệm về Chúa là định đề cần thiết của !ý tính thực tiễn 
thuần tuý, không gắn liền với hoàn cảnh sinh hoạt trần tục của 
con người; trong học thuyết Hêghen (Hegel), tôn giáo thể hiện 
là thang bậc chưa hoàn hảo, tồn tại trước triết học, trong quá 
trình phát triển của Tỉnh thân Tuyệt đối, v.v.. Có vô số những 
định nghĩa như vậy về tôn giáo: "niềm tin vào thế giới siêu 
cảm tính", "sự khu định giữa khách thể thần thánh và khách 
thể thế tục", "hệ thống tín ngưỡng và lễ nghi định hướng vào 
cái thần thánh", "hệ thống quy tắc đạo đức được các thần linh 
phê chuẩn", "cầu nguyện và những phương thức khác để hợp 
nhất với cái Tuyệt đối", "các nhóm xã hội được hợp nhất bởi 
một niềm tin thống nhất”, v.v.. 

Mỗi một tôn giáo lịch sử đều thể hiện không đơn giản như 
là trực giác về thế giới và niềm tin, đây là một hiện tượng xã 
hội bộc lộ trong hành vi ghi nhận được bằng kinh nghiệm, 
trong quan hệ qua lại đặc thù giữa các nhân với nhau và trong 
hoạt động của các cộng đồng tôn giáo đặc biệt. Chúng trở 
thành đối tượng của tôn giáo học - tổng thể các bộ môn khoa 
học mà mỗi một trong số đó đều xác định đối tượng của mình 
và áp dụng các phương pháp nghiên cứu của riêng mình. 
Chẳng hạn, theo quan điểm của nhân học và tâm lý học, tôn 
giáo có thể được định nghĩa như là tâm thế của con người tự 
đồng nhất bản thân mình với thực tại tối cao, đáp ứng nhu cầu 
về việc đảm bảo an toàn cho bản thân và sự sinh tồn đáng tin 


^Áñ 


cậy. Tuy nhiên, việc viện dẫn vào các động cơ thuần túy của 
cá nhân không mở ra cánh cửa dẫn tới nhận thức về toàn bộ 
tính đa đạng của các tôn giáo cụ thể vì nhu cầu của cá nhân 
phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa - xã hội không lặp lại trong 
lịch sử và bản thân cá nhân cũng thể hiện là đại diện của một 
giai cấp hay một nhóm xã hội xác định. Thêm vào đó là định 
nghĩa về tôn giáo ở đây được đánh tráo bằng những suy luận 
về các nguyên nhân lịch sử và các nguyên nhân tâm lý dẫn tới 
sự xuất hiện của nó. Sự phát triển của ý thức tôn giáo tất nhiên 
vẫn giữ lại một tính kế thừa nhất định. Tuy nhiên, chắc gì đã 
có thể tìm ra được các đặc trưng có nội dung giống nhau về tín 
ngưỡng của con người nguyên thuỷ và về các quan niệm tôn 
giáo hiện đại. Một điều khác cũng hiển nhiên là thái độ có phê 
phán đối với tôn giáo hoàn toàn không đảm bảo được một 
quan niệm phiến diện và hời hợt về nó. Chẳng hạn, đó là quan 
điểm của các nhà triết học duy vật Pháp thể kỷ XVIII, những 
người đã quy tôn giáo về sự "lừa đối". Và, ngược lại, suy luận 
của những người bảo vệ tôn giáo có uy tín nhất và kiên định 
nhất (các nhà giáo phụ học và các nhà triết học kinh viện, đó 
là chưa nói đến các nhà thần học hiện đại) đã ghi nhận nhiều 
đặc trưng mang tính bản chất của ý thức tôn giáo. 

Thử nghiệm nhằm đưa ra một định nghĩa phổ quát và triệt 
để vẻ tôn giáo còn vấp phải một trở ngại nữa. Pascan (Pascal) 
đã phân biệt một cách sáng suốt giữa "Chúa của các nhà triết 
học và Chúa của các nhà khoa học" với "Chúa của Ởbraham, 
của Giacốp và của Isác", nói cách khác, giữa tôn giáo như nó 
thể hiện đối với nhà lý luận với tôn giáo như nội dung kinh 
nghiệm sống động của ý thức đại chúng. Dưới con mắt của tín 
đồ thông thường thì tôn giáo là một cái gì đó quan trọng hơn 


67 


nhiều so với tổng thể những thành tố riêng biệt có thể được 
khái quát một cách duy lý, mà đó chính là sự thể nghiệm nội 
tâm, thuần tuý cá nhân về Chúa trong đó những thành tố ấy 
mới có được nội dung tôn giáo đặc thù của mình. 

Nguôn gốc của tôn giáo 

Không thể giải thích nguồn gốc của tôn giáo thông qua 
những khiếm khuyết trong nhận thức hay sự dốt nát của con 
người, thông qua sự lừa đối có ác ý của "các cha cố và các bạo 
chúa". Trong khi đó thì trong tôn giáo học cho tới nay vẫn 
hiện diện dưới dạng rõ ràng hay không rõ ràng hình ảnh về kẻ 
mọi rợ đễ thương nhưng đốt nát mà, vốn dĩ không có khả năng 
giải thích, chỉnh phục các lực lượng tự nhiên, đã phải chịu 
đựng cảm giác sợ hãi, khủng khiếp, đã đi đến kết luận về sự 
tồn tại của một thế giới siêu nhiên và đã cố gắng ngăn chặn sự 
can thiệp tai hại của các lực lượng ấy bàng những hành vi đặc 
biệt của mình. Rốt cuộc là thực tiễn tôn giáo (sự thờ cúng) bị 
đánh giá một cách sai trái như một kết cấu thứ sinh, phái sinh 
- như hệ quả xuất hiện của các quan niệm về các lực lượng 
siêu nhiên hùng mạnh. 

Cấu thành khởi nguyên của lịch sử loài người là các thị 
tộc và các bộ lạc - "các cơ thể sản xuất - xã hội cổ" (Mác) mà 
chỉ có thể tự tái sản xuất bản thân mình nhờ hoạt động cải tạo 
của con người. Điều kiện cho sự sống sót của những "ốc đảo” 
nằm ngoài giới tự nhiên ("văn hóa"), hay có thể nói, các ốc 
đảo "nhân tạo" hay thậm chí “siêu nhiên”, như vậy là năng lực 
trấn chỉnh, vô hiệu hóa tác động mang tính chất thảm hoạ của 
thiên tai, tức là năng lực tạo ra các cơ quan và các cơ chế tự 
phát triển có khả năng hài hoà hóa, "nhân hóa" sự hỗn loạn ở 
bên ngoài, điều này có nghĩa là sự xuất hiện một thực tại mới 
68 


về chất (thực tại văn hóa, chỉnh thể xã hội), phục tùng các quy 
luật đặc biệt, nằm ngoài giới tự nhiên. Chính sự đối đầu giữa 
tính tự phát của giới tự nhiên "phát sinh" và tính có trật tự của 
giới tự nhiên "thứ sinh" ấy đã cấu thành cơ sở bản thể luận xã 
hội cho việc nhân đôi hiện thực, quy định sự xuất hiện hợp 
quy luật của những hành vi ma thuật ở thời cổ và những quan 
niệm về một thế giới siêu nhiên, xa lạ được tách dần dần ra 
khỏi chúng. 

Những khiếm khuyết của sự phê phán duy lý đối với tôn 
giáo, tức của sự phê phán bỏ qua chiều cạnh Bản thể luận của 
nó, được phản ánh trong quan điểm phổ biến về "thời đại phi 
tôn giáo" là quan điểm gắn liền sự xuất hiện của tôn giáo với 
một trình độ tri thức cho phép tách rời tư duy khỏi hiện thực. 
Trong khi đó thì ý thức ngay từ đầu đã xuất hiện ở bên trong 
hoạt động thực tiễn trực tiếp, tức với tư cách là ý thức đang tồn 
tại, chứ không phải là ý thức đang phản tư. Với quan niệm như 
vậy về các nguồn gốc của tôn giáo (dưới dạng các mầm mống 
của hành vi ma thuật và của những quan niệm gắn liền với 
chúng) thì tôn giáo được hiểu là một thành tố hợp quy luật lịch 
sử của hoạt động đặc thù người. 

Sự sống còn của các thị tộc và của các bộ lạc cổ là không 
thể thiếu hành vi hợp lý vẻ mặt xã hội của các thành viên, 
hành vi này lúc đầu đạt được là nhờ các quy tắc giao tiếp 
mang tính nghi lễ, bất khả xâm phạm giữa các nhóm người có 
độ tuổi và giới tính xác định, cụ thể là nhờ sự hiện diện của 
các vật tổ và các tabu (cấm đoán). Muộn hơn, khi mà ý thức và 
hành vi có nhân cách của con người trở nên hợp lý hơn, thì vai 
trò điều tiết của các quy định và của các chuẩn tắc chung trở 
nên quan trọng hơn, cá nhân áp dụng chúng một cách có tính 
đến bối cảnh cụ thể. Hoạt động hợp lý về mặt xã hội của con 

é9 


người là chỉ có thể trong trường hợp nếu động cơ của nó vượt 
ra khỏi khuôn khổ những nhu cầu và những lo âu của nó với tư 
cách một thực thể hữu hạn, hữu tử và gắn liền một cách nào đó 
với những nhu cầu và những lợi ích của toàn thể xã hội mà sự 
tồn tại được quan niệm là vô hạn. Những lý tưởng và những 
giá trị đã xuất hiện như vậy, chúng có khả năng chèn ép những 
sự đứt đoạn đau đớn hình thành trong ý thức của con người 
hữu tử - tổng hợp giữa thể xác và linh hồn, " tính nhất thời và 
sự vĩnh hằng". Điều này là chỉ có thể đạt được theo con đường 
siêu việt hóa, tức định ra một thực tại tối cao khác, những giá 
trị vĩnh hàng đặc biệt, khái niệm về cái tuyệt đối và tư tưởng 
về sự bất tử, tóm lại là các lý tưởng vượt lên trên lợi ích của cá 
nhân hữu hạn và cấu thành "sự quan tâm tối đa” của nó 
(P.Tiích). Đó là lôgíc lịch sử của sự hình thành và tách biệt 
dần dần ý thức tôn giáo ra khỏi cuộc sống thị tộc do nghị lễ 
điều tiết. 
Thần thoại và tôn giáo 


Lễ nghi. của các cộng đồng thị tộc nguyên thuỷ đã gán cho 
những hiện tượng và lực lượng tự nhiên các năng lực và các 
thuộc tính đặc trưng cho quan hệ của con người với nhau. Thế 
giới ở đây vấn là một, nó vẫn chưa bị phân chia ra thành đời 
sống văn hóa - tự nhiên của thị tộc và các lực lượng siêu nhiên 
ở bên ngoài. Sự tan rã của các công xã thị tộc, sự hợp nhất của 
chúng và những chuyển biến khác thành một cộng đồng lịch sử 
mới đã làm suy yếu rường cột của tồn tại mang tính lễ nghi. 
Lần đầu tiên thời gian với tư cách ký ức sống động về lịch sử 
của tộc người đã tham gia vào ý thức xã hội. Một thời đại mới 
đã bắt đầu - thời đại thần thoại, cuộc sống cùng với thần thoại 
và trong thần thoại. 


70 


Chức năng chủ yếu của ý thức thần thoại là việc đảm bảo 
tính chất phát triển có kế thừa của cơ cấu xã hội đang tồn tại, 
là việc duy trì sự thống nhất và sức sống của nó trong cuộc 
cạnh tranh với các cộng đồng khác. Điều này đã đạt được bằng - 
cách chuyển biến kính nghiệm nhận thức và tâm lý - đạo đức 
của ý thức nhóm và hoạt động thực tiễn của một tộc người 
riêng biệt, bằng cách luận chứng cho quyền tồn tại bền vững 
của nó với tư cách một chủ thể xã hội độc đáo. Nói cách khác, 
vấn đề là việc hình thành những giá trị, những hình ảnh, những ˆ 
lý tưởng tập thể, đặc biệt đứng trên cá nhân, dường như gắn 
liền với tính vĩnh hằng, vượt ra khỏi khuôn khổ tồn tại hiện có, 
thế tục của con người và qua đó chuẩn bị cho sự xuất hiện của 
tôn giáo như một hình thái đặc thù của văn hóa. _ 

Tư duy thần thoại dần dần đã được tách ra khởi lĩnh vực 
cảm xúc, làm sáng tỏ các mối quan hệ mang tính kinh nghiệm 
chủ nghĩa, được khẳng định và xem xét một cách duy lý giữa 
chủ thể và khách thể, giữa sự vật và lời nói, giữa thời gian có 
trước và thời gian tiếp sau đó, chuẩn xác hóa tri thức về những 
sự lệ thuộc nhân quả hiện thực. Nói tóm lại, quá trình xem xét 
lại các quan niệm thần thoại về môi trường bao quanh đã diễn. 
ra một cách có lợi cho tri thức duy lý của triết học. Tuy nhiên, 
trong lịch sử cũng đã xuất hiện một xu hướng khác, mà chính 
là xu hướng tách rời tôn giáo ra từ thần thoại trong khi vẫn kế 
thừa nhiều đặc điểm đặc trưng của thần thoại. Đây trước hết là 
việc vượt ra khỏi thế giới hiện thực, cảm tính, là quan niệm về 
người sáng lập vĩ đại ra một học thuyết tôn giáo cụ thể, mô tả 
những phép mầu không đạt tới được đối với lý tính con người, 
là việc đưa vào bức tranh chung về thế giới những quan niệm 
tưởng tượng về một thực tại tưởng tượng khác và những chủ 


71 


nhân của nó. Chính thân thoại đã cấu thành cái nôi, xuất phát 
điểm cho sự xuất hiện của các hình thức tôn giáo sơ kỳ mà 
tổng thế sau này đã được gọi là "đa thân giáo". 

Sự khác biệt giữa thần thoại và tôn giáo là hiển nhiên, vì 
thần thoại không phải là biểu tượng tôn giáo, còn tôn giáo là 
niềm tin vào thế giới siêu nhiên và là cuộc sống phù hợp với 
niềm tin ấy, kể cả một loại đạo đức, lối sống, ma thuật, lễ 
nghỉ, bí tích, nói chung là mội sự thờ cúng nhất định. Còn thần 
thoại nói chung không bao hàm trong mình một cái gì siêu 
nhiên cả, không đòi hỏi một niềm tin nào cả. Niềm tin giả 
định một cái gì đó đối lập với người đang có niềm tin và với 
cái mà người ta tin vào đó. Ý thức thần thoại phát triển từ trước 
khi có sự đối lập này, và do vậy ở đây không phải là niềm tin 
và cũng không phải là tri thức mà là ý thức của riêng mình 
mặc dù là ý thức hoàn toàn độc đáo. Theo quan điểm của con 
người nguyên thuỷ là con người vẫn chưa đạt tới sự phân định 
giữa niềm tin và tri thức, bất kỳ khách thể thần thoại nào cũng 
là đáng tin cậy và là hiển nhiên tới mức vấn đề ở đây không 
phải là niềm tin, mà là việc đồng nhất con người với môi 
trường bao quanh nó, tức tự nhiên và xã hội. Vốn không phải 
là một hành vi ma thuật, thần thoại vẫn không bao hàm trong 
mình một lễ nghi nào. Ma thuật, lễ nghi, tôn giáo và thần thoại 
là những hiện tượng khác nhau về nguyên tắc, thậm chí còn 
trái ngược với nhau. Từ đó nảy sinh vấn đề xác định tính tôn 
giáo là cái khác biệt so với tính ẩn dụ, tính viễn tưởng, tính 
bóng gió, v.v. là những cái đặc trưng cho trực giác về thế giới 
của thần thoại. 

Người ta thường nhận thấy sự đặc thù của ý thức tôn giáo là 
ở năng lực siêu việt hóa của nó, tức nãng lực vượt ra khỏi khuôn 


72 


khổ của thực tại cảm tính và thừa nhận một thế giới siêu nhiên, 
các thực thể, các giá trị siêu việt, nói đơn giản hơn là Thượng đế 
hay các thần linh. Tuy nhiên, thế giới khác này cũng hiện điện 
một cách nào đó không những trong các thần thoại mà cả trong 
các hệ thống ý thức thế tục (“bổn phận" trong đạo đức, "nh 
thần tuyệt đối", "ý chí", "vương quốc”, v.v. trơng các hệ thống 
triết học khác nhau, thậm chí cả trong các học thuyết xã hội vô 
thần, như lý tưởng về xã hội hoàn hảo). 

Đặc điểm độc đáo của tôn giáo là ở việc đề ra mối liên hệ 
ngược giữa các thế giới ấy, tức khả năng của thế giới siêu 
nhiên có tác động mang tính quyết định đến số phận của thế 
giới những người thế tục. Do vậy, bất kỳ tôn giáo nào cũng 
bao hàm cái được gọi là thờ cúng, tức tổng thể những nghi lễ 
mang tính ma thuật đặc thù, thực hiện mối liên hệ ấy, đảm bảo 
tác động được hy vọng của thế giới xa lạ đến số phận của con 
người. Quan niệm về tính chất của sự tác động như vậy có thể 
là khác nhau: cơ học (ma thuật nguyên thuỷ), phụ thuộc vào 
việc hoàn thành lời răn (Do Thái giáo), phụ thuộc vào lòng mộ 
đạo, "việc thiện của con người" (Cơ Đốc giáo), phụ thuộc vào 
sư tiền định tuyệt đối của Chúa (Tin Lành giáo), v.v.. Tôn giáo 
là không thể thiếu sự thờ cúng như vậy. 

Các hình thức tôn giáo sơ khai. Đa thần giáo 

Một trong các hình thức sớm nhất của việc tâm thần hóa 
và tinh thân hóa các hiện tượng tự nhiên, tức gán cho chúng 
nguyện vọng, tình cảm, ý chí, là chủ nghĩa bái vật, chủ nghĩa 
này căn cứ trên quan niệm cho rằng những vật thể vật chất 
riêng biệt, ngoài những thuộc tính cảm tính, bến ngoài, còn có 
các năng lực siêu nhiên mà con người có thể sử dụng cho mục 
đích của mình nhờ những hành vi ma thuật đặc biệt. Song song 


73 


với đó thì vàt linh luận cũng xuất hiện, đây là niềm tin vào sự 
tồn tại độc lập của linh hồn con người là cái đang dần dần rời 
khỏi thể xác con người, cũng như là niềm tin vào các thần linh 
thực vật, động vật, tổ tiên, khẳng định cho điều đó được con 
người phát hiện ra trong giấc mơ, bệnh tật, cái chết. Tôtem 
giáo (tục thờ vật tổ) được phổ biến rộng rãi, đây là quan niệrn 
vẻ mối liên hệ ma quái giữa một bộ lạc hay một thị tộc với 
một động vật hay một thực vật cụ thể, về tổ tiên hùng mạnh, 
'bao hàm trong mình đặc điểm của con người và của động vật, 
về những người bảo trợ cho một cộng đồng cụ thể. Sau đó đã 
xuất hiện những quan niệm phức tạp hơn về sự tồn tại của linh 
hồn sau cái chết của con người, về khả năng di chuyển của nó 
vào các thể xác mới, về thế giới âm phủ vĩnh hằng, v.v.. Người 
ta tạo dựng các hình ảnh về thế giới những thần linh giống con 
người và cư trú ở trong thế giới của con người, có những cảm 
xúc và khát vọng của con người. Các thần linh của đa thần 
giáo không đứng trên giới tự nhiên, chúng hoạt động ở bên 
trong vũ trụ đã được "tâm thần hóa” với tư cách sự hóa thân 
của các lực lượng xã hội và của các lực lượng tự nhiên khác 
nhau, đảm bảo trật tự được xác lập dứt khoát của vũ trụ. Thần 
linh trong đa thần giáo hiện diện trên trái đất với tư cách là 
những kẻ cùng tham gia vào sinh hoạt hàng ngày của con 
người. Đền thờ cổ đại có một sự phân cấp nghiêm ngặt giữa 
các thần linh hùng mạnh, những vị anh hùng, những người hữu 
tử bình thường, các thần linh được nhân cách hóa, có tên gọi 
của riêng mình, có các lĩnh vực hiện thực tự nhiên và hiện thực 
xã hội xác định phục tùng chúng; nơi sinh sống của chúng 
thường nằm ở giữa con đường dẫn tới các thiên thể - ở trên 
đỉnh Ôlimpia. Bộ mặt của chúng cũng biến đổi: những vị thần 
bất tử tích cực can thiệp vào đời sống của con người, chia xẻ 


74 


mọi tình cảm và khát vọng tầm thường của họ; chúng là những 
kẻ hay ghen tức và tàn ác. Tuy nhiên, đường phân định giữa 
các nhân vật thần thoại và các nhân vật tôn giáo đã được vạch 
ra trong viễn cảnh hình thành hữu thần luận sẽ chiếm ưu thế 
sau đó: sự phân định và đối lập ngày một rõ ràng và mang tính 
nguyên tắc hơn giữa thể xác và tinh thần, giữa cái thần thánh 
và cái thế tục, giữa cái hạ giới và cái thượng giới. Dân tộc của 
các nhà nước đang xuất hiện sống trong thế giới phụ thuộc lẫn 
nhau đứng trên cá nhân, đã được ý thức pháp lý thể hiện, ý 
thức này làm sáng tỏ sự thống trị của một số tầng lớp xã hội 
này đối với một số tầng lớp khác. Những người sở hữu quyền 
lực tối cao (vua chúa, bạo chúa) trở thành biểu tượng chính 
cho tính toàn vẹn của nhà nước. Trong lĩnh vực tinh thần, điều 
này thể hiện ở việc đề cao những nhân vật anh hùng mang tính 
thần thánh lên thành hình ảnh một Thượng đế tối cao. 

Cùng với quá trình xã hội trở nên phức tạp hơn và được 
phân chia ra thành các tầng lớp và các giai cấp xã hội thì một 
tầng lớp các nhà hoạt động chuyên nghiệp đặc biệt (tư tế, tăng 
lữ, linh mục), cũng như các thiết chế xã hội đặc biệt (trước hết 
là giáo hội) có kỳ vọng đóng vai trò những kẻ trung gian duy 
nhất không thay thế được giữa thế giới trần tục và thế giới thần 
thánh, đóng vai trò những kẻ lý giải tuyệt đối đúng ý chí tối 
cao của Thượng đế và qua đó là phân chia phước lành cho 
những người bình dân, đã hình thành. Vì các thiết chế và các tổ 
chức như vậy tất yếu tham gia vào các cơ cấu quyền lực nhà 
nước, nên điều ấy đã cho phép mạo nhận lợi ích nghiệp đoàn 
của các tầng lớp xã hội ít ỏi là lợi ích của nhân dân, của dân tộc, 
nói cách khác, nó cho phép thần thánh hóa và duy trì chế độ xã 
hội đang tồn tại nhân danh Thượng đế. Đây là đặc điểm quan 
trọng hàng đầu của tôn giáo - xu hướng thể chế hóa của nó. 


75 


Tôn giáo trong nên văn hóa châu Âu (phương diện xã 
hội của tôn giáo) 

Hiện nay, tất cả mọi người đều thừa nhận rằng, Thiên 
Chúa giáo đã có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình hình 
thành nền văn minh phương Tây. Thiên Chúa giáo thường gắn 
liền với sự chuyên chế của Giáo hội là tổ chức thống trị toàn 
bộ lĩnh vực đời sống tính thần. Tuy nhiên, sức mạnh này trước 
hết được quy định bởi một thực tế là vào thời trung cổ, Thiên 
Chúa giáo đã thống trị trong ý thức đại chúng châu Âu. Đối 
với con người thời kỳ này thì niềm tin vào Chúa là chân lý tối 
cao, là cơ sở cho sự nhận thức về thế giới, là cái quy định lối 
ứng xử hàng ngày. Do vậy, địa vị hàng đầu trong văn hóa tỉnh 
thần tất yếu thuộc về thần học. Một mặt, thần học đã trình bày 
niềm tin tôn giáo đại chúng dưới dạng khái niệm, còn mặt 
khác - biến niềm tin ấy thành một rường cột sống động của 
lịch sử dưới hình thức hệ thống hóa nhờ đưa ra một hệ thống 
ký hiệu phổ biến là cái đảm bảo tính toàn vẹn và kế thừa của 
văn hóa trung cổ. Quá trình hình thành triết học, khoa học, 
đạo đức học, nghệ thuật đã diễn ra trong khuôn khổ của tư 
tưởng thần học. Chính Thiên Chúa giáo đã đảm bảo sự thống 
nhất chính trị - xã hội và tinh thần của nền văn minh phương 
Tây mà không phải ngẫu nhiên lại được gọi là nền văn minh 
Thiên Chúa giáo. 

Vai trò của Thiên Chúa giáo là quan trọng không kém 
trong việc ý thức về khái niệm “tự do” (Hegel). Chúa Giêsu 
không những dựa vào nỗi sợ hãi và nguy cơ trừng phạt mà còn 
dựa vào ý thức đạo đức của con người, vào lương tâm, vào con 
người bên trong (Augustin). Và, nếu tôn giáo đối với tín đồ là 
mối liên hệ với thực tại thần thánh thì đối với tín đồ Thiên 


T6 


Chúa giáo - đó là mối liên hệ với cá nhân Chúa, mối liên hệ 
này tạo ra ý thức cá nhân, hy vọng hội ngộ riêng tư với Đức 
Chúa Con, cảm giác về tự do nội tâm, về sự được giải thoát 
khỏi tội lỗi và về sự khác phục được cái ác xã hội. Sau nhiều 
thế kỷ tồn tại của mình, Thiên Chúa giáo đã ghi nhận và khái 
quát kinh nghiệm sống phong phú của những người khắc kỷ 
:ố gắng sống "trong lòng Chúa”; nó đã làm sáng tỏ và kiện 
.oàn hệ thống tư tưởng, thói quen tư duy, quy tắc, lễ nghi, tức 
những cái đã trở thành những giá trị tỉnh thần phổ biến (sự 
thắng lợi cuối cùng của chính nghĩa, trừng phạt những tội ác, 
thái độ luôn sắn sàng truyền đạo một cách không khoan 
nhượng, ý thức trách nhiệm đối với số phận của những người 
khác, v.v.), và đã vạch ra con đường chủ đạo để hình thành tự 
ý thức có nhân cách. Thiên Chúa giáo đã đưa ra một lý tưởng 
cao cả nhất - hình ảnh của Chúa trong Phúc âm - mà con người 
luôn hướng tới nhưng không bao giờ đạt tới, do vậy con người 
cần phải đấu tranh chống lại tội lỗi, phải nằm trong trạng thái 
"có lương tâm căng thẳng". Qua đó tín đồ lĩnh hội Thiên Chúa 
giáo như là cơ sở chung cho tồn tại của mình, cơ sở được nó 
khẳng định thông qua kinh nghiệm sống của bản thân và hình 
ảnh của các nhà truyền giáo vĩ đại. 

Đánh giá vai trò và vị trí của Thiên Chúa giáo trong việc 
hình thành văn hóa châu Âu, cần phải tính đến đặc điểm đã 
nêu ở trên của tôn giáo - mà chính thiên hướng thể chế hóa là 
cái làm sáng tỏ được rất nhiều số phận lịch sử của tôn giáo. 
Thứ nhất, các liên minh tôn giáo thường bắt niềm tin chính 
thống ban đầu là cái phục tùng lợi ích nhóm của mình nhờ xây 
dựng những tín ngưỡng đặc biệt mà sau này chúng bảo vệ và 
truyền bá một cách kiên định. Thứ hai, tham gia vào lịch sử 
không những với tư cách niềm tin của những cá nhân mà còn 


T7 


với tư cách hệ thống các thiết chế xã hội, tôn giáo tất yếu bị 
lôi cuốn vào lĩnh vực chính trị. Ngoài ra, các phong trào tôn 
giáo - xã hội khác nhau cũng xuất hiện ở bên ngoài Giáo hội 
(tà giáo, giáo phái), chúng trở thành một thành tố quan trọng 
của lịch sử chính trị - xã hội châu Âu. 

Qua đó Thiên Chúa giáo ngày càng có được tính chất của 
một hệ tư tưởng biểu thị lợi ích của các đẳng cấp, các giai cấp 
và các nhóm xã hội nhất định. Tuy nhiên, cùng với quá trình 
thế tục hóa xã hội, vai trò chính trị của tôn giáo cũng suy 
giảm, mặc dù một số tàn dư vẫn còn giữ lại cho tới ngày nay 
(sự đối đầu giữa những người Cơ Đốc giáo và những người Tìn 
Lành giáo ở Bắc Ailen, v.v.). Hơn nữa, những xung đột đựa 
trên cơ sở tôn giáo - sắc tộc ngày càng xuất hiện thường xuyên 
hơn tại các nước đang phát triển. Cội nguồn tôn giáo tự thân 
nó không thể trở thành nguyên nhân của những xung đột xã 
hội: chúng hoàn toàn do các mâu thuẫn kinh tế - chính trị (đấu 
tranh vì lãnh thổ, các nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ) 
quy định, các mâu thuẫn này vẫn cho phép có các cuộc thương 
lượng và sự đồng thuận chung, thậm chí cả khi ý thức đại 
chúng lĩnh hội chúng như là cái chống lại các giá trị văn hóa, 
dân tộc của họ. Còn trong trường hợp thần thánh hóa, chúng 
được các bên tham gia lý giải như là xung đột tất yếu giữa các 
lực lượng thần thánh và các thế lực quỷ dữ, loại trừ mọi sự 
thoá hiệp (“thánh chiến"). Đồng thời, với tư cách một hệ thống 
tín ngưỡng riêng tư, Thiên Chúa giáo không có định hướng 
chính trị nhất quán vì nó thường biểu thị các phong trào giai 
phóng, dân chủ (chủ nghĩa hoà bình, thuyết Phúc âm xã hội). 
Sự tương tác giữa tôn giáo với các lĩnh vực ván hóa khác cũng 
mang tính hai mặt như vậy. 


78 


Tư tưởng Cơ Đốc giáo về khả năng nhận thức một cách 
duy lý các đặc tính của Chúa (0hần học tự nhiên), quan niệm 
về Vũ trụ như về chủ ý của Chúa đã được hiện thực hóa, 
đương nhiên, đã kích thích khoa học phát triển, kích thích 
thái độ tin tưởng vào sự hiện diện các mối liên hệ và các 
quy luật khách quan, nhận thưc được một cách duy lý, 
những thành tựu của khoa học tự nhiên là không thể thiếu 
đóng góp của Thiên Chúa giáo cho nhận thức về con người 
và thế giới. Đồng thời toàn bộ lịch sử châu Âu cũng được 
đánh dấu bởi sự đối đầu gay gắt giữa tôn giáo và khoa học 
do sự hiện diện hai chức năng khác nhau của văn hóa chế 
định là: chức năng nhận thức định hướng vào việc nghiên 
cứu các quy luật của tự nhiên và của xã hội, và chức năng tư 
tưởng hệ (điều tiết) đảm bảo tính toàn vẹn của tính ổn định 
của cơ thể xã hội. Chẳng hạn, C.Mác đã phân biệt các 
phương thức thực tiễn và lý luận trong việc khai thác hiện 
thực. Ông coi phương thức lý luận là khoa học, còn phương 
thức thực tiễn là tôn giáo, pháp lý, đạo đức, nghệ thuật. 

Sự đối đầu giữa tôn giáo và khoa học không thể được quy 
về sự luận chiến xung quanh việc giải thích những luận điểm 
khoa học tự nhiên riêng biệt. Khoa học không đơn giản là tổng 
thể tri thức mà còn là một hoạt động xã hội đặc thù, xây dựng 
các định hướng giá trị riêng của mình: thái độ trung thành với 
chân lý, thái độ sẵn sàng bảo vệ nó khỏi những thiên kiến lạc 
hậu, khỏi những giáo điều cổ hủ và những quyền uy mang tính 
tư tưởng hệ. Tôn giáo cũng cố gắng khám phá ra "chân lý” 
nhưng đưa một nội dung khác vào thuật ngữ này. Nhà khoa 
học hướng tới trí thức mới, hiện chưa có ai biết tới. Chân lý ấy 
đã mặc khải cho con người tôn giáo; nó cũng biết chân lý ấy 

79 


đo ai trình bày và trình bày khi nào. Điều quan trọng đối với 
nó là thể nghiệm chân lý một cách riêng tư, nuôi dưỡng trí tuệ 
và trái tm bằng chân lý ấy. 

Từ đó nảy sinh những xung đột của khoa học với Giáo hội 
là tổ chức dùng quyền uy của mình để khẳng định bức tranh 
tôn giáo về thế giới. Vì Giáo hội đánh giá những phát hiện 
khoa học tự nhiên không phải từ góc độ tính chân thực của 
chúng mà từ góc độ khả năng "hoà nhập” với bức tranh tôn 
giáo về thế giới, nên sự tiến bộ của khoa học tất yếu biến 
thành một chuỗi những sự xúc phạm không những đến những 
luận điểm riêng biệt trong hệ giáo lý của Giáo hội mà còn đến 
bản thân nguyên tắc xây dựng hệ thống giáo lý ấy. Chẳng hạn, 
phát hiện của Côpécníc đã gây ra sự phản đối dữ dội của Giáo 
hội trung cổ không phải vì nó làm cho người ta hoài nghi hệ 
thống Ptômêtê, mà vì nó đã phá huỷ nội dung thiêng liêng, 
mang tính tư tưởng hệ mà Giáo hội đã gán cho hệ thống địa 
tâm: quan niệm về vũ trụ như tạo phẩm hoàn hảo của Chúa, sự 
đối lập mang tính nguyên tắc giữa trái Đất và "thiên giới", 
v.v.. Tình hình cũng là hệt như vậy đối với quan điểm địa lý 
học của Lalen (Laiell) và đặc biệt là thuyết tiến hóa của 
Đácuyn là học thuyết đã thủ tiêu luận điểm then chốt của Phúc 
âm về việc sáng tạo ra con người. 

Một lĩnh vực đối đầu căng thẳng giữa tư tưởng thế tục và 
tư tưởng tôn giáo là những vấn đề đạo đức học và luân lý. 
Thậm chí nhiều nhà thần học thừa nhận tầm quan trọng của 
đạo đức phí tôn giáo, vẫn kiên định rằng đời sống tinh thần có 
đây đủ giá trị của con người là không thể thiếu niềm tin vào 
Chúa vì trong trường hợp này, đạo đức bị tước mất tiêu chuẩn 
tuyệt đối và những quy định của nó tất yếu biểu thị lợi ích vị 


80 


kỷ nhất thời của những cá nhân riêng biệt hay của các nhóm 
xã hội. Lập trường như vậy có thể bị đem đối lập với việc xác 
nhận năng lực siêu việt hóa không những cuả tôn giáo mà còn 
của các hình thức văn hóa khác, do vậy, với khả năng hình 
thành các cái tuyệt đối tối cao về đạo đức trong khuôn khổ ý 
thức thế tục. Thêm vào đó có thể kể tới vô số sự kiện khi mà 
những hành vi phản đạo đức và dã man (như chiến tranh tôn 
giáo) đã được thần thánh hóa nhân danh Chúa. Quan niệm về 
sự không phụ thuộc của đạo đức vào tôn giáo cấu tành một 
truyền thống lâu đời của tư tưởng triết học, được luận chứng 
đầy đủ nhất trong siêu hình học tiên nghiệm của Cantơ. Người 
ta bắt đầu phân định ý thức tôn giáo và ý thức đạo đức vốn đã 
có liên hệ mật thiết với nhau ngay từ đầu cùng với quá trình 
thế tục hóa xã hội và hình thành tự do tư tưởng và chủ nghĩa 
vô thần. 

Trong suốt nhiều thế kỷ, nghệ thuật và văn học châu Âu đã 
được các cốt truyện và các nhân vật trong Phúc âm gây cảm 
hứng, chúng định trước các loại hình thuần tuý, tối cao về con 
người, mặc dù ảnh hưởng, chẳng hạn, của Canvanh giáo khắc kỷ 
không so sánh được với thuyết Liutơ là học thuyết bao hàm 
nhiều yếu tố của văn hóa dân gian. Còn đối với Chính Thống 
giáo thì nó đánh giá nghệ thuật như là "thành tố tôn giáo nhất 
của văn hóa nằm ngoài tôn giáo”; nghệ thuật có khả năng cải tạo 
thế giới, nhưng chỉ khi có tác động "hồi sinh" của Ân sủng Chúa. 

Quan hệ giữa tôn giáo và triết học được trung gian hóa 
thông qua thần học, thần học cũng cố gắng xây dựng một thế 
giới quan toàn vẹn, bao trừm lên tất cả, điều này định trước 
quan hệ qua lại đa nghĩa giữa chúng (về các phương diện 
đương đại và lịch đại). Bắt đầu từ thời cổ đại, thần học và triết 


LỖ 


học đã phát triển trong một dòng chảy chung (chẳng hạn, 
Aristốt xác định thần học là "triết học thứ nhất") và đã cần đến 
nhau. Tuy nhiên, sự chiếm ưu thế của các xu hướng duy lý chủ 
nghĩa trong triết học tất yếu tạo ra quan hệ căng thẳng giữa 
chúng, dẫn tới sự phân định rạch ròi giữa chúng (Đêcáctơ, 
Spinôda, Cantơ, Hêghen, Raxen, v.v.). Thêm vào đó, ranh giới 
giữa triết học và thần học bao giờ cũng thể hiện là không rõ 
ràng. Thứ nhất, ở bên trong triết học đã hình thành các học 
thuyết dựa vào kinh nghiệm tôn giáo (như Kiếccơga 
(Kiergaard), chủ nghĩa hiện sinh, triết học cuộc sống, v.V.), 
thứ hai, các nhà thần học từ lâu đã cố gắng xây dựng "thần học 
triết học” nhằm hài hòa hóa ý thức tôn giáo và ý thức thế tục. 
Sự đan xen giữa các truyền thống khác nhau trong thần học 
(chủ nghĩa nguyên giáo - chủ nghĩa hiện đại), cũng như trong 
triết học (chủ nghĩa vật lý - chủ nghĩa nhân cách) tạo ra quan 
hệ qua lại vô cùng đa dạng giữa chúng, toàn bộ lịch sử triết 
học chứng tỏ điều ấy. Với toàn bộ thực tế đó thì sự khác biệt 
mang tính hình thái giữa chúng vẫn được giữ lại. Khi cố gắng 
đạt tới "thế giới sống" của con người và phân tích tính có luận 
chứng của các tín ngưỡng tôn giáo từ lập trường của lý tính, 
triết học vẫn cởi mở cho những sự lý giải mang tính phê phán 
triệt để của mợi hình thức văn hóa; còn những cách tân thần 
học phục tùng quyền uy của Lời nói của Chúa được tôn trọng 
như là chân lý bất khả xâm phạm, và phục tùng nhiệm vụ bảo 
vệ ý thức tôn giáo. 

Tương lai của tôn giáo 

Vấn đề tương lai của tôn giáo nhận được những đánh giá 
rất khác nhau. Kỳ vọng của Thiên Chúa giáo về việc độc 
quyền giải quyết cái gọi là những vấn đẻ hiện sinh, lẽ sống 


82 


theo con đường định ra các giá trị tối cao, vượt ra khỏi khuôn 
khổ nhãn quan của cá nhân hữu tử, là không phải là hoàn toàn 
đúng: toàn bộ văn hóa cũng hoàn thành chức năng này khi nó 
đảm bảo tính kế thừa trong kinh nghiệm sống động, có nhân 
cách giữa các thế hệ. Văn hóa là mối liên hệ giữa con người 
với nhau, văn minh là mối liên hệ giữa các sự vật, còn sự 
nghiệp sáng tạo của nhà văn hóa là cuộc sống mở ra cho mình 
con đường dẫn tới sự vĩnh hằng. Khái niệm "lý tưởng tối cao", 
"cái tuyệt đối về đạo đức" cũng hình thành cả trong tư duy thế 
tục, tư duy này đưa ra giải pháp của mình về vấn đề sứ mệnh 
của con người. 

Nói cách khác, quan niệm về Chúa toàn năng hay về các 
thần linh, về linh hồn vĩnh hằng của con người và về phần 
thưởng ở thế giới bên kia là một trong những phương thức có 
thể để giải quyết vấn đề căn bản về sự sống và cái chết, vấn để 
này có những bất đồng sâu sắc hơn trên bình diện bản thể luận 
giữa những người hữu thần và những người vô thần, hơn nữa là 
giữa những người theo các tín ngưỡng khác nhau. Lịch sử đã 
cho thấy sự thay thế lẫn nhau giữa các cái tuyệt đối về đạo 
đức. Nếu trước kia con người dựa vào sự bảo trợ của thần linh, 
thì kể từ thế kỷ XVII, ảnh hưởng của các giá trị thế tục khác 
đã tăng lên, chúng thể hiện dưới các hình thức khác nhau - đạo 
đức, thẩm mỹ, triết học, chính trị. 

Chẳng hạn, thống trị ở cuối thế kỷ XIX là quan niệm về 
sự bắt đầu nhanh chóng của "tương lai vô thần". Trên thực tế, 
ở phương Tây đã diễn ra quá trình thế tục hóa, nó loại dần tôn 
giáo và giáo hội ra bên lề cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, ngay 
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã cho thấy sự khủng 


83 


hoảng sâu sắc của loài người ở châu Âu” (Huxéc}; nó triệt tiêu 
tận gốc các quan điểm duy tiến bộ của chủ nghĩa tự do, làm 
tăng cường các học thuyết phi duy lý chống duy khoa học, kể 
cả trong triết học và thần học (chủ nghĩa hiện sinh, thần học 
biện chứng). Những vấn đề toàn cầu ngày một trở nên gay gắt 
hơn đã làm tăng hơn nữa các xu hướng này, bắt người ta phải 
nói về một "làn sóng tôn giáo - thần bí” mới. Có cảm tưởng 
rằng thế giới vô thần hiện đại đang hình thành một loại tôn giáo 
mới (Haiđơgơ), nó thể hiện ở sự xuất hiện vô số tôn giáo phi 
truyền thống, ở sự quan tâm ngày một tăng đến các tư tưởng 
của chủ nghĩa toàn thống, đến các hình thức tri thức bí truyền 
đa dạng, đến việc phục hồi các cơ cấu tôn giáo cổ với tư cách 
biểu tượng về tâm linh dân tộc và chế độ nhà nước dân tộc là 
cái đối lập với sự bành trướng toàn cầu của văn hóa đại chúng 
phương Tây. Hiện nay, văn hóa thế tục vẫn chưa trả lời một 
cách thoả đáng cho những vấn đề hiện sinh, lẽ sống mà mỗi 
người đều cảm nhận thấy rất sâu xa từ trái tim mình, thì đối với 
phần lớn loài người, niềm tin vào Chúa vẫn là biểu tượng và cơ 
sở cho hy vọng vào sự thắng lợi của cái thiện, vào khả năng 
tiếp cận được với các chân lý vĩnh hằng của tồn tại. 


84 


Chương Ilï 
QUYẾT ĐỊNH LUẬN CỦA TÔN GIÁO 


Hệ thống quyết định luận: 

Khi giải thích tôn giáo, cần phải trả lời cho câu hỏi nó 
xuất hiện, tồn tại và được tái tạo đưới ảnh hưởng của những 
yếu tố nào. Chúng ta xem xét hệ thống quyết định luận trên 
các bình diện khác nhau, trước hết cần tách biệt các loại guan 
hệ trong hệ thống này. Quan hệ nhân quả sinh ra tôn giáo, các 
hiện tượng và quá trình tôn giáo khác nhau với tư cách hệ quả, 
những mối quan hệ nhân quả là nhân tố biểu sinh chủ yếu. 
Những mối liên hệ lịch sử cũng quan trọng: tôn giáo không 
những là kết quả của những nguyên nhân đã tác động trong 
quá khứ và đang tác động ở thời hiện đại mà còn là kết quả 
phát triển của toàn thể xã hội, của các lĩnh vực xã hội khác 
nhau, là kết quả tự phát triển. Trong số những nhân tố quyết 
định tôn giáo cũng có quan hệ cấu trúc - cơ cấu, tố chức bên 
trong của xã hội, của các tiểu hệ thống, các lĩnh vực xã hội, 
của bản thân tôn giáo - những cái có thiên hướng ổn định, bất 
biến. Quan hệ chức năng có ảnh hưởng lớn đến tôn giáo trong 
các kiểu xã hội xác định, tôn giáo hoàn thành hàng loạt chức 
năng, nhu cầu hoàn thành những chức năng này sẽ thúc đẩy sự 
tái sản xuất ra tôn giáo. Có thể nói về tổ hợp những quyết định 
luận và quan hệ chế định của tôn giáo, những cái cấu thành 
môi trường, bối cảnh cho sự ra đời, xuất hiện, tồn tại, hoạt 
động của tôn giáo. 


§5 


.Bên cạnh các loại quan hệ khác nhau, còn có thể tách biệt 
các quyết định luận xã hội, văn hoá xã hội, nhân học, tâm lý, 
nhận thức, người ta thường gọi chúng một cách ẩn dụ là "các 
cái rễ của tôn giáo". Chúng thể hiện là một tổ hợp những nhân 
tố tạo ra sự cần thiết và khả năng xuất hiện và tồn tại của tôn 
giáo. Các nhân tố xã hội gắn liền với hoạt động sống của xã 
hội như một chỉnh thể, nằm ở phía những quan hệ ở bên ngoài 
ý thức. Quan hệ vật chất, xé? đến cùng, là mang tính quyết 
định - đó là quyết định luận phát sinh, nhưng ảnh hưởng của 
chúng mang tính gián tiếp. Các lĩnh vực đời sống tính thần 
khác nhau - chính trị, nhà nước, đạo đức, nghệ thuật, triết học, 
khoa học,- có ảnh hưởng thứ sinh đến tôn giáo. Cấu thành cơ 
SỞ của tôn giáo là tổng thể những quan hệ xã hội tạo ra sự bất 
lực của con người trước hoàn cảnh bên ngoài. Các quyết định 
luận văn hoá xã hội, nhân học, tam lý, nhận thức có tác động 
trên cơ sở các quyết định luận xã hội. Trong lĩnh vực văn hoá, 
đó là những hiện tượng như sự làm biến chất hệ thống giá trỊ, sự 
bắt đầu tính vô tỉnh thần, bước ngoặt của những ưu tiên về phía 
chủ nghĩa duy khoa học, chủ nghĩa duy kỹ thuật, chủ nghĩa bái 
vật, sự thương mại hoá, sự phổ biến rộng rãi văn hoá đại chúng, 
những bế tắc của nghệ thuật và sự suy thoái đạo đức, sự đề cao 
thiên hướng hoan lạc chủ nghĩa, sách khiêu dâm. Cấu thành cột 
nguồn nhân học là các mặt cuộc sống của con người như một cá 
thể và như con người tổng thể, trong đó bộc lộ tính yếu ớt của 
tồn tại người, tính hữu hạn của sự hiện sinh người - đó là bệnh 
tật, bệnh dịch, thói nghiện rượu, thói nghiện ma tuý, đột biến 
gen, sự tàn tật, cái chết, sự giảm quỹ gen của tộc người xuống 
tới mức báo động, sự diệt chủng, nguy cơ thoái hoá và biến mất 


86 


của loài người, v.v.. Các tiền đề tâm lý của tôn giáo tổn tại 
trong tâm lý cá nhân và tâm lý xã hội, trong các quá trình tâm 
lý mà cho phén con người thể nghiệm tính hữu hạn và lệ thuộc 
của tồn tại nguơi. Cuối cùng, tôn giáo có cở nhận thức - trong 
hoạt động nhận thức của con người. 

2.1. Các cơ sở xã hội của tôn giáo 

Các cơ sở xã hội của tôn giáo gắn liên với hoạt động sống 
của chỉnh thể xã hội; các bộ phận tạo thành chúng là tổng thể 
vật chất (kinh tế, công nghệ) và các quan hệ phụ thuộc vào 
chúng trong lĩnh vực tỉnh thần (chính trị, pháp luật, nhà nước, 
đạo đức, v.v.), những quan hệ khách quan xa lạ chế ngự con 
người trong cuộc sống hàng ngày, sinh ra sự mất tự do và lệ 
thuộc của con người vào điều kiện bên ngoài. Những đặc điểm 
cơ bản của loại quan hệ này là tính tự phát của các quá trình tự 
nhiên và xã hội; sự phát triển những hình thức sở hữu bị tha 
hoá, sự cưỡng chế mang tính kinh tế và phi kinh tế đối với 
người lao động: những điều kiện sinh hoạt bất lợi ở thành thị 
và nông thôn, sự phân chia và tách rời lao động chân tay với 
lao động trí óc, sự ràng buộc của người lao động vào một ai 
đó; sự trói buộc do xuất thân về giai cấp, đẳng cấp, bộ tộc, 
nghề nghiệp, tộc người, dân tộc mà trong đó cá nhân chỉ thể 
hiện là một phiên bản của loài; sự phát triển phiến diện của cá 
nhân trong điều kiện phân công lao động mang tính trói buộc; 
quan hệ quyền lực - uy quyền, sự áp bức về mặt chính trị của 
nhà nước; xung đột giữa các tộc người, việc một tộc người này 
áp bức một tộc người khác; việc các chính quốc bóc lột các 
thuộc địa; chiến tranh; sự phụ thuộc vào thiên tai và các cơn 
khủng hoảng sinh thái. 


87 


Những quan hệ vốn có là sản xuất vật chất, biểu hiện hai 
phương diện: quan hệ của con người với tự nhiên và quan hệ 
của con người với con người. Tính chất của quan hệ giữa con 
người với tự nhiên, giữa xã hội với tự nhiên phụ thuộc vào 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: vào mức độ hoàn bị 
của tư liệu sản xuất, mà trước hết là công cụ lao động (đồ 
nghề, máy móc, v.v.), cũng như vào trình độ phát triển của 
những người tham gia vào riền sản xuất xã hội. 

Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất càng thấp.thì 
sức mạnh tự nhiên thống trị con người càng lớn hơn và tương 
ứng thì yếu tố này của cơ sở xã hội càng tác oai tác quái hơn. 
Trong tiến trình lịch sử lực lượng sản xuất dần phát triển, nhất 
là tư liệu sản xuất, trình độ trang bị công cụ lao động tăng lên, 
do vậy khả năng quản lý các quá trình tự nhiên cũng mở rộng, 
mức độ phụ thuộc của sinh hoạt hàng ngày của con người vào 
tự nhiên cũng giảm bớt. Bước đột phá mang tính nguyên tắc 
trong phát triển tư liệu sản xuất đã diễn ra cùng với bước 
chuyển sang xã hội công nghiệp. Nhưng, những hậu quả của 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật là rất mâu thuẫn. Chúng ta nhận 
thấy rõ một thực tế đặc trưng cho thế kỷ XX, đặc biệt ở mấy 
thập niên cuối là: một mặt, người ta tạo ra các tiềm lực khoa 
học và công nghiệp chưa từng biết tới ở các thời đại trước kia 
của nhân loại, và chúng dường như mở ra triển vọng thịnh 
vượng cho nhân loại và cho từng người riêng biệt; mặt khác, 
chính tiến bộ khoa học - kỹ thuật cũng tạo ra các loại lệ thuộc 
và nguy hiểm mới. 

Ngay hiện nay, trình độ phát triển của khoa học và kỹ 
thuật cũng không bảo vệ được cuộc sống hàng ngày của con 
người khỏi nhiều quá trình tự nhiên, không loại trừ được thiên 


s8 


tai - vòi rồng, bão, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, v.v.. 
Thâm chí những hệ thống công nghệ hoàn hảo nhất cũng 
không đảm bảo cho con người tránh được sự biến bất ngờ và 
thảm hoạ. Sự biến rất nguy hiểm trong các ngành như, năng 
lượng hạt nhân, chỉnh phục vũ trụ, công nghiệp hoá học, sản 
xuất than, dầu khí, công nghệ gen, v.v.. Những bi kịch gắn 
liên với kỹ thuật thời đại hạt nhân - vũ trụ, với với những tiềm 
lực hùng mạnh do chính con người tạo ra, đang làm tăng nỗi lo 
của con người hiện đại. 

Không dễ gì chống được nguy cơ của bệnh dịch. Và, nếu 
bệnh đậu mùa, bệnh dịch bạch, bệnh dịch tả đã hoành hành 
trong quá khứ, thì hiểm hoạ SIDA đang giáng xuống đầu 
nhân loại. 

Nguy cơ ngày một tăng của khủng hoảng sinh thái đang 
tạo ra nôi lo lắng ngày một lớn hơn. Một mặt, cách mạng khoa 
học - kỹ thuật góp phần phát triển lực lượng sản xuất, các công 
nghệ mới, các vật liệu mới, công nghệ vi tính và người máy, 
v.v., những kết quả của nó nâng cao tiện nghi sinh hoạt hàng 
ngày, tạo ra môi trường văn hoá trước kia chưa từng thấy, v.v.; 
mặt khác, mọi sản xuất đều có chất thải, sản phẩm phụ làm ô 
nhiễm môi trường bao quanh, tạo ra tình huống mạo hiểm, 
không tự do và lệ thuộc, kéo theo mối nguy hiểm đối với bản 
thân sự sống trên trái Đất. Mức độ kiểm soát các quá trình 
sinh thái trên thế giới hiện vẫn chưa cao. Việc coi thường các 
quy luật tổ chức hiện thực của tự nhiên và của xã hội loài 
người dẫn tới những hậu quả nguy hiểm. Một thực tế đã trở 
nên hiển nhiên là nhân doại đang làm cho tự nhiên tổn thất 
không gì bù đắp. 


89 


Các yếu tố mang tính quyết định luận xã hội có tác động 
không chỉ trong các quan hệ con người - tự nhiên, mà cả trong 
lĩnh vực quan hệ giữa họ với nhau. Tính mâu thuẫn của tiến bộ 
xã hội ở phương diện này gắn liền với sự phát triển các hình 
thức sở hữu bị tha hoá, với sự bóc lột, với sự phân công lao 
động quá chuyên sâu, với sự phân chia thành giai cấp và các 
nhóm khác, với quyền lực của nhà nước và sự chống đối nhà 
nước, tất cả đều sinh ra những xung đột xã hội, chính trị, giai 
cấp, đẳng cấp, dân tộc, nhóm, cá nhân với nhau. 

Trong toàn bộ lịch sử từ trước cho tới nay, quan hệ xã hội 
hình thành, vận hành và biến đổi chủ yếu theo cách tự phát, 
khả năng điều tiết chúng dù đã được mở rộng, song Vẫn rất 
hạn chế. Do hoạt động chung của con người diễn ra một cách 
tự phát, nên quan hệ xã hội không thể hiện như là lực lượng 
hợp nhất của bản thân họ, mà như một quyền lực xa lạ, đứng ở 
bên ngoài họ. Tác động của những lực lượng tự phát, không 
kiểm soát được và không quản lý được, thống trị con người, 
mâu thuẫn với hy vọng của họ, là một đặc điểm quan trọng 
của tiến bộ xã hội. 

Cơ sở của tôn giáo trong xã hội nguyên thuỷ là trình độ 
phát triển thấp của lực lượng sản xuất, là sự hạn chế quan hệ 
của con người trong khuôn khổ sản xuất vật chất, tức sự hạn 
chế mọi quan hệ của họ với tự nhiên và với nhau. Đương 
nhiên, sự ràng buộc vẻ họ hàng đã chỉ phối các cá nhân. Ở chế 
độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ 
nghĩa, trong các xã hội hỗn hợp, sự phát triển đều phục tùng 
các quy luật vận động của các hình thức sở hữu bị tha hoá. 
Chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến giả định sự 


90 


cưỡng chế phi kinh tế đối với người lao động. Chế độ chiếm 
hữu nô lệ dựa trên quan hệ thống trị và phục tùng trực tiếp. 
Dưới chế độ phong kiến, sự phụ thuộc cá nhân bộc lộ cả trong 
quan hệ sản xuất, lẫn trong các lĩnh vực sinh hoạt khác. Đặc 
trưng cho quan hệ xã hội ở thời đại này là tính quyền uy và 
tính nghiệp đoàn. Chủ nghĩa tư bản làm tái sinh quan hệ thống 
trị và phục tùng dưới hình thức gián tiếp. Về mặt pháp lý, con 
người là tự do, nhưng phải chịu sự điều tiết kinh tế, các quy 
luật vận động của tư bản chính là cái đưa "luật chơi " của mình 
vào các lĩnh vực chính trị, xã hội và các lĩnh vực khác. Trong 
xã hội hỗn hợp, quan hệ thị tộc - bộ lạc, phong kiến, tư bản 
chủ nghĩa đan xen với nhau, sự cưỡng chế phí kinh tế kết hợp 
với sự cường chế kinh tế, hệ thống quản lý cực quyền, quân 
phiệt kìm hãm sự gia tăng mức độ tự do. 

Cùng với quá trình phân công lao động ngày một mạnh 
hơn, người lao động hình thành như một cá thể bộ phận, bị 
ràng buộc với một hình thức hoạt động nào đó, với địa vị nhận 
được. Điều đó làm tăng sự hạn chế của con người, sự phụ 
thuộc của họ vào hoàn cảnh hoạt động sống định trước, mức 
độ không tự do tăng lên. Cùng với sự phân công lao động 
thành lao động chân tay và lao động đầu óc thì sản xuất và tiêu 
thụ tỉnh thần chỉ được dành cho một số ít người với cái giá là 
lao động chân tay nặng nhọc của đa số người khác. Mâu thuẫn 
giữa nông thôn và thành thị, sự phân cách hoạt động công 
nghiệp và nông nghiệp tăng lên. 

Chiến tranh đã diễn ra suốt chiều dài lịch sử nhân loại. 
Theo một số tính toán, trong thời gian tổn tại của nền văn 
minh đã diễn ra hơn 14.500 cuộc chiến tranh cướp đi hơn 3,5 tỷ 


9Ị 


sinh mạng. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai hoạt động 
quân sự diễn ra trên lãnh thổ 40 nước, số người bị thiệt mạng 
là 55 triệu người, số người bị thương là 35 triệu người, 25 triệu 
người bị tàn phế. Thời kỳ sau năm 1945 vốn còn được gọi là 
thời kỳ hậu chiến, mà vẫn có hơn 100 cuộc chiến tranh. Nguy 
cơ tận thế do hạt nhân, diệt vong của nền văn minh nhân loại 
vẫn chưa biến mất. 

Trên thế giới, hơn 950 triệu người đang sống thiếu những 
nhu cầu tối thiểu nhất. Mỗi năm khoảng 50 triệu người trên 
thế giới bị chết đói. Những mối nguy hiểm của thế giới hiện 
đại kéo theo những hậu quả trực tiếp và trầm trọng hơn đối với 
phụ nữ so với nam giới. Sách khiêu đâm khoét sâu thêm khủng 
hoảng của thế giới, khủng hoảng dân số khốc liệt hơn: giảm 
đân số ở các nước phát triển và bùng nổ dân số ở các nước 
kém phát triển. 

Cũng cần phải đề cập tới các cơ sở nhân sinh của tôn giáo, 
chúng xuất hiện như là kết quả hoạt động sản xuất của con 
người. Sự tác động của các yếu tố nhân sinh đã tăng lên đáng 
kể nhân có sự xuất hiện và phát triển của nền văn minh công 
nghệ, nền văn minh mà ở thế kỷ XX, đặc biệt là ở nửa sau này, 
đã đặt loài người bên bờ vực của thảm hoa. Sau I00 năm, dân 
số trên trái Đất đã tăng lên gấp ba lần, nền kinh tế thế giới đã 
tăng lên 20 lần, mức độ sử dụng các loại nhiên liệu đã tăng lên 
30 lần, còn số lượng sản phẩm công nghiệp đã tăng lên 50 lần. 

Những hậu quả của tiến bộ khoa học —- kỹ thuật rất mâu 
thuẫn: một mặt, xuất hiện sức mạnh công nghiệp và khoa học 
mà con người chưa từng biết đến ở các thời đại trước kia và đễ 
cảm tưởng là nó sẽ mở ra triển vọng thịnh vượng cho loài 


92 


người và cho từng người riêng biệt, đã có các công nghệ, các 
vật liệu mới, công nghệ vi tính và người máy, các đồ dùng 
sinh hoạt càng ngày càng tỉnh xảo và thuận tiện, tạo ra môi 
trường văn hoá chưa từng thấy, mặt khác, chính tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật làm nảy sinh những kiểu lệ thuộc, bất lực và 
hiểm nguy mới; nguy cơ khủng hoảng sinh thái tăng lên. Mọi 
ngành sản xuất đều có “chất thải”, chúng phá huỷ môi trường 
bao quanh, tạo ra tình cảnh mất tự do và lệ thuộc, đe doạ chính 
sự sống trên trái Đất. Mức độ kiểm soát các quá trình sinh thái 
trên thế giới hiện tại chưa cao. Các khu vực nhiễm chất phóng 
xạ quá mức đang mở rộng, các trận mưa axít đang hoành hành 
làm ô nhiễm các nguồn nước. Mức độ axít hoá đất canh tác ở 
châu Âu đã vượt quá 60%; tại các thành phố chỉ còn 5% trữ 
lượng nước có thể uống được. Việc coi thường các quy luật tổ 
chức trong không gian của tự nhiên và của xã hội loài người 
đang đưa tới những hệ quả nguy hiểm. Thậm chí các hệ thống 
công nghệ hoàn hảo nhất cũng không đảm bảo tránh khỏi 
những tai hoạ bất ngờ và những thảm hoạ. Những tai hoa thật 
sự nguy hiểm trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, 
khai thác vũ trụ, công nghiệp hoá học, sản xuất than, dầu khí, 
công nghệ øen, v.v.. Có một thực tế hiển nhiên là loài người đã 
làm cho tự nhiên bị tổn thất không thể bù đắp được. Những bi 
kịch gắn liền với kỹ thuật kỷ nguyên hạt nhân đang làm tăng 
cường nỗi lo âu. Nhiều nhà khoa học hiện nay đang cảnh báo 
“sự nóng hoá toàn cầu” của khí hậu trên hành tính chúng ta và 
gắn liền thực trạng đó với “hiệu ứng nhà kính”. Nguyên nhân 
là lượng khí cácboníc do các nhà máy lớn thải ra tăng lên. 
Chính những thực tế đó đã đưa con người tới chỗ tìm kiếm 
một chỗ dựa tính thần ở một lực lượng đứng trên con người. 


93 


Các tiên đề văn hoá xã hội của tôn giáo là những hiện 
tượng và quá trình đặc trưng cho “khủng hoảng văn hoá” như 
sự suy đồi hệ thống giá trị, sự lật ngược vai trò hàng đầu về 
phía chủ nghĩa duy khoa học, chủ nghĩa duy kỹ thuật hay, 
ngược lại —- về phía chủ nghĩa phản duy khoa học, sự tấn công 
của bái vật giáo và vô tinh thần, sự thương mại hoá quan hệ. 
qua lại giữa người với người, những bế tắc của nghệ thuật và 
sự suy thoái của đạo đức, v.v.. Mấy thập niên gần đây văn hoá 
đại chúng cùng với việc đặt trọng tâm vào cái gọi là những giá 
trị của xã hội tiêu thụ đã áp đảo trong sinh hoạt hàng ngày. 
Văn hoá đại chúng thường kích thích những năng lực vô thức 
như tính hiếu chiến, bạo lực, tình dục. Nó làm cho ý thức trở 
nên mất sắc bén, làm cho trí tuệ kém phát triển, loại bỏ sự 
định hướng phát triển trí tuệ và nhận thức, những tình cảm đạo 
đức và thẩm mỹ cao đẹp, tạo ra những cản trở trên con đường 
hình thành nhân cách, sinh ra phẩm chất phi nhân tính và xu 
thời. Vấn để quan hệ, giao tiếp đích thực có nhân tính giữa 
người với người đã được đặt ra vô cùng cấp bách. Con người 
đánh mất niềm tin vào bản thân, vào xã hội, vào những người 
khác, vào những giá trị phổ biến, và họ bắt đầu đi tìm “kẻ đối 
thoại tin cậy” ở một thế giới khác. 

2. 2. Các nhân tố tâm lý của tôn giáo 


Các nhân tố tâm lý của tôn giáo là các trạng thái, các quá 
trình, các cơ chế của tâm lý xã hội, tâm lý nhóm, tâm lý cá 
nhân tạo ra khả năng, cơ sở tâm lý thuận lợi cho việc định hình 
và đi theo tôn giáo. Những nhân tố này tác động trên cơ sở 
những nhân tố xã hội gắn với những nhân tố nhận thức. Người 
ta phân biệt quyết định luận tâm lý xã hội và quyết dịnh luận 


94 


tâm lý cá nhân. Sự phân biệt này chỉ mang tính ước lệ: mặc dù 
các hiện tượng tâm lý xã hội và tâm lý nhóm mang tính siêu 
cá nhân song chúng không thể diễn ra theo cách nào khác 
ngoài trong tâm lý cá nhân. 

Những hiện tượng tâm lý của xã hội và của nhóm tạo 
thành các tiền đề tâm lý xã hội của tôn giáo. Chúng bao gồm: 
các trạng thái khủng hoảng của bầu không khí tâm lý xã hội, 
tính chất lệch lạc của giao tiếp, dư luận xã hội và dư luận 
nhóm, các cơ chế khuyên răn, bắt chước, truyền nhiễm tâm lý, 
các truyền thống, các tập quán, v.v.. 

Các trạng thái khủng hoảng của bầu không khí tâm lý xã 
hội có thể bộc lộ ở tâm trạng thất vọng về quá khứ và hiện tại, 
ở sư chờ đợi lo âu về tương lai, ở sự làm trầm trọng thêm ký ức 
lịch sử, ở sự dao động các lý tưởng của xã hội và của nhóm, ở 
sự suy thoái đạo đức xã hội, ở sự sợ hãi và đau khổ của quần 
chúng và của nhóm, v.v.. 

Giao tiếp là hình thức quan hệ xã hội được nhân cách hoá, 
là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Trong điều 
kiện con người bị tha hoá với chính mình, sẽ diễn ra sự mất 
hài hoà trọng giao tiếp, nó sẽ bị lệch lạc, bị môi giới bởi quan 
hệ vật chất.. 

Những hiện tượng tâm lý xã hội và tâm lý nhóm vô thức là 
nguồn nuôi dưỡng của tôn giáo. Các hiện tượng đó có rất sản 
trong các cơ chế tâm lý xã hội của quá trình thông tin, khuyên 
răn, bắt chước lẫn nhau, trong dư luận xã hội và nhóm, trong 
truyền thống và tập quán. 

Giao tiếp trong quá trình hoạt động chung sinh ra các hiện 
tượng tâm lý nhóm. Trong tâm lý con người diễn ra những 


9S 


biến đổi, xuất hiện những biểu tượng và những cảm xúc tập 
thể không vốn có ở cá nhân khi họ hành động ở bên ngoài 
nhóm. Hành động tập thể sinh ra những hiện tượng đồng vận 
(synergia), tức cho phép đạt tới các kết quả cao hơn, làm cho 
đễ dàng( facilitation), tức làm nhẹ bớt công việc, giảm bớt 
trạng thái tâm lý căng thẳng, kích thích nghị lực sống. 

Các hiện tượng tâm lý xã hội - những biểu tượng và cảm 
xúc tập thể, dư luận nhóm, các chuẩn tắc và các giá trị, các 
truyền thống - mang tính mệnh lệnh đối với cá nhân và được 
gán ép khá cưỡng chế cho nó mà không hề phụ thuộc vào ý 
chí và ý thức của nó, các nhân tố xuất hiện của chúng nằm ở 
bên ngoài tâm lý cá nhân và tác động đến cá nhân từ bên 
ngoài. Trong những hiện tượng ấy, hình ảnh hợp nhất với các 
yếu tố động cơ - tình cảm và, đo vậy, không phải là kết quả xử 
lý đặc biệt của ý thức. Các quá trình tâm lý xã hội thể hiện 
như là cái đứng trên cá thể con người, như là cái được đem lại 
cho cá nhân từ bên trên, là cái đưa nó ra khỏi cuộc sống quen 
thuộc hàng ngày. 

Các nhân tố tâm lý cá nhân bao gồm cảm xúc về sự phụ 
thuộc toàn điện vào những người khác, là sự định trước các cơ 
chế tâm lý và đạc điểm nhân cách, là nỗi đau khổ cá nhân (do 
bệnh tật không chữa được, do cái chết của người thân, v.v.), là 
sự sợ hãi cái chết, sự bạc nhược tỉnh thần của cá nhân, cảm 
giác cô đơn bị bỏ rơi, cảm giác của cá nhân về tình huống 
khủng hoảng không lối thoát mà trong đó cá nhân rơi vào, là 
thiên hướng phục tùng các quyền uy, giao phó ý nguyện và 
quyền quyết định, là các khuôn mẫu tư duy cứng nhắc. 


96 


Cuộc sống chung của con người chế định sự phụ thuộc 
nhiều mặt của họ vào nhau. Những đối tượng đáp ứng nhu cầu 
của người này lại nằm trong tay người khác. Không thể đạt tới 
địa vị xã hội mong muốn nếu thiếu sự giúp đỡ. Cá nhân cần 
đến sự quan tâm của những người xung quanh, cần sự giúp đỡ 
của họ trong những công việc mà cá nhân không thể hoàn 
thành một mình. Nhu cầu được an ủi nổi lên rõ nhất trong lúc 
đau khổ, bệnh tật, tàn tật, thất bại. 

Cảm giác sợ hãi thường xuyên, cố định trước các lực lượng 
phá huỷ của tự nhiên và xã hội tạo thành cơ sở tâm lý của tôn 
giáo. Có thể nói, sợ hãi tạo ra thần linh! Sợ hãi là sự phản ứng tự 
nhiên đối với mối nguy hiểm hiên thực, là dấu hiệu lo lắng, 
nhưng cảm giác nặng nể, khó chịu này áp chế con người nhiều 
nhất so với những cảm giác khác. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ, thường 
xuyên, bất biến có sức mạnh phá huỷ: làm suy yếu mối liên hệ 
sống động với hiện thực, xuyên tạc cảm giác và trực giác, kích 
thích ảo tưởng bệnh hoạn, trói buộc tư duy, phân tán sự tập trung. 

Sự bất lực, lệ thuộc mà không khác phục được, không loại 
bỏ được trong điều kiện hiện có, sinh ra phức hợp tâm lý bao 
hàm nỗi sợ hãi, nỗi thất vọng, và đồng thời cũng sinh ra tâm 
trạng chờ đợi điều tốt đẹp hơn, hy vọng tránh khỏi sự áp chế từ 
các lực lượng xa lạ. Sự không thể giải phóng thật sự sẽ dẫn tới 
việc tìm kiếm sự giải phóng tỉnh thân. Những ảo ảnh, những 
tiên trí xuất hiện, trong đó sự bổ khuyết thành công sẽ thay thế 
cho tâm trạng kính khủng. 

Nỗi sợ hãi cái chết giữ một vị trí quan trọng trong những cảm 
xúc nuôi dưỡng tinh thần tôn giáo. Con người có khát vọng tự vệ, 
nguyện vọng kéo dài sự sống. Kinh tởm sâu sắc đối với không tồn 


97 


tại, sự sợ hãi cái chết là quá trình gây ra nhiều nỗi đau khổ thể xác 
và nỗi đau khổ tỉnh thần, cảm giác nặng nề do cái chết của người 
nhà, người thân, bạn bè có ảnh hưởng mạnh mẽ, mang tính áp chế 
đến tâm lý cá nhân. Đương nhiên là cá nhân cố giải thoát khỏi tâm 
trạng ấy. Nhưng nó cũng biết rằng nó sẽ chết, và nó có thể chấp 
nhận tin vào sự bất tử của linh hồn với tư cách là phương tiện điều 
chỉnh nỗi sự bãi cái chết. 

Giống như trong tâm lý xã hội và tâm lý nhóm, trong tâm 
lý cá nhân cũng có những hiện tượng tự do, không được ý 
thức. Sự hình thành nhân cách con người bắt đầu từ những 
ngày đầu tiên của cuộc đời và diễn ra một cách không nhận 
thấy đối với con người. Khi con người trở thành cá nhân có tự 
ý thức, nó thấy mình có tư duy, cảm tính, ý chí đã ở dạng có 
sẵn. Con người phát hiện ra rằng nó không có quyền quyết 
định sự bắt đầu, cũng như sự kết thúc cuộc đời của mình, rằng 
nó có ý chí không hề phụ thuộc vào ý chí của nó, v.v.. Cấu trúc 
của tâm lý cá nhân, các cơ chế vận động của nó hình thành dưới 
ảnh hưởng của xã hội. Khi đã được hình thành, các cơ chế này 
có tính độc lập tương đối và có thể tác động không những khi 
vắng mặt sự giao tiếp trực tiếp với những người xung quanh mà 
cả khi không có sự tham gia của ý chí và ý thức cá nhân, có thể 
được thực hiện một cách không cố ý và vô thức. Có nhiều cái 
không cố ý và không ý thức được trong trực giác, trong linh 
cảm, trong tiên trí. Quá trình không có ý, không cố ý bị che 
đậy, kết quả của nó thể hiện như là một cái định trước, có sắn. 

2.3. Các tiền đề nhận thức luận của tôn giáo 

Các yếu tố quyết định tôn giáo là những yếu tố của hoạt 
động nhận thức. Chính làm xuất hiện các biểu tượng, các khái 


98 


niệm, các tư tưởng, các thần thoại tôn giáo. Các khả năng nhận 
thức biến thành hiện thực khi có mặt những nhân tố xã hội do tác 
động của các nhân tố tâm lý. 

Nhận thức của con người là quá trình chuyển từ không 
biết sang biết, từ tri thức ít đẩy đủ sang tri thức đầy đủ hơn, là 
quá trình vận động qua những chân lý tương đối và sai lầm 
đến chân lý tuyệt đối khách quan. Song, ở mỗi giai đoạn đều 
có các lĩnh vực hiện thực chưa được nhận thức và tương ứng là 
không có tri thức về các lĩnh vực này (vẫn tồn tại cái "bí ẩn"). 
Những trí thức đạt được đều mang tính tương đối. Sự phản ánh 
không thể là tuyệt đối phù hợp chính xác. Tri thức nhận được 
về các khách thể ở một giai đoạn phát triển xác định của 
chúng, dân dần sẽ trở nên lạc hậu. Quá trình nhận thức loại bỏ 
những quan điểm không xác thực, làm tăng khối lượng thông 
tin chân thực, nhưng tri thức chân thực vẫn hoà lẫn với sai lầm 
trong quá trình nhận thức đang phát triển theo lịch sử. 

Luôn có mâu thuẫn giữa khả năng vô hạn của nhận thức 
con người, với sự thực hiện nó trên thực tế ở mỗi thời điểm cụ 
thể. Nhận thức biểu hiện là hoạt động của loài người, nhưng 
lại chỉ tôn tại nhận thức cá thể của hàng triệu người. Nhận 
thức vô hạn của loài người về thế giới chỉ được thực hiện 
thông qua những con người riêng biệt hữu hạn và có nhận thức 
hữu hạn. 2o vậy, tri thức luôn mang dấu ấn của tính hữu hạn. 

Việc tách rời các thang bậc nhận thức cảm tính và lý tính 
với nhau và việc tách rời chúng khỏi thực tiễn tạo ra cơ sở 
nhận thức thuận lợi cho tôn giáo. Cơ sở này có cả ở thang bậc 
nhận thức cảm tính - cảm giác, tri giác, biểu tượng, cũng như 
ở trình độ tư duy trừu tượng - khái niệm, phán đoán, suy lý. 


0ộ 


Cảm giác và trị giác bảo đảm mối liên hệ trực tiếp của ý. 
thức với thế giới bên ngoài, sự tiếp xúc với sự vật. Mối liên hệ, 
sự tiếp xúc trực tiếp này là sức mạnh của các hình thức nhận 
thức ấy, nhưng nó cũng bao hàm một tính hạn chế nhất định 
của chúng. Cảm giác và tri giác tập trung vào một thuộc tính 
và một sự vật cụ thể, trực giác cảm tính không "nghe thấy”, 
không "sờ thấy" những thuộc tính và những sự vật khác, ngoài 
những thuộc tính và sự vật đang tác động tới các giác quan ở 
thời điểm hiện tại. Nó nắm bắt cái đơn nhất, hữu hạn, nhất 
thời, ngẫu nhiên, có khả năng nhận thấy tính đa dạng và tính 
có trật tự, sự cùng tồn tại và tính tuần tự của các sự vật và sự 
kiện, nhưng không thể chuyển từ hiện tượng sang bản chất, từ 
cái chung sang cái riêng, từ cái hữu hạn sang cái vô hạn, từ 
hậu quả sang nguyên nhân, phân biệt cái sau đó (post hoc) với 
cái đo nguyên nhân đó (propter hoc). 

Đặc điểm của hình ảnh cảm tính chủ quan là tính có liên 
quan về mặt đối tượng của nó với thế giới bên ngoài. Trí giác 
tìm thấy khách thể ở nơi khách thể thực sự tồn tại, - trong thế 
giới bên ngoài, trong không gian và thời gian khách quan. 
Trong hành vi tri giác, chủ thể không so sánh hình ảnh của sự 
vật với bản thân sự vật, đối với chủ thể thì hình ảnh đường như 
được đặt lên sự vật. Trong những điều kiện thông thường, đối 
tượng và hình ảnh không được phân biệt. 

Khi biểu thị không đúng bản chất, các hình ảnh của cảm 
giác và tri giác là các ảo tưởng. Giống như các hình ảnh đúng 
đắn, ảo ảnh cũng có đặc điểm là có quan hệ với thế giới bên 
ngoài, việc thể nghiệm "cảm giác về hiện thực", "sự hiện diện 
của đối tượng” gắn liền với chúng. Những thí dụ về ảo ảnh của 
trực giác cảm tính tham gia vào bức tranh về thế giới của tôn 


109 


giáo là "chuyển động của mặt Trời xung quanh trái Đất", "trái 
Đất bằng phẳng”, v.v.. 

Biểu tượng là hình ảnh khái quát cảm tính về các đối 
tượng và hiện tượng, được giữ lại và tái hiện trong ý thức mà 
không có sự tác động trực tiếp của bản thân các đối tượng và 
hiện tượng ấy đến các giác quan. Nó không bị ràng buộc với 
sự vật và thuộc tính cụ thể, mối liên hệ của nó với chúng mang 
tính trung gian, xuất hiện không có sự tiếp xúc trực tiếp của ý 
thức với các đối tượng và thuộc tính của chúng. Chỉ cần lời nói 
biểu thị đối tượng là đủ để nó xuất hiện. Nằm nơi giáp ranh 
giữa trực giác sống động và tư duy trừu tượng, nó duy trì tính 
có liên can về mặt đối tượng với thế giới bên ngoài. 

Hoạt động của biểu tượng đan xen mật thiết với hoạt động 
của tưởng tượng. Tưởng tượng là sự phản ánh mang tính cải 
tạo hiện thực, quá trình đó sẽ tạo ra hình ảnh về các đối tượng 
và tình huốäg chưa được con người lĩnh hội. Trong sản phẩm 
hoạt động của tưởng tượng, cái chung, tư tưởng thể hiện dưới 
hình thức cảm tính cụ thể. Tư liệu xuất phát được lấy từ kinh 
nghiệm cảm tính. Dựa trên tư liệu ấy, tưởng tượng tái tạo các 
yếu tố của hình ảnh tương lai vẻ đối tượng và tình huống, 
nhưng hình ảnh toàn vẹn chỉ xuất hiện nhờ hoạt động có hiệu 
quả của trí tưởng tượng. Trong quá trình tưởng tượng, người ta 
có thể xây dựng biểu tượng về những mối liên hê, những thực 
thể, những chuyển hoá, những tình huống không có trong hiện 
thực khách quan. Do mang tính có liên hệ của hình ảnh cảm 
tính với thế giới bên ngoài nên có xu hướng giả định những 
mối liên hệ, những thực thể, những chuyển hoá, những tình 
huống nêu trên ở bên ngoài ý thức. 


1ØI 


Tư duy nhận thức hiện thực sâu sắc hơn so với cảm 
giác, tri giác và biểu tượng. Sự hình thành, phát triển và hoạt 
động của tư duy được thực hiện thông qua ngôn ngữ, các kết 
quả của hoạt động tư duy được biểu thị bằng ngôn từ. Nghĩa 
ngôn ngữ có nội dung không phụ thuộc vào những yếu tố 
cảm tính trực tiếp. Tư duy vận động từ cái bên ngoài đến cái 
bên trong, từ hiện tượng đến bản chất, từ cái riêng đến cái 
chung, từ kết quả đến nguyên nhân, từ ngẫu nhiên đến tất 
nhiên, v.v.. So với các hình thức nhận thức cảm tính, nó liên 
hệ một cách trung gian hơn với thế giới bên ngoài, có nhiều 
khả năng hơn để tách riêng ra khỏi hiện thực, tách rời hiện 
thực ở một mức độ lớn hơn. 

Ở các giai đoạn phát triển ban đầu của ý thức, tư duy đan 
xen với các hình thức cảm tính,:bộ máy lôgíc phát triển yếu. 
Còn chưa có năng lực phân biệt giữa cái khách quan với cái 
chủ quan, giữa hình ảnh với đối tượng. Ý thức của cá nhân hoà 
lẫn với ý thức tập thể, không có sự phân biệt rõ ràng giữa con 
người với tự nhiên. Dung lượng tri thức về thế giới bao quanh 
còn rất hạn chế. Trong điều kiện đó, cái đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng với tư cách những tiền đề nhận thức của tôn giáo là 
những thủ thuật khai thác thế giới về mặt tỉnh thần như sự 
chuyển hoá (biến mọi thứ thành mọi thứ), sự nhân cách hoá 
(chuyển các quan niệm về con người và về quan hệ dòng họ - 
cộng đồng sang giới tự nhiên), sự đặc thù hoá (thay chỉnh thể 
bằng bộ phận), sự đồng nhất hoá đối tượng với hình ảnh hay 
tên gọi của nó, V.V.. 

Cùng với sự phát triển của thực tiễn, của quan hệ xã hội, 
của phân công lao động thì hoạt động trí tuệ cũng tách khỏi 
hoạt động vật chất trực tiếp, tư duy trừu tượng phát triển. Năng 


102 


lực phân biệt giữa cái khách quan với cái chủ quan, giữa đối 
tượng với hình ảnh đã hình thành. Trạng thái, trong đó cá nhân 
chưa tách bản thân mình ra khỏi loài và tự nhiên, dần chuyển 
sang trạng thái trong đó tự ý thức cá nhân hình thành. Trong 
_điểu kiện đó, các tiền đề nhận thức của tôn giáo biến đổi, 
những nhân tố mới bắt đầu có ý nghĩa. Song cả những nhân tố 
cũ dưới dạng cải biến và trong khuôn khổ có hạn cũng được 
tái hiện trong các cơ cấu xác định của ý thức hàng ngày. 

Tư duy có được khả năng trừu tượng hoẩ, khái quát hoá, 
hình thành khái niệm. Tư duy biện chứng phản ánh đúng biện 
chứng khách quan. Phương pháp tư duy siêu hình, mặc dù là 
hợp lý và thậm chí là cần thiết về mặt lịch sử trong các lĩnh 
vực nhận thức nhất định, sớm hay muộn sẽ đụng tới giới hạn 
mà ngoài đó thì nó trở nên phiến diện và có hạn. 

Trừu tượng hoá là sự tư duy gác lại những đối tượng, 
thuộc tính, mối liên hệ không quan trọng về một phương điện 
nhất định. Những sự trừu tượng hoá cho phép nhận thức bản 
chất của các sự vật, nhưng chúng cũng tiềm tàng trong mình 
sự tách rời nào đó khỏi hiện thực, tạo ra sự cắt đứt các mối liên 
hệ khách quan: các đối tượng và quan hệ vốn toàn vẹn trở 
thành những mặt riêng biệt trong tư duy. Là xuất phát điểm 
của trực giác và biểu tượng, cái cụ thể thống nhất bị chia xẻ, 
phản ánh dưới dạng những định nghĩa trừu tượng khác nhau. 
Tư duy biện chứng không dừng lại ở đó, sau đấy nó đi từ cái 
trừu tượng đến cái cụ thể, tái hiện cái cụ thể như là sự thống 
nhất của cái đa dạng. Cái cụ thể thể hiện trong tư duy như là 
quá trình tổng hợp, như là kết quả. Còn tư duy siêu hình thì 
tách rời cái trừu tượng khỏi cái cụ thể và qua đó xuyên tạc 
hiện thực. 


103 


Năng lực khái quát của tư duy cho phép hình thành các 
khái niệm. Trong thế giới khách quan, cái riêng, cái đặc thù, 
cái chung nằm trong sự thống nhất. Còn khái niệm là tư tưởng 
về những thuộc tính chung và bản chất. Trong mối liện hệ với 
những khái niệm khác, khái niệm có khả năng vận động trong 
khuôn khổ của quá trình lôgíc, ngoài mối liên hệ trực tiếp với 
những sự vật riêng lẻ. Sau khi tách biệt và phản ánh những 
thuộc tính chung và cơ bản của đối tượng, tư duy biện chứng 
thường xuyên tiến hành tổng hợp cái riêng, cái đặc thù và cái 
chung. Nếu cái chung bị tách rời một cách siêu hình khỏi cái 
riêng và cái đặc thù, biện chứng hình thành và vận động của 
khái niệm bị bỏ qua, thì đễ có cảm giác là cái chung tồn tại 
trước cái riêng. Vì cái chung chí là một bộ phận của cái riêng 
và, do vậy, không thể bị quy về một cái riêng cụ thể nên sẽ 
xuất hiện ý định vô thức đi tìm tác nhân của cái chung. 

Xét về mặt biểu sinh, tư duy đã phát triển từ các hình thức 
cảm tính, do vậy ý thức trong hoạt động của mình cũng có xu 
hướng biểu thị nội dung của tư duy dưới hình thức cảm tính. 
Các khái niệm, các sự trừu tượng hoá của lý trí có liên hệ mật 
thiết với biểu tượng, do vậy việc giả định nội dung đối tượng 
của chúng ở ngoài ý thức diễn ra thường không nhận thấy. Cái 
trừu tượng, cái chung có thể bị cải biến thành thực thể tưởng 
tượng, tồn tại bên cạnh cái riêng và tách rời khỏi cái riêng. 
Diễn ra quá trình bản thể hoá (tiếng Hy Lạp: hypostasis - bản 
chất, thực thể ), tức là biến những thuộc tính, quan hệ, phương 
diện riêng biệt thành các thực thể độc lập, gán cho chúng sự 
tồn tạt độc lập. 


104 


Chương III 
THÀNH TỐ VÀ CẤU TRÚC CỦA TÔN GIÁO 


Các bộ phận cấu trúc của tôn giáo hình thành và biến đổi 
trong tiến trình lịch sử. Trong xã hội nguyên thuỷ, với tư cách 
một cấu trúc tương đối độc lập, tôn giáo vẫn chưa tách biệt, 
Sau đó, khi trở thành một lĩnh vực đời sống tinh thần tương đối 
độc lập, tôn giáo đồng thời cũng ngày càng phân hoá hơn, 
những thành tố phân biệt rõ hơn, các mối liên hệ giữa chúng 
dần hình thành. Như đã nói, ý thức, hoạt động, quan hệ, các 
thiết chế và tổ chức tôn giáo tách biệt trong các tôn giáo đã 
hình thành. 

3.1. Ý thức tôn giáo 


Ý thức tôn giáo vốn có tính trực quan cảm tính, các hình 
ảnh do trí tưởng tượng tạo ra, sự hợp nhất nội dung phù hợp 
hiện thực với những ảo tưởng, niềm tin, tính biểu tượng, tính 
đối thoại, hoạt động nhờ từ vựng tôn giáo (và các ký hiệu đặc 
biệt khác). Những đặc điểm nêu trên không chỉ đặc trưng cho 
ý thức tôn giáo. Tính trực quan cảm tính, các hình ảnh tưởng 
tượng, tính xúc cảm đặc trưng cho nghệ thuật, các ảo tưởng 
cũng xuất hiện trong đào đức, chính trị, các khoa học xã hội, 
các khái niệm và lý luận không xác thực được xây dựng trong 
khoa học tự nhiên, v.v.. Chúng ta xem xét những thuộc tính 
nêu trên có liên hệ với nhau như thế nào trong ý thức tôn giáo, 
sự phối hợp giữa chúng là như thế nào. 


105 


* Niểm tin tôn giáo 

Niềm tin tôn giáo là đặc điểm chung của ý thức tôn giáo. 
Không phải bất kỳ niềm tin nào cũng là niềm tin tôn giáo. 
Niềm tin tôn giáo tồn tại được là nhờ có một hiện tượng tâm 
lý đặc biệt trong con người. Niềm tin là một trạng thái tâm lý 
tin tưởng đặc biệt vào việc đạt tới mục đích, sự bắt đầu sự 
kiện, vào lối hành vi phải thực hiện của con người, vào tính 
chân thực của tư tưởng khi thiếu thông tin chính xác về khả 
năng đạt tới mục đích đạt ra, về kết quả cuối cùng của sự 
kiện, về việc thực hiện lối ứng xử tiên đoán trước trên thực tế, 
về kết quả kiểm tra. Niềm tin tôn giáo bao hàm hy vọng thực 
hiện được điều mong muốn. Trạng thái tâm lý này xuất hiện 
trong tình huống có thể xảy ra, khi mà có khả năng để hành 
động thắng lợi, để có kết cục tốt đẹp của hành động ấy; có tri 
thức về khả năng ấy. Nếu sự kiện diễn ra hay con người nhận 
thấy rõ rằng nó là không thể, nếu hành vi được thực hiện hay 
con người phát hiện ra rằng nó sẽ không được thực hiện, nếu 
tính chân thực hay giả dõi của tư tưởng đã được chứng minh, 
thì niềm tin sẽ biến mất. Niềm tin xuất hiện về những quá 
trình, những sự kiện, những tư tưởng mà có một ý nghĩa quan 
trọng đối với con người, và nó thể hiện là một hỗn hợp các 
nhân tố nhận thức, cảm xúc và ý chí. Vì niềm tin xuất hiện 
trong bối cảnh có thể xảy ra, nên hành vi của con người phù 
hợp với nó sẽ đi liền với mạo hiểm. Bất chấp điều đó, nó vẫn 
thể hiện là nhân tố quan trọng để liên kết các cá nhân, nhóm, 
quần chúng, là sự kích thích tính cương quyết và tính tích cực 
của con người. 


106 


Cụ thể, niềm tin tôn giáo là niềm tin: a) vào sự tồn tại 
khách quan của những thực thể, những thuộc tính, những mối 
liên hệ, những chuyển hoá vốn là sản phẩm của quá trình bản 
thể hoá; b) vào khả năng giao tiếp với những thực thể khách 
quan tưởng tượng; c) vào sự điễn ra thật sự của những sự kiện 
thần thoại nào đó, vào tính lặp lại của chúng, vào tính có liên 
hệ với chúng; d) vào tính chân thực của những biểu tượng, 
quan điểm, giáo lý, văn bản, v.v. tương ứng; e) vào các quyền 
uy tôn giáo - các giáo sỹ, các nhà tiên trị, những người íu 
hành, các thánh, v.v.. 

Nội dung của niềm tin quy định phương diện biểu tượng 
của ý thức tôn giáo. Biểu tượng giả định ý thức phải thực hiện 
hành vi khách quan hoá nội dung tưởng tượng, định hướng vào 
đối tượng được khách quan hoá (thực thể, thuộc tính, mối liên 
hệ), biểu thị đối tượng ấy. Các đối tượng, các hành vi, các lời 
nói, các văn bản được gán cho ý nghĩa và mục đích tôn giáo. 
Tổng thể những cái đại diện cho các ý nghĩa và mục đích ấy 
tạo thành miền các biểu tượng tôn giáo để ý thức tương ứng 
hình thành và hoạt động. 

* Hình ảnh trực quan và cẩm xúc 

Ý thức tôn giáo thể hiện đưới các hình thức cảm tính (các 
hình ảnh trực giác, biểu tượng), và lý tính (khái niệm, phán 
đoán, suy diễn). Ý nghĩa của các hình thức lý tính tảng lên 
đáng kể ở cấp độ quan điểm, còn nhìn chung thì các kết cấu 
cảm tính vẫn chiếm ưu thế, nhất là biểu tượng đóng một vai 
trò lớn. Nguồn gốc của các hình ảnh là tự nhiên, xã hội, con 
người; tương ứng thì các thực thể, các thuộc tính, các mối liên 
hệ tôn giáo được tạo ra tương tự với những hiện tượng tự 
nhiên, xã hội, con người. Cái gọi là những hình ảnh có ý nghĩa 


107 


tất quan trọng, chúng là hình thức quá độ từ biểu tượng sang 
khái niệm. Nội dung của ý thức tôn giáo thường được biểu thị 
trong các thể loại văn học như truyện ngụ ngôn, truyện kể, 
truyện thần thoại, được miêu tả trong hội hoạ, điêu khắc, được 
gắn với các đối tượng, các biểu đồ khác nhau, v.v.. 

Hình ảnh trực quan có liên hệ trực tiếp với những cảm 
xúc, điều này quy định tính hàm súc về cảm xúc mạnh của ý 
thức tôn giáo. Tình cảm tôn giáo là một thành tố quan trọng 
của ý thức này. Tình cảm tôn giáo là quan hệ tình cảm của tín 
đồ với các thực thể, các thuộc tính, các mối liên hệ được thừa 
nhận là khách quan, với các sự vật, các nhân vật, các địa điểm, 
các hành vi được thần thánh hoá, với nhau và với bản thân 
mình, cũng như với những hiện tượng riêng biệt được lý giải 
theo lối tôn giáo trong thế giới và với toàn bộ thế giới. Không 
thể coi mợi tình cảm là tình cảm tôn giáo, mà chỉ có những 
tình cảm thống nhất với các biểu tượng, các tư tưởng, các thần 
thoại tôn giáo và, do vậy, có được định hướng, ý nghĩa và mục 
đích tương ứng. Sau khi xuất hiện, tình cảm tôn giáo trở thành 
đối tượng của nhu cầu, khát vọng thể nghiệm chúng, khát 
vọng bão hoà tình cảm tôn giáo. 

Cái có thể gắn liền với biểu tượng tôn giáo và nhận được 
định hướng, ý nghĩa và mục đích tương ứng là những cảm xúc 
đa dạng nhất - nỗi sợ hãi, tình yêu. sự khâm phục, sự tôn kính, 
nỗi vui mừng, hy vọng, sự chờ đợi, cảm xúc bạc nhược và 
phấn khởi, vị tha và ích kỷ, đạo đức và thẩm mỹ, v.v.; trong 
trường hợp đó, con người trải qua "nội sợ hãi Đấng tối cao”, 
"tình yêu Chúa", "cảm giác tội lỗi, cam chịu, khuất phục”, 
"niềm vui tiếp xúc với Chúa", "cảm động trước bức tượng Đức 
Mẹ", "đồng cảm với người thân”, "sùng mộ vẻ đẹp và sự hài 


108 


„1 HH. 


hoà của tự nhiên", "chờ đợi phép màu", "hy vọng vào sự báo 
đáp ở thế giới bên kia”, v.v.. 

* Hợp nhất cái đúng và không đúng 

Trong ý thức tôn giáo, sự phản ánh đúng đắn được hợp 
nhất với sự phản ánh không đúng đắn. Không có cơ sở để tiếp 
cận với sự hợp nhất như vậy về mặt giá trị luận, với một đánh 
giá thật rõ là tích cực hay tiêu cực. Con người không bao giờ 
thoát khỏi ảo tưởng, hoặc không mắc sai lầm khi tìm tòi chân 
lý, chúng không phải là tội lỗi mà là tất yếu (trường hợp này 
không phải là sự lừa đối có ý ác!). Con người cần đến ảo tưởng ˆ 
trong những tình huống và thời điểm lịch sử xác định của tôn 
tại cá nhân. 

Sẽ sai lầm nếu khẳng định rằng, ý thức tôn giáo chỉ toàn 
là giả dối: trong nó có một mức độ phản ánh đúng đắn nhất 
định về thế giới. Chẳng hạn, việc Thiên Chúa giáo gắn liền 
Chúa như một thực thể sáng tạo, toàn năng, lòng lành vô cùng, 
ở khắp mọi nơi với con người như một thực thể hèn mọn, tội 
lỗi, hữu hạn đã tái hiện quan hệ không tự do và lệ thuộc. Với 
tư cách là các thành tố, các hình ảnh tôn giáo, những dữ liệu 
kinh nghiệm cảm tính phù hợp với hiện thực (thuyết địa hình, 
thuyết động vật hình, thuyết tâm thần hình, thuyết xã hội 
hình). Thần thoại, truyện ngụ ngôn tôn giáo tái tạo những sự 
kiện và hiện tượng hiện thực giống như điều đó diễn ra trong 
nghệ thuật, trong các hình ảnh nghệ thuật, trong tác phẩm văn 
học. Thêm vào đó, những yếu tố nêu trên không bao hàm toàn 
bộ nội dung của ý thức trong các hệ thống tôn giáo. Trong 
những điều kiện xác định, chúng giúp phát triển tri thức khoa 
hcc tự nhiên, lôgíc học, tâm lý học, nhân học, v.v.. Khi tác 
động qua lại với các lĩnh vực đời sống tỉnh thần khác, tôn giáo 


109 


bao hàm trong nó các quan điểm kinh tế, chính trị, đạo đức, 
nghệ thuật, triết học. Các quan điểm này thường là sai lầm, 
nhưng trong chúng cũng có những ý đem lại thông tin đắng tin 
cậy về con người, về thế giới, về xã hội, biểu thị các xu hướng 
phát triển khách quan. Tôn giáo có nội dung tinh thần phù hợp 
với hiện thực. Song, dẫu sao cũng phải thấy rằng, nội dung ấy 
trong các quan niệm, các khái niệm, ý niệm tôn giáo hoà lẫn 
với các hình ảnh tưởng tượng, do vậy bức tranh toàn vẹn có thể 
che đậy những mối liên hệ khách quan. Những giáo lý, những 
chân lý cơ bản không được luận chứng bằng các phương pháp 
nhận thức khoa học và, xét đến cùng, trở thành đối tượng của 
niềm tin. 

* Biểu thị bằng ngôn ngữ 

Ý thức tôn giáo tồn tại, vận hành và được tái tạo thông 
qua vốn từ vựng tôn giáo, cũng như các hệ thống ký hiệu khác 
sinh ra từ ngôn ngữ tự nhiên như các đối tượng thờ cúng, 
những hành vi tượng trưng, v.v.. Từ vựng tôn giáo là một phần 
vốn từ của ngôn ngữ tự nhiên qua đó tôn giáo biểu thị ý nghĩa 
và nội dung của mình. 

Ngôn ngữ mang lại cho ý thức tôn giáo tính thực tiễn, tính 
có hiệu lực, trở thành ý thức của nhóm và của xã hội và, qua 
đó, tồn tại đối với cá nhân. Ở giai đoạn đầu, ngôn ngữ tồn tại 
dưới hình thức ký hiệu, ý thức tôn giáo được diễn đạt và truyền 
đạt nhờ ngôn ngữ nói. Sự xuất hiện của chữ viết đã cho phép 
ghi lạt nghĩa và nội dung tòn giáo cũng dưới dạng chữ viết, tạo 
thành các văn bản nhuốm vẻ linh thiêng. Sức mạnh của lời nói, 
trước hết là tính có hiệu quả của lời nói phát ra được phản ánh 
trong tôn giáo. 


110 


Có ý kiến cho rằng, bản thân tri thức và việc gọi tên có tác 
động đến đối tượng, cá nhân, thực thể. Đi kèm với đó là sự 
xuất hiện ma thuật bằng lời nói, cũng như những kiêng ky 
bằng lời nói: ở nhiều bộ lạc, người ta hoàn toàn hay trong 
nhiều trường hợp đều kiêng các từ huý (tên gọi của thủ lĩnh, 
vật tổ, thần linh, Thượng đế). Những cấm đoán như vậy được 
phân ánh trong Cựu ước. 

* Các cấp độ của ý thức 

Ý thức tôn giáo có hai cấp độ: kinh nghiệm hàng ngày và 
khái niệm trừu tượng. Ý thức tôn giáo hàng ngày thể hiện dưới 
dạng các hình ảnh, biểu tượng, khuôn mẫu, tâm thế, ảo tưởng, 
tâm trạng và tình cảm, khát vọng, thất vọng, định hướng của ý 
chí, các tập tục và các truyền thống vốn là sự phản ánh trực 
tiếp điều kiện tồn tại của con người. Nó thể hiện không phải 
như cái toàn vẹn, có hệ thống, mà dưới dạng mảnh đoạn, 
những biểu tượng, quan điểm rời rạc hay các nhóm biểu tượng 
và quan điểm riêng biệt như vậy. Cấp độ này có những yếu tố 
hợp lý, cảm xúc và ý chí, nhưng cái đóng vai trò chủ đạo là 
cảm xúc- tình cảm và tâm trạng, nội dung của ý thức được 
biểu lộ dưới các hình thức hình ảnh trực quan. Người ta chia ý 
thức hàng ngày thành những thành tố ổn định, bảo thủ và 
những thành tố biến đổi, năng động; có thể coi loại thành tố 
thứ nhất là truyền thống, tập quán, khuôn mẫu, còn loại thành 
tố thứ hai là tâm trạng. Ở cấp độ này chiếm ưu thế là các 
phương thức truyền thống truyền đạt biểu tượng, cách thức tư 
duy, tình cảm, ảo tưởng, tôn giáo vốn có liên hệ trực tiếp với 
cá nhân, luôn thể hiện dưới hình thức cá nhân. 

Ý thức tôn giáo ở cấp độ khái niệm (ý thức được khái 
niệm hoá) là các khái niệm, các ý niệm, các nguyên tắc, các 


[II 


suy luận, các luận cứ, các quan điểm được nghiên cứu chuyên 
sâu, được hệ thống hoá. Thành phần của nó bao gồm: L) học 
thuyết tương đối hệ thống về Chúa (các thần linh), về thế giới, 
về tự nhiên, về xã hội, về con người, được các nhà hoạt động 
tôn giáo chuyên nghiệp xây dựng với mục đích rõ ràng (giáo 
lý, thần học, các biểu tượng niềm tin, v.v. ); 2) sự lý giải về 
kinh tế, chính trị, pháp luật, đạo đức, nghệ thuật phù hợp với 
các nguyên tắc của thế giới quan tôn giáo, tức các quan điểm 
kinh tế tôn giáo, chính trị tôn giáo, pháp lý tôn giáo, đạo đức 
tôn giáo, thẩm mỹ tôn giáo, v.v. (thần học lao động, thần học 
chính trị, pháp luật của giáo hội, thần học đạo đức, v.v.); 3) 
triết học tôn giáo nằm ở ranh giới giữa thần học và triết học 
(thuyết Tômát mới, chủ nghĩa nhân cách, chủ nghĩa hiện sinh 
Thiên Chúa giáo, nhân học Thiên Chúa giáo, siêu hình học 
thống nhất toàn thể, v.v.). 

Thành tố mang tính tích hợp là học thuyết về niềm tin, thần 
học. Thần học cấu thành từ nhiều phần trình bày và luận chứng 
cho các phương diện khác nhau của giáo lý. Thần học căn cứ 
trên những văn bản mang tính linh thiêng và đồng thời xây dựng 
các quy tác chú giải chúng. 


3.2. Hoạt động tôn giáo 


Tôn giáo cũng là lĩnh vực hoạt động phổ biến của con 
người. Đây là lĩnh vực năng động, luôn biến đổi. Cần phân 
biệt hoạt động phi tôn giáo và hoạt động tôn giáo của tín đồ, 
của các nhóm tín đồ, các thiết chế và các tổ chức tôn giáo. 
Hoạt động phi tôn giáo diễn ra trong các lĩnh vực nằm ngoài 
tôn giáo: kinh tế, sản xuất, nghề nghiệp (với sự phân công 
lao động khác nhau), chính trị, nhà nước, nghệ thuật, khoa 
học. Nó có thể mang sắc thái tôn giáo, và tôn giáo có thể là 
112 


một trong những động cơ của nó. Nhưng, xét về nội dung 
khách quan, đối tượng và kết quả, đây là hoạt động nằm 
ngoài tôn giáo. 

Hoạt động tôn giáo giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống 
hoạt động xã hội. Có hai hình thức hoạt động tôn giáo cơ bản: 
hoạt động thờ cúng và hoạt động ngoài thờ cúng. Hoạt động 
ngoài thờ cúng diễn ra trong các lĩnh vực thực tiễn và tỉnh 
thần. Việc xây dựng các tư tưởng tôn giáo, hệ thống hoá và lý 
giải các giáo lý của thần học, sáng tác các tác phẩm thần học, 
v.v.. tạo thành hoạt động tinh thần ngoài thờ cúng. Các biến 
thể của hoạt động thực tiễn ngoài thờ cúng là việc sản xuất các 
phương tiện thờ cúng tôn giáo, là việc truyền giáo, là sự tham 
gia vào công việc của nhà thờ, là giảng dạy các môn thần học 
tại trường học (trường phổ thông, trường đại học, giáo đường), 
là hoạt động quản lý trong các tổ chức và thiết chế tôn giáo, là 
việc truyền bá các quan điểm tôn giáo thông qua in ấn, truyền 
thanh, truyền hình, là truyền bá tôn giáo trong gia đình và các 
nhóm xã hội khác. Cần thấy rằng các yếu tố thờ cúng ít nhiều 
cũng có thâm nhập vào hoạt động ngoài thờ cúng. 

Một hình thức hoạt động tôn giáo quan trọng là thờ cúng 
(tiếng La tỉnh: cultus có nghĩa là tôn kính, ra đi). Nội dung của 
nó do những biểu tượng, những ý niệm, những giáo lý tương 
ứng quy định. Ý thức tôn giáo thể hiện trong thờ cúng trước 
hết dưới đạng văn tự thờ cúng. Việc tái hiện các văn bản này 
trong thời gian tiến hành thờ cúng sẽ kích thích các hình ảnh 
và thần thoại tôn giáo trong ý thức của những người tham 81a. 
Xét từ góc độ nội dung, thờ cúng có thể được đánh giá:như là 
sự "bi kịch hoá thân thoại tôn giáo". Trong nghệ thuật, việc tái 
hiện văn bản nghệ thuật, cho dù nó là chính xác và khéo léo 


113 


đến đâu đi chăng nữa, không loại bỏ được tính ước lệ của tình 
huống hành động. Còn việc bị kịch hoá văn bản trong thờ cúng 
tôn giáo gắn liền với niềm tin vào sự diễn ra thật sự của những 
sự kiện được mô tả trong thần thoại, vào tính lặp lại của những 
sự kiện ấy, vào sự hiện diện của các nhân vật thần thoại, vào 
việc nhận được câu trả lời từ các thực thể được thừa nhận là 
khách quan, vào sự nhất thể hoá với chúng. 

Đối tượng thờ cúng là các khách thể và các lực lượng khác 
nhau, được ý thức dưới hình thức các hình ảnh tôn giáo. Thể 
hiện với tư cách đối tượng thờ cúng trong các loại, các khuynh 
hướng tôn giáo khác nhau là những vật thể vật chất, động vật, 
thực vật, rừng, núi, sông, mặt Trời, mặt Trăng, v.v. cùng với 
những thuộc tính và những mối liên hệ do ý thức tôn giáo đặt 
ra. Đối tượng thờ cúng có thể là những quá trình và hiện tượng 
đa dạng nhất dưới dạng các thực thể tinh thần được bản thể 
hoá - các thần linh, hay một Thượng đế toàn năng duy nhất. 
Những biến thể của thờ cúng là lễ nghi nhảy múa xung quanh 
hình ảnh động vật - đối tượng săn bán, là niệm thần chú các 
thần linh, v.v. (ở giai đoạn phát triển đầu tiên của tôn giáo); là 
cúng tế, các lễ nghỉ tôn giáo, truyền giáo, câu nguyện, ngày lễ 
tôn giáo, hành hương (ở các tôn giáo phát triển). 

Chủ thể của thờ cúng có thể là nhóm tôn giáo hay cá thể 
tín đồ. Động cơ tham gia vào hoạt động này là các kích thích 
tôn giáo: niềm tin, tình cảm, nhu cầu, khát vọng tôn giáo, hay 
nỗi thất vọng. Đồng thời sự kích thích đáp ứng các nhu cầu 
phi tôn giáo trong hoạt động thờ cúng - nhu cầu thẩm mỹ, 
nhu cầu giao tiếp, v.v.. ở đây cũng có thể có tác động. Chủ 
thể tôn giáo khá không thuần nhất: có nhóm lớn những người 
thực hiện quản lý - linh mục, mục sư, người truyền giáo, linh 


114 


mục Hồi giáo, tăng lữ Do Thái giáo, nhà. tư tế, thầy cúng, 
v.v.. Phần lớn các cá nhân khác hành động như những người 
đồng tham gia và thực hiện. Hoạt động thờ cúng cá thể là 
việc tín đồ tiếp cận việc này với mức độ niềm tin tôn giáo 
đáng kể, với tri thức tốt về sách kinh, về các loại hình và các 
phương thức tiến hành lễ nghi. 

Các phương tiện lễ nghỉ gồm có nhà cầu nguyện, nghệ 
thuật tôn giáo (kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc) và các 
công cụ thờ cúng khác nhau (thánh giá, nến, gậy, đồ lẻ nhà 
thờ, trang phục của linh mục). Khi vào nhà thờ cúng, con 
người lọt vào không gian đặc biệt, rơi vào bối cảnh khác với 
các bối cảnh sinh hoạt khác. Nhờ đó mà người đến thăm sẽ tập 
trung quan tâm vào các đối tượng, các hành vi, các hình ảnh, 
các biểu tượng, các ký hiệu, các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo 
có ý nghĩa tôn giáo. 

Các phương thức hoạt động thờ cúng do nội dung của 
niềm tin tôn giáo, cũng như các phương tiện thờ cúng quy 
định. Những chuẩn tắc, những quy định được làm cái gì và 
làm như thế nào sẽ hình thành trên cơ sở các quan điểm tôn 
giáo. Những quy định này có liên quan tới những hành vi thờ 
cúng đơn giản (làm đấu, lễ bái, quỳ xuống lạy, cúi lạy, gập 
đầu), cũng như những hành vi thờ cúng phức tạp (lễ hiến sinh, 
lễ tế thần, thuyết giáo, cầu nguyện, cử hành ngày lễ). 

Các phương tiện và phương thức hoạt động thờ cúng có ý 
nghĩa biểu tượng. Biểu tượng là sự thống nhất của hai phương 
diện - đối tượng, hành vi, lời nói hiện có và nghĩa: đối tượng, 
hành vi, lời nói hiện có biểu thị ý nghĩa khác với nghĩa trực 
tiếp của chúng. Thí dụ, cây thánh giá không đơn giản là đối 
tượng với các tấm gỗ xếp chéo chữ thập, nó là biểu tượng hàm 


115 


chứa một ý nghĩa xác định (dựng cây thánh giá, câu rút Chúa 
Giêsu, phục sinh của Chúa). 

Kết quả của hoạt động thờ cúng trước hết là việc đáp ứng 
các nhu cầu tôn giáo, là việc làm sống lại ý thức tôn giáo. Nhờ 
hành vi thờ cúng, ý thức cửa tín đồ tái hiện các hình ảnh, các 
biểu tượng, các thần thoại tôn giáo, kích thích những cảm xúc 
tương ứng. Thờ cúng có thể trở thành nhân tố làm biến đổi tâm 
trạng của tín đồ: thực hiện bước chuyển từ trạng thái trâm uất 
(lo lắng, bất mãn, phân tâm, đau khổ) sang trạng thái an tâm 
(thoả mãn, thanh thản, hài hoà, vui mừng, phấn khởi, v.v.). Sự 
giao tiếp thật sự của tín đồ với nhau diễn ra trong hoạt động 
thờ cúng, hoạt động này là phương tiện cố kết nhóm tôn giáo. 
Các nhu cầu thẩm mỹ được đáp ứng trong thời gian tiến hành 
thờ cúng. Thánh tượng có những phẩm chất nghệ thuật, kiến 
trúc và trang trí ngôi đền, âm nhạc, lời rì rầm cầu nguyện... 
đều có thể đem lại khoái cảm thẩm mỹ. 


3.3. Quan hệ tôn giáo 


Các mối quan hệ tôn giáo và ngoài tôn giáo được hình 
thành phù hợp với các hình thức hoạt động khác nhau. Trong 
quá trình tiến hành hoạt động kinh tế, chính trị, nhà nước, giáo 
dục, v.v., các cá nhân, các nhóm, các thiết chế tôn giáo đều 
tham gia vào những mối quan hệ thích hợp với các hình thức 
hoạt động ấy. Loại quan hệ này có thể có ý nghĩa tôn giáo do 
chủ thể đặt ra, song chúng không mang tính tôn giáo nếu xét 
về nội dung khách quan. 

Quan hệ tôn giáo là một loại quan hệ trong lĩnh vực tỉnh 
thần, được hình thành phù hợp với ý thức tôn giáo, được thực 


116 


hiện và tồn tại thông qua hoạt động tôn giáo. Những tác nhân 
của chúng có thể là cá nhân, nhóm, thiết chế, tổ chức. 

Quan hệ tôn giáo có phương diện chủ quan, phương điện 
ý thức. Ý thức này giả định những quan hệ xác định của con 
người với các thực thể, các thuộc tính, các mối quan hệ đã 
được bản thể hoá, cũng như của các tín đồ với nhau. Loại quan 
hệ thứ nhất được triển khai trên bình diện ý thức, song lại thể 
hiện trong quan hệ thực giữa người với người, thí dụ như giữa 
giáo dân và linh mục. Mặc dù có liên quan tới các thực thể, 
các thuộc tính, các mối quan hệ nêu trên, song quan hệ giữa 
các tín đồ với nhau vẫn biểu hiện là quan hệ qua lại hiện thực. 
Mặt khác, khi phản ánh và biểu thị quan hệ hiện thực, ý thức 
tôn giáo ghi lại lược đồ quan hệ tôn giáo theo hình mẫu và sự 
tương tự với chúng. Quan hệ giữa các thực thể với nhau và với 
con người, giữa con người với các thực thể ấy và với nhau thể 
hiện phù hợp với các lược đồ đó. Các lược đồ mô hình hoá 
quan hệ thống trị - phục tùng, các cơ cấu pháp luật nhà nước, 
quan hệ tố tụng, quan hệ gia đình. Việc tái hiện quan hệ đạo 
đức có một ý nghĩa đặc biệt, về thực chất ý nghĩa tôn giáo 
được gán cho mọi quan hệ tôn giáo. 


Có nhiều phương thức khác nhau ghi nhận và trung gian 
hoá các quan hệ tôn giáo. Đó có thể là: l) các đốt tượng của 
giới tự nhiên vô cơ và giới tự nhiên hữu cơ - đến thờ, tượng 
thánh, cây thánh giá, hòn đá đen, con bò, cá sấu, chim bồ câu, 
v.v. - và khí đó quan hệ tôn giáo có hình thức vật thể; 2) cá 
nhân hay nhóm cá nhân - nhà tu hành, người đứng đầu tổ chức 
tôn giáo, nhà chức trách cộng đồng, người có tài, v.v.; trong 
những trường hợp này, ta có phương thức nhân cách hoá ghi 
lại quan hệ lẫn nhau giữa các tín đồ; 3) Các hình ảnh của 


117 


Thượng đế, thần linh, linh hồn, Đức Mẹ, Chúa Giêsu, Phật, 
Môhamét, v.v., đây là những hình thức trung gian được lý 
tưởng hoá, có hình ảnh; 4) ngôn ngữ - những danh từ riêng 
biệt hay toàn bộ câu nói có lời khuyên cần giao tiếp với ai và 
giao tiếp như thế nào; cách ghi nhận quan hệ như thế được gọi 
là phương thức ghi nhận bằng ngôn ngữ. Các đối tượng, sự vật, 
nhân vật, hình ảnh, danh từ đều có thuộc tính là biểu tượng, là 
ký hiệu biểu thị các ý tưởng và ý nghĩa tôn giáo, mà những cá 
nhân tham gia vào quan hệ đều thấu hiểu. 

Quan hệ thờ cúng tôn giáo khác với quan hệ tôn giáo 
ngoài thờ cúng. Quan hệ tôn giáo ngoài thờ cúng được thực 
hiện qua hoạt động tôn giáo ngoài thờ cúng. Quan hệ thực 
giữa các cá nhân, các tổ chức tôn giáo có ý nghĩa bậc nhất 
trong quan hệ này. Chẳng hạn, khi tiến hành sản xuất tỉnh 
thần, các nhà thần học đều thiết lập mối quan hệ xác định với 
nhau trong việc trao đổi thông tin, "đàm thoại thần học". Quá 
trình giáo dục tại các trường lớp tôn giáo cũng giả định mối 
quan hệ ”thày - trò”, "hiệu trưởng — giáo viên”, những mối 
quan hệ xác định với độc giả. Việc truyền đạo, giáo dục tôn 
giáo trong gia đình được thực hiện qua các kênh thông tin, 
các cơ chế dạy bảo, thông báo, thích nghi. Quan hệ phối 
thuộc (theo chiều ngang) và lệ thuộc (theo chiều dọc) cũng 
hình thành trong tổ chức tôn giáo, quan hệ cai trị cũng dần có 
hiệu lực. 

Quan hệ thờ cúng hình thành trong quá trình hoạt động 
thờ cúng. Hoạt động này tập trung vào quan hệ với các thực 
thể, các thuộc tính, các mối liên hệ đã được bản thể hoá. Được 
triển khai trong lĩnh vực ý thức, quan hệ này cũng bộc lộ trong 
quan hệ qua lại giữa người với người. Quan hệ thống nhất tạ 


H18 


ơn, xưng tội, truyền giáo, lễ nghi, v.v. hình thành trong thời 
gian tiến hành thờ cúng. Chẳng hạn, lễ cưới của người Chính 
Thống giáo đưa chú rể và cô dâu vào quan hệ do các chuẩn 
mực hôn nhân của giáo hội quy định; lễ rửa tội xác lập quan 
hệ giữa người con đang rửa tội với người cha đỡ đầu. 

Tuỳ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của tôn giáo, tác nhân 
của quan hệ tôn giáo có thể là tộc người, gia đình, đẳng cấp, 
giai cấp, nhóm nghề nghiệp, nhà nước cùng với thần dân của 
mình hay phần nào của các nhóm nêu trên, tức các liên minh 
chính trị và xã hội mà đại biểu của chúng tự coi mình thuộc 
một tín ngưỡng chung. Các nhóm xã hội đã tách biệt các nhà 
tư tế ở các Nhà nước Châu Âu chiếm hữu nô lệ, tầng lớp tăng 
nữ trong các nền quân chủ phong kiến trung cổ, v.v. đều đóng 
vai trò lớn trong việc duy trì và tái tạo quan hệ tôn giáo theo 
một dấu hiệu nhất định. 

Quan hệ tôn giáo có thể mang tính chất khắc nhau - đoàn 
kết, khoan dung và trung lập, cạnh tranh, xung đột và đấu 
tranh, nhiều khi mang sắc thái cuồng tín tôn giáo mạnh mẽ. 
Song, thậm chí cả khi đồng tồn tại thì vẫn thường có quan 
niệm nào đó của một liên minh, một giáo phái, một khuynh 
hướng, một tôn giáo, chiếm ưu thế. 

3.4. Tổ chức tôn giáo 


Các thiết chế và các tổ chức thường là các cấp chấn chỉnh 
hoạt động và quan hệ. Để định hướng trong các lĩnh vực nằm 
ngoài tôn giáo người ta lập ra các thiết chế kinh tế (thí dụ như 
Ngân hàng Thánh Thần ở Vatican), các đảng phái chính trị 
(Đảng Thiên Chúa giáo, Đảng Hồi giáo,v.v.), các công đoàn, 
các tổ chức phụ nữ, thanh niên, v.v.. 


119 


Các thiết chế nằm ngoài thờ cúng và các thiết chế thờ 
cúng cũng hình thành trong tôn giáo. Các thiết chế ngoài thờ 
cúng gồm có các khâu quản lý hoạt động ngoài thờ cúng (Hội 
đồng nhà thờ, uỷ ban thanh tra, ban giáo dục, cục báo chí, 
giám đốc các trường học tôn giáo, v.v.), còn các thiết chế thờ 
cúng gồm giám mục đoàn, phó tế đoàn, ban thánh ca và ban 
quản giáo. 

Xã hội nguyên thuỷ chưa hẻ biết đến các tổ chức tôn giáo. 
Lúc đầu thủ lĩnh dòng họ và bộ lạc điều hành lễ nghi tôn giáo. 
Dần dần mới xuất hiện những người chuyên thực hiện việc thờ 
cúng: thầy mo, thầy lang, v.v.. Các nhóm tôn giáo hình thành - 
các liên minh thần bí không trùng với các cộng đồng dân tộc. 
Cùng với quá trình phân hoá xã hội, phân công lao động thì 
đẳng cấp tư tế dần dần đã hình thành, và cùng với họ là các tổ 
chức tôn giáo. 

Những môn đệ của một tín ngưỡng xác định tập hợp thành 
cộng đồng tôn giáo. Rồi xuất hiện các tiểu nhóm tôn giáo tách 
biệt trong khuôn khổ của cộng đồng dựa trên các hình thức 
hoạt động khác nhau. Sự tồn tại và hoạt động của cộng đồng 
với tư cách một chỉnh thể thống nhất do tổ chức bảo đảm. 

Truyền thống và tập quán, luật giáo hội hay quy chế giáo 
hội, các quy tắc Toà thánh, v.v.. là những thứ quy định cơ cấu 
của tổ chức tôn giáo. Các nguyên tắc tổ chức quy định những 
bộ phận cấu thành của tổ chức tôn giáo, địa vị và chức năng, 
các quy tác phối hợp và phục tùng trong hoạt động của các cá 
nhân và các khâu tổ chức riêng biệt, các đầu mối hoạt động 
và tương ứng là các nhà hoạt động có nhiệm vụ bảo đảm sự 
thống nhất của tổ chức. Tuỳ thuộc vào điều kiện xuất hiện và 
tồn tại mà các tổ chức tôn giáo có hình thức quân chủ (Cơ 


120 


Đốc giáo, Chính Thống giáo), Nghị viện có quốc vương 
(Thanh giáo), dân chủ cộng hoà (Canvanh giáo, đạo Báp) và 
các hình thức khác. 

Giáo đoàn cùng với mọi yếu tố tổ chức của nó thể hiện là 
tổ chức tôn giáo. Tế bào cơ sở của giáo đoàn là khu giáo dân, 
đứng trên các khu giáo dân là nhiều khâu trung gian, mà cao 
nhất là trung tâm của tổ chức. Trong tổ chức còn có hàng loạt 
yếu tố cấu thành khác có những mối liên hệ tổ chức đặc thù, 
nhưng đồng thời cũng tham gia vào cơ cấu chung (thí dụ như 
giới tăng lữ, giới sư sãi). Các bộ phận cấu thành riêng biệt có 
tiểu cơ cấu của riêng mình. Tất cả mọi khâu đều trở thành các 
cơ quan của một chỉnh thể có liên hệ với nhau. 

Các chuẩn mực của giáo luật và đạo đức tôn giáo, các 
hình phạt và khuân mẫu, các quyền uy trở thành các cơ chế 
giám sát đối với hoạt động của cá nhân và các thành phần tổ 
chức khác nhau. 

Tổ hợp những yếu tố tổ chức, những mối liên hệ giữa 
chúng, sự phân bổ địa vị và chức năng, các cơ quan quản lý và 
chấp hành, các cơ chế giám sát là không giống nhau trong các 
tôn giáo, các tổ chức tôn giáo khác nhau. Dựa trên cơ sở 
nghiên cứu Thiên Chúa giáo, người ta phân biệt các kiểu tổ 
chức như: giáo hội, giáo phái, dòng đạo, v.V.. 

Giáo hội là một tổ chức tương đối rộng rãi và tư cách 
thành viên của nó thường không phải do sự lựa chọn tự do của 
cá nhân, mà truyền thống quy định. Từ đó là việc thừa nhận 
mỗi cá nhân đều có thể trở thành thành viên của giáo hội. Trên 
thực tế không có thành viên được giám sát thường xuyên và 
chặt chẽ, các môn đệ đều nặc danh. Trong nhiều giáo hội, các 
thành viên được chia ra thành giáo dân và giới tăng lữ. Địa vị 


121 


và chức năng, cấp bậc và thứ tự được xắp sếp theo nguyên tác 
phân cấp và quyền uy. 

Giáo phái xuất hiện như một trào lưu đối lập với các 
khuynh hướng tôn giáo nào đó. Nó thường mang kỳ vọng về 
vai trò, học thuyết, các nguyên tắc tư tưởng, giá trị, định 
hướng đặc biệt của mình. Gắn liền với đó là tâm trạng được 
chọn, và đôi khi là xu hướng biệt lập. Khát vọng phục hồi tỉnh 
thần được thể hiện một cách rõ rệt ở đây. Thiết chế giáo hội 
vắng mặt, thủ lĩnh được coi là người siêu nhiên. Giáo phái nhấn 
mạnh sự bình đẳng của mọi thành viên, tuyên bố nguyên tắc tự 
nguyện hợp nhất, đặt trọng tâm vào sự theo đạo trước khi trở 
thành thành viên của giáo phái. Số phận của các giáo phái là 
không như nhau. Một số giáo phái ngừng hoạt động sau một 
khoảng thời gian xác định. Số khác theo thời gian biến thành 
kiểu giáo phái khác. 

Đòng đạo có thể phát triển từ các kiểu tổ chức khác hay 
hình thành ngay từ đầu với tư cách như vậy. Các nguyên tắc tư 
tưởng, thờ cúng và tổ chức của nó hình thành trong cuộc 
chống lại giáo hội và giáo phái, mang tính đa diện. Đặt hết 
trọng tâm vào tính chọn lọc của các thành viên, nó thừa nhận 
khả năng phục hồi tính thần đối với mọi tín đồ. Sự cô lập với 
thế gian và sự khép kín bên trong nhóm tôn giáo không được 
coi là đấu hiệu bắt buộc của tôn giáo chân chính. Mặc dù nó 
đưa ra nguyên tắc thành viên được giám sát thường xuyên và 
nghiêm ngặt, và nhờ đó quy định tính tích cực trong hoạt động 
tôn giáo, ta vẫn nhận thấy xu hướng hợp nhất với trần gian, 
kêu gọi các môn đồ tích cực tham gia vào đời sống xã hội. 
Dòng đạo có tổ chức chặt chẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu. 


122 


Chương IV 
TÔN GIÁO VÀ CUỘC SỐNG 


4.1. Tôn giáo trong hệ thống văn hoá 


Chúng ta sẽ xét vấn đề quan hệ giữa tôn giáo và văn hoá 
trong thần học Thiên Chúa giáo. Trong thần học này, khái 
niệm văn hoá không phải là khái niệm cơ bản, còn tôn giáo 
được lý giải dựa trên cơ sở tự ý thức Thiên Chúa giáo với tư 
cách mối liên hệ giữa Chúa và con người. Theo quan điểm Cơ 
Đốc giáo, văn hoá là triết học, đạo đức, nghệ thuật, kỹ thuật là 
sự kiện lịch sử, là sản phẩm hoạt động của con người: không 
có bình điện tôn giáo, nó không phải là văn hoá đích thực. 
Thiên Chúa giáo không phải là văn hoá, mà là tôn giáo, vì 
niềm tin vào Chúa Giêsu không đơn giản là một trong nhiều 
giá trị mà các nên văn hoá khác nhau bao hàm. Nhưng, Thiên 
Chúa giáo không thờ ơ và không xa lạ với văn hoá, nó cần 
biểu thị mình trong văn hoá; nó cần đổi mới văn hoá của người 
mắc phải tội lỗi, để anh ta có được trình độ văn hoá Thiên 
Chúa giáo. Theo Đức Giáo hoàng Giăng Pôn II, văn hoá là 
"lĩnh vực Phúc âm hoá có đặc quyền". Vốn dĩ độc lập với văn 
hoá, sự Phúc âm hoá phải được biểu thị trong cuộc sống của 
các dân tộc và các quốc gia. Sự biểu hiện Phúc âm trong một 
nền văn hoá nào đó diễn ra thông qua việc đổi mới thế giới nội 
tâm của con người. Con người đạt tới phẩm giá tối cao - phẩm 
giá tỉnh thần, phẩm giá được biểu thị ở năng khiếu cao thượng 
là năng khiếu yêu - thông qua văn hoá tâm linh (cuitura 

123 


animi). Để văn hoá hình thành theo đúng nghĩa thì toàn bộ con 
người phải tham gia vào quá trình này - toàn bộ sức mạnh sáng 
tạo, lý tính, tri thức của nó về thế giới và về con người, năng 
lực tự kiềm chế, hy sinh, đoàn kết và sắn sàng thúc đẩy hạnh 
phúc chung. Đức Giáo hoàng nói: "...điều thứ nhất và quan 
trọng nhất là lao động được thực hiện trong /rái tim con người, 
còn việc nó tham gia vào quá trình xây dựng tương lai của 
riêng mình như thế nào, sẽ phụ thuộc vào sự thấu hiểu của nó 
về bản thân và về sứ mệnh của mình. S đóng góp đặc thù và 
quan trọng của Giáo hội cho văn hoá chân chính có liên quan 
chủ yếu đến bình điện này"””?. Văn hoá chân chính là văn hoá 
Thiên Chúa giáo (Cơ Đốc giáo), văn hoá này đã xuất hiện như 
là kết quả của niềm tin, của kích thích tâm hồn nội tại do tôn 
giáo đem lại. 

Các nhà thần học Chính Thống giáo cũng coi tôn giáo là 
cơ sở của văn hoá. Chỗ này cần lưu ý tới tư tưởng "triết học 
thờ cúng thống nhất” do P.A.Phlorensky xây dựng. Theo ông, 
tôn giáo đứng trên những hiện tượng văn hoá tinh thần, văn 
hoá xuất hiện trên cơ sở tôn giáo: nghệ thuật ra đời như nghệ 
thuật thờ cúng, khoa học và triết học xuất hiện như thử nghiệm 
xem xét quan điểm tôn giáo về thế giới, còn đạo đức và pháp 
luật mãi mãi căn cứ trên các lời răn tôn giáo. Thờ cúng là "vị 
trí trung tâm của văn hoá, theo nghĩa hẹp thì nó là sự làm lễ, là 
hành vi làm lễ, còn theo nghĩa rộng là việc làm của Chúa 
(tiếng Hy Lạp: theurgea - việc làm của Chúa). Thần thuật là 
cái nôi sinh ra mọi khoa học và nghệ thuật"?”. Trong thờ cúng 


® K.Voyia. Những cơ sở của đạo đức học. Matxcơva. 1991. tr.18. 
3$ P.Phlorensky. Các tác phẩm thần học. Matxcơva. 1997. tr.105. 


124 


có cái nội tại và cái siêu việt, cái nhất thời và cái vĩnh hằng, do 
vậy nó cấu thành cơ sở, nguồn gốc của văn hoá. Văn hoá là cái 
được tách ra từ thờ cúng theo cách nhất trí; vật thiêng liêng là 
sáng tạo đầu tiên của con người; giá trị văn hoá là cái sinh ra 
từ thờ cúng; trong quá trình phức tạp hoá và phát triển, các 
thuật ngữ, các khái niệm bổ trợ sinh ra từ thờ cúng, sẽ biến 
thành triết học thế tục, khoa học thế tục, văn học thế tục. 

Nhà triết học và thần học Tin Lành giáo, P.Tilịch (1886- 
1965), trong tác phẩm "Thần học văn hoá” của mình, đã xuất 
phát từ tư tưởng về sự tha hoá của con người khỏi Chúa (bản 
thân Tồn tại) do phạm tội tổ tông và do Chúa (bản thân Tồn 
tại) Mặc khải mình cho con người trong thời gian lịch sử. Điều 
cơ bản đối với Tilich là xác định phương thức quan hệ giữa 
Thiên Chúa giáo và văn hoá thế tục. Theo ông, văn hoá và tôn 
giáo đối lập với nhau nhưng đồng thời vẫn tạo thành một thể 
thống nhất. Ông viết: "Tôn giáo là sự quan tâm tối cao...Tôn 
giáo là thực thể, là cơ sở và là chiều sâu của đời sống tỉnh thần 
của con người"**. Nó nuôi dưỡng văn hoá và đem lại ý nghĩa 
cho văn hoá. Tôn giáo là thực thể của văn hoá, còn văn hoá là 
hình thức của tôn giáo. Thực thể và hình thức thường xuyên 
hướng tới sự tổng hợp rồi lại phá vỡ sự thống nhất đạt được. 
Văn hoá bao hàm trong mình quan hệ với cái Tuyệt đối, nói 
khác, kinh nghiệm tôn giáo, mặc dù quan hệ này thường 
xuyên bị phá huỷ. Sự tham gia của Chúa vào bối cảnh thời 
gian lịch sử hợp nhất bối cảnh này với nghĩa vĩnh hằng của nó 
và đem lại ý nghĩa văn hoá cho hình thức. Tuỳ theo mức độ 
tham gia của cái Tuyệt đối vào cái nhất thời, Thích chia văn 


* PTitch. Thân học văn hóa. N.Y.. 1959. tr.5. 
125 


hoá thành ba loại hình: văn hoá thần trị (theonomos), văn hoá 
dị trị (heteros), văn hoá tự trị (autos). Văn hoá thần trị biểu thị 
tôn giáo không phải như một cái xa lạ, mà như là cơ sở tỉnh 
thần của riêng mình; loại hình này không thực hiện được và 
không đạt tới được trong lịch sử. Các loại hình đị trị và tự trị 
thể hiện trong tồn tại lịch sử bị tha hoá. Văn hoá dị trị là hệ 
thống cực quyền hết mức, phục tùng tôn giáo, còn văn hoá tự 
trị biểu thị sự làm nghèo nàn đời sống tinh thần, thuyết con 
người là trung tâm, chủ nghĩa nhân đạo, đặc trưng cho nó, 
nhưng trong nó cũng có mặt Tuyệt đối, kinh nghiệm tôn giáo, 
mặc dù dưới hình thức tiêu cực - cảm xúc về sự trống rỗng và 
vô nghĩa. 

Ý thức về các hiên tượng văn hoá bát đầu từ lĩnh vực sản 
xuất vật chất, và trước hết là từ việc canh tác. Không phải ngẫu 
nhiên mà lúc đầu người ta đã sử dụng thuật ngữ "nông nghiệp” 
(agricultura- chăm sóc ruộng vườn), còn sau đó thì danh từ 
"văn hoá” (cultura) bắt đầu biểu thị cả lối sinh hoạt thành thị. 
Chỉ sau nữa người ta mới sử dụng nó để gọi những hiện tượng 
tinh thần. 

Xét về mặt lịch sử thì lĩnh vực đầu tiên của đời sống tính 
thần là thần thoại, nó hợp nhất hổ lốn các phương thức khám 
phá thế giới khác nhau - trị thức và kỹ năng, chuẩn tắc và khuôn 
mẫu, tín ngưỡng và lễ nghi, bắt chước, trang trí, hát, múa, v.v.. 
Các lĩnh vực văn hoá tinh thần khác nhau đã dần đần tách ra 
trong quá trình phân hoá phức hệ thần thoại - nghệ thuật, đạo 
đức, triết học, khoa học, tôn giáo, v.v.. Cùng với các lĩnh vực 
văn hoá khác thì tôn giáo đã tạo ra và tích luỹ các phương thức 
và các thủ thuật thực hiện tồn tại người trong lĩnh vực hoạt động 
vật chất, cũng như trong lĩnh vực hoạt động tỉnh thần, đã thể 


126 


hiện chúng trong sản phẩm, truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Với toàn bộ tính phức tạp, không đơn tuyến và đơn nghĩa 
của quan hệ giữa tôn giáo, nghệ thuật, đạo đức, triết học, khoa 
học trong lịch sử, chúng vẫn có ảnh hưởng lẫn nhau, cấu thành 
một thể thống nhất là chỉnh thể đời sống tinh thần. Các lĩnh vực 
văn hoá này hay khác được đặt lên hàng đầu, được biểu thị và 
phát triển tích cực nhất ở các thời đại khác nhau: nghệ thuật và 
triết học ở thời cổ đại, tôn giáo ở thời trung cổ, triết học ở các 
thế kỷ XVIII - XIX, khoa học ở thế kỷ XX. 

Sau khi trở thành một bộ phận của chỉnh thể văn hoá, tôn 
giáo tích hợp những hiện tượng nghệ thuật, đạo đức, triết học, 
khoa học xác định vào mình, trong khuôn khổ riêng mình và 
qua đó dường như kế thừa các truyền thống thần thoại. Các 
truyền thống này được tái hiện rõ nét trong thần thoại tôn giáo. 
Còn ở các thời đại vàng son của tôn giáo thì nó thống trị, bao 
trùm dường như toàn bộ lĩnh vực văn hoá. Tình hình như vậy 
đã từng ngự trị ở thời trung cổ. 

Trong quá trình thế tục hoá, khi chuyển từ chế độ phong 
kiến lên chế độ tư bản, các lĩnh vực văn hoá tinh thần khác 
nhau - triết học, nghệ thuật, đạo đức, khoa học - dân dân đã 
giải phóng khỏi sự phê chuẩn của tôn giáo. Xin dẫn ra đây vài 
số liệu của nhà xã hội học người Mỹ gốc Nga, P.A.Sorokin, về 
quá trình thế tục hoá ở Tây Âu. Nếu triết học duy tâm chiếm 
100% nội dung các hệ thống triết học ở thời trung cổ, thì tỷ lệ 
của nó đã giảm xuống còn 40,9% ở đầu thế kỷ XX. Chủ nghĩa 
kinh nghiệm, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa phê phán và thuyết 
bất khả trị đã phát triển và phổ biến, điều này, theo 
P.A.Copokin, trở thành tiêu chí về sự thế tục hoá triết học. Ö 
đầu thế kỷ XX, tỷ lệ của chủ nghĩa kinh nghiệm trong mọi hệ 


127 


thống triết học là 53%, của chủ nghĩa duy vật là 23,3%, của 
chủ nghĩa hoài nghi là 21,9% (4). Hệ đề tài và phong cách của 
nghệ thuật ở thời trung cổ dường như hoàn toàn do tôn giáo 
quy định, sau đó định hướng tôn giáo đã suy giảm. Trong hội 
hoạ và điêu khác, nghệ thuật tôn giáo cấu thành §1,9% trước 
thế kỷ XX, 94,7% - ở thế kỷ X-XI, 97% - ở thế.kỷ XII-XII, 
§5%- ở thế kỷ XIV-XV, 64,7% - ở thế ký XVI, 50,2% - ở thế 
kỷ XVII, 24,1% - ở thế kỷ XVIII, 10% - ở thế kỷ XIX, 3,9% - 
ở thế kỷ XX'. Sự thế tục hoá các hệ thống đạo đức học dần 
dần cũng đã diễn ra, điều này thể hiện ở sự xuất hiện và phát 
triển đạo đức học cảm tính (chủ nghĩa hoan lạc, chủ nghĩa vị 
lợi, chủ nghĩa khoái lạc), đạo đức học tôn giáo ngày càng đánh 
mất vị trí độc tôn, giảm dần từ 100% ở thế ký IV-XIV xuống 
còn 57% ở đầu thế kỷ XX. 

* Văn hoá tôn giáo 

Văn hoá tôn giáo có cấu trúc phức tạp, phức hợp, mọi 
phương diện của tôn giáo với tư cách một tiểu hệ thống xã hội 
được biểu thi trong lĩnh vực văn hoá xã hội. Văn hoá tôn giáo 
là tổng thể các phương thức và các thủ thuật thực hiện tồn tại 
người có trong tôn giáo, được thực hiện trong hoạt động tôn 
giáo và thể hiện ở các sản phẩm của nó, các sản phẩm này 
mang nghĩa và nội dung tôn giáo, được các thế hệ mới lĩnh hội 
và khai thác. 

Nội dìng của các giá trị tôn giáo do ý thức tôn giáo quy 
định. Chúng được tổ chức xung quanh thế giới quan tôn giáo, 
chứa đầy những hình ảnh, biểu tượng, khái niệm, thần thoại, 


8 P.A.Sorokin. Động thái văn hóa xã hội. Matxcova, 1992. tr.467, 469, 481. 
128 


truyện ngụ ngôn tương ứng, chúng định hướng ý thức và lối 
ứng xử của con người vào những thực thể, những thuộc tính, 
những mối liên hệ đã được bản thể hoá, đáp ứng những nhu 
cầu đa dạng của con người. Lối văn nói trong đó người ta trình 
bày truyền thuyết, văn học tôn giáo, văn tự thờ cúng, phương 
tiện thờ cứng (thần tượng, lăng, thánh tượng, v.v.), tác phẩm 
nghệ thuật, chính là tác nhân vật chất của các tín ngưỡng. 

Việc tích luỹ kinh nghiệm triển khai quan hệ, sắp xếp tổ 
chức, xây dựng các mối liên hệ qua lại, điều khiển lối ứng xử 
của con người thường diễn ra trong các tôn giáo. Phương diện 
tổ chức của văn hoá tôn giáo được thực hiện trong các khâu 
quản lý khác nhau đối với hoạt động thờ cúng, trong việc bảo 
đảm nghiên cứu và giáo dục lý luận thần học, trong việc tiến 
hành hoạt động kinh tế, thương mại, từ thiện. 

Triết học tôn giáo, đạo đức tôn giáo, nghệ thuật tôn giáo, 
v.v. đều hình thành dưới ảnh hưởng của tôn giáo. Xuất phát từ 
các tiền đề thế giới quan tôn giáo, /iếf học tôn giáo sử dụng 
hệ thống khái niệm và ngôn ngữ của thần học để giải quyết 
những vấn để bản thể luận, nhận thức luận, lôgíc học, xã hội 
học, nhân học, v.v.. Đạo đức tôn giáo là hệ thống những biểu 
tượng, chuẩn tắc, khái niệm, tình cảm, giá trị đạo đức được tôn 
giáo phát triển và truyền bá, luôn có nội dung cụ thể (Do Thái 
giáo, Thiên Chúa giáo, Hỏi giáo, v.v.). Wghệ thui tôn giáo là 
một lĩnh vực sáng tạo, linh hội và chuyển tải những giá trị 
nghệ thuật mà các biểu tượng tôn giáo "sống” trong đó. 

Văn hoá tôn giáo có hai bộ phận. Thứ nhất là những thành 
tố trong đó hệ giáo lý được trình bày trực tiếp và công khai - 
sách kinh, thần học, các yếu tố thờ cúng khác nhau, v.v.. Thứ 
hai là những hiện tượng lấy từ triết học, đạo đức, nghệ thuật 


129 


mà xét về mặt lịch sử, đã cuốn vào hoạt động tinh thần và thờ 
cúng tôn giáo, vào sinh hoạt tôn giáo. 

Văn hoá tôn giáo không như nhau trong các tôn giáo khác 
nhau và tương ứng là có văn hoá của các tôn giáo thị tộc, tôn 
giáo bộ lạc, như văn hoá Ấn Độ giáo, văn hoá Do Thái giáo. 
văn hoá Khổng giáo, văn hoá Syntô giáo, văn hoá Phật giáo, 
văn hoá Thiên Chúa giáo, văn hoá Hồi giáo, v.v.. 

Tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử, văn hoá tôn giáo ít nhiều có 
ảnh hưởng đến toàn bộ văn hoá thế tục, cũng như các bộ phận 
riêng biệt của nó. 

4.2. Chức năng và vai trò của tốn giáo 

Tôn giáo thực hiện nhiều chức năng và đóng một vai trò xác 
định trong đời sống xã hội. Các khái niệm "chức năng” và "vai 
trò” gắn liền với nhau nhưng không đồng nhất. Chức năng là các 
phương thức tác động của tôn giáo trong xã hội, vai trò là tổng 
kết quả, hậu quả của việc tôn giáo hoàn thành các chức năng. 

a. Chức năng của tôn giáo 

Tôn giáo thực hiện một số chức năng như thế giới quan, 
đến bù, giao tiếp, điều tiết, chức năng thống nhất - giải thống 
nhất, chuyển tải văn hoá, chức năng hợp thức hoá - giải hợp 
thức hoá. 

Tôn giáo thực hiện chức năng fhế giới quan trước hết nhờ 
sự hiện diện trong nó một loại quan điểm xác định về con 
người, về xã hội và về tự nhiên. Tôn giáo bao hàm sự hiểu biết 
thế giới (giải thích toàn bộ thế giới, những quá trình và hiện 
tượng riêng biệt trong nó), sự trực giác thế giới (phản ánh thế 
giới trong cảm giác và tri giác). sự cảm nhận thế giới (chấp 
nhận hay bác bỏ thế giới về mặt tình cảm), thái độ đối với thế 


130 


giới (đánh giá thế giới), v.v.. Thế giới quan tôn giáo định trước 
những tiêu chí "tối đa", những cái Tuyệt đối mà từ đó thế giới, 
xã hội, con người được xem xét, bảo đảm định ra mục đích và 
ý nghĩa. Việc gán ý nghĩa cho tồn tại hiện có sẽ đem lại khả 
năng cho những ai có niềm tin vượt ra khỏi giới hạn của cái 
hữu hạn, nuôi hy vọng đạt tới "tương lai tươi sáng", né tránh 
đau khổ, bất hạnh, cô đơn, suy đồi đạo đức. 

Tôn giáo thực hiện chức năng đền bà, bù đấp sự hạn chế, 
sự lệ thuộc, sự bất lực của con người - về phương điện xây 
dựng lại ý thức, cũng như cải biến những điều kiện sinh tồn 
khách quan. Sự áp bức hiện thực được khắc phục nhờ "tự do 
trong tinh thần”, sự bất bình đẳng xã hội được biến thành sự 
"bình đẳng" về tội lỗi, về đau khổ; việc từ thiện, lòng nhân từ, 
sự cứu trợ, sự chia lại thu nhập của giáo hội làm nhẹ bớt tai 
hoa của những người cùng khổ; tình trạng phân tán và biệt lập 
được thay thế bằng tình bác ái trong khu giáo dân: thái độ bái 
vật, vô nhân cách của những cá nhân thờ ơ đối với nhau được 
đền bù bằng sự tiếp xúc có nhân cách với Chúa và sự giao tiếp 
có nhân cách trong nhóm tôn giáo. Phương diện tâm lý của sự 
đền bù - loại bỏ cơn sốc, an ủi, xoa dịu tinh thần, trầm ngâm, 
khoái cảm tỉnh thần, kể cả trong trường hợp quá trình tâm lý 
được khởi động nhờ ảo tưởng, luôn có ý nghĩa quan trọng. 

Tôn giáo đảm bảo sự giao tiếp, thực hiện chức năng gizo 
tiếp. Sự giao tiếp hình thành trong hoạt động và quan hệ phi 
tôn giáo, cũng như trong hoạt động và quan hệ tôn giáo, kể cả 
các quá trình trao đổi thông tin, tác động qua lại, lĩnh hội lẫn 
nhau của con người. Ý thức tôn giáo quy định hai phương diện 
glao tiếp: l) giữa tín đồ với nhau; 2) giữa tín đỏ với Chúa, 
thiên thần, linh hồn người đã chết, thân thánh, tức là những thứ 


131 


thể hiện là những trung gian lý tưởng cho sự giao tiếp giữa 
người với người - trong thánh lễ, cầu nguyện, thiền định, v.v.. 

Chức năng điều riết thể hiện ở chỗ, việc quản lý hoạt động 
và quan hệ, ý thức và lối ứng xử của cá nhân, nhóm, cộng đồng 
được thực hiện nhờ những tư tưởng, giá trị, tâm thế, khuôn mẫu, 
ý kiến, truyền thống, tập quán, thiết chế xác định. Cái có ý nghĩa 
lớn nhất ở đây là hệ thống những chuẩn tắc (giáo luật, đạo đức 
tôn giáo), những mẫu mực (vô số tấm gương để bắt chước), giám 
sát (theo dõi việc thực hiện quy định), khen thưởng và kỷ luật 
("thưởng công” thật sự và sự đền đáp trên thiên dàng). 

Chức năng thống nhất - giải thống nhất một mặt, hợp nhất 
cá nhân, nhóm, thiết chế và mặt khác chia rẽ chúng với nhau. 
Sự thống nhất góp phân duy trì, sự giải thống nhất - làm suy 
yếu tính ồn định, tính kiên định của cá nhân, của các nhóm xã 
hội riêng biệt, của các thiết chế và của toàn thể xã hội. Chức 
năng thống nhất được thực hiện trong khuôn khổ mà một tín 
ngưỡng chung thống nhất đã được thừa nhận. Nếu ý thức tôn 
giáo và lối ứng xử của cá nhân bộc lộ các xu hướng không phù 
hợp với nhau, nếu trong các nhóm xã hội và xã hội có các giáo 
phái khác nhau và thậm chí đối lập với nhau, thì tôn giáo thực 
hiện chức năng giải thống nhất. 

Vốn hàm chứa yếu tố văn hoá, tôn giáo còn thực hiện 
chức năng chuyển tải văn hoá. Nó góp phần phát triển các giai 
tầng văn hoá xác định - chữ viết, ngành in sách, nghệ thuật, 
bảo đảm gìn giữ và phát triển những giá trị văn hoá tôn giáo, 
chuyển tải di sản tích luỹ được từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Chức năng hợp thức hoá - giải hợp thức hoá có nghĩa là 
hợp thức hoá một số trật tự, thiết chế xã hội (nhà nước, chính 
trị, pháp lý, v.v.), một số quan hệ, chuẩn tắc, khuôn mẫu như 


132 


là những thứ cần thiết hay, ngược lại, khẳng định tính không 
hợp pháp của chúng. Tôn giáo đặt ra yêu cầu - nguyên tắc tối 
cao để đánh giá những hiện tượng xác định và hình thành một 
thái độ xác định đối với chúng. Nguyên tắc tối cao có tính chất 
chất bất buộc và bất khả xâm phạm. 

b. Các nguyên tắc phân tích vai trò của tôn giáo` 

Kết quả, hậu quả của việc tôn giáo thực hiện các chức 
năng của nó, ý nghĩa các hoạt động của tôn giáo, tức với /rò 
của nó, nói chung là khác nhau. Dưới đây là một số nguyên 
tắc mà việc tuân thủ chúng giúp phân tích vai trò của tôn giáo 
một cách khách quan, lịch sử cụ thể, trong những điều kiện 
xác định về địa điểm và thời gian. 

I. Không nên coi vai trò của tôn giáo là mang tính có 
trước và quyết định, mặc đù nó có ảnh hưởng ngược lại đến 
quan hệ kinh tế và các lĩnh vực đời sống xã hội khác. Nó phê 
chuẩn những quan điểm, hoạt động, quan hệ, thiết chế xác 
định, mang lại cho chúng "vầng hào quang thiêng liêng” hay 
cáo buộc chúng là “gian đối", "mất tác dụng”, "bị sa lầy vào 
cái ác", "đầy tội lỗi", mâu thuẫn với luật pháp, với lời nói của 
Chúa. Nhân tố tôn giáo luôn ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, 
nhà nước, quan hệ giữa các dân tộc, gia đình, lĩnh vực văn hoá 
thông qua hoạt động của cá nhân, nhóm, tổ chức tôn giáo 
trong các lính vực ấy. Quan hệ tôn giáo thường "đan xen” với 
các quan hệ xã hội khác. 

2. Mức độ ảnh hưởng của tôn giáo gắn liền với địa vị của 
nó trong xã hội, còn địa vị này không phải cái cố định có sản, 
nó biến đổi theo hoàn cảnh điển ra các quá trình thần thánh 
hoá và thế tục hoá. Thần thánh hoá là thu hút vào lĩnh vực phê 
chuẩn của tôn giáo các hình thái ý thức xã hội và ý thức cá 

133 


nhân, hoạt động, quan hệ, lối ứng xử của con người, các thiết 
chế, là sự gia tăng ảnh hưởng của tôn giáo đến các lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội và đời sống riêng tư. Ngược lại, 
thế tục hoá dẫn tới việc làm giảm bớt ảnh hưởng của tôn giáo 
đến ý thức cá nhân và xã hội, hạn chế bớt khả năng phê chuẩn 
của tôn giáo đối với các hình thức hoạt động khác nhau, đối 
với lối ứng xử, quan hệ, thiết chế, hạn chế sự tham gia của cá 
nhân và các tổ chức tôn giáo vào các lĩnh vực đời sống khác 
ngoài tôn giáo. Những quá trình nêu trên không hề một chiêu, 
mà đầy mâu thuẫn, không đồng đều trong các kiểu xã hội 
khác nhau, ở các giai đoạn phát triển thay thế lẫn nhau của 
chúng, ở các nước và các khu vực' khác nhau, trong các bối 
cảnh kinh tế-xã hội và văn hoá luôn biến đối. 

3. Tôn giáo có tác động đặc biệt đến xã hội, các tiểu hệ 
thống của nó, đến cá nhân của các tôn giáo thị tộc, bộ lạc, dân 
tộc, thế giới, cũng như đến các khuynh hướng và từng giáo 
phái riêng biệt. Như chúng ta sẽ thấy trong phần lịch sử tôn 
giáo, giáo lý, sự thờ cúng, tổ chức, đạo đức của chúng có 
nhiều điểm đặc thù, được biểu thị ở các nguyên tắc quan hệ 
với thế giới, ở lối ứng xử hàng ngày của tín đồ trong các lĩnh 
vực đời sống xã hội và đời sống cá nhân khác nhau, để lại dấu 
ấn ở con người kinh tế, con người chính trị, con người đạo đức, 
con người nghệ thuật. Các động cơ trong Do Thái giáo, Thiên 
Chúa giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Tin Lành giáo, Chính 
Thống giáo và các khuynh hướng tôn giáo khác là không 
giếng nhau, và do vậy là định hướng và hiệu quả hoạt động 
kinh tế của chúng cũng không như nhau. Các tôn giáo dân tộc 
(Ấn Độ giáo, Khổng giáo, đạo Sích), các tôn giáo thế giới 
(Phật giáo, Thiên Chúa giáo. Hồi giáo), các khuynh hướng và 


134 


giáo phái của chúng tham gia theo các cách khác nhau vào 
quan hệ giữa các dân tộc, giữa các tộc người. Đạo đức, quan 
hệ đạo đức của tín đồ Phật giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ 
Hồi giáo, tín đồ Sintô giáo, tín đồ Đạo giáo, v.v.. thường khác 
nhau khá nhiều. Các loại hình và thể loại của nghệ thuật, hình 
ảnh nghệ thuật trong sự tiếp xúc với tôn giáo nào đó, cũng 
thường phát triển khác nhau. 

4. Như đã nói, tôn giáo là một cấu trúc có hệ thống, bao 
gồm hàng loạt thành tố và quan hệ: ý thức cùng với các đặc 
điểm và các cấp độ của nó, hoạt động và quan hệ thờ cúng và 
ngoài thờ cúng, các thiết chế định hướng trong lĩnh vực tôn 
giáo và ngoài tôn giáo. Sự hoạt động của các thành tố và quan 
hệ nêu trên đem lại những kết quả phù hợp với chúng, với nội 
dung và định hướng của chúng. Những tri thức xác đáng giúp 
xây dựng chương trình hành động hiệu quả, nâng cao tiềm 
năng sáng tạo của văn hoá, còn sai lầm không bao giờ 81úp cải 
tạo tự nhiên, xã hội, con người phù hợp với các quy luật phát 
triển khách quan, mà chỉ dẫn tới những hậu quả bất lợi. Hoạt 
động, quan hệ, thiết chế cố kết con người, nhưng cũng có thể 
chia cắt họ, làm xuất hiện và gia tăng xung đột. Việc sáng tạo 
ra và tích luỹ văn hoá vật thể và văn hoá tinh thần như khai 
khẩn đất hoang, hoàn thiện canh nghiệp, chăn nuôi, thủ công 
nghiệp, phát triển ngành xây dựng đền đài, chữ viết, ngành in 
ấn, mạng lưới trường học, các loại hình nghệ thuật đa dạng, đã 
điễn ra theo con đường hoạt động và quan hệ tôn giáo, bảo 
đảm nhu cầu của các tổ chức tôn giáo. Nhưng, mặt khác, các 
giai tầng văn hoá xác định bị chiếm đoạt, bị loại bỏ - nhiều 
thành tố của văn hoá đa thần giáo, nghệ thuật ca múa cổ, văn 
hoá hài kịch, nghệ thuật vẽ chân dung trong Hồi giáo, học vấn 
tôn giáo đã biến mất vào thời kỳ Cơ Đốc giáo đưa ra danh mục 

135 


sách cấm. Đương nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng lập trường 
và thực tiễn của các tổ chức tôn giáo về nhiều vấn đề phát triển 
văn hoá trong lịch sử cũng thay đổi. 

5. Cần phải quan tâm tới mối tương quan giữa cái chung 
nhân loại và cái riêng trong tôn giáo. Luận điểm về sự đồng 
nhất của tôn giáo với cái chung nhân loại đang được phổ biến 
rộng rãi. Thiết nghĩ rằng luận điểm này đã xem nhẹ nhiều yếu 
tố. Các hệ thống tôn giáo phản ánh, thứ nhất, những quan hệ 
chung đối với mọi xã hội không phụ thuộc vào kiểu xã hội; 
thứ hai, những quan hệ đặc trưng cho một kiểu xã hội; thứ ba, 
những quan hệ hình thành trong các xã hội hỗn hợp; thứ tư, 
những điều kiện tồn tại của các dân tộc, các giai cấp, các đẳng - 
cấp, các nhóm khác nhau. Tôn giáo dung nạp các nền văn hoá 
khác nhau nhất. Thậm chí có tới ba tôn giáo thế giới, đó là 
chưa nói tới vô số tôn giáo dân tộc, khu vực, bộ tộc, v.v.. 
Những thành tố chung nhân loại, hình thái, giai cấp, dân tộc, 
toàn cầu, khu vực đan xen với nhau, đôi khi khá kỳ cục, trong 
các tôn giáo. Những thành tố nào đó có thể trở nên cấp bách, 
được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh cụ thể; các thủ lĩnh, các 
nhóm, các nhà tư tưởng tôn giáo có thể tỏ thái độ không giống 
nhau về các xu hướng nêu trên. Tất cả điều đó cũng được biểu 
thị trong các định hướng chính trị-xã hội-lịch sử cho thấy rằng 
các tổ chức tôn giáo có lập trường khác nhau: tiến bộ, bảo thủ, 
thoái bộ. Thêm vào đó, một nhóm cụ thể nào đó và các đại 
diện của nó không phải bao giờ cũng bám lấy một lập trường, 
họ có thể thay đổi định hướng, chuyển từ lập trường này sang 
lập trường khác. Trong điều kiện hiện đại, ý nghĩa hoạt động 
của bất kỳ thiết chế, nhóm, đảng phái, thủ lĩnh nào, kể cả khi 
họ là người tôn giáo, đều bị quy định trước hết bởi mức độ nó 
phục vụ cho việc khẳng định những giá trị nhân văn. 


136 


Thiên thứ hai 
LỊCH SỬ TÔN GIÁO 


Chương V 
NGUỒN GỐC CỦA TÔN GIÁO 


5.1. Các cách tiếp cận cơ bản với việc giải quyết vấn đẻ 
nguôn gốc của tôn giáo 

Một trong các quan điểm về nguồn gốc của tôn giáo đã 
được các đại biểu của giới thần học và thân Giáo hội đưa ra và 
đã đi vào lịch sử nghiên cứu tôn giáo với cái tên gọi là quan 
điểm “ riển độc thần luận”, hay là độc thần luận nguyên thuỷ. 
Lần đầu tiên nó được nhà nghiên cứu văn học và nhà khoa học 
người Scốtlen, E.Lengơ (Lenger) (I844 - 1912) trình bày dưới 
đạng cô đọng trong tác phẩm của ông ” Sự hình thành tôn giáo 
". Tuy nhiên, dưới hình thức đầy đủ nhất, nó được hình mục Cơ 
Đốc giáo V.Smit (1868 - 1954) trình bày, ông đã dành tác 
phẩm gồm 12 tập "Nguồn gốc của tư tưởng về Chúa” cho việc 
luận chứng quan điểm này. Thực chất của quan điểm "tiền độc 
thần luận” là ở chỗ nớ cho rằng, có thể phát hiện ra tàn đư của 
niềm tin cổ xưa vào Chúa - Đấng sáng thế ở đằng sau tính đa 
dạng của mọi tín ngưỡng đang tồn tại, kể cả tín ngưỡng của 


137 


các dân tộc lạc hậu. Chính niềm tin này đã tồn tại trước mọi 
hình thức của tôn giáo, và chỉ sau đó các thành tố làm hoen ố 
nó mới được "pha trộn" vào nó. Để khẳng định quan điểm này, 
V.Smit đã sử dụng một số lượng lớn số liệu dân tộc học, lý 
giải chúng về mặt thần học, bỏ qua những sự kiện không ăn 
nhập với sơ đồ của ông. Những sự kiện này chứng tỏ rằng độc 
thần giáo không phải là điểm xuất phát của sự tiến hoá tôn 
giáo, mà là một giai đoạn phát triển của một trong các nhánh 
trên cây đa hệ tôn giáo. 

Giả thuyết về sự tồn tại của "giai đoạn tiền tôn giáo” trong 
lịch sử nhân loại đã được đưa ra. Những người bảo vệ giả 
thuyết này khẳng định rằng, những người sống ở các giai đoạn 
phát triển sơ kỳ của xã hội đã không có tín ngưỡng tôn giáo,-vì 
ý thức của họ trực tiếp đan xen với thực tiễn và không thể tạo 
ra những sự trừu tượng hoá nào đó, kể cả những sự trừu tượng 
hoá tôn giáo. Ở cuối thế kỷ XIX - đâu thế kỷ XX, nhiều nhà 
dân tộc học, nhân học, tôn giáo học đã dẫn ra tài liệu về sự 
tồn tại các bộ lạc có trình độ phát triển văn hoá thấp tới mức 
họ dường như hoàn toàn không có các biểu tượng và khái 
niệm tôn giáo. Nhưng, sau khi nghiên cứu cẩn thận cuộc sống 
của các bộ lạc này, tập quán, ngôn ngữ, các đặc điểm về tư 
duy của họ, các nhà nghiên cứu đã không ngừng phát hiện ra 
rằng, họ có các mầm mống tôn giáo và thực tiễn thờ cúng. 
Do vậy, giả thuyết về sự tồn tại "giai đoạn tiền tôn giáo ” vẫn 
chỉ là giả thuyết. 

Khi lưu ý rằng quá trình phát sinh loài người kéo dài 2 - 3 
triệu nãm (có khi là hơn thế) và phần lớn lịch sử nhân loại cho 
tới nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, các nhà tôn giáo học 


138 


hiện đại có thái độ hoài nghi “đối với cả quan điểm "tiền độc 
thần luận", lẫn giả thuyết về sự tồn tại của "giai đoạn tiền tôn 
giáo". Hiện nay chỉ có thể khẳng định chắc chắn rằng, các 
hình thức đơn giản nhất của tín ngưỡng tôn giáo đã tồn tại 
cách đây 40 nghìn năm. Sự xuất hiện của con người khôn 
(Homo Sapiens) có quan hệ chính với giai đoạn này, nó khác 
biệt rất đáng kể so với tiền bối giả định của mình về cấu tạo cơ 
thể, về các đặc trưng sinh lý và tâm lý, có năng lực xây dựng 
khái niệm và một trình độ trừu tượng hoá nhất định. 

Thực tiễn chôn cất của người nguyên thuỷ chứng tỏ sự tồn 
tại các tín ngưỡng tôn giáo ở giai đoạn lịch sử này. Người ta 
xác định được rằng con người khôn chôn cất người thân của 
mình trong các hầm chứa đặc biệt, hơn nữa là còn thực hiện sơ 
bộ lẻ nghi đặc biệt đối với người chết để chuẩn bị cho họ đến 
với cuộc sống tiếp theo. Thân thể của người chết được bọc một 
lớp thổ hoàng, bên cạnh đặt công cụ, vật dụng sinh hoạt, đồ 
trang sức, v.v.. Do vậy, người nguyên thuỷ đã có quan niệm 
rằng bên cạnh thế giới hiện thực còn tồn tại thế giới khác là 
nơi sinh sống của người đã chết. Tín ngưỡng tôn giáo được 
phản ánh cả trong các bức tranh ở trong hang. Phần lớn những 
bức tranh cổ trên đá đều là cảnh săn bắn, mô tả con người và 
động vật, đôi khi là con người khoác trên mình bộ lông thú, 
còn đôi khi khác - sinh vật có hình thức giống con người. Việc 
phân tích những bức tranh này cho phép các nhà khoa học đưa 
ra kết luận rằng con người nguyên thuỷ tin vào sự tồn tại 
những mối liên hệ đặc biệt giữa con người và động vật, cũng 
như vào khả năng tác động đến hành vi của động vật nhờ một 
số thủ thuật ma thuật. 


139 


5.2. Tín ngưỡng nguyên thuỷ 


Một trong các hình thức của tín ngưỡng tôn giáo nhận 
được tên gọi là "bái vật giáo" (xuất phát từ danh từ tiếng Bồ 
Đào Nha: fitico - vật ma quái mà, đến lượt mình, lại bắt nguồn 
từ danh từ tiếng La Tỉnh: factiius - ma thuật). Lần đầu tiên nó 
được các thuỷ thủ Bồ Đào Nha phát hiện thấy ở Tây Phi, sau 
đó nhiều hiện tượng tương tự với bái vật giáo đã được tìm thấy 
ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. 

Trở thành vật linh có thể là bất kỳ vật nào mà, vì một lý 
do nào đó, nó làm cho con người phải kinh ngạc: hòn đá có 
hình thù đặc biệt, một cục gỗ, chiếc răng động vật, con vật 
nhân tạo, đồ trang sức. Người ta gắn cho vật này những thuộc 
tính không vốn có ở nó (khả năng chữa bệnh, bảo vệ khỏi kẻ 
thù, giúp đỡ săn bắn, v.v.). Nếu sau khi dựa vào vật này, con 
người đạt được thắng lợi trong hoạt động thực tiễn, thì nó sẽ 
cho rằng vật linh đã giúp đỡ nó và nó giữ lại vật ấy ở bên 
mình. Còn nếu con người bị thất bại, thì nó vứt vật linh ấy đi 
hay thay nó bằng một vật khác. 

Việc người nguyên thuỷ dựa vào vật linh chứng tỏ rằng, 
họ không phải bao giờ cũng có thái độ tôn trọng cần thiết đối 
với vật được họ lựa chọn: họ cảm ơn nó vì sự giúp đỡ, trừng 
phạt nó vì sự bất lực. Điều thú vị xét về phương diện này là tập 
quán tra tấn vật linh của người châu Phi, hơn nữa không những 
để trừng phạt chúng mà còn để kích thích chúng hành động. 
Chẳng hạn, khi yêu cầu vật linh về một điều gì đó, người châu 
Phi đóng vào nó chiếc đinh sắt, cho rằng sau đó vật linh sẽ nhớ 
tốt hơn yêu cầu đối với nó và nhất thiết sẽ hoàn thành chúng. 


140 


Cần phải coi một hình thức sơ kỳ khác của quan niệm tôn 
giáo là tín ngưỡng tô tem - niềm tin vào sự tồn tại mối liên hệ 
thân thuộc giữa một nhóm người nào đó (bộ lạc, dòng họ, 
đồng tộc) và một loài động vật hay thực vật xác định. Tên gọi 
của hình thức tín ngưỡng tôn giáo này bắt nguồn từ danh từ 
"ototeman" có nghĩa là "họ hàng của nó” trong ngôn ngữ của 
bộ lạc người da đỗ Bắc Mỹ. : 

Trong quá trình nghiên cứu tín ngưỡng tô (em, người fa 
xác định được rằng, sự xuất hiện của nó có liên hệ mật thiết 
với hoạt động sản xuất của người nguyên thuỷ - thu lượm và 
săn bắn. Đem lại khả năng sinh tồn cho con người, động vật và 
thực vật trở thành đối tượng sùng bái. Ở các giai đoạn phát 
triển ban đầu của tín ngưỡng tô tem, sự sùng bái như vậy 
không loại trừ, mà thậm chí còn giả định việc sử dụng động 
vật và thực vật linh thiêng làm thức ăn. Do vây, người bản sứ 
Austraria diễn tả thái độ của mình đối với vật linh như sau: 
"Đây là thịt của chúng ta". Song, mối liên hệ như vậy giữa con 
người và vật linh bất nguồn từ quá khứ xa xôi, chứng tỏ sự tồn 
tại của nó chỉ là truyền thuyết cổ và thành ngữ ổn định bất 
nguồn từ xa xưa. 

Muộn hơn một chút, người ta đưa vào tín ngưỡng (ô tem 
những yếu tố quan hệ xã hội, và trước hết là quan hệ dòng họ. 
Những thành viên của một dòng họ bắt đầu tin rằng họ sinh ra 
từ tổ tiên kết hợp trong mình những dấu hiệu của con người và 
vật linh của họ. Điều này, một mặt, làm tăng cường sự sùng 
bái tổ tiên, mặt khác, làm thay đổi thái độ đối với vật linh, cụ 
thể là đối với sự xuất hiện cấm đoán (tabu) việc sử dụng vật 
linh làm thức ăn, loại trừ những trường hợp việc ăn vật linh 


141 


mang tính chất lễ nghi và nhắc nhở các chuẩn tắc và các quy 
tắc cổ xưa. 

Một hình thức nữa của tín ngưỡng nguyên thuỷ và thực 
tiễn gắn liền với nó là ma thuật (tiếng Hy Lạp: mageia có 
nghĩa là pháp thuật, bùa mê). Đây là tổng thể những biểu 
tượng và nghi lễ có cơ sở là niềm tin vào khả năng tác động 
đến con người, vật thể và những hiện tượng của thế giới khách 
quan nhờ những hành động nhất định. Nguồn gốc của tín 
ngưỡng tôn giáo này đã được nhà dân tộc học người Anh, 
B.Malinowski mô tả đầy đủ nhất trong tác phẩm của ông "Ma 
thuật, khoa học và tôn giáo”. Nghiên cứu cuộc sống của thổ 
dân ở các đảo Thái Bình dương, B. Malinowski chỉ ra một quy 
luật rất thú vị. Hoá ra là người thổ dân sử đụng ma thuật trong 
canh tác khi trồng cây có củ mà sản lượng rất hay biến đổi, 
nhưng họ lại không sử dụng ma thuật khi trồng cây có quả là 
loạt cây đem lại sản lượng ổn định. Trong nghề đánh cá, ma 
thuật được sử dụng khi săn cá mập và các loại cá lớn và nguy 
hiểm khác, còn khi bắt cá nhỏ thì ma thuật bị coi là thừa. Việc 
đóng tầu bao giờ cũng đi liền với những nghi lễ ma thuật, còn 
khi xây nhà thì ma thuật không được sử dụng. Điều này cho 
phép B.Malinowski rút ra kết luận cho rằng, biểu tượng ma 
thuật xuất hiện khi con người không tin vào súc mạnh của 
mình, khi nó vấp phải những vấn đề mà việc giải quyết không 
hẳn phụ thuộc vào bản thân con người mà chủ yếu phụ thuộc 
vào vô số nhân tố tham dự. Chính điều đó bắt con người phải 
đặt hy vọng vào sự giúp đỡ của những lực lượng bí ấn và phải 
thực hiện những hành vi ma thuật. 

Ở thời tối cổ, biểu tượng và nghi lễ ma thuật mang tính 
chất không phân hóa, nhưng sau đó đã diễn ra sự phân hóa của 


142 


chúng. Các nhà dân tộc hiện đại phân loại ma thuật theo các 
phương pháp và mục đích tác động. Theo các phương pháp tác 
động thì ma thuật được chia ra thành ma thuật giao tiếp bằng 
con đường tiếp xúc trực tiếp giữa vật mang sức mạnh ma thuật 
với khách thể mà hành động hướng vào, ma thuật khai tâm 
(hành vi ma thuật hướng vào khách thể không đạt tới được đối 
với chủ thể của hoạt động ma thuật), ma thuật riêng biệt (tác 
động thông qua tóc hay móng tay cắt ra, phần thức ăn còn lại 
mà rơi vào tay vật mang sức mạnh ma thuật bằng con đường 
nào đó), ma thuật mô phỏng (tác động đến cái tương tự với 
khách thể). Xét về mục đích, ma thuật được chia ra thành ma 
thuật làm hại, ma thuật quân sự, ma thuật thủ công nghiệp, ma 
thuật chữa bệnh, ma thuật yêu đương, v.v.. 

Thông thường thực hiện ma thuật là những người được 
đào tạo chuyên sâu - thầy mo và thầy phù thuỷ, những người 
thật sự tin vào năng lực của mình tiếp xúc được với thần linh, 
chuyển được cho chúng yêu cầu và hy vọng của tập thể. 
Nhưng điều cơ bản không phải là ở chỗ bản thân họ tin vào 
năng lực đặc biệt của mình mà là ở chỗ tập thể tìn tưởng họ 
và đề nghị họ giúp đỡ vào những thời điểm nguy kịch nhất. 
Phù hợp với điều đó thì thầy mo và thầy phù thuỷ nhận được 
một danh dự và sự kính trọng đặc biệt của những người 
nguyên thuỷ. 

Cuối cùng, khi nói về các hình thức sơ khai của tín 
ngưỡng, không thể không nhắc tới vật linh giáo (tiếng La 
Tỉnh: animi - linh hồn) - niềm tín vào sự tồn tại của linh hồn 
và thần linh. Việc phân tích tỉ mỉ tín ngưỡng vật linh giáo được 
nhà nhân học người Anh, E.Taylo (1832-1917) đưa ra trong 
tác phẩm của ông ” Văn hoá nguyên thuỷ”. 


143 


Theo quan điểm của E.Taylo, những tín ngưỡng này đã 
phát triển theo hai hướng. Loạt quan niệm vật linh giáo thứ 
nhất xuất hiện trong quá trình suy ngẫm của người cổ về 
những hiện tượng như giấc mơ, ảo ảnh, bênh tật, cái chết, cũng 
như từ cảm xúc xuất thần và ảo ảnh. Vốn không có khả năng 
giải thích đúng những hiện tượng phức tạp này, "nhà triết học 
nguyên thuỷ” xây dựng khái niệm về linh hồn nằm trong cơ 
thể con người và dân dần rời khỏi nó. Sau đó họ đã hình thành 
những quan niệm phức tạp hơn: về sự tồn tại của linh hồn sau 
cái chết của thể xác, về sự di chuyển của linh hồn đến các thể 
xác mới, về thế giới âm phủ. Loạt quan niêm vật linh giáo thứ 
hai xuất hiện từ ý định nhân cách hoá và linh hồn hoá hiện thực 
bao quanh vốn có của con người nguyên thuỷ. Con người cổ 
quan niệm mọi hiện tượng và đối tượng của thế giới khách quan 
như một cái tương tự với mình, gán cho chúng nguyện vọng, ý 
chí, tình cảm, tư duy. Từ đó xuất hiện niềm tin vào tính thần tồn 
tại riêng biệt của các lực lượng tự nhiên khủng khiếp, của thực 
vật, của động vật, niềm tin này đã chuyển hóa thành đa thần 
giáo, còn sau đó là độc thần giáo sau một quá trình tiến hoá 
phức tạp. 

Dựa trên thực tế phổ biến rộng rãi của vật linh giáo, 
E.Taylo đã hình thành luận điểm: "Vật linh giáo là tính quy 
định tối thiểu của tôn giáo". Nhiều nhà tôn giáo học đã sử 
dụng luận điểm này trong hệ thống của mình, song họ cũng đã 
vạch ra cả những điểm yếu của quan điểm E.Taylo trong quá 
trình thảo luận nó. Phản luận cứ chủ yếu là những số liệu khảo 
cổ học và dân tộc học, chúng chứng tỏ rằng các tín ngưỡng tôn 
giáo của người nguyên thuỷ (thí dụ như tín ngưỡng tô tem, bái 


144 


vật giáo) thường không bao hàm trong mình quan niệm vật 
linh giáo. Những tín ngưỡng như vậy được gọi là tín ngưỡng 
"uểền vật linh giáo". Tuy nhiên, một điều hiển nhiên là tín 
ngưỡng vật linh giáo trở thành một bộ phận cấu thành và rất 
quan trọng của mọi tôn giáo trên thế giới. Niềm tin vào các 
thần linh, vào thế lực đen tối, vào linh hồn bất tử - tất cả những 
điêu đó đều là biến dạng của quan niệm vật linh giáo ở thời 
đại nguyên thuỷ. 

Cũng có thể nói như vậy về những hình thức sơ kỳ khác 
của tín ngưỡng tôn giáo. Chẳng hạn, được giữ lại cho tới ngày 
nay, niềm tin vào bùa hộ mệnh, vào cái hộ phù, vào các thánh 
tích không phải cái gì khác như là tàn dư của bái vật giáo 
nguyên thuỷ. Có thể phát hiện ra âm hưởng của tín ngưỡng tô 
tem trong những cấm đoán ăn uống của nhiều tôn giáo, trong 
việc mô tả thực thể có bộ mặt động vật. Tín ngưỡng và nghỉ lễ 
ma thuật được sử dụng làm cơ sở cho thực tiễn thờ cúng của 
các tôn giáo. Ma thuật giữ một vị trí quan trọng trong lĩnh vực 
mê tín hàng ngày: niềm tin vào sự mắc bệnh do phù phép, sự 
bói toán, câu thần chú. 

Tại các giai đoạn phát triển sơ kỳ của xã hội loài người, 
các hình thức sơ kỳ của tín ngưỡng tôn giáo đã không tồn tại 
dưới hình thức thuần tuý, chúng đan xen với nhau một cách kỳ 
quặc nhất. Do vậy, việc đặt ra vấn đề hình thức nào của tín 
ngưỡng đã xuất hiện sớm hơn, là không chuẩn xác lắm. Đương 
nhiên là chúng ta phải nói tới một phức hợp tín ngưỡng tôn 
giáo. Cấu trúc của phức hợp này là rất đa dạng. Thí dụ, thổ 
dân Australia thích nhất tín ngưỡng tô tem cùng với hệ thống 
tabu dược xây dựng tỷ mỉ. Ma thuật và thực tiễn cũng có liên 
hệ mật thiết với nó chiếm ưu thế ở vô số dân tộc Sibiri và Cận 


145 


Đông. Còn đối với các dân tộc châu Phi thì họ có thiên hướng 
lớn hơn về bái vật giáo. 

5.3. Sự tiến hoá của tôn giáo ở thời kỳ chuyển tiếp sang 
xã hội có giai cấp 

Tổ hợp những tín ngưỡng nguyên thuỷ đã được xem xét ở 
trên trở thành hạt nhân của các tôn giáo thị tộc và bộ lạc, các 
tôn giáo này là rất đa dạng, vì chúng phản ánh những điều 
kiện sinh hoạt, quan hệ xã hội, các đặc điểm văn hoá vật chất, 
v.v., đặc thù đối với một thị tộc và một bộ lạc nào đó. 

Thời kỳ xã hội tiển giai cấp có đặc trưng là trình độ 
phát triển thấp của lực lượng sản xuất và là những quan hệ 
xã hội tương đối đơn giản. Nó kéo dài nhiều thiên niên kỷ, 
trong khuôn khổ của nó đã diễn ra những biến đổi quan 
trọng cả về sinh hoạt xã hội, lẫn về tín ngưỡng tôn giáo. ở 
các giai đoạn đầu của chế độ thị tộc, đối tượng cơ bản của 
sự sùng bái tôn giáo là giới tự nhiên. Tuỳ thuộc vào môi 
trường địa lý và sự chuyên môn hoá hoạt động sản xuất, 
người nguyên thuỷ gán cho những phương diện khác nhau 
của hiện thực bao quanh họ các thuộc tính không có thật. 
Thí dụ, các bộ lạc tiến hành hoạt động hái lượm và canh tác 
thô sơ thì sùng bái cây cối và các thiên thể, còn các bộ lạc 
săn bắn thì sùng bái thú dữ. Nhưng các tôn giáo thị tộc và 
bộ lạc cũng đã phản ánh không những các lực lượng tự 
nhiên mà cả sự đặc thù của hoạt động sản xuất kinh tế, quan 
hệ xã hội. Thí dụ, sự thay thế chế độ mẫu quyền bằng chế 
độ phụ quyền và tổ chức xã hội mới xuất hiện trên cơ sở đó 
đã dẫn tới những biến đổi quan trọng trong ý thức tôn giáo. 
Việc tiến hành công việc thờ cúng cũng trở thành công việc 
của đàn ông. Trong thời đại chế độ thị tộc sơ kỳ, các tín 
146 


ngưỡng tôn giáo đã phản ánh sự bình đẳng hiện thực của 
những người cùng một bộ lạc.Các thần linh chủ yếu mang 
tính chất phi nhân cách, con người không có quan niệm vẻ 
sự phân cấp các thần linh. Nghi lễ và đóng kịch chiếm ưu 
thế trong hoạt động thờ cúng, mọi thành viên của bộ lạc đều 
tham gia vào đó.Thầy mo, thầy phù thuỷ, pháp sư vẫn chưa 
tách hoàn toàn khỏi tín đồ bình thường. 

Sự tan rã của quan hệ thị tộc - bộ lạc và sự phân hóa xã 
hội ngày một sâu sắc hơn ở bên trong bộ lạc đã dẫn tới những 
chuyển biến quan trọng về tính chất của tín ngưỡng tôn giáo. 
Của cải vật chất dần dần đã bát đâu được tích luỹ trong tay 
một số thành viên công xã, những thành viên bình thường của 
công xã đã phải rơi vào cảnh phục tùng họ. Việc tách biệt thủ 
lính và việc tăng cường vai trò của họ trong trong cuộc sống 
của bộ lạc dần đản đã dẫn tới sự thần thánh hoá họ, họ trở 
thành đối tượng của sự sùng bái tôn giáo không những sau khi 
chết mà cả khi còn sống. Sự phân tầng xã hội ở bên trong bộ 
lạc và sự hình thành giới quý tộc bộ lạc cũng được phản ánh 
trong nội dung của các quan niệm tôn giáo. Các thân linh vô 
hình và vô nhân cách được đặt tên sớm nhất, đứng ở đằng sau 
chúng là những chức năng xác định, sự phân cấp thân linh đã 
xuất hiện, nó cho phép tái hiện sự phân cấp xã hội ở nhiều 
điểm. Đa thần linh giáo (sùng bái nhiều thần linh) bước vào 
gia! đoạn kết thúc của mình. 

Thay thế cho nó là đa thần giáo, đa thần giáo này biến 
những thần linh được sùng bái nhất thành thần thánh. Những 
thượng đế hùng mạnh nhất bắt đầu vượt lên trên những linh 
hồn và thần linh thông có thể xác của tổ tiên, những vị thần 
địa phương như thân cây, thần đá, v.v., ảnh hưởng của chúng 


147 


không bị hạn chế bởi điều kiện địa phương, cá nhân hay bộ 
lạc. Minh hoạ rõ cho sự hình thành đa thần giáo là quan niệm 
tôn giáo của các bộ lạc Đraviđa sống ở Nam Ân Độ. Thế giới 
của người Đravida có vô số thần linh địa phương, chúng điều 
khiển những hiện tượng tự nhiên và có ảnh hưởng đến cuộc 
sống con người. Đứng trên những thần linh địa phương là linh 
hồn của những người nổi tiếng, những người đã trở thành thần 
thánh - những người bảo hộ cho bộ lạc. 

Đứng cao nhất trong sự phân cấp thần thánh của đa thần 
giáo thường là các thần gắn liền với bầu trời và các hiện tượng 
trên trời (Thiên ở Trung Quốc, Ra (mặt Trời) ở Ai Cập, Indra 
và Shakra ở Ấn Độ). Những thần này không phải là thực thể vô 
hình mà chúng có hình thức giống như động vật, con người. 

Có ý nghĩa quan trọng trong các hệ thống đa thần giáo là 
thần chiến tranh, điều này gắn liền với các cuộc chiến tranh 
huỷ diệt đặc trưng cho giai đoạn chuyển từ quan hệ thị tộc - 
bộ lạc sang xã hội có giai cấp. Sự hợp nhất các bộ lạc, sự 
hình thành các liên minh bộ lạc đã diễn ra trong tiến trình các 
cuộc chiến tranh này. Tương ứng với điều đó thì sự tổng hợp 
các quan niệm tôn giáo cũng đã diễn ra. Đứng đầu chư thần 
đa thần giáo thường là thần của bộ lạc bá quyền. Đạo một 
thần tối cao đã xuất hiện như vậy, nó thể hiện là một biến thể 
của đa thần giáo, thực chất của nó là khi thừa nhận sự tồn tại 
của nhiều thần, một cộng đồng người nào đó chỉ coi người 
bảo hộ trực tiếp của mình là một trong vô số thân và chỉ sùng 
bái người đó.Từ đây chỉ còn một bước nữa là đến với độc 
thần giáo. 

Những chuyển biến quan trọng cũng diễn ra trong lĩnh 
vực thực tiễn tôn giáo ở giai đoạn chuyển tiếp từ chế độ thị 


148 


tộc - bộ lạc sang xã hội có giai cấp. Thái độ đối với thần 
thánh là khác với linh hồn của người chết và các thần linh 
vô nhân cách được xây dựng theo khuôn mẫu bản chất tính 
thần của con người. Nếu, ở các giai đoạn phát triển ban đầu 
của xã hội loài người, quan hệ với linh hồn người chết và 
thần linh được xem là sự phát tiển tiếp tục giao tiếp hàng 
ngày của con người với nhau, thì sau đó quan hệ này đã có 
tính chất giao tiếp giữa những thực thể có địa vị hoàn toàn 
khác nhau. 

Tính chất của lễ hiến sinh cũng thay đổi. Vô số lễ vật, kể 
cả con người, không những được dành cho linh hồn những 
người đứng cao trong thang bậc xã hội mà trước hết là cho các 
thân thánh, hơn nữa là lễ hiến sinh này bát đầu được thể chế 
hoá nghiêm ngặt. Các nhà tư tế biết những tiểu tiết và sắc thái 
của lễ hiến sinh, họ dần dần tách ra khỏi đám đông tín đồ bình 
thường và cấu thành một đẳng cấp đặc biệt, giữ một trong các 
địa vị cao nhất trong sự phân cấp xã hội. Nghề tư tế nhiều khi 
trở thành một nghề gia truyền, điều này gắn liên với tính chất 
bí truyền củâ tri thức tư tế được chuyển từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. Các thánh đường và đền cố định đã xuất hiện, chúng 
trở thành trung tâm của đời sống tôn giáo. Lễ vật, doanh thu từ 
đất đền, chùa, cũng như sự giúp đỡ vật chất từ phía chính 
quyền thế tục đã củng cố ảnh hưởng kinh tế và chính trị của 
đẳng cấp tư tế. 

Như vậy, ở giai đoạn đang xem xét, tôn giáo chuyển thành 
một lĩnh vực tương đối độc lập của đời sống xã hội, một trang 
mới mở ra trong lịch sử tôn giáo, nó kể về sự phát triển và hoạt 
động của các hệ thống tôn giáo ở những dân tộc có tổ chức 
1hà nước. 


149 


Chương VI 
CÁC TÔN GIÁO DÂN TỘC 


6.1. Ấn Độ giáo 


Ấn Độ giáo (cũng còn gọi là Hindu giáo) là một hệ thống 
tôn giáo có liên hệ mật thiết với lịch sử và cơ cấu xã hội đặc 
thù của các dân tộc Nam Á. Môn đồ của Ân Độ giáo trên thế 
giới có hơn 700 triệu người, và họ dường như chỉ sống ở các 
nước Nam Á, trước hết là ở Ấn Độ (khoảng 83% dân số). Tín 
đồ Ấn Độ giáo cũng chiếm đa số tại Quốc vương Nêpan. 


a. Sự xuất hiện, tiến hóa, các khuynh hướng cơ bản 


Quá trình tổng hợp một số thành tố văn hoá dân tộc mà 
nhờ đó nền văn hoá phong phú của Ấn Độ hiện đại đã xuất 
hiện, bắt đầu diễn ra cách đây 3 nghìn năm trước đây; nhân tố 
cấu thành hệ thống ở đây là tôn giáo của người Arơ cổ. Một tổ 
hợp quan niệm tôn giáo rất vô định hình, đặc trưng cho giai 
đoạn hình thành xã hội có giai cấp (được xác định như là (ôn 
giáo Veda), đã được ghi nhận trong kinh Veda - tập hợp những 
bài ca chính thức, những câu thần chú, những câu cầu khẩn, 
những câu cầu nguyện của người Arơ. Đặc điểm quan trọng 
nhất của tổ hợp này là quan niệm về thành phần xuất thân của 
môn đệ Veda giáo từ một trong ba đẳng cấp - những người có 
đầy đủ giá trị về mặt lễ nghi, những người Arơ "sinh ra lần thứ 
hai”, là tư tưởng giao tiếp của họ với thế giới thần thánh thông 
qua người môi giới là nhà tư tế — Brahman (đẳng cấp 


150 


Bàlamôn), những người thực hiện lễ hiến sinh theo nghi lễ 
phức tạp được mô tả trong kinh Veda. 

Đến trước thiên niên kỷ thứ [ tr. CN, cùng với quá trình 
phân tầng xã hội bộ lạc, hình thành nhà nước, tham gia của 
các dân tộc ngày một mới vào quá trình hình thành nền văn 
hoá Ấn Đó, thì tính chất cổ, tính hạn chế của bộ lạc, tính bí 
truyền của hệ thống triết học tôn giáo hình thành trên cơ sở 
những quan niệm Veda giáo, được các nhà nghiên cứu xác 
định như là Bàlamôn giáo (Brahmanisme) (do vai trò đặc biệt, 
then chốt trong nghi lễ và thực tiễn xã hội của nhà tư tế - 
Brahman), đã trở thành trở ngại đối với sự phát triển xã hội. 
Bàlamôn giáo cũng không phù hợp với cơ cấu của công xã 
nông nghiệp láng giềng mà đã trở thành tế bào kinh tế và xã 
hội cơ bản của xã hội Ân Độ. Các nhóm mới, chưa tiếp cận 
được với nghi lễ Veda giáo, đã tham gia vào quan hệ kinh tế - 
xã hội và nghi lễ trong công xã này. 

Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc, chuyển hoá 
đáng kể, chống đỡ được sự cạnh tranh với Phật giáo và Giaina 
giáo (Jainisme), Bàlamôn giáo, mà nói chính xác hơn là Ấn Độ 
giáo (Hindouisme), đã có thể đáp ứng đầy đủ nhất các nhu cầu 
xã hội, trước hết là nhờ mối liên hệ hữu cơ của mình, thậm chí 
là sự hợp nhất với hệ thống đẳng cấp. Sau khi vay mượn và 
phát triển quan niệm của Veda giáo về sự phân cấp các nhóm 
người không bình đẳng về mặt nghí lễ, về vai trò của Brahman 
như người môi giới trong giao tiếp giữa con người với các 
thần, sau khi giữ lại kinh Veda với tư cách là sách kinh (nhưng 
bổ sung cho nó vô số bình luận), Ấn Độ giáo xây dựng cần 
thận các khái niệm về sự luân hồi của lính hồn trong thế giới 
theo quy luật nghiệp báo (karma) mà trước hết được quy định 


151 


bởi việc tuân thủ các chuẩn. tắc ứng xử đối với một nhóm cụ 
thể, một đẳng cấp cụ thể. Ấn Độ giáo bắt đầu lý giải những 
khác biệt xã hội bằng sự trong sáng về mặt nghi lễ của cá nhân 
đã được sinh ra trong đẳng cấp tương ứng. Việc vi phạm các 
quy tắc quan hệ qua lại giữa các đẳng cấp sẽ lãng nhục con 
người về mặi nghi lễ và không những kéo theo sự trừng phạt khi 
còn sống (thí dụ như loại ra khỏi đẳng cấp và tước quyền có tài 
sản) mà còn kéo theo sự ra đời lần sau dưới dạng rất không 
thuận lợi: ở trong đẳng cấp thấp, ở ngoài chỉnh thể xã hội hay 
dưới dạng động vật. 

Việc nên văn minh Ấn Độ khai thác vùng ngoại điên rộng 
lớn, đưa các đân tộc mới và rất cổ vào hệ thống phân công lao 
động xã hội với tư cách các đẳng cấp đã làm cho tính chuẩn 
tắc của Ấn Độ giáo, vai trò kẻ quy định lối ứng xử của nó càng 
trở nên có hiệu quả hơn khi nó tiếp nhận một cách hữu cơ hơn 
những nghi lễ địa phương. Tính đa nguyên về thực tiễn xã hội 
của Ân Độ giáo được kết hợp với tính phức tạp và tính đa dạng 
về mặt thần thoại của chư thần. Cái hợp nhất tín đồ Ấn Độ 
giáo về mặt xã hội là khái niệm đẳng cấp, là quyền uy của 
Brahman, tức người hiểu biết sách kinh, là tính phổ biến của 
luật nghiệp báo, là sự sùng bái con bò. Tính đa dạng về mặt 
thần thoại được sắp xếp nhờ quan niệm về những biểu hiện 
của các thần - những sự hoá thân, về những hiện tượng - những 
sự hiện hình. Những nghi lễ sùng bái thần thánh là vô cùng đa 
dạng, những biểu hiện đa dạng của sự sống về mặt xã hội và 
thậm chí về mặt sinh lý thực chất đã được nghị thức hoá. Sự 
hiện diện tiếp theo của con người trong thế giới này đi liền với 
hàng loạt nghi lễ - từ khi mang thai cho tới khi chết. Trong Ấn 
Độ giáo không có một tổ chức tôn giáo thống nhất. 


152 


Xét về mặt lịch sử, Án Đ22ọ giáo đã hình thành hai khuynh 
hướng cơ bản - Visnu giáo (Vishnouisme) và Siva giáo 
(Shivaisme), hơn nữa là cả hai tôn giáo này đều chịu ảnh 
hưởng mạnh mẽ của những quan niệm tiền Arơ, những quan 
niệm dựa trên những sự thờ cúng tối cổ, trong đó tư tưởng và 
biểu tượng sinh đẻ, vai trò của người Inẹ, sự mê hồn của thực 
tiễn thờ cúng, ý nghĩa của sự hy sinh máu là rất lớn. Phù hợp 
với những quan niệm của Bà la môn giáo hậu kỳ, tư tưởng và 
thực tiễn thờ cúng tối cổ ấy đã có ảnh hưởng đến sự ra đời của 
những hiện tượng như lối sống khắc kỷ (Yoga), tu sĩ ẩn cư. 

Trong Ấn Độ giáo có hình ảnh của Tam thần (Trimurti - 
thần sáng tạo, thần bảo vệ và thần phá huỷ) - bản nguyên tỉnh 
thần của vũ trụ, có ba ngôi - Visnu, Siva và Brahman tương 
ứng với ba thần nêu trên. Thần được tôn kính nhất trong Siva 
giáo là Siva mà chức năng cơ bản là sử dụng năng lượng do 
tỉnh thần hy sinh tích luỹ được vào việc phá huỷ và tái tạo thế 
giới. Phù hợp với hình ảnh khủng khiếp, phá huỷ và gây ra nỗi 
sộ hãi của Siva là hình ảnh người vợ của nó (chính xác hơn là 
ngôi bổ sung năng lượng cho nó) - nữ thần Kalia (hay Ðurghi, 
Parvati). Điều khiến các quý mang trong mình đây rẫy bất 
hạnh, bệnh tật, thảm hoạ, Kalia là đối tượng của sự thờ cúng 
phổ biến ở khấp nước Ấn Độ, là đối tượng sùng bái của hàng 
triệu người phụ nữ Ấn Độ. Biểu tượng được tôn kính và phổ 
biến nhất về sự thống nhất giữa Siva và nửa nữ tính của nó là 
một sự mô tả bằng điêu khác rất trừu tượng về nguyên nhân 
đầu tiên sinh ra sức mạnh về năng lượng của chúng - những 
dấu hiệu về giới tính của chúng (iônilinhamavà ardhanari). 

Một khuynh hướng khác của Ấn Độ giáo - Visnu giáo - đã 
đặt lên hàng đầu hình ảnh thần Visnu được coi là người bảo vệ 


153 


trật tự thế giới. Khi hoàn thành chức năng này, Visnu hiện 
hình trong thế giới dưới những hoá thân đa dạng - Rama, nhân 
vật của sử thi Ân Độ, ông vua chính nghĩa - người chiến thắng 
quỷ dữ; Krishnu còn nổi tiếng hơn nữa, nó có nguồn gốc và 
những biểu tượng phức tạp, nhưng nói chung là thần bảo vệ. 
Sự nổi tiếng của thần Visnu ở thời cận đại và hiện đại được lý 
giải bởi tính chất có cá tính, có tình cảm, có cảm xúc, được 
nhân cách hoá ở hình ảnh và sự thờ cúng của nó. Chính 
Krishnu giáo biểu thị rõ nhất các tư tưởng của Ấn Độ giáo hậu 
kỳ, trước hết là tư tưởng tình yêu thần mà không cần đến thờ 
cúng truyền thống và phủ định vai trò của đẳng cấp. Quá trình 
cải cách tôn giáo độc đáo này ở Ấn Độ đã sinh ra đạo Sích. 


Thành viên thứ ba của bộ ba thần tối cao của Ấn Độ giáo - 
Brahma - thể hiện là nguyên nhân đầu tiên của thế giới, nhưng 
lại không đóng vai trò đáng kể trong thực tiễn thờ cúng. 

Những sự hiện hình, hoá thân hoặc vủa Siva, hoặc của 
Visnu hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của đa số người 
Ấn Độ, hơn nữa là dưới tên gọi địa phương và dưới hình thức 
tự do, hoặc là những thần thứ yếu từ những thần thân cận của 
hai thần nêu trên, là những nhân vật trong sử thi rất phong phú 
của Ấn Độ. Trong gia đình Ấn Độ, người ta thường thờ các 
thần Mẹ được nhận thức như là sự hoá thân của nữ thần Kala, 
thần Haneshe - người con trai đầu voi của Siva, người ban tặng 
thành công và của cải, Hanumanu - con khỉ, kẻ giúp đỡ Rama 
trong cuộc đấu tranh chống lại quỷ dữ Ravana, lônilinhamu, 
các con rắn - các thần trong lòng đất, v.v.. Có một ý nghĩa to 
lớn là các cuộc hành hương đến những đền thờ được tôn kính 
nhất và những dòng sông thiêng. 


154 


b. Đặc điểm của các quan điểm triết học 

Những điều kiện hình thành và phát triển của Ấn Độ giáo 
đã quy định tính độc đáo của hệ thống triết học của nó. Vốn 
sâu sắc, nhiều hình ảnh, có tính đến mọi trình độ của ý thức cá 
nhân, hệ thống tôn giáo này có điểm nổi bật là tính đa nguyên 
của mình. 

Tính đa thần đặc trưng cho Ấn Độ giáo (không dừng lại ở 
việc thờ cúng bộ ba thần cơ bản - Siva, Brahma và Visnu) đã 
cho phép lựa chọn bản thân đối tượng thờ cúng, cũng như hình 
thức thờ cúng tuỳ thuộc vào mục đích cụ thể của việc hướng 
tới thần, mà mỗi thần lại có những chức năng xác định, cũng 
như tuỳ thuộc vào khuynh hướng trong Ấn Độ giáo mà cá 
nhân đi theo, cho dù đó là Visnu giáo, Siva hay là những biến 
dạng đa dạng của chúng. 

Trong lĩnh vực triết học, Ấn Độ giáo nghiên cứu vấn đề về 
mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa cái hữu hạn và 
cái vô hạn, về sự thống nhất của Vũ trụ, về cái Tuyệt đối, về 
tính tương đối của chân lý. Tính quảng bác của Ân Độ giáo thể 
hiện cả ở trong việc xây dựng khái niệm về Vũ trụ, lẫn trong 
việc nghiên cứu các đặc trưng không - thời gian có đơn vị thời 
gian vũ trụ "ngày của Brahman " là 4320 triệu năm thiên văn 
học. Từ đó là quan niệm về tính phù du và tính nhất thời của 
hiện tại, quan niệm này quy định thuyết tĩnh tịch, tính tư biện 
và trực quan của các hệ thống triết học căn cứ trên Ân Độ giáo. 

Giữ vị trí trung tâm trong quan điểm triết học của Ấn Độ 
giáo là học thuyết về sự luân hồi của linh hồn (sansara) một 
cách phù hợp với công lao và hành vi trong những lần ra đời 
trước đó (karma). Mục đích của mọi sự thờ cúng trong Ấn Độ 
giáo đều là sự hiện thực hoá mối liên hệ với đối tượng của nó, 


155 


là thủ tiêu sự đối lập giữa linh hồn cá nhân (Atman) và linh 
hồn thế giới (Brahman). Với trình độ phát triển cao của ý thức 
cá nhân thì sự đối lập giữa Prakrii (vật chất, tự nhiên) và 
Purusa (con Người vũ trụ, hình ảnh tỉnh thần khái quát về vũ 
trụ) cũng phải biến mất giống như sự đối lập giữa "cái tôi” của 
mình và đối tượng thờ cúng cụ thể của Ấn Độ giáo. 

Phù hợp với các quan niệm triết học tôn giáo, Ấn Độ giáo 
xây dựng những chuẩn tắc tổ chức xã hội xác định cùng với 
việc thể chế hoá tỉ mỉ lối ứng xử tuỳ thuộc vào địa vị của cá 
nhân trong sự phân cấp về đẳng cấp xã hội, cũng như tuỳ 
thuộc vào độ tuổi của nó nhờ tách biệt bốn thời kỳ trong cuộc 
đời của tín đồ Ấn Độ giáo - thời học trò (brahmacharja), thời 
đứng đầu gia đình (grihastha), thời kỳ ẩn cư (vanaprastha), 
thời kỳ khắc kỷ và từ bỏ mọi cái trần tục (sanjasi) 

c. Cải cách Ấn Độ giáo 

Ấn Độ giáo đã trải: qua một trong những biến đổi quan 
trọng nhất ở thế kỷ XIX-XX. Ở giai đoạn này, sau khi đã 
nhiều lần chứng tỏ tính linh hoạt trước đây của mình và khả 
năng chống lại mọi ý định đồng hóa, tôn giáo đã nhận được 
kích thích mạnh mẽ để phát triển. "Cú hích” ở đây là sự phổ 
biến văn hoá và tôn giáo của những kẻ xâm lược Anh, là sự 
phát triển tư sản bắt đầu diễn ra do có ảnh hưởng của họ. 
Trong điều kiện như vậy, những ý định đầu tiên nhằm cải cách 
Ấn Độ giáo đã được tiến hành. 

Nhà tư tưởng nổi tiếng người Bengal, R.M. Roy q1772- 
1833), có quyền được coi là ông tổ của Cải cách ở Ân Độ. Có 
nhãn quan quảng bác và sự uyên bác, sau khi đã nghiên cứu 
hàng loạt ngôn ngữ ( tiếng Anh, tiếng Arập, tiếng Do Thái cổ, 


156 


tiếng La Tỉnh, tiếng Sancri), nhà quý tộc R.M.Roy đã trở 
thành người sáng lập những tờ báo dân tộc và các trường học 
thế tục- các trường trung học đầu tiên ở Ấn Độ, cũng như đã 
sáng lập hiệp hội tôn giáo vào năm 1828 - "Hội Brahman” mà 
không những tín đồ Ân Độ giáo mà cả tín đồ Hồi giáo và 
Thiên Chúa giáo cũng cần phải tôn thờ. 


Một đặc điểm quan trọng của toàn bộ quá trình hiện đại 
hoá Ấn Độ giáo đã thể hiện ở hoạt động của hiệp hội, cũng 
như trong quan điểm của Roy: ở Ấn Độ thường rất khó hay nói 
chung không thể tán thành Cải cách tôn giáo và giáo dục. 
Chính các tác phẩm của Roy bộc lộ rõ nhất xu hướng khai 
sáng trong việc phê phán các truyền thống tôn giáo, quan niệm 
về lý tính, về lẽ phải như tiêu chí quan trọng nhất về cách tiếp 
cận với tập quán và các giáo lý. 

Hiệp hội tôn giáo "Aria samadzh" do D.SarasvatI (1824- 
1883) sáng lập năm 1875 đã để lại ảnh hưởng đáng kể trong 
việc cải cách Ân Độ giáo. Gần gũi với "Hội Brahman" về tinh 
thân cải cách, về việc lý giải kinh Veda theo lối độc thần giáo 
và ý muốn tránh khỏi ngẫu tượng giáo, hệ thống đẳng cấp, sự 
bất bình đẳng của phụ nữ và nhiều quy định khát khe khác của 
Ấn Độ giáo truyền thống, song "Aria samadzh" khước từ việc 
hợp nhất với các tôn giáo khác sau khi tuyên bố khẩu hiệu 

"Quay lại với kinh Veda!”. Việc quay lại với truyền thống Ấn 
Độ giáo cổ đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng 
nhất tạo nên sự phổ biến rộng rãi của Hiệp hội. Cần nhận thấy 
rằng, vốn biểu thị sự bất bình của giới trí thức ở thành thị, 
phong trào cái cách Ấn Độ giáo đã không thu hút được nông 
dân giống như ở châu Âu, dần dần phong trào cải cách tôn 
giáo "đến với quân chúng" ngày càng dựa nhiều hơn vào 


15 


truyền thống Ấn Độ giáo, vào việc phục hồi dần dần những 
đặc điểm quan trọng nhất của Ấn Độ giáo. Người ta phục hồi 
những luận điểm của Ấn Độ giáo chính thống như đa thần 
giáo, mặc dù là dưới dạng xét lại. Thích nghỉ với những điều 
kiện xã hội mới, mặc dù vậy Ấn Độ giáo vẫn tồn tại như trước 
kia trong ý thức tôn giáo quần chúng dưới các hình thức quen 
thuộc đã trụ vững. 

Nhà tư tưởng ở đền Callcutta, K.R.Paramahamsa (1836- 
1886) đã thực hiện thành công nhất thử nghiệm dung hoà các 
quan điểm cải cách và chính thống, ông cho rằng mỗi một giải 
pháp xác định cho những vấn đề tôn giáo và các hình thức thờ 
cúng tương ứng đều cấu thành một trong các giai đoạn nhận 
thức về Thượng đế thống nhất. Sau khi Ramakrishna mất, các 
môn đệ của ông đã thành lập tổ chức Ấn Độ giáo mới toàn Ấn 
Độ với tên gọi là "Sứ mệnh của Ramakrishna”. Đứng đầu "Sứ 
mệnh" là một học trò thân cận của Ramakrishna, 
S.Vivekananda (1836-1886) đã thực hiện bước đi tiếp theo 
trong việc xây dựng học thuyết mà mục đích - nắm bắt không 
những mọi học thuyết tôn giáo và đạo đức mà còn toàn bộ bản 
nguyên tinh thần nói chung trên thế giới. Khi phát triển tư 
tưởng của Ramakrishna vẻ tính chân thực và tính không mâu 
thuẫn của mọi tôn giáo, Vivekananda bắt tay vào việc thực 
hiện trên thực tế tự tưởng sự cứu thế về mặt tinh thần của Ấn 
Độ. Khi khẳng định rằng mọi con đường đều dẫn tới chân lý 
thông qua sự tu dưỡng đạo đức, Vivekananda trước hết đã tuân 
thủ định để: "Châu Âu phải học Ân Độ cách thức chinh phục 
thế giới nội tâm. Chúng ta đã thành công trong phát triển một 
thời kỳ của nhân loại, còn họ - thời kỳ khác. hợp nhất cả hai - 
đó chính là điểu cần thiết". Được thành lập vào năm 1897 như 


158 


một tổ chức toàn cầu, "Sứ mệnh của Ramakrishna" hiện nay 
vẫn đang phổ biến tư tưởng Vệ đà giáo mới (neovedisme) ra 
khắp Ấn Độ và ở hàng chục nước khác trên thế giới. 

d. Giáo phái, lễ nghỉ và ngày lễ 

Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, Ấn Độ. 
giáo đã làm xuất hiện rất nhiều giáo phái. Do vậy chúng tôi 
chỉ đề cập tới một số giáo phái cơ bản, có ảnh hưởng lớn trong 
đời sống của quần chúng nhân dân. 

+ Giáo phái Visnu. Giáo phái này chủ yếu sùng bái Visnu 
(thần giữ gìn vũ trụ) và những hoá thân của thần này như 
Thiên nữ tốt lành, chữn đại bàng cánh vàng, khi thần 
Hanôman, trâu thần Namcát, v.v.. Tín đồ của giáo phái này coi 
trọng sự trung thành đối với thần, đa số họ đều theo chủ nghĩa 
khổ hạnh như ăn chay, cấm dục, v.v.. Việc thờ cúng được tín 
đồ Visnu giáo tiến hành trong chùa, họ phản đối việc dùng 
động vật làm vật tế lẻ. Hiện nay, giáo phái này chủ yếu phổ 
biến ở miền Bắc Ân Độ. 

Vusnu giáo hình thành vào thế ký XI. Người sáng lập và 
đặt cơ sở lý luận cho nó là Ramanuja. Theo ông, sự hợp nhất 
linh hồn của cá nhân với thần là con đường giải thoát chính. 
Ngoài ra tín đồ còn phải thụ lễ theo Visnu giáo, bày tỏ tình yêu 
tuyệt đối với thân, sống cuộc sống tu hành khổ hạnh và chấp 
hành nghiêm chỉnh những lễ nghỉ cúng bái như là điều kiện để 
nhận được sự ân sủng của thần. Môn đệ của Ramanuja là 
Ramananda đã tiếp tục phát triển Visnu giáo. Ông xây dựng 
nên Giáo phái Rama. Theo Ramananda, con đường giải thoát 
đối với tín đồ là việc bày tỏ tình yêu đối với thần Rama và luôn 
nhắc thầm tên của thần này, là việc tắm trong ân huệ của thần. 


159 


Vào thế kỷ XVI, Giaithanic đã lập ra giáo phái Hắc Thiên 
để tôn thờ Hác Thiên (nhân vật anh hùng trong sử thi Ấn Độ) 
và Rata. Theo Giaithanic, tình yêu của Hắc Thiên với Rata 
tượng trưng cho tình yêu của linh hồn con người đối với thần. 
Việc thụ lễ theo đạo không nên tiến hành theo một lễ nghí 
rườm rà, chỉ cần hát một bài thánh ca dành chò Hắc Thiên và 
Rata là đủ điều kiện nhận được sự sủng ái của thần. Do vậy. 
khi hát thánh ca, phái này thường phất cao cờ, hò hét, đánh 
trống, gõ chiêng. 

+ Giáo phái Siva. Giáo phái này t Thờ cúng thân Siva (thần 
thứ ba được tín đồ Ấn Độ giáo thờ cúng, được coi là người phá 
huỷ và xây dựng lại thế giới). Sankara là người đặt cơ sở lý 
luận cho giáo phái này. Siva giáo có nhiều phân nhánh khác 
nhau, trong đó cần phải kể tới một số phân nhánh sau đây. 1) 
Siva giáo ở Casmia phổ biến vào giữa thế kỷ XI, tuân thủ 64 
loại kinh điển. Giáo phái này cho rằng nhờ sức mạnh thần bí 
mà Siva tạo ra linh hồn cá nhân và những hiện tượng hữu hình 
đa dạng. Linh hồn cá nhân cần phải nhận thức nhiều lần thế 
giới hiện thực để hợp nhất với Siva và qua đó được giải thoát. 
_ 2) Linga giáo bát đầu hưng thịnh sau sự suy thoái của Phật 
giáo và Giaina giáo. Người sáng lập ra giáo phái này là Basaoa 
ở thế kỷ XII. Giáo phái Linga phủ định quyền uy của kinh Vệ 
đà và thuyết nghiệp báo luân hồi, phản đối việc tôn thờ tranh 
và tượng thần, phủ nhận chế độ đẳng cấp và những quy tắc hà 
khắc đối với phụ nữ và sinh hoạt gia đình. 3) Giáo phái Thánh 
điển xuất phát từ kinh điển của Siva giáo nên có tên như vậy. 
Thánh điển giáo coi trọng sự nghiên cứu và tìm tòi lý luận, 
tuyên bố vũ trụ có ba dạng tồn tại cơ bản là thần Siva, linh hồn 
cá nhân và vật chất. Vật chất thể hiện dưới 36 loại hiện tượng 


Ló0 


hư ảo, nhưng do dốt nát nên con người bị ràng buộc với vật 
chất (nghiệp), sa vào kiếp luân hồi. Để được giải thoát thì con 
người phải loại bỏ được sự đốt nát và nghiệp, giành được tình 
yêu của thần Siva, hợp nhất với thần Siva cùng với sức sống và 
tri thức vô hạn. 

+ Giáo phái Tính lực là một giáo phái độc lập, tách ra từ 
Siva giáo. Giáo phái này chủ yếu tôn thờ vợ của các thần: 
Donhijia, Nan cận mẫu (vợ của Siva), Cát tường thiên nữ (vợ 
của Vishnu), Saravati, hay Biện tài thiên nữ (vợ của Brahma), 
Rata (vợ của Hắc thiên. Giáo phái này quan niệm rằng tính lực 
(hoạt tính, tính tích cực) của các nữ thần này là cái biểu hiện 
tính tích cực của thần linh tối cao hay của thực tại tối cao 
(Phạn), là nguyên nhân sáng tạo ra và phát triển vạn vật trong 
vũ trụ, còn bản thân các thần là thụ động. Tính tích cực có hai 
hình thức biểu hiện là sự trong sáng, hiền từ, nhân ái. lành 
mạnh và sự xấu xa, độc ác, hung hãn, bạo tàn. Tính lực giáo 
có hai phân nhánh là Tả tính lực giáo và Hữu tính lực giáo. Tả 
tính lực giáo sử dụng lẻ nghi bí mật mà chủ yếu gồm có: L) hy 
sinh, tức dùng động thực vật để tế lễ; 2) luân toa, tức sinh hoạt 
tính dục trong bóng tối; 3) Yoga, tức luyện tập theo những 
pháp đặc biệt; 4) ma pháp. Phái giáo này không tin vào nghiệp 
báo luân hồi, phản đối phân hoá đăng cấp và kỳ thị phụ nữ. 
Hữu Tính lực giáo xuất hiện ở thế kỷ XIIL, nó công khai tiến 
hành những nghi thức cúng tế của Vệ đà giáo, việc cúng tế 
diễn ra ở chùa, dùng hoa quả và bột gạo làm vật cúng tế. 

+ Giáo phái Kabir là một trong các giáo phái xuất hiện 
trong phong trào Cải cách tôn giáo ở thời trung cổ. Kabir là 
người sáng lập ra giáo phái này. Theo ông, thực tại hay thần 
tối cao trong vũ trụ là Brahma, Visnu và Siva. Sự giải thoát 


lóI 


điễn ra nhờ có sự thành kính đối với thần và hợp nhất với thần. 
Ông phản đối việc thờ tranh và tượng thần, sự phân hoá đẳng 
cấp và kỳ thị đối với phụ nữ, kêu gọi sự đoàn kết giữa tín đồ 
Ấn Độ giáo và Hồi giáo. 

+ Giáo phái Samai (Phạn xã) là một giáo phát ra đời trong 
phong trào cải cách Ấn Độ giáo. Giáo phái này ra đời vào năm 
1830, do R.M.Roy sáng lập dựa trên nhất thần luận của 
Upanishad, những nhân tố của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. 
Tín đồ của giáo phái này thờ Phạn (thực tại tối cao, lý tính tối 
cao), loại bỏ mọi nghi thức cúng tế nghiêm khắc, rối rắm. Họ 
kiên quyết phản đối sự phân hoá và sùng bái đẳng cấp, sự kỳ 
thị đối với phụ nữ, coi dị giáo là kẻ thù, đề xướng nền giáo dục 
hiện đại và coi trọng khoa học - kỹ thuật phương Tây. Môn đệ 
của Roy là Taker đã đưa ra một loạt chương trình cải cách tôn 
giáo triệt để hơn. Vào năm 1866, một môn đồ khác của giáo 
phái là Keshab đã kết hợp nội dung của Brahma Samai giáo, 
của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Nho giáo thành Tân Thiên 
Giáo với khẩu hiệu " phục vụ thần tức là phục vụ con người”, 
triển khai cải cách xã hội và văn hoá. Như vậy, giáo phái 
Brahma Samai đóng một vai trò quan trọng trong phong trào 
khai sáng và dân tộc chủ nghĩa của Ân Độ. 


Ấn Độ giáo rất coi trọng việc cúng tế và các lễ nghi tôn 
giáo. Có thể chia cúng tế của Ấn Độ giáo ra làm hai loại là 
cúng tế trong gia đình và cúng tế nơi công cộng. Cúng tế trong 
gia đình có mục đích là tái sinh giống nòi, khi đó tín đồ năm 
loại tế là cúng tế Brahma (thực hiện vào tối và sáng, đọc kinh 
Vệ đà); cúng tế thần (trước bữa ăn, đem thức ăn đổ vào lửa 
thánh, cúng tế lửa); cúng tế sinh lính (bố thí cho mọi sinh linh, 
rắc cơm gạo để biểu thị lòng yêu thương), cúng tế tổ linh 


162 


(dùng nước tưới rửa các vật cấm ky để cầu được phù hộ); cúng 
tế nhân gian. (cúng dưỡng các tín đồ Bàlamôn giáo hoặc thết 
đãi khách). Ấn Độ giáo có 12 loại nghi lễ truyền thống, trong 
đó có kết tóc (đánh dấu sự bắt đầu tuổi nhi đồng), gọt tóc 
(đánh đấu sự bắt đầu tuổi thành niên), nhập pháp, kết hôn, lễ 
mai táng, v.v.. Tế lễ công cộng thường tiến hành ở chùa hoặc 
nơi làm việc, nó bao gồm những công việc như đốt đèn ban 
đêm, hầu thần tắm rửa, cúng buổi trưa, đốt hương, dâng hoa, 
đọc kinh buổi tối, v.v. 

Tín đồ Ấn Độ giáo có một số hình thức hoạt động tôn giáo 
quan trọng như là đọc kinh, bố thí, cúng tế, nhảy múa, niệm 
chú, ăn chay, giải tội, khổ hành, yoga, tắm gội, du hành vào 
ngày tết, làm lễ, v.v.. Các giáo phái có chung một nghi lễ. Nơi 
làm lễ là thánh địa gắn liên với thần thoại trong sử thi hoặc là 
nơi hội tụ của các con sông. Nổi tiếng nhất là thánh địa 
Varanaxi trên bờ sông Hàng, thánh địa Matora trên bờ sông 
Chômuna, thánh địa Allahabad ở nơi hội tụ của sông Hằng và 
sông Chôluma, v.v.. 

Ấn Độ giáo có một số ngày lễ quan trọng sau đây. Thứ 
nhất, rếf xuân là ngày tết lớn nhất của Ân Độ giáo, được tiến 
hành vào ngày trăng tròn trong tháng 2 hoặc 3 dương lịch. 
Mục đích của lễ này là khác nhau: mừng mùa ngũ cốc bội thu 
ở Tây Ấn Độ, kỷ niệm những anh hùng hy sinh ở Matơra, sùng 
bái sự hoạt động của Hắc thiên ở Bengan. Vào ngày này, tín 
đồ ca hát, nhảy múa, tế nước hồng vào nhau để chúc mừng 
nhau. Thứ hai, /ếf rấ? niên được tiến hành vào 4 ngày trong 
tháng 10 dương lịch (đầu tháng Mão theo lịch Ấn Độ). Theo 
truyền thuyết thì đây là tết dành cho tầng lớp bình dân, nên 
còn gọi là tết trốn nợ, thương dân. Vào ngày tết, tín đồ mặc áo 


163 


quần mới, bạn bè thăm hỏi, chúc mừng nhau, tặng quà cho 
nhau, đốt pháo án mừng. Thứ ba, £ế/ Song thập được tiến hành 
vào tháng 5 và 6 hàng năm. Vào những ngày này, tín đồ tắm 
gội trên sông Hằng để miễn trừ 10 đại tội là lời nói bãn thíu, lời 
nói bịa đặt, lời nói phỉ báng, lời nói khích bác, lời nói ám hại, 
sự mù quáng, sự ham mê dâm dục, ý nghĩ ác độc, dục vọng, 
ngu muội, v.v. Thứ tư, Tết lên xe được tổ chức vào tháng 5Š hay 
6 dương lịch, tại chùa Tracơnat ở thành phố Pôni. Khi đó tín đồ 
mang tượng thần Tracơnat ra khỏi chùa, đặt lên xe cao, đạo 
quanh mấy vòng, sau đó đặt ở Ly Cung 14 ngày để cúng bái và 
cuối cùng lại đưa về chùa cũ. Tín đồ Vishnu giáo cho rằng việc 
cúng tế Tracơnat cho phép họ thoát khỏi kiếp luân hồi. 

e. Ấn Độ giáo trong đời sống chính trị Ấn Độ hiện đại 

Sự tham gia tích cực của Ấn Độ giáo vào đời sống chính 
trị của đất nước đã bắt đầu ở thế kỷ XIX, trong bối cảnh cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân Ấn Độ chống lại thực dân và đã 
diễn ra song song với quá trình cải cách tôn giáo này, quá 
trình xuất hiện do có những chuyển biến căn bản về cơ cấu 
trong đời sống xã hội Ấn Độ, trước hết là do có sự hình thành 
và phát triển quan hệ tư bản chủ nghĩa. 

Trong nền chính trị của Ấn Độ những năm 80 thế kỷ XX, 
"nhân tố Ân Độ giáo" được khúc xạ trước hết thông qua lãng 
kính của chủ nghĩa công xã (communalisme), chủ nghĩa này 
bao hàm việc dựa vào truyền thống, việc sử dụng các tư tưởng, 
các khái niệm và các giá trị của Ân Độ giáo để đạt tới những 
mục đích chính trị, việc đồng nhất sự thống nhất về tôn giáo 
và sự thống nhất về dân tộc. Chúng ta nhận thấy rõ sự đối đầu 
lịch sử giữa cộng đồng Ấn Độ giáo và cộng đồng Hồi giáo mà 
tương ứng chiếm khoảng 83 và 11% dân số đất nước. Quan hệ 


164 


qua lại giữa cộng đồng Ấn Độ giáo với các thiểu số tôn giáo 
(đạo Sích, Thiên Chúa giáo, v.v.) không mang tính chất căng 
thắng như vậy, nhưng sự quan tâm của những người theo chủ 
nghĩa công xã không ngừng bị thu hút vào lối ứng xử của đại 
diện các tôn giáo này. 

Trước khi giành được độc lập, ở Ấn Độ đã xuất hiện hai tổ 
chức công xã chủ nghĩa lớn là Hindu Mahasabha (thực tế đã 
chấm dứt tồn tại của mình sau năm 1947) và Rashtria 
Svalamsevak Sangh (RSS) mà hiện nay hợp nhất hàng chục 
nghìn tín đồ Ân Độ giáo và hoàn thành vai trò là trung tâm 
chính và là nơi cung cấp cán bộ theo chủ nghĩa công xã Ân Độ 
giáo. Vốn là một tổ chức bị cấm hoạt động, RSS có liên hệ 
mật thiết với hàng loạt đảng phái công khai tham gia vào cuộc 
đấu tranh chính trị. Từ đầu những năm 80, kẻ biểu thị những 
khát vọng chính trị của RSS là Brahaua Janata Part mà đã 
từng có sức mạnh và sự phổ biến trong vòng một thập niên, đã 
đạt được thắng lợi tại các cuộc bầu cử vào nghị viện năm 
1991. Một đặc điểm đặc trưng cho những năm 80 là sự tôn 
giáo hoá mạnh mẽ ý thức chính trị - xã hội của phần lớn dân 
SỐ, chứng tỏ cho điều đó là sự gia tăng nhanh chóng số lượng 
các tổ chức và các nhóm công xã chủ nghĩa khác nhau. Trong 
nước có hơn 500 tổ chức công xã chủ nghĩa Ấn Độ giáo, vài 
triệu người đã tham gia tích cực vào hoạt động của chúng. 


6.2. Giaina giáo (Jainisme) 
a. Sự xuất hiện 


Người sáng lập ra niềm tin này được coi làVardhaman 
sống ở thế kỷ VI tr. CN, trên lãnh thổ bang Biha của Ân Độ 
hiện đại. Trước 30 tuổi, ông sống một cuộc sống của người 


165 


trần tực: cưới vợ, có một người con gái, nhưng sau đó, đã phân 
phát toàn bộ của cải của mình, rời bỏ cuộc sống trần tục và đã 
đi chu đu nhiều năm. Sau 12 năm, người tu khổ hạnh và sống 
khác kỷ đã đạt tới "trí thức tối cao" và trở thành gina (người 
chiến thăng) - tước hiệu được dành cho các nhà sư tôn kính 
nhất. Sau 30 năm nữa, ông trở thành Mahavira (anh hùng vĩ 
đại), đi truyền bá một niềm tin mới trong các cuộc chu du, thu 
hút được nhiều môn đệ và, cuối cùng, đã đạt tới sự ” giải thoát 
tối hậu”, niết bàn. Các môn đệ của học thuyết Mahavira tin 
rằng ông là vị sư tổ thứ hai mươi tư, vị sư thứ nhất trong số đó 
là quốc vương Rishabha, đã sống ở thời mà con người vẫn 
chưa biết đọc, chưa biết viết. Sau khi dạy họ điều đó và nhiều 
điều khác, chính Rihashbha cũng đã đặt cơ sở cho tôn giáo 
tương lai. 

Kỳ vọng như vậy về tính chất tối cổ của Giaina giáo đã 
không được khẳng định về mặt thực tế. Tư liệu về tôn giáo 
Giaina có quan hệ với giai đoạn muộn hơn so với thời gian 
sống của các vị sư. Cả những chứng cứ đầu tiên có đề ngày 
tháng về các vị sư Giaina (văn bia của vua Ashôka), lẫn 
phương án đầu tiên của sách kinh dưới dạng văn tự đều xuất 
hiện ở thế kỷ thứ HI tr. CN. Còn bản thân hệ thống triết học - 
tôn giáo của Giaina giáo đã hình thành ở giữa thiên niên kỷ 
thứ nhất tr. CN. Ở giai đoạn "nổi loạn trí tuệ ” này, ở Ân Độ đã 
xuất hiện vô số trào lưu và trường phái không chính thống phủ 
định quyền uy của kinh Veda và những chuẩn tắc nghỉ lễ - xã 
hội căn cứ trên nó. Hệ thống tôn giáo Giaina đã hình thành 
trên cơ sở tổ hợp những tư tưởng đã xuất hiện, đã cải cách triệt 
để nội dung triết học tôn giáo của truyền thống Veda - Bà la 
môn giáo. Đồng thời phương diện nghi lễ của tôn giáo trước 


ló6 


đây, các nghi lễ truyền thống chủ yếu vẫn được học thuyết 
mới tiếp nhận.: 

Những văn bản quan trọng nhất về kinh chính lễ của Giai 
na giáo bao gồm 45 quyển, được người ta gán cho bản thân 
Mahavira. Song, khi cố xây dựng kinh chính lễ dựa trên những 
văn bản được lưu truyền bằng miệng qua vài thế hệ sau cái 
chết của ông ta thì đã diễn ra sự chia rẽ thành hai giáo phái 
trong cộng đồng Giaina giáo. Tại hội nghị toàn thể Giaina giáo 
ở thành phố Pataliputra, kinh chính lễ này đã nhận được sự 
thừa nhận của phái "Shvetabar" (những người mặc đồ trắng). 
Những môn đồ của giáo phái khác (Digambar - ăn mặc loã lồ) 
đã giữ lại thái độ rất trung thành với Giaina giáo ban đầu. Khi 
coi kinh chính lễ chân thực cổ của Rishabha đã thất lạc, những 
digambar có sách kinh của riêng mình và phủ định hàng loạt 
trích đoạn và luận điểm được lấy ra từ kinh chính lễ của phái 
Shvetaba. Sự đối lập này cho thấy đạc điểm quan trọng của 
Giaina giáo - những bất đồng giữa các trường phái khác nhau 
chủ yếu đã động chạm tới các vấn đề lễ nghi, điều kiện sinh 
hoạt của tín đồ và của toàn thể cộng đồng, trong khi đó vẫn 
giữ lại sự nhất trí về những vấn đề giáo lý cơ bản. 

b. Giáo lý, nghỉ lê, giáo luật 

Giáo lý cơ bản của Giaina giáo, giáo lý thừa nhận quan 
điểm chung đối với các tôn giáo Ân Độ, là quan điểm về 
nghiệp báo (karma) và về sự giải thoát tối hậu (niết bàn), là sự 
tự hoàn thiện tinh thần. Khi không thừa nhận sự tồn tại của 
Thượng đế - Đấng sáng thế, tín đồ Giaina giáo coi tinh thần là 
thực thể vĩnh hằng, còn thế giới là mang tính khởi thuỷ. Khắc 
phục cái vỏ thể xác nhận được như kết quả của các cuộc sống 
trước đó. tự hoàn thiện mình, tỉnh thần có thể đạt tới sự sáng 


167 


láng vô cùng (hiểu biết tất cả), sự toàn năng và hạnh phúc vĩnh 
hằng. Nhưng, không phải người trần tục, mà chỉ có người tu 
hành khổ hạnh mới có thể đạt tới niết bàn, cắt đứt được chuỗi 
luân hồi, do vậy giáo luật rất coi trọng thực tiễn sống khắc kỷ. 
Giaina giáo không biết tới sự đối lập giữa cái vật chất và 
cái tình thần. Tỉnh thần hiện diện trong mỗi vật. Quan niệm về 
tính có tinh thần phổ biến của giới tự nhiên quy định vai trò 
hàng đầu của nguyên tác ahimsa - không làm hại sinh vật - 
trong đạo đức học Giaina giáo. Cho dù tín đồ Giaina giáo có 
gặp phải bất kỳ hình thức nào của sự sống thì nó cũng phải tự 
kiềm chế giết chết bản thân mình và kiểm chế người khác. Do 
vậy, không những săn bắn và đánh bắt cá mà cả trồng trọt và 
chăn nuôi gắn liên với việc giết chết sinh vật, đều là những 
ngành nghề bị cấm đoán đối với tín đồ Giaina giáo bình 
thường. Những người cực đoan nhất trong số họ chỉ uống nước 
lọc, đi lại với cái khẩu trang ở trên miệng và thậm chí còn quét 
dọn đường đi trước mặt để ngẫu nhiên không nuốt phải và đẫm 
phải một con côn trùng nào đó. Tín đồ Giaima giáo không 
những không ăn thịt mà còn cố không làm hại quá mức thực 
vật, không ăn củ cây, rễ cây và quả cây có chứa nhiều hạt. 
Giống như phần lớn giáo lý Ấn Độ cổ, Giaina giáo nhận 
thấy nhiệm vụ cơ bản của mình là xây dựng những chuẩn tắc 
và những quy định có khả năng giúp con người đạt tới lý 
tưởng tôn giáo, tìm kiếm con đường giải thoát. Tín đồ Giaina 
xác định con đường này như việc tuân thủ ba giá trị quý báu. 
Giá trị thứ nhất là nhãn quan hoàn hảo: nhìn nhận thế giới 
phù hợp với học thuyết Mahavira, tin tưởng vào tính chân 
thực tuyệt đối của nó. Giá trị thứ hai là trí thức hoàn hảo: 
nhận thức học thuyết, bản chất của linh hồn và của thé giới. 


168 


có thể và cần phải đi tới mục đích này suốt cuộc đời, còn để 
bắt đầu thi cần phải có được tri thức hạn chế nhờ thày giáo - 
huru, tức nhận thức bản thân mình, bản chất "cái tôi” của 
mình, hiểu đúng mục đích của mình (giải thoát khỏi nghiệp 
báo). Giá trị thứ ba là hành vi hoàn hảo: khắc phục khát vọng 
và tuân thủ các quy tấc tôn giáo. Đạo đức học Giaina giáo 
quy định nghiêm ngặt các chuẩn tắc ứng xử hàng ngày. Tất 
cả các thành viên của cộng đồng đều phải tự nguyện gánh 
vác lấy năm lời thể nguyền: không làm hại sinh vật, không ăn 
trộm, không ham chuyện đâm dục, không tham lam, là người 
trung thực và ngoan đạo. Người ta thường bổ sung những lời 
thể nguyện và những hạn chế tự nguyện khác cho những lời 
thề nguyện cơ bản. 

Mọi tín đồ Giaina giáo - cả sư lẫn tín đồ bình thường - đều 
là thành viên của một cộng đồng. Vì sự giải thoát chỉ được coi 
là có thể đốt với nhà sư - người sống khắc kỷ, nên tín đồ bình 
thường cũng cần sống cuộc sống của nhà sư trong một khoảng 
thời gian nào đó. Xét về mặt hình thức thì bất kỳ tín đồ Giaina 
giáo nào cũng có thể trở thành nhà sư, nhưng gia nhập tầng lớp 
đặc biệt, cao nhất này trong môi trường tín đồ Glaina giáo trở 
thành mẫu mực để người khác bắt chước, cũng có nghĩa là 
hoàn toàn chia tay với cuộc sống thông thường. Sống bằng của 
bố thí, nhà sư lần lượt thay phiên sống lang thang và sống một 
thời gian ngắn ở nhà chùa. Tiến hành nghỉ lễ hiến mình sau ba 
năm tu luyện và tiếp nhận những lời thể nguyền khắt khe mới, 
nhà sư mãi mãi đi theo con đường sống khắc kỷ, thiếu thốn. 

Một điểm đặc trưng là Giaina giáo không xây dựng nghỉ 
lễ sinh hoạt riêng của mình, nên tín đồ Giaina giáo bình 
thường buộc phải dựa vào phái Bàlamôn giáo trong hàng loạt 


169 


trường hợp. Sự phân chia đẳng cấp trong cộng đồng Giaina 
giáo đóng một vai trò nhỏ hơn nhiều so với ở phái Ấn Độ giáo. 
Song ý nghĩa của các thiết chế đẳng cấp dần dần đã tăng lên, 
điều này bảo đám cho Giatna giáo một tính tương đối trong xã 
hội Ấn Độ. 

Ra đời ở Bukhara, Giaina giáo đã có nhiều môn đồ ở miền 
Nam (chủ yếu là “phái digambara) và ở miền Tây (phái 
Shvetarmbara) của Ấn Độ, song nó không thể cạnh tranh với 
Phật giáo và Ấn Độ giáo. Sự suy thoái của Giaina giáo thể hiện 
rõ từ các thế kỷ đầu tiên sau CN. Tại miền Nam Ân Độ, sau 
khi bị đánh mất sự bảo hộ của các nhà cầm quyền đi theo Ấn 
Độ giáo, Giaina giáo đã trải qua thời kỳ tín đồ của mình ồ ạt 
đi theo Ân Độ giáo, đánh mất ảnh hưởng và, cuối cùng, ở thời 
kỳ xâm chiếm của người Hồi giáo, đã hoàn toàn đánh mất địa 
vị trước đây. Tại các trung tâm thương mại ở phương Bắc, các 
thương gia Giaina giáo giàu có đã tránh được sự truy nã trong 
những năm cẩm quyền của triểu đại Hồi giáo. Củng cố địa vị 
và ánh hưởng của mình trong lĩnh vực tài chính, thương mại, 
sử dụng sự bảo hộ của các quý tộc, những người Giaina giáo 
đã biết cách tạo thành cơ sở của tầng lớp thương gia đang hình 
thành ở Radjputane và hudjarata. Và, hiện nay, khi tiếp tục 
chủ yếu tiến hành hoạt động tài chính và kinh doanh, một 
cộng đồng Giaina giáo không lớn vẫn đóng vai trò đáng kể 
trong đời sống kinh tế Ân Độ. 


6.3. Đạo Sích 


q. Sự ra đời 


Đạo Sích bắt nguồn từ Ấn Độ thời trung cổ (thế kỷ XV- 
đầu thế kỷ XVD, ở vùng Tây Bắc đất nước, tại khu vực 


170 


Pungliap - ngũ giang là vùng đệm độc đáo ở nơi giáp ranh giữa 
hai nên văn minh và hai nền văn hoá - Ấn Độ giáo và Hỏi giáo. 
Đạo Sích bát đầu hình thành trong khuôn khổ của Ấn Độ giáo, 
hợp nhất các tầng lớp thương nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
thành thị; nó tổng hợp trong mình hàng loạt đặc điểm của cả 
Ấn Độ giáo lẫn Hồi giáo (đặc biệt là các đặc điểm vốn có của 
giáo phái khổ hạnh - Suphít). Người sáng lập ra đạo Sích được 
coi là huru (sư) Nanak (1468-153§), các môn đệ của ông tự 
gọi mình là sích, tức môn đồ, bởi các tín đồ của đạo này tự 
nhận mình là môn đồ của sư tổ. Sau khi Nanak mất, việc 
truyền bá học thuyết của ông còn được chín môn đệ tiếp tục, 
môn đệ cuối cùng là Hovind (1675-1708). Tất cả họ đều được 
coi là những hoá thân của cùng một huru( sư ) truyền bá một 
học thuyết thống nhất. 

Vào thời kỳ người Hồi giáo xâm lược Ấn Độ, dưới chiêu 
bài chính phạt dị giáo, tín đồ Hồi giáo lúc đầu đã phá huỷ 
chùa chiền, bức hại tín đồ Ấn Độ giáo. Nhưng Ấn Độ giáo 
không vì thế mà bị huỷ diệt. Mặc dù một số tín đồ Ấn Độ giáo 
đã dùng cả thuế đầu người để nịnh bợ kẻ xâm lược, một bộ 
phận phải thay đổi tôn giáo của mình để thoả hiệp, nhưng nền 
văn hoá phong phú của Ấn Độ cũng đã có ảnh hưởng rất mạnh 
đến Hồi giáo. Điều này thể hiện qua sự thay đổi kiến trúc xây 
chùa Hồi giáo theo phong cách Ấn Độ, sự xuất hiện ngôn ngữ 
Uốcđu. Sự ra đời của đạo Sích đã phản ánh xu hướng dung hoà 
này. Một mạt, những kẻ xâm lược ở thế kỷ XV đã bắt đầu 
chiêu dùng các trị thức Bàlamôn giáo, loại bỏ thuế đầu người, 
dịch sử thi Ấn Độ ra tiếng Ba Tư, tức đã coi trọng văn hoá Ấn 
Độ. thúc đẩy sự hiểu biết và dung hoà với nhau. 


171 


Nhưng, mặt khác, cần phải nói rằng chính Vương triều 
Mogôn đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển 
xu hướng dung hoà này và qua đó là làm cho đạo Sích phát 
triển. Vị vua thứ ba của triều đại Môgôn là Đại đế Akbar 
(1556-1605) đã đi theo xu hướng của thời đại, tiến hành hàng 
loạt cải cách, thực hiện chính sách khoan dung tôn giáo, bổ 
nhiệm các tín đồ Ấn “Độ giáo làm quan, cho phép tu sửa Các 
nhà tư tế của người Ấn Độ, cho phép các giáo phái được tranh 
luận tự do. Ông còn đi đầu trong việc tôn trọng tập tục của 
người Ấn Độ giáo như không ăn thịt bò và cấm giết bò. Đây 
chính là thời kỳ sáng lập ra đạo Sích. 


Đạo Sích trở thành sản phẩm của phong trào dung hoà 
giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Nói cụ thể hơn thì đây là kết quả 
của sự dung hoà giữa phái „ Ấn Độ giáo cuồng tín và phái 
Suphít trong Hồi giáo. Phái Ấn Độ giáo cuồng tín chủ yếu phổ 
biến ở những tín đồ Ấn Độ giáo lớp dưới, nó tuyên truyền thái 
độ thành kính đối với thần, phủ định sự phân đẳng cấp bất 
bình đẳng, kêu gọi sự bình đẳng của mọi người trước thần, 
thừa nhận mọi người đều có thể tự giải thoát mình mà không 
cần đến chủ tế Bàlamôn. Đây là lời thách thức đối với Ân Độ 
giáo truyền thống, biểu thị xu hướng cải cách Ấn Độ giáo sau 
khi Hồi giáo thâm nhập. Phái Ân Độ giáo cuồng tín nói lên sự 
bất mãn của tín đồ lớp dưới và lớp giữa đối với sự thống trị của 
người Hồi giáo và đối với những đặc quyền của tầng lớp 
Bàlamôn. Một đặc điểm phân biệt giáo phái này với Ân Độ 
giáo truyền thống là nó chủ trương tích cực tham gia vào cuộc 
sống. chống lại cuộc sống khổ hạnh. Phái Xuphít là phái dị 
đoan của Hồi giáo, nó tuyên truyền tư tưởng yêu, mến mọi 
người, bình đẳng của mọi người. Trên thực tế, phái Ấn Độ giáo 


172 


cực đoan và phái Xuphít có nhiều điểm chung. Chúng đều 
biểu thị tư tưởng và khát vọng của tầng lớp dưới. Và đây chính 
là cơ sở xã hội cho sự ra đời của đại Sích. 

b. Các đặc điểm của học thuyết về Thượng đế (giáo lý) 

__ Đạo Sích là một tôn giáo độc thần, bác bỏ tính đa thần của 
Ân Độ giáo: một trong những tính ngữ của danh từ “Thượng 
đế” ở Nanak là ek (duy nhất, thống nhất, một). Việc giải quyết 
vấn đề nhị nguyên luận, việc khác phục nó là mục đích chủ 
yếu của con người đang cố đạt tới Thượng đế. Các thần 
Brahman, Visnu, Siva của Ấn Độ giáo và Ala của Hồi giáo hợp 
nhất lại trong một Thượng đế. Thượng đế duy nhất không có 
tên gọi riêng của mình. Nanak đề cập đến Thượng đế nhờ sử 
dụng những tên gọi của Ấn Độ giáo và của Hồi giáo: Hari 
(thuật ngữ của Visnu giáo này thường bắt gặp hơn cả), Hopal, 
Ram, Parameshvar, Ala, v.v.. 

Thượng đế được xác định thông qua những khái niệm như 
"nirgun”" (không có đặc điểm) và "sagun" (được gắn cho các 
đặc tính, có đặc tính). Trạng thái chủ yếu của Thượng đế là 
nirgun: đây là bản chất tuyệt đối, không có một đặc tính nào. 
Nhưng để con người có thể nhận thức được Thượng đế thì 
Thượng đế phải tự nguyện biến thành sagun (điều này hoàn 
toàn không gắn liền với việc có được bộ mặt con người, 
Thượng đế bao giờ cũng là vô hình và thể hiện thông qua 
những việc làm của mình) - thành bộ mặt mà con người hướng 
tới trong khi giao tiếp với Đấng tối cao, trong trạng thái xuất 
thần, trong lúc hát thánh ca. 

Thượng đế thể hiện trong mình Đấng sáng tạo, Đấng bảo 
vệ, Đấng phá huỷ (những phẩm chất vốn có của Brahman, 
Visnu vaSiva), Thượng đế là toàn năng và có mặt ở khắp mọi 


173 


nơi; thế giới do Thượng đế tạo ra là biến đổi và không vĩnh 
hằng, còn Thượng đế là vĩnh hằng, tôn tại trong quá khứ, hiện 
tại và tương lai tự thân mình, nói về bản chất của Thượng đế là 
những tính ngữ như "không có sự bát đầu", "tồn tại ở ngoài 
thời gian", "không ra đời", "bất tử”. Thượng đế nằm ngoài 
chuỗi luân hồi, nằm ngoài cái chết, do vậy Thượng đế không 
có những sự hoá thân hữu hình nào cả, Thượng đế không bao 
giờ có hình thức hữu hình, không thể mô tả Thượng đế, 
Thượng đế nằm ở ngoài khả năng của trí tuệ con người, là bất 
khả tri, bất khả mô tả và bất khả lý giải nhờ ngôn ngữ nói và 
ngôn ngữ viết. Đồng thời Thượng đế là "Sat" (Thực tại, Chân 
lý, Sự thật). 

Việc nhận thức Thượng đế và hợp nhất với Thượng đế là 
có thể đối với mỗi người đi theo con đường yêu thương, tin 
tưởng, trung thành với Thượng đế và suy ngẫm về những việc 
làm của Thượng đế. Việc phụng sự Thượng đế hoàn toàn 
không có nghĩa là khước từ công việc trần thế, là ở ẩn hay 
sống khổ hạnh, mà ngược lại, giả định một cuộc sống tích cực, 
lao động miệt mài, hoàn thành đharma (bổn phận) của người 
chủ gia đình. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc này, 
rốt cuộc, phải dẫn tới việc cắt đứt chuỗi luân hồi và hợp nhất 
với Thượng đế. Mỗi người đều có thể giao tiếp với Thượng đế 
một cách trực tiếp, không cần kẻ môi giới. 

Điểm khác biệt của đạo Sích so với Ấn Độ giáo là tư 
tưởng chủ chốt về sự bình đẳng của mọi người trước Thượng 
đế, là sự phủ định đẳng cấp và hệ thống đẳng cấp. Nanak và 
các môn đệ của ông đã áp dụng một hình thức cúng tế đặc biệt 
- "sangat”, tức sự cùng hiện diện của những tín đồ đạo Sích 
một cách không phụ thuộc vào đẳng cấp tại buổi thuyết giáo 


A4. 


của các guru (sư) và họ cùng nhau hát thánh ca. Muộn hơn 
một ít đã xuất hiện thực tiễn tiến hành bữa ăn, tại đó mọi 
thành viên của cộng đồng có mặt và truyền tay cho nhau cốc 
nước - cũng không phụ thuộc vào đẳng cấp và địa vị xã hội. 

c. Sự tiến hoá của đạo Sích 

Dưới thời guru thứ năm - Argiun (1581-1606), sách kinh 
của đạo Sích đã được hoàn thành (Kinh khởi thuỷ); nó cũng 
được gọi là gururanth (sách của guru), bao gồm những bài 
thánh ca của nam guru thứ nhất, và sau đó là của mọi guru 
khác, cùng với những bài thánh ca của Kabir (Thế kỷ XV), 
của Namdev (thế kỷ XV), của Farid-ud-din Handjishakar (thế 
kỷ XID, v.v. và của các đại điện khác của phong trào sống 
khổ hạnh. Được viết bằng ngôn ngữ Pangiap cùng với những 
đoạn bổ sung viết bằng các ngôn ngữ Ân Độ khác, cuốn sách 
này được bảo quản trong Hoàng đền - thánh địa chính của đạo 
Sích - ở Amritsar. 

Từ nửa sau thế kỷ XVI và đặc biệt là thế ký XVII, cùng 
với quá trình phong kiến hoá giới cầm quyền công xã và gia 
tăng ảnh hưởng của các chủ điền lớn thì sự phản kháng của 
nông dân Pangiap, trước hết là của tín đồ đạo Sích, cũng đã 
tăng lên. Ở cuối thế kỷ XVII- đầu thế kỷ XVII, sự phản 
kháng này đã biến thành một phong trào chống Mông Cổ dưới 
ngọn cờ của đạo Sích ở Pangiap. Việc mở rộng cơ sở xã hội 
của đạo Sích (chỗ dựa của phong trào là những nông dân được 
các tầng lớp thị dân ủng hộ) đã buộc guru Govind phải cải 
biến đáng kể học thuyết đạo Sích và tổ chức của công xã. Vào 
năm 1699, người ta đã tuyên bố rằng quyền lực giáo hội và thế 
tục tối cao chuyển từ tay guru sang tay Halls (dòng đạo "thanh 
bạch") - tập hợp những thủ lĩnh vũ trang của công xã. Từ thời 


175 


điểm này và cho tới ngày nay, tín đồ đạo Sích đã giữ lại nghi 
lễ đặc biệt dành cho các thủ lĩnh công xã, cũng như một bộ 
luật ứng xử đặc biệt mà theo đó tín đồ đạo Sích không những 
không được cắt tóc và cạo râu, phải mặc quần ống rộng ngắn, 
phải đội khăn xếp, luôn mang theo mình thanh sươm và chiếc 
vòng sắt. Tên gọi của tín đồ đạo Sích bắt đầu được bổ sung 
tước hiệu nhà binh "singh” - "sư tử". Khí dòng họ của các guru 
sống bị đứt đoạn, cuốn sách của Adigrznth được biến thành 
chính kinh lễ, nó trở thành đối tượng tôn thờ ở các đền của tín 
đồ đạo Sích. Đến đầu thế kỷ XVIII, đạo Sích hoàn toàn biến 
thành một hệ thống tôn giáo độc lập. 

Một cái mốc quan trọng bậc nhất trong lịch sử của đạo 
Sích là giai đoạn giữa thế kỷ XVIII, khi mà sự độc lập của 
Pangiap được tuyên bố (1765) sau sự tan rã của đế chế Đại 
Mông và sau việc người Sích đánh bại ý đồ. của nhà cầm 
quyền Afganistan nhằm đưa bộ phận này của Ấn Độ vào lãnh 
địa của mình. Đạo Sích trở thành quốc giáo của một quốc gia 
độc lập do các lãnh chúa người Sích lãnh đạo. 

Bắt đầu bộc lộ ở thế kỷ XVII, việc khước từ hàng loạt 
nguyên tắc của đạo Sích sơ kỳ (lên án tính không được đụng 
chạm tới, huỷ bỏ nghị lễ tự thiêu đàn bà goá và giết chết 
những đứa trẻ gái mới sinh ra trong gia đình khá giả, khước từ 
những hình ảnh giống con người của Thượng đế và việc thần 
thánh hoá guru, khước từ sự giúp đỡ của tín đồ Bà la môn giáo. 
v.v.) đã làm xuất hiện phong trào thanh lọc đạo Sích, điều này 
thể hiện ở sự ra đời của hàng loạt trào lưu. Tư tưởng của những 
trào lưu này được kế tục sau đó một thế kỷ trong phong trào 
nhằm cải cách đao Sích, phong trào phản ánh các xu hướng 
mới ở cuối thế ký XIX- đầu thế kỷ XX trong cuộc sống ở 


176 


Pangian (chỉ bị người Anh thôn tính vào năm 1849) - hình 
thành quan hệ tư bản chủ nghĩa, xuất hiện chủ nghĩa dân tộc tư 
sản, phát triển giáo dục. Bây giơ thì việc phục hồi đạo Sích sơ 
kỳ biểu thị lợi ích của giai cấp tư sản đang ra đời, giai cấp có 
cảm tình (đặc biệt là trong điều kiện chế độ thuộc địa) với các 
luận điểm của đạo Sích khởi thuỷ về sự bình đẳng của mọi 
người trước Thượng đế. Trong phạm vi của phong trào cải 
cách đạo Sích và đồng thời trong lòng cuộc đấu tranh chống 
lại người Anh đã diễn ra một phong trào rộng rãi ở đầu thế kỷ 
XX nhằm cải cách công tác quản lý các nhà sư , nhằm chống 
lại những người chủ trì các đến nhận được sự khoan đãi của 
người Anh và biến thành những đại địa chủ nhờ những khoản 
hậu đãi của họ. 

d. Nghĩ thức và các ngày lễ 

Đạo Sích có nghi lễ rất độc đáo. Từ khi sinh ra cho đến 
khi chết, tín đồ phải thực hiện những nghi lễ tôn giáo nhất 
định. Chúng ta có thể kể ra đây một số nghỉ lễ tiêu biểu như 
nghi lễ đặt tên, nghỉ lễ hiến thân, nghỉ lễ thành hôn, nghi lễ 
mai táng. 

+ Nghỉ lễ đặt tên biểu thị thái độ tôn trọng của tín đồ đạo 
Sích đối với sự ra đời của một sinh linh mà không có sự phân 
biệt trai hay gái. Sau khi người mẹ hồi phục, cả nhà đến thánh 
đường làm lễ, hiến dâng cống vật, đọc kinh báo ơn ân huệ của 
thần. Người mẹ thành kính có thể mời vị chủ trì thánh đường 
ban thưởng nước cam lồ cho con mình. Vị chủ trì bắt đầu bằng 
việc tụng kinh, sau năm lần đọc, ông ta tuốt gươm nhúng vào 
nước rồi vẩy lên mặt đất, lấy gươm nhúng vào nước cam lồ rồi 
nhỏ vào miệng đứa trẻ. Người mẹ bưng bát nước cam lồ lên 
uống. Vị chủ trì giở bất kỳ trang nào của sách kinh, đọc ra 


177 


mẫu tự thứ nhất ở bên trái, cha mẹ đứa trẻ dựa vào đó để đặt 
tên cho con của mình, sau đó báo cho vị chủ trì biết để thông 
báo cho mọi người biết, chúc mừng đứa trẻ và cha mẹ nó, cuối 
cùng mọi người cùng ãn uống và buổi lễ kết thúc. 

+ Nghi lễ hiến thân là nghỉ lễ của riêng đạo Sích. Nghỉ lễ 
này là điều kiện cần thiết để trở thành tín đồ đạo Sích. Nghỉ lễ 
này được tiến hành khi đứa trẻ lên I4 tuổi, vào bất kỳ mùa 
nào. Năm vị trưởng lão có uy tín nhất trong giáo đoàn sẽ chủ 
trì buổi lễ này. Khi bát đầu nghi lễ, một vị trưởng lão mở cuốn 
sách kinh ra, giải thích giáo lý và giáo luật của đạo Sích, sau 
đó kiểm tra tín đồ xem đã nắm bắt được hay chưa, tiếp đến lại 
đọc một đoạn kình. Sau đó, năm vị trưởng lão pha nước cam lồ 
bằng cách quỳ xung quanh một chiếc bát đặt ở trên chiếc bệ, 
chân trái chống lén, bỏ đường và nước vào bát, lấy kiếm khuấy 
lên, vừa khuấy vừa ca hát ngợi ca sư tổ Nanak. Sau khi khuấy 
xong, họ bôi nước cam lồ lên mắt và đầu tín đồ năm lần, rồi 
chia nước cam lồ cho mọi người uống. Tiếp đó, các vị trưởng 
lão đọc 5 thiên kinh thánh, người gia nhập giáo đoàn phải 
nhắc lại 5 lượt. Một vị trưởng lão cao tuổi nhất sẽ giảng giải, 
căn đặn tín đồ mới phải tuân thủ giáo lý, giáo luật, tôn kính sư 
tổ suốt đời. Sau khi đọc kinh một lần nữa, tất cả đều được 
hưởng bữa ăn của thánh, và nghi lễ đừng lại ở đây. 

+ Nghỉ lễ thành hôn. Tín đồ đạo Sích coi hôn nhân là việc 
của thần, và điều quan trọng nhất là phải tiến hành hôn lễ 
trong đạo Sich, cấm xây dựng gia đình với người ngoại đạo. 
Hôn lễ được cử hành đơn giản nhưng rất long trọng. Nó được 
tiến hành ở nhà gái hay trong thánh đường. Trong đêm đầu 
tiên, chàng rể và gia đình phải đến nhà cô dâu. Nghỉ lễ bắt đầu 
từ sáng sớm, khi bài ca hôn lễ cất lên, cô dâu và chú rể đứng ở 


178 


bàn thờ cầu xin thần phù hộ. Tiếp đó, người cha của cô dâu 
bước lên đeo vòng hoa cho cô dâu và chú rể, mọi người hát ca 
ngợi hôn lễ, cô đâu và chú rể đi quanh đàn tràng 5 lần, người 
chủ lễ tung hoa vào người họ để chúc mừng. Cuối cùng nhà 
gái mang thức ăn ra chiêu đãi, nghi lễ kết thúc. Hai gia đình và 
bạn bè đưa cô dâu về nhà chú rể. 

+ Nghi lễ chôn cất. Người đạo Sích tiến hành hoả táng, 
nhưng sư tổ thì được chôn cất và nơi chôn cất được coi là 
thánh địa.Tín đồ đạo Sích cho rằng đời này là kết quả của sự tu 
thân tích đức của đời trước, điều này cho phép linh hồn có cơ 
hội nghe giáo huấn của sư tổ, qua đó hợp nhất với với thần và 
được giải thoát. 

e. Nhân tố đạo Sích trong đời sống chính trị - xã hội 

Cùng với quá trình hình thành tự ý thức của giai cấp tư sản 
theo đạo Sích (mà quá trình này ở Pangian bắt đầu muộn hơn 
và diễn ra chậm hơn sơ với ở các vùng khác trong nước) thì 
các tổ chức chính trị - xã hội của nó cũng xuất hiện. Vào năm 
1926, Đảng Akali Đai (dòng đạo Bất tử) được hình thành theo 
nguyên tắc tôn giáo, đã bước lên diễn đàn chính trị. Nó ủng hộ 
sự bình đẳng của những người Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Sích 
giáo (cụ thể là nó tích cực chống lại chế độ bầu cử theo các 
khu bầu cử được Luật bầu cử Ân Độ áp dụng năm 1935). Ảnh 
hưởng của nó đã tăng lên đáng kể sau sự phân chia Ấn Độ vào 
năm 1947 sau khi người Hỏi giáo di cư sang vùng Pangian 
thuộc Pakistan, còn người Ấn Độ giáo và Sích giáo - sang vùng 
Pangian thuộc Ấn Độ. 


Nhân tố đạo Sích đóng một vai trò quan trọng trong đời 
sống của nước Ấn Độ độc lập. Khát vọng đân tộc chủ nghĩa 
trong giới đạo Sích đã tăng lên từ giữa những năm 50. Phong 


179 


trào đòi thành lập Bang Pangian trên cơ sở ngôn ngữ dân tộc 
đã được triển khai vào những năm 50-60, vì tại đây dân số nói 
tiếng Pangian chiếm đa số. Bang như vậy được thành lập vào 
năm 1966, và phần lớn tín đồ đạo Sích (khoảng 80%) sống ở 
đây. Tổng dân số người theo đạo Sích ở những năm 80 là gần 
l4 triệu người. Đây là cộng đồng tôn giáo đứng thứ ba về số 
lượng ở Ân Độ (2% dân số) sau người Ấn Độ giáo và Hỏi giáo. 
Từ giữa những năm 60, khát vọng địa phương chủ nghĩa của 
tín đồ đạo Sích đã tiếp nhận hình thức đấu tranh vì quyền tự trị 
được hiểu một cách đặc biệt trong khuôn khổ một nhà nước 
thống nhất, vì việc thành lập môt nhà nước của người Sích 
giáo. Vào những năm 80, chủ nghĩa công xã đã trở thành hình 
thức biểu hiện cơ bản của nhân tố đạo Sích trong đời sống 
chính trị Ấn Độ. 


6.4. Pácxi giáo 

Những môn đồ hiện đại của Giôrôát (Zoroastrisme) được 
gọi là tín đồ Pácxi giáo (Parsisme ) ở Ấn Độ, là tín đô Hebrơ - 
ở lran. Số lượng của họ trên thế giới là khoảng I30 nghìn 
người, trong đó ở Ấn Độ là 80-100 nghìn, ở lran là 12-50 
nghìn, ở Pakistan là 5-10 nghìn, ở các nước nói tiếng Anh là 
khoảng 3 nghìn, ở Srilanca là 0,5 nghìn người. 

a. Sự hình thành Pácxi giáo và giáo lý của nó 

Cơ sở của Pácxi giáo là tổ hợp những quan niệm Ấn Độ - 
Iran cổ, gần gũi với những quan niệm Ấn Độ — Arơ cổ. Người 
_ lan cổ thờ cúng hai nhóm thần: ahurram (trừu tượng hơn, chủ 
yếu nhân cách hoá các phạm trù đạo đức - công bằng, nề nếp) 
và daevam (có liên hệ mật thiết với tự nhiên); họ thần thánh 
hoá bản thân các lực lượng tự nhiên, như nước thông qua nữ 


180 


thần Ardvisury Anahity. Các phạm trù đạo đức được nhân 
cách hoá và quan trọng nhất từ thời xa xưa là các thần đẹp để : 
thần Mazda biểu thị sự thông thái, sự thật và thần Mitra biểu 
thị sự đồng thuận, sự nhất trí, liên minh. Các thần và các khái 
niệm này ngày càng được liên tưởng với cuộc sống định cư, 
thanh bình. Từ xa xưa người ta đã thờ lửa - như lửa bếp lò, như 
vật môi giới giữa con người và Thượng đế trong lễ hiến sinh, 
như sức mạnh tạo ra sự sống của mặt Trời, như ngọn lửa làm 
sạch tất cả. Đặc tính này của nó là đặc biệt quan trọng, vì tín 
đồ Pácxi giáo đặc biệt coi trọng cuộc đấu tranh chống lại sự 
lãng nhục nghi lễ, nhấn mạnh sự đối lập giữa các khái niệm 
"mình - nó”, "lợi - hại", "sạch - bẩn”, định cư - du mục”, "hoà 
bình - chiến tranh”. Trong lễ nghi, giống như ở Ân Độ, các nhà 
tư tế sử dụng đồ uống làm cho say. 

Có thể gọi tôn giáo của xã hội có giai cấp sơ kỳ, hình 
thành vào thời Ahemenidod (thế kỷ VI-IV tr. CN), là đạo 
Thiện (Mazdéisme): nó trước hết tôn thờ Ahura-Mazda được 
ý thức như là Thượng đế - Đấng sáng thế, người hoá thân và 
thể hiện cái thiện. Tuy nhiên, Ahura-Mazda bộc lộ trong sự 
bao quanh của những thần khác rất không được phân biệt về 
chức năng và địa vị trong sự phân tầng. Các nhà tư tế kế thừa 
đã cố gắng củng cố tính chất đẳng cấp của giáo lý và nghi lễ 
của đạo Thiện. 

Ngay ở thời kỳ Ahemenidôd, học thuyết của nhà tiên tri 
Giaratushtra (dịch sang tiếng Hy Lạp và theo cách sử dụng hiện 
nay là Gioroastre) đã bắt đầu được phổ biến ở Iran, nó xuất hiện 
ở miền Đông Iran và các vùng Trung á lân cận, quy định tính 
chất của các tín ngưỡng tôn giáo của toàn thể dân tộc lran ở 
thiên niên ky thứ nhất sau CN. 


I8 


Cá nhân Giaratushtre là có thực, mặc dù không có những 
chứng cứ trực tiếp về cuộc đời của ông và những thông tín rõ 
ràng về địa điểm và thời gian hoạt động của ông. Có thể giả 
định rằng ông đã từng sống và truyền đạo ở khu dân cư các bộ 
lạc miền Đông Iran. Những bài thánh ca còn giữ lại cho tới 
ngày nay của Giaratushtre cho thấy một bức tranh nhị nguyên 
luận về thế giới có đây rẫy sự đối kháng giữa các ahura - 
những cái thiện và daeva - những quỷ dữ. Thượng đế - Đấng 
sáng thế, Ahura-Mazda anh minh và công bằng, đứng đầu bẩy 
thần, những thần được tôn thờ nhất trong số đó là thần mặt trời 
và nữ thần mùa màng. Đứng đầu quỷ đữ chống lại các ahura là 
Anhra-Manu, đại diện chính cho cái ác. 

Cuộc đấu tranh giữa Ahura-Mazda với Anhra Manu là 
mang tính khởi thuỷ, không khoan nhượng, và mỗi người đều 
phải giữ lập trường cá nhân của mình trong cuộc chiến đó, lựa 
chọn nề nếp (arta), cái thiện, lao động, sự thật, ánh sáng, sự 
trong sạch nước, lửa hay là sự giả dối, bóng tối, sự hỗn loạn, 
sự phá huỷ. Thuyết pháp của Giaratushtre hướng vào cá nhân 
và giả định ý chí tự do và việc con người lựa chọn vị trí trong 
sự đối đâu vô cùng gay gắt giữa các lực lượng thiện và ác, khi 
mà hành vi của con người quy định số phận của nó cả ở thế 
giới này lẫn trong thế giới bên kia. Con người phải tin vào thần 
Thiện, cầu khẩn nó, đấu tranh chống lại các thế lực ác, con 
người đòi hỏi phải có tư tưởng thiện, lời nói thiện, việc làm 
thiện, và thậm chí sự trong sạch,v.v.. Cái thiện trước hết được 
coi là lao động có năng suất, đặc biệt là lao động nông nghiệp, 
việc làm từ thiện, sự sinh đẻ và nuôi dưỡng thế hệ tương lai. 


182 


Giai đoạn mang tính quyết định đối với sự hình thành đạo 
Pác xi là giai đoạn ở đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau CN, khi 
mà tôn giáo đang hình thành đã tổng hợp nghỉ lễ của đạo 
Thiện, các nghi lễ đân gian và các tư tưởng của Giarashtre, tác 
động qua lại với đạo Mitơra (Mithriacisme), Do Thái giáo, 
Thiên Chúa giáo sơ kỳ ở phương Tây, với Phật giáo Đại thừa ở 
phương Đông. Việc biến Pácxi giáo thành quốc giáo đã kết 
thúc cùng với việc lên ngôi của Sasanid thế kỷ 1II), trong cuộc 
đấu tranh chống lại đạo thiện cá (đạo Mani - manichéisme) và 
một phần là do ảnh hưởng của đạo này. Các đền thờ và bàn thờ 
lửa với mức độ quan trọng khác nhau đã dược dựng lên ở khắp 
mọi nơi. Các tư tưởng lăng nhục và tẩy rửa được biến thành 
nghỉ lễ quan trọng và được nâng lên thành quan niệm về người 
giải thoát thế giới - người tẩy rửa thế giới khỏi những điều rơ 
ấy ở cuối sự tồn tại của nó. 

Sách kinh chính của đạo Pácxi là Avesta (dịch là trị thức), 
được viết không sớm hơn thế kỷ HI tr. CN, nhưng một phần 
bất nguồn từ những câu chuyện được truyền miệng ở thiên 
niên kỷ thứ II tr. CN. Phần lớn trong số 21 quyển của Avesta 
đã không được giữ lại; ở thế kỷ IV-VI, nó được biên tập và 
giải mã nhờ đưa vào những bình luận, và được biết đến với cái 
tên gọi là Tiểu Avesta. Kinh này chủ yếu ghi chép lại cuộc đời 
và giáo lý của Giarashtre. Nó được chia ra làm sáu phần. Phần 
thứ nhất có tên gọi là Yasna, tức sách cúng tế, là những bài 
thánh ca. Khi tiến hành lễ hiến sinh thì các nhà tư tưởng hát 
những bài hát đó, và đây cũng là nội dung chính của kinh 
Avesta. Sách kinh này là sách kinh bắt buộc phải đọc hàng 
ngày đối với các tín đồ Pácxi giáo. Phần thứ hai có tên gọi là 
Visprat, tức sách chúng thần, hay sách cúng tế nhỏ. Nội dung 


183 


của nó là những bài hát ca tụng các thần bảo hộ và bảo vệ. 
Phần thứ ba có tên gọi là Vidèvadat, tức là sách đuổi ma quỷ. 
Phần thứ tư có tên gọi là Yashts, nội dung của nó là những bài 
hát ca ngợi các thần. Phần thứ năm có tên gọi là Khurda, nó 
gồm những bài thánh ca dưới dạng ngắn gọn và những bài cầu 
nguyện. Cuối cùng, phần thứ sáu bao gồm những bài thánh ca 
rời rạc, vụn vặt. Nó có nội dung là những truyện thần thoại, 
truyền thuyết, v.v. của tôn giáo cổ, xuất hiện trước đạo PácXI. 
Ngoài ra, còn cần phải kể đến một cuốn sách kinh có tên gọi 
là Nasks. Đây là đề cương chủ yếu của cuốn Avesta, được viết 
dưới dạng sách vào thế kỷ IX. Nó trình bày rành mạch những 
vấn đề triết học, đạo đức học, lịch sử của đạo Pácxi. 

b. Nghi lễ và các ngày lễ 

Vào thế kỷ thứ VĂI, Iran bị những người Hồi giáo Arập 
xâm chiếm, còn từ giữa thế kỷ thứ IX đã bát đầu chính sách 
Hồi giáo hoá dân cư một cách cưỡng bức. Vào đầu thế kỷ thứ 
X, vài trăm tín đồ đạo Pácxi đã đổ bộ xuống bờ biển phía Tây 
Ấn Độ với sự cho phép của nhà cầm quyền địa phương. Đến 
thế kỷ XVỊI, tầng lớp thương gia và thủ công nghiệp theo đạo 
Pácxi đã tăng lên tại các trung tâm buôn bán lớn ở địa phận 
Bombay hiện nay. Các thủ lĩnh của tín đồ đạo Pácxi ở 
Bombay đã trở nên giàu có, làm công việc từ thiện và ngày 
càng trở thành trung tâm quyền lực của cộng đồng người theo 
đạo Pácxi. Ở nửa đầu thế kỷ XX, đa số tín đồ đạo Pácxi ở Ấn 


Độ tập trung tại các thành phố, phần lớn biến thành tầng lớp 
trung lưu. 


Sự nghi thức hoá đời sống tinh thần phù hợp với xu hướng 
biến tín đồ đạo Pácxi thành một đẳng cấp của xã hội Ấn Độ. 
Tín đồ đạo Pácxi không những đã nhanh chóng chuyển sang 


184 


ngôn ngữ bản địa (Hudjarar) mà còn vay mượn cách ăn mặc 
của người Ấn Độ (loại trừ dây thất lưng thiêng liêng, áo khoác 
mỏng, khăn trùm đầu bắt buộc ở phụ nữ, các yếu tố än mặc 
theo nghi lễ của các nhà tư tế). Xu hướng nội hôn đã tăng lên 
đáng kể, việc gia nhập cộng đồng thực tế đã trở nên không thể. 
Các chế định và lễ nghi hôn nhân đã xích lại gần với Ân Độ 
giáo, vai trò của các thầy chiêm tỉnh đã tăng, lên. những nghi 
lễ tẩy rửa phức tạp cũng giống với của tín đồ Ấn Độ giáo. 


Cốt lõi sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Pácxi là bẩy ngày 
lễ cổ và cầu nguyện bắt buộc năm lần một ngày dành cho 
Giaratushte. Có thể coi một biến thể của cầu nguyện là 
những lời nguyền thiêng liêng (mantrra) đặc trưng cho tín 
đồ đạo Pácxi, đi liền với mọi công việc và hành vi quan 
trọng. Việc tế lễ bao gồm việc nhắc lại theo các nhà tư tế 
những câu nói và cử chỉ nhất định, ca hát ca ngợi các thần, 
nghi lễ của các nhà tư tế ở ngọn lửa thiêmg trong chiếc bát 
thiêng được dấu trong bàn thờ có Tào xung quanh. Nghĩ lễ 
trọng thể của tín đồ đạo Pácxi ở Ấn Độ được các nhà tư tế 
tiến hành ở đền thờ, - đó là lễ thụ pháp (initiation). Mục 
đích cơ bản của nó là thắt đây đeo lưng thiêng liêng và đối 
với đàn ông - mặc áo choàng mỏng. 

Lễ nào không phải những quan niệm cổ nhất của đạo 
Pácxi là những quan niệm về sự trong sạch và lễ nghi chôn cất. 
Mọi cái ác, giả dối, chết, kể cả xác người chết, chất thải, rác 
đều là không sạch. Máu, tức là phụ nữ thời kỳ mang thai và 
sinh đẻ, cũng không sạch. Việc tiếp xúc với cái không sạch 
đồi hỏi phải tẩy rửa bằng lễ nghi. Để làm điều đó (hì người ta 
đã xây dựng những lễ nghi rất phức tạp: từ việc rửa sạch đơn 
giản cho đến sự tẩy rửa bằng lễ nghi (barashn). 


185 


+ Lễ hoả táng. Sự sợ hãi lãng nhục và sự cần thiết tẩy rửa 
tốn kém đã sinh ra vô số cấm đoán: hạn chế ăn uống và tắm 
cùng nhau, lấy thức ăn từ tay người lạ, tiếp xúc với rác và 
những đồ bẩn. Nhưng nghi lễ né tránh xác chết được xây dựng 
tỉ mỉ nhất. Để không làm bẩn những vật sạch, tín đồ đạo Pacxi 
đã tạo ra một lễ nghi chôn cất đặc biệt. Các tín đồ đạo PácxI 
đưa xác chết vào trong một cái tháp (dahmas - tháp yên lặng) 
được xây bằng đá, xung quanh cũng được xây bằng đá hay 
gạch thành tường tròn, trong tháp có đào một cái giếng, tháp 
này để ở trên núi. Tháp được chia làm ba tầng tương ứng để để 
xác chết của nam, nữ và trẻ con. Sau khi xác chết được đưa tới 
tháp, người ta đặt nó lên phiến đá lộ thiên ở trên đỉnh tháp để 
cho chim ăn hết thịt, chỉ còn lại bộ xương, sau đó bộ xương 
được phơi khô, rồi đem thả xuống giếng. 


+ Lễ tán sinh. Đạo này quy định phải tiến hành lễ nhập 
môn cho trẻ con lên bẩy tuổi ở Ấn Độ hoặc mười tuổi ở lran. 
Lễ này do các nhà tư tế tiến hành, họ ban áo thánh và dây lưng 
thánh như dấu hiệu về tín đồ chân chính cho những đứa trẻ. 
Áo thánh được may bằng vải thô màu trắng, hai mặt trước và 
sau của nó tượng trưng cho quá khứ và tương lai, có nghĩa là 
nhớ về tổ tiên và chăm lo cho con cháu. Dây lưng thánh được 
dệt bằng bẩy hai sợi lông cừu tượng trưng cho bẩy hai chương 
trong kinh Avesta, có thể quấn ba vòng xung quanh bụng. Nó 
tượng trưng cho định hướng sống đúng đắn, ba vòng dây 
quanh bụng tượng trưng cho ba đức hạnh cần phải có của tín 
đồ đạo Pácxi là tư duy thiện, lời nói thiện và việc làm thiện. 
Áo thánh và dây lưng thánh này phải được sử dụng suốt đời để 
luôn nhớ tới bổn phận của mình. 


186 


+ LỄ thanh tịnh. Tín đồ đạo Pácxi thường tiến-hành ba 
loại nghi thức thanh tịnh là tiểu tịnh, đại tịnh và đặc tịnh. 
Tiểu tịnh (tadyab) là việc các tín đồ phải rửa ráy sạch sẽ các 
bộ phận kín đão của cơ thể và đọc kinh sau khi xuất hành, đi 
đại tiểu tiện, ăn uống và sau khi trở về nhà. Đại tịnh (nahn) là 
ñphi lễ được tiến hành khi đứa trẻ ra đời, khi kết hôn và khi 
nhập môn (tân sinh), khi đó tín đồ phải tiến hành tắm rửa 
toàn thân dưới sự chủ trì của nhà tư tế. Đặc tịnh (baresnum) 
là nghi lễ được cử hành khi đảm nhận chức sắc tôn giáo hoặc 
vận chuyển xác người chết. Khi tiến hành nghi lễ này cần 
phải có hai nhà tư tế chủ trì, các tín đồ được một con chó 
canh giữ, tắm gội toàn thân thể bằng nước, cát và nước đái bò 
đực rửa sạch những thứ bẩn thíu trên cơ thể, loại bỏ ác ý, 
nghỉ lễ này kéo dài chín ngày. 

Đạo Pácxi cũng phân chia tín đồ ra thành các đẳng cấp 
khác nhau. Chức vị tối cao trong sự phân cấp này là tư tế 
trưởng (dastucidasturam) và đại tư tế (dastun). Họ trụ trì một 
hoặc vài đền, chủ trì các buổi lễ trọng. Tiếp theo là đẳng cấp 
tư tế hoặc giáo sĩ (mobeb). Đứng ở dưới nữa là trợ lý tư tế hoặc 
tư tế phụ trách lửa thiêng (ervadherbad). Tầng lớp tư tế nói 
chung xuất thân từ các gia đình có chức sắc tôn giáo, được kế 
thừa qua các đời, được phép kết hôn nhưng phải kết hôn với 
người thuộc cấp có chức sắc tôn giáo. Để được nhận chức sắc 
thì họ phải học thuộc các kinh thánh, thực hiện thành thục các 
nghi lễ. Khi hành lễ phải đội mũ trắng, dùng khăn trắng bịt kín 
. mồm và mũi để không thổi tắt lửa thiêng. 

. Sau khi hình thành và tồn tại ở Iran, đạo Pácxi dần dần bị 
Hồi giáo khống chế và suy yếu đi. Một bộ phận tín đồ (hiện 
nay có khoảng 17 000) tiếp tục duy trì tôn giáo và những nghi 


1Ñ? 


lễ của mình, phân bổ rải rác ở miền Nam Iran. Một bộ phận 
khác, như đã nói ở trên, di cư đến miền Tây Ấn Độ, tập trung ở 
Bom Bay, hình thành nên cộng đồng những người theo đạo 
PácxI. Hiện nay họ có mối liên hệ với các giáo phái ở lran, giữ 
lại tập quán và các nghi lễ của đạo Pácxi, nhưng họ cũng chịu 
ảnh hưởng nhất định của Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Hiện nay tín 
đồ đạo Pácxi ở Ấn Độ có khoảng 100. 000 người, họ chủ yếu 
làm nghề thương nghiệp và công nghiệp, có trình độ văn hoá 
tương đối cao, có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống kính tế 
Ấn Độ hiện đại. 


6.5. Khổng giáo 


Khổng giáo là một tôn giáo căn cứ trên học thuyết triết 
học đạo đức được Khổng Khâu Ni (551-479 tr. CN) xây dựng, 
được các môn đệ của ông phát triển và nằm trong hệ thống tôn 
giáo Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và một số nước khác. 

a. Học thuyết Khổng tử 

Khổng tử đã vay mượn các tín ngưỡng nguyên thuỷ: tục 
thờ cúng tổ tiên, tục thờ cúng Thổ công, tục thờ cúng vị thần 
tối cao và tổ tiên đầu tiên theo truyền thuyết-Thướng đế. Sau 
đó, ông bắt đầu liên tưởng đến Trời (Thiên) như lực lượng thần 
thánh tối cao, quy định số phận của mọi sinh vật trên trái Đất 
(Địa). Mối liên hệ mang tính biểu sinh (genetique) với nguồn 
gốc đó của sự sáng suốt và sức mạnh được mã hoá trong tên 
gọi đất nước - "Hạ giới”, và trong phẩm tước của người cai trị - 
“Thiên tử", tên gọi được giữ lại cho tới tận thế kỷ XX. Trong 
truyền thống Trung Quốc, Khổng tử thể hiện là người gìn giữ 
sự sáng suốt của "thời hoàng kim" - thời cổ. Ông cố gắng hoàn 
lại cho các bậc đế vương uy tín đã đánh mất, hoàn thiện tập 


188 


quán của nhân dân và làm cho họ trở nên hạnh phúc. Khi đó, 
ông xuất phát từ quan niệm cho rằng các thánh nhân cổ đã xây 
dựng thiết chế nhà nước để bảo vệ lợi ích của mỗi cá nhân. 

Khổng tử sống ở thời kỳ có những chấn động chính trị và 
xã hội lớn: chính quyên của nhà Chu đã tan rã, các chuẩn tắc 
gia trưởng - thị tộc đã bị phá huỷ, bản thân thiết chế nhà nước 
cũng bị phá huý. Lên tiếng chống lại tình trạng hỗn loạn đang 
hoành hành, Khổng tử đưa ra tư tưởng về sự hài hoà xã hội, 
đựa vào quyền uy của các thánh nhân và các bậc vua chúa thời 
tối cổ mà việc thành kính đối với họ thường xuyên trở thành 
sự kích thích hữu hiệu cho đời sống tinh thần và đời sống xã 
hội Trung Quốc. 

Trong tác phẩm " Luận ngữ", tác phẩm ghi lại các cuộc 
đàm thoại của Khổng tử với các học trò, ông trình bày lý 
tưởng về con người hoàn hảo (quân tử), khi đó ông xem cá 
nhân như là mục đích tự thân. Ông xây dựng chương trình 
hoàn thiện con người nhằm mục đích để cá nhân có tỉnh thần 
phát triển sẽ đạt tới sự hoà thuận với Vũ trụ. Theo Khổng tử, 
chỉ có người đàn ông cao thượng (thánh nhân) mới có thể là 
nguồn gốc của lý tưởng đạo đức cho toàn thể xã hội. Chỉ một 
mình nó có ý thức về sự hài hoà và khả năng bẩm sinh sống 
theo nhịp điệu trời đất (nhạc). Thánh nhân thể hiện sự thống 
nhất giữa hoạt động nội tại của cái tâm và lối ứng xử bên 
ngoài. Thánh nhân hành động phù hợp với tự nhiên, vì từ khi 
sinh ra, nó đã tiếp xúc với các quy tắc tuân thủ "trung dung”. 
Sứ mệnh của thánh nhân là cải biến chỉnh thể xã hội theo các 
quy luật của sự hài hoà đang ngự trị trong Vũ trụ, là chấn 
chỉnh và bảo vệ mọi sinh linh. Điều quan trọng đối với Không 
tử là năm quy tắc bất biến: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ông coi lễ 


189 


là phương tiện cơ sở và sợi canh nằm giữa Trời và Đất, cho 
phép làm cho mỗi cá nhân, xã hội, nhà nước hoà nhập được 
với sự phân cấp vô tận của cộng đồng vũ trụ sống. Khi đó 
Khổng tử chuyển dịch các quy tắc đạo đức gia đình vào lĩnh 
vực nhà nước. Ông coi cơ sở của sự phân cấp là nguyên tắc trí, 
mức độ tiếp cận với văn hoá. Ấn chứa trong bản chất nội tại 
của lễ, thể hiện ra bên ngoài thông qua nghi thức và nghĩ lễ, ý 
thức về độ cần phải mang giá trị của sự giao tiếp hài hoà ở cấp 
độ khả thi đến với mối người, làm cho họ tiếp cận được với 
năm phẩm hạnh. 

Giáo dục những phẩm chất ấy, thánh nhân tạo ra sự phân 
cấp trong xã hội, qua đó bảo đảm sức sống của xã hội. Được 
định trước cho xã hội, âm điệu trời đất đem xung lực phát triển 
xã hội vào xã hội và nhà nước. Sự lý giải những phẩm chất đạo 
đức trong câu trả lời của Khổng tử dành cho học trò của mình 
bao giờ cũng phù hợp với đạo trời đất, dường như chứa đựng 
đầy giai điệu trời đất và phù hợp với chủ thể giao tiếp. Tính 
thận trọng và nhựương bộ là dấu hiệu về sự tin tưởng đối với 
đạo đức của người đối thoại, loại trừ từ trước trạng thái căng 
thẳng. Chẳng hạn, tính tương ái trong giao tiếp giữa vua và 
quan căn cứ trên nghĩa , định trước sự trung thành của quan là 
người phản ứng lại thái độ nhân ái, độ lượng và thiện chí của 
vua giếng như tình yêu của cha đối với con. Trong đạo đức 
học Khổng giáo. địa vị của người dưới không bao giờ bị coi là 
địa vị thấp hèn: nó giả định rang người có địa vị thấp sẽ nhận 
được sự thông cảm làm cho nó thoả mãn nhằm đáp lại lối ứng 
xử đúng mực của nó. 

Với tư cách một chính khách, Khổng tử ý thức được giá trị 
của lễ trong công việc điều hành đất nước. Khi làm cho thần 


190 


dân làm quen với việc tuân thủ ý thức về trung dung trong việc 
lớn và việc nhỏ, lễ làm cho con người thích nghi với môi 
trường bên ngoài ở cấp độ cá nhân và cấp độ xã hội, thúc đẩy 
việc phòng ngừa những xung đột đã chín muồi. Lễ góp phần 
duy trì tính đa đạng trong chỉnh thể xã hội, mở ra cho cá nhân 
triển vọng hoàn thiện, là sự bảo vệ cuộc sống, cho phép trải 
qua mọi điều kiện vô cùng nan giải, cụ thể là làm hài hoà nhu 
cầu của nhân dân trong điều kiện nguồn dự trữ vật chất và tài 
nguyên thiên nhiên có hạn. Việc mỗi người tuân thủ nguyên 
tắc trung dung bảo đảm duy trì các giá trị đạo đức trong xã 
hội, cụ thể là không cho phép phát triển thói thích hưởng thụ 
và làm hại tinh thần. Được nuôi dưỡng bằng sức sống của nền 
văn hoá Trung Quốc, tính ổn định của chỉnh thể xã hội và nhà 
nước Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào lễ. 

b. Sự tiến hoá của Không giáo 

Mỗi một thế hệ mới đều lý giải các tư tưởng của Khổng tử 
theo cách riêng của mình. Chẳng hạn, Mạnh tử (372-289 tr. 
CN) đã xem xét lại luận điểm quan trọng nhất của người thầy 
về bản chất của đức trị. Ông nhận thấy thiết kế cổ về chế độ xã 
hội lý tưởng và chế độ sử dụng đất lý tưởng là con đường đưa 
con người đến việc đạt tới sự hài hoà với tự nhiên và trong 
quan hệ giữa cá nhân với nhau, đạt tới sự hoà thuận giữa người 
trên và kẻ dưới trong xã hội. Người ta sẽ tuân thủ sự cân bằng 
về tài lực trong nhà nước lý tưởng: vua chúa nhận được mọi 
thứ cần thiết, còn dân khi đó không bị đau khổ do mất mùa và 
thuế má nặng nẻ. Trong trường hợp phá vỡ sự công bằng 
(nghĩa), Mạnh tử kiên định nhân dân có quyền khởi nghĩa và 
chuyển "ý Trời" cho một người được chọn mới, có đức hạnh. 


19] 


Vào đầu thiên niên kỷ mới, các xu hướng mới đã xuất 
hiện trong Khổng giáo: thiết chế pháp luật được phái Pháp trị 
bổ sung cho lễ như phương tiện cai trị thần dân. Khi hợp nhất 
các khái niệm vốn không tương dung này, người ta đã nói 
thêm: cần áp dụng lễ chủ yếu đối với tầng lớp trên của xã hội, 
còn chỉ có thể cai trị tầng lớp dưới nhờ hoàn toàn dựa vào luật 
pháp và sự trừng phạt. 

Vào thế kỷ II tr. CN, Khổng giáo đã có được tính chất của 
một hệ tư tưởng nhà nước. Học thuyết truyền thống về hai bản 
nguyên (âm và dương) và năm nguyên tố (ngũ hành: kim, 
mộc, thuỷ, hoả, thổ) cấu thành vạn vật, đã được quy về một hệ 
thống thống nhất bao phủ toàn bộ vũ trụ, đã đưa ra sự lý giải 
vũ trụ luận về chế độ nhà nước và chế độ xã hội nhờ xuất phát 
từ học thuyết về mối liên hệ vô hình giữa Trời, con người và 
xã hội. 

Vào thời trung cổ, khi mà Phật giáo được phổ biến ở 
Trung Quốc, bất đầu từ thế kỷ IV-V, sự biến thái của Khổng 
giáo đã điễn ra do người ta đưa vào nó các yếu tố của Phật 
giáo và Đạo giáo. Người ta đã tiến hành mã hoá các văn bản 
chính viết về quy tắc tôn giáo: việc tái bản chúng và những 
bình luận mới về chúng có kỳ vọng là đúng đắn nhất. Phong 
trào nhằm lý giải lại những tác phẩm kinh điển cổ rốt cuộc đã 
chuyển biến thành thuyết Khổng giáo mới. Vào thế kỷ XI, 
học thuyết này nhận được tên gọi mới là thuyết Chu di 
(1133-1209). 

Ngay từ những thể kỷ đầu tiên của thiên niên ký mới, các 
quan điểm của Khổng tử ngày càng bị xuyên tạc, nội dung ban 
đầu của chúng bị cắt xén. Giới nho sĩ cầm quyền tự coi mình 
là người đại diện cho tri thức tuyệt đối, còn những tín ngưỡng 


192 


hổ lốn của nhân dân, trước hết chúng sẽ dẫn tới Đạo giáo, bị 
xem là tà giáo và mê tín dị đoan tầm thường. Trong văn cảnh 
của Khổng giáo chính thống, khi mà nhà nước trở thành thiết 
chế tôn giáo tối cao, còn hệ thống nghi lễ quan phương có 
được hình thức hoàn chỉnh, khoảng cách giữa thần dân và tầng 
lớp quan lại ngày càng tăng. Điều này góp phần vào việc thần 
thánh hoá dân dần Khổng tử. Việc bát đầu thờ phụng Khổng 
tử bắt nguồn từ chỉ thị của Hoàng đế vào năm 555 về việc xây 
dựng đền thờ Khổng tử ở mỗi thành phố và lễ kỷ niệm ông 
thường xuyên. : 

Việc thờ phụng Khổng tử kéo theo việc thần thánh hoá 
ngày một nhiều hơn Hoàng đế. Thiên tử được coi là nhà tư tế 
và người hoàn hảo nhất chỉ vì ông ta đứng trên đỉnh cái tháp 
xã hội. Ý chí của Hoàng đế được nâng lên thành điều luật bất 
di bất dịch. Những nghỉ thức tráng lệ, trang trọng trong việc 
thờ cúng Trời mà sự thực hiện là đặc quyền riêng của Hoàng 
đế, cuộc sống che đậy và bí ẩn của hoàng cung ở đằng sau 
bức tường cấm thành đã góp phần sinh ra thái độ khiếp sợ và 
phục tùng của thần dân. Thái độ run sợ mang tính mê tín đị 
đoan cũng được sinh ra nhờ biểu tượng cho quyền lực của 
Hoàng đế là con rồng, một con vật thần thoại hùng mạnh và 
toàn năng. 

Từ bỏ các lý tưởng của người sáng lập ra mình, Khổng 
giáo chính thống đã bị phê phán, đặc biệt là ở thế kỷ XX. Sau 
năm 1949 và trong những năm Cách mạng văn hoá, học thuyết 
của Khổng tử hoàn toàn bị loại bỏ. Song, hiện nay những 
chuẩn tắc và thiết chế truyền thống được phổ biến rộng rãi ở 
Trung Quốc, Đài Loan và các bộ tộc người Trung Quốc. Họ 
hàng đời thứ 67 nhà Khổng tử rất được tôn trọng. 


193 


6.6. Đạo giáo 


Đạo giáo xuất hiện ở thế kỷ IV-III tr. CN. Theo truyền 
thuyết, Hoàng đế cổ đã khám phá ra những bí ẩn của học 
thuyết này. Nhưng, trên thực tế, các cội nguồn của Đạo giáo 
bắt nguồn từ các tín ngưỡng của các thày phù thuỷ và từ học 
thuyết của các đạo sĩ cổ, còn các quan điểm của nó được trình 
bày trong "Đạo đức kinh" (sách thánh truyền về đường ởi và 
đức hạnh) được gán cho Lão tử, một nhà thông thái thần kỳ, và 
trong tiểu phẩm "Trang tử" phản ánh các quan điểm của Trang 
tử (thế kỷ 1V-II tr. CN). 

a. Giáo lý 

Phạm trù cơ bản của Đạo giáo là "đạo" - một kiểu quy 
luật tôn tại một cách tự phát sinh của Vũ trụ, quy luật phổ 
biến của tự nhiên, bản nguyên sinh ra thế giới hữu hình. Tất 
cả mọi cái hiện hữu đều sinh ra từ "đạo” để sau đó, sau khi đã 
thực hiện song một chu trình, lại quay về nó. "Đạo" không 
những là nguyên nhân đầu tiên mà còn là mục đích tối hậu, là 
sự sự kết thúc của tồn tại. Việc nhận thức về "đạo" là không 
thể đối với các giác quan. "Đạo" đó là "khí lực khởi thuỷ”, 
chỉ thể hiện thông qua sức mạnh của đức. Nhiệm vụ của 
người tu khổ hạnh là nhận thức về "đạo", đi theo con đường 
tự nhiên được hiểu là sự hài hoà của thế giới - sự hợp nhất 
của con người với tự nhiên. 

Một khái niệm quan trọng khác của Đạo giáo là khái niệm 
"vô vi", nó phủ định hoạt động có mục đích rõ ràng, đi ngược 
với trật tự tự nhên của vũ trụ. Tuân thủ nguyên tắc "vi vô", nhà 
Vua sáng suốt sẽ chấn chỉnh thiên hạ, điều hành nhà nước, 
ngăn chặn rối loạn. Đạo giáo xem mọi cái hiện hữu trong vũ 


194 


trụ như một chỉnh thể thống nhất, cố gắng hài hoà hoá các 
mâu thuần. 

Theo Trang tử, sự sống và cái chết chỉ là các thang bậc 
của một sự biến hoá phổ biến. Giống như chỉnh thể vũ trụ, 
con người là tiểu vũ trụ, nên nó cũng bất tử: cùng với cái chết 
của thể xác thì tính thần của nó sẽ hoà tan vào khí lực thế 
giới. Sự bất tử đạt được bằng con đường hợp nhất với "đạo"” 
như nguồn gốc của sự sống nhờ trực giác tôn gíao, nhờ luyện 
khí công và luyện thể lực, nhờ giữ vệ sinh tình dục, nhờ phép 
giả thuật, v.v.. 

Những tín đồ Đạo giáo sống ẩn dật đã đi vào lòng tự 
nhiên và cố gắng hợp nhất với nó để đạt tới sự hài hoà. Việc 
đạt tới sự trường thọ và bất tử đòi hỏi phải, thứ nhất, "dưỡng 
khí". Đạo giáo xem con người là nơi cư trú của vô số khí, là 
nơi tích tụ các khí trời. Sự phân cấp ở trên trời phù hợp với hệ 
thống khí này trong cơ thể. Các khí trên trời sẽ tính đến việc 
thiện và việc ác, quy định thời hạn sống của con người, kêu 
gọi con người tuân thủ những giáo huấn, trở thành người thiện. 
Thứ hai, điều kiện cho sự trường thọ là sự dưỡng thân - tuân 
thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt (lý tưởng đối với tín đồ Đạo 
giáo là sống bằng nước bọt của mình và hít thở khí sương) và 
luận khí công nhàm đưa sinh khí vào cơ thể. 

Các hệ thống triết học của Đạo giáo cổ đã trở thành cơ sở 
cho học thuyết tôn giáo của những người theo đạo giáo thời 
trung cổ như một bộ phận trong phức hợp hổ lốn gồm ba 
thuyết là Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Vào thời kỳ 
trung cổ, giới trí thức có học vấn Nho học đã quan tâm tới triết 
học Đạo giáo, đặc biệt là sự tôn thờ tính tự nhiên và tính thuần 
phác: tự do sáng tạo có được trong sự hợp nhất với tự nhiên. Sự 


195 


quan tâm tới Đạo giáo đặc biệt tăng lên sau sự sụp đổ của 
vương triều nhà Hán, khi mà Khổng giáo, với tư cách tôn giáo 
quan phương, đã tận dụng hết các khả năng của mình. Đạo 
giáo tiếp nhận một số đặc điểm của triết học và nghi lễ Phật 
giáo trong quá trình làm cho Phật giáo thích nghi với mảnh đất 
Trung Quốc: các khái niệm và các quan điểm triết học của 
Phật giáo được phiên dịch sang các thuật ngữ Đạo giáo quen 
thuộc đối với người Trung Quốc. Đạo giáo có ảnh hưởng đến 
sự phát triển của Khổng giáo mới. 

b. Sự ra đời, tiến hoá của các tín ngưỡng và các thiết chế 
Đạo giáo 

Đạo giáo thần bí, gắn liền với ma thuật và thuật xem 
tướng số, đã lôi kéo được đông đảo quần chúng nhân dân và 
thường trở thành đối tượng công kích từ phía các nhà cầm 
quyền, họ coi nó là kẻ biểu hiện các truyền thống nổi loạn, 
bình quân chủ nghĩa. Các quan điểm của Đạo giáo trở thành 
cơ sở tư tưởng cho các hội kín và biểu tượng cho các cuộc nổi 
dậy của nông dân (như cuộc nổi dậy "Khăn vàng”, v.v.). 

Xây dựng học thuyết về Tây trúc là nơi cư trú của nữ thần 
Sivanmu - Đức mẹ đầu tiên của mọi người, những nhà Đạo 
giáo luận chứng cho tư tưởng về sự bình đẳng và công bằng xã 
hội của mọi người. Tính phổ biến của những tư tưởng này 
càng tăng lên do những người ủng hộ chúng là thày thuốc, 
thày bói, tiên tri. 

Đạo giáo tiếp nhận các tín ngưỡng vật linh luận cổ, tục 
thờ Trời và tục thờ các thánh nhân. Sinh ra từ trong lòng các 
các tín ngưỡng dân gian, Đạo giáo trung cổ có liên hệ mật 
thiết với với mọi phương điện sinh hoạt và văn hoá tinh thần 
của người Trung Quốc. Tín đồ Đạo giáo tin vào vương quốc 


196 


quỷ dữ là nơi mà lĩmh hồn của những kẻ mắc tội bị đây đoa, 
và có các thân linh sinh sống để chuẩn bị chào đón những 
người mộ đạo. Vào thời trung cổ, học thuyết về sự bất tử đã 
biến thành việc tôn thờ sự trường thọ, còn học thuyết về "đạo" 
như nguồn gốc của sự sống thì trở thành việc tôn thờ sự nhiều 
con cháu, sự giầu có, v.v.. : 

Biểu hiện rõ nét cho tính hổ lốn là việc các chư thần của 
Đạo giáo đưa vào đẳng cấp các thần những đại biểu nổi tiếng 
của Khổng giáo, các nhân vật lịch sử khác nhau. Nồi tiếng 
nhất là những người đấu tranh cho sự công bằng và công việc 
chính nghĩa - tám nhà thông thái bất tử, có các đặc điểm của 
con người và của pháp sư. 

Từ thế kỷ thứ hai đã xuất hiện khuynh hướng được thể chế 
hoá "Đạo thiên sư". Người đầu tiên cảm đầu nó là Trần Đạo 
Lĩnh (thế kỷ I-II) đường như nhận được sự mặc khải từ Lão tử 
và quyền trở thành người đại diện cho ông ta trên trần gian. 
Tước hiệu "thiên sư” của ông được di truyền cho dòng họ Trần 
cho tới tận ngày nay. 

Từ thế kỷ IV-VI, nhiều luận điểm của Đạo giáo đã dược 
xét lạt và ngày càng được thừa nhận một cách chính thức. Một 
tổ chức có phân cấp rộng rãi đã bát đầu được thành lập. Hệ 
quy tắc tôn giáo của Đạo giáo đã được xây dựng. Thiết chế 
đạo sĩ và đền miếu đã xuất hiện ở thế kỷ VII-VII. Vào thế kỷ 
VII, ở miền Bắc Trung Quốc, đã xuất hiện nhiều giáo phái, 
một trong số đó là "Thuyết chân lý hoàn hảo", được duy trì 
cho tới ngày nay. 

Những tín đồ Đạo giáo hậu kỳ cố gắng biến học thuyết 
của mình thành quốc giáo. họ soạn thảo những lời giáo huấn 
theo khuôn mẫu Phật giáo, lập danh mục những công trạng và 


197 


những hành vi lỗi lầm của tín đồ lương thiên. Những trừng 
phạt nghiêm khác nhất được dành cho tội phản bội tổ quốc và 
nổi loạn. Nhà Thanh đã có nguồn gốc từ Lão tử được thần 
thánh hoá một cách quan phương. 

Đạo giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hoá, đến các 
hình thức nhận thức truyền thống. Việc nghiên cứu thuật giả 
kim đã góp phần tích luỹ một số lượng tài liệu kinh nghiệm 
phong phú trong lĩnh vực hoá học, trong y học cổ truyền, cũng 
như trong lý luận và trên thực tế: trong châm cứu, trong dược 
lý học. Các tác phẩm Đạo giáo lưu giữ các đơn thuốc, mô tả 
thuộc tính của các kim loại và khoáng vật. 

Hiện nay, Đạo giáo phổ biến ở Trung Quốc, Đài Loan, 
Sênêgan và ở những người Trung Quốc sống lưu vong. Khi sử 
dụng cả Đạo giáo, các nhóm tôn giáo hổ lốn đã bị truy nã ở 
Trung Quốc vào những năm 60, còn từ những năm 80 thì bắt 
đầu tích cực khôi phục ảnh hưởng của mình dường như ở khắp 
mọi nơi, đặc. biệt là ở vùng nông thôn. Hoạt động đặc biệt sôi 
nổi là các đến miếu thờ thánh nhân, các thầy lang, các thầy 
thuốc dùng liệu pháp vi lượng đồng căn, các thầy bói tướng số, 
những người xem tướng tay, V.V. 

6.7. Sintô giáo 

a. Sự hình thành Simtô giáo 

Sintô giáo hình thành ở thế kỷ VI-VII. Thuật ngữ "Sintô" 
(có nghĩa là đạo của thần linh, gọi tắt là thần đạo) xuất hiện ở 
thời trung cổ. Có trong những di tích dưới dạng chữ viết đầu 
tiên của Nhật Bản, truyền thống thần thoại phản ánh con 
đường hình thành phức tạp của hệ thống thờ cúng Sintô giáo, 
trong đó bao gồm các thần của những bộ lạc sống ở phương 


198 


Bác chuyển đến miền Trung Nhật Bản, và các thần của cư dân 
"bản xứ sinh sống ở đây. 

Các thần bản địa bị loại bỏ, thần mặt Trời (Amaterasu) trở 
thành vị thần tối cao, vị thần này được coi là kẻ tạo ra các hòn 
đảo của Nhật Bản, đưa đến trần gian người chồng của mình 
Niniga là người đặt nền móng cho triều đại Hoàng đế. 

Các vị thần của dòng họ - "udzigami” (uđZi - dòng họ, còn 
gami là thần) - có ý nghĩa hàng đầu đối với người Nhật Bản 
cổ. Các chức năng của udzigami gồm có việc bảo vệ dòng họ, 
việc phù hộ cho cuộc sống và hoạt động đa dạng của các thành 
viên dòng họ. Ngoài các thần dòng họ thì còn có ý nghĩa to 
lớn là các thần sai khiến những lực lượng tự nhiên: động đất, 
bão, mưa, tuyết, cũng như là vô số thần tự nhiên mà người 
Nhật Bản gán cho toàn bộ thế giới bao quanh. Bất kỳ ngọn núi 
nào, ngọn đổi nào, thửa rừng nào, con sông nào, cái thác nước 
nào đều có gami của mình là thần bảo hộ mà sức mạnh ảnh 
hưởng được phổ biến chính ở khu vực đó và, ở đây, thường 
vượt khả năng của các thần cơ bản trong đền thờ Sintô giáo. 

Trong việc tôn thờ nữ thần Amaterasu có ba biểu trưng 
thần quyển là chiếc gương, chiếc kiếm và viên ngọc bích. 
Theo truyền thống thần thoại, nữ thần mặt Trời chuyển chúng 
cho người cháu của mình là Ninigi khi phái người chấu này 
xuống trần gian với lời đặn "chiếu sáng thấp thế gian và cai 
quản thế gian”, chính phục những kẻ bướng bỉnh. Thích ứng 
với cuộc sống thực tiễn, sự lý giải về biểu chưng thần quyền 
như biểu tượng cho những đức hạnh quan trọng nhất: chiếc 
gương - biểu tượng cho trung thực, viên ngọc bích - biểu tượng 
cho sự đồng cảm, chiếc kiếm - biểu tượng cho sự sáng suốt - 
cũng đã xuất hiện. Sự biểu hiện tối cao được gán cho Hoàng 


199 


đế. Đền chính của Sintô giáo là thánh đường ở Ise - đình Ise 
(được xây dựng vào cuối thế kỷ VII). Đình Ise được coi là 
thánh đường dành cho nữ thần Amaterasu, là nơi tiến hành 
việc thờ cúng nữ thần như thần tối cao và như tổ tiên của 
hoàng tộc, và qua đó là của mọi người Nhật Bản. 

b. Hỗn hợp hoá tôn giáo (giáo lý) 

Vào cuối thế kỷ V - đầu thế kỷ VI, cuộc đấu tranh giữa 
những người đứng đầu các dòng họ vì ảnh hưởng trong việc hợp 
nhất tất cả mọi bộ lạc đã được tăng cường ở miền trung Nhật 
Bản. Quá trình chuyển từ xã hội có giai cấp sơ kỳ sang xã hội 
phong kiến sơ kỳ đã được đẩy mạnh và mở rộng. Cuộc đấu 
tranh huynh đệ tương tàn trở nên gay gắt nhất trong quan hệ 
qua lại giữa các dòng họ Soga và liên minh giữa dòng họ quân 
sự Mononobe với dòng họ tư tế Nakatomi. Để giành quyền lực, 
đòng họ Soga đã sử dụng tôn giáo ngoại lai - Phật giáo. Những 
nhận xét đầu tiên trong tư liệu về sự thâm nhập của Phật giáo có 
quan hệ với đầu thế kỷ VỊ. Vào năm 538, khi đến Yamato, đại 
sứ của hoàng tộc Triều Tiên là Pekche đã đem tặng Hoàng đế 
Nhật Bản một số tiểu phẩm viết về Phật giáo và bức tượng của 
Phật tổ là Thích Ca Mâu Ni, nhưng cAN Yamato đã biết đến 
Phật giáo sớm hơn nhiều. 

Khổng giáo cũng đã được phổ biến ở Nhật Bản. Tư tưởng 
tôn thờ Trời của Khổng giáo đã tìm được mảnh đất thuận lợi 
để phát triển và được thừa nhận trong môi trường hoàng tộc và 
tầng lớp quý tộc vốn tôn thờ nguồn gốc thần thánh của mình. 
Khát vọng về quyền lực của các thị tộc hoàn toàn phù hợp với 
tín điều đạo đức của Khổng giáo cùng với sự phân chia xã hội 
theo đẳng cấp rõ ràng và ghi nhận rõ địa vị và nghĩa vụ của 
mỗi người trong đó. Nguyên tắc “hiếu thảo” và “bổn phận” 


200 


của người con trong đạo đức học Khổng giáo đã thu hút được 
sự quan tâm đặc biệt của người Nhật Bản - đối với các tầng lớp 
dưới thì nguyên tắc này được thực hiện nhất quán trong việc 
thờ cúng tổ tiên, còn đối với các tầng lớp trên thì cũng được 
thực hiện nhất quán trong việc thần dân phục tùng vô điều 
kiện và toàn diện hoàng tộc. 

Các tư tưởng của Khổng giáo được sử dụng rộng rãi khi 
tái hiện một cách cụ thể những thiết chế nhà nước được vay 
mượn từ quốc mâu trên mảnh đất Nhật Bản, nhưng Phật giáo 
lại chiếm ưu thế trong cuộc đấu tranh vì quyền lực đối với 
Soga. Sau thắng lợi của dòng họ Soga vào năm 587, Phật giáo 
bát đầu được phổ biến rộng rãi, vô số chùa chiến Phật giáo 
được xây dựng, chúng được cấp đất, nô lệ, những khoản kinh 
phí lớn từ ngân khố nhà nước. 

Phật và Bồ tát cũng được gán cho những thuộc tính mầu 
nhiệm như là kami, người ta hướng tới các vị thần này với 
những yêu cầu cụ thể: chữa trị khỏi bệnh tật, đem lại các vụ 
thu hoạch bội thu, bảo vệ tránh khỏi cái ác, trở thành người 
bảo hộ cho một địa phương, một vùng nông thôn nào đó, 
v.v.. Trong đền thờ thần của Sintô giáo ở thời kỳ này, người 
ta đã phân chia các thần ra thành thần thượng giới và thần 
hạ giới, sự phân chia này phản ánh ý định của vua chúa 
Jamato muốn củng cố uy tín tôn giáo của mình: các thần 
thượng giới sống ở nước Trời, được tuyên bố là ông tổ của 
hoàng tộc, còn các thần hạ giới là ông tổ của các đòng họ bị 
xâm lược, lệ thuộc. Phật và Bồ tát đương nhiên tham gia vào 
đền thờ thần ấy như là các thần mới. Đồng thời lĩnh vực 
quan hệ giữa các tầng lớp dân cư khác nhau với tự nhiên 
cũng thuộc về Sintô giáo. Sau khi xuất hiện như thực tiễn 


20I 


tôn giáo của công xã nông nghiệp, Sinto giáo là sự phản ánh 
những quan niệm và yêu cầu của tập thể, còn Phật giáo quan 
tâm tới con người cụ thể, trực tiếp hướng vào cá nhân. Các 
tín ngưỡng bản địa và Phật giáo đã chia xẻ với nhau thực 
tiễn sinh hoạt của người Nhật Bản: những sự kiện vui mừng 
- sinh đẻ, hôn nhân - vẫn thuộc quyền điều hành của các 
thần dòng họ do nữ thần mặt Trời Amaterasu đứng đầu; cái 
chết được Simtô giáo lý giải như là một sự ghê tởm, được 
Phật giáo bảo vệ sau khi nó trình bày quan điểm luân hồi và 
giải thoát nơi niết bàn. 

Sự hỗn hợp hoá hai tôn giáo (thuyết hỗn hợp: synkretisme, 
theo tiếng Nhật Bản là rebusinto ) - Phật giáo và Sintô giáo - 
dần dần đã diễn ra như vậy. Hoạt động của chính phủ có ý 
nghĩa quan trọng, nó chính thức ủng hộ các lễ nghi địa 
phương. Bộ luật năm 70L (Taihore) đã quy định việc thành lập 
một bộ đzingikan đặc biệt (Điều hành công việc về thần 
thượng giới và thần hạ giới), các chức năng của nó bao gồm lễ 
nghi Sintô giáo trong thời gian các buổi quốc lễ và giám sát 
hoạt động của các thánh đường lớn trong quốc gia. Một 
phương thức khác để duy trì sự tương tác giữa hai tôn giáo là 
chỉ thị của chính phủ về các kami địa phương với tư cách là thần 
bảo vệ các thần của Phật giáo. Theo chỉ thị của Siotok, người ta 
đã hợp nhất các nghi lễ của Phật giáo và Sintô giáo thậm chí 
trong một buổi lễ chính và kín đáo như ãn mừng thành quả của 
vụ thu hoạch mới - các vị sư Phật giáo cũng được mời tới tham 
dự. Nhưng hình thức cao nhất của chủ nghĩa hỗn hợp tôn giáo là 
quan điểm "hondzi suidzjaku", theo đó thì các thần của Sintô 
giáo có thể được xem như là sự hoá thân nhất thời của Phật và 
của Bồ tát. 


202 


c. Sự tiến hoá của Sintô giáo 

Sự xuất hiện của quan điểm "ĩse sinto" mà nhiệm vụ cơ 
bản là thờ cúng Hoàng đế, đã trở thành một giai đoạn quan 
trọng trong quá trình phát triển của Sintô giáo. Một trong các 
nguyên nhân làm xuất hiện quan điểm này là việc tăng cường 
quyền uy và ảnh hưởng của các thánh đường, đặc biệt là thánh 
đường Ise đzingu, ở trong và sau giai đoạn xâm lược của quân 
Mông Cổ (1261-12§1). Tăng lên chưa từng thấy khi đó là việc 
thờ cúng bà tổ của Hoàng tộc Amaterasu sống ở Ise, Thần đã 
giúp đỡ con cháu của mình - thân Gió (kamikadze) đã hai lần 
đánh tan hải quân của kẻ thù và loại trừ được hiểm hoạ. Sự 
phát triển của "Ise sinto" ở nửa sau thế kỷ XVI đã làm xuất 
hiện một tín ngưỡng mới cho phép thần thánh hoá bất kỳ 
người nào vẫn đang còn sống, cơ sở khi đó không phải là sự 
xuất thân từ dòng họ hoàng tộc, mà là những hoạt động chính 
trị và xã hội quan trọng. Điều này phản ánh bối cảnh chung 
hình thành trong nước ở cuối thế kỷ XII, khi mà giới quý tộc 
quân sự - địa chủ (sumarai) lên cầm quyền, đã thật sự biến 
quyền lực của hoàng gia thành quyền lực trên đanh nghĩa, hạn 
chế nó ở lĩnh vực thờ cúng Sintô giáo. Nhà độc tài phong kiến 
Oda Nobunaga (1533-1572) đã đấu tranh nhằm thống nhất đất 
nước, tự tuyên bố mình là thần và đòi hỏi mọi người tôn thờ 
mình như kami. Chiến hữu của ông ta là nhà độc tài Toiotomi 
Hideiosi (1536-1598) cũng đã được thần thánh hoá. Theo di 
chúc của Surgun (người đứng đầu chính quyền quân sự - 
phong kiến) Tokugava ÍzJasu, cần phải xây dựng một số thánh 
đường và nhà nguyện để thờ cúng linh hồn của ông ta. 

Vào giai đoạn cảm quyền của triều đại Tokugava (1603- 
1687), các trào lưu Khổng giáo khác nhau đã làm phong phú 


203 


thêm Sintô giáo nhờ những tư tưởng đạo đức học, tạo ra cơ sở 
rộng rãi để thúc đẩy chủ nghĩa hổ lốn Khổng giáo - Sintô giáo. 
Các trường phái đã hình thành, chúng đặt ra nhiệm vụ luận 
chứng sự thờ cúng và thiết chế quyền lực của Hoàng đế dựa 
trên tư liệu lịch sử. Căn cứ vào những bộ sách thần thoại cổ, 
các trường phái này đã trình bày toàn diện và tỉ mỉ tư tưởng về 
nguồn gốc và hoạt động đáng tin cậy của các hoàng gia Nhật 
Bản, nhấn mạnh vai trò của hoàng đế (tenno) như nguồn gốc 
và người đại diện cho bản sắc dân tộc. Sự anh mính lãng quên 
của Đạo (mitl) giáo Nhật Bản cổ đã được phục hồi, Sintô giáo 
cổ đã được phục hưng. Tư tưởng bảo vệ Hoàng đế, phục hồi 
quyền lực của Hoàng đế đã trở thành cơ sở tư tưởng cho phong 
trào đối lập nhằm lật đổ hệ thống Sugun. 

Việc mở cửa đất nước ở giữa thế kỷ XIX sau hơn hai thế 
kỷ rưỡi bế quan toả cảng và sự xuất hiện của người ngoại 
quốc, dòng văn hoá phương Tây tràn vào đất nước đã làm sâu 
sắc hơn cuộc khủng hoảng của xã hội phong kiến và làm 
trầm trọng hơn tình cảnh của đại bộ phận dân cư. Được các 
nhà khoa học thuộc trường phái Mito, và trước hết là đại biểu 
nổi tiếng của nó Aidzava Seisissai (1781-1863), đưa ra ở đầu 
thế kỷ XIX, khẩu hiệu "sonno đzioi” (tôn thờ Hoàng đế, đánh 
đuổi bọn man rợ) đã nhận được sự hưởng ứng và sự ủng hộ 
của các tầng lớp xã hội khác nhau, kể cả giới samurai đối lập. 
Phong trào chống ngoại quốc và chống sugun đã hợp nhất 
dưới một khẩu hiệu chung. Những cuộc nổi dậy kéo dài hàng 
trăm năm chống lại sugun đã được những người hành hương 
đến các thánh đường Simtô giáo khởi xướng vào mùa thu năm 
I§67 và trở thành giai đoạn đầu của cuộc cách mạng tư sản 
Minh trị (1867-1868). 


204 


Kết cục của cuộc đấu tranh đã dẫn tới sự sụp đồ của hệ 
thếng sugun và phục hồi quyền lực của Hoàng đế, có nghĩa là 
việc lựa chọn một con đường mới - hiện đại hoá đất nước, cải 
cách toàn bộ đời sống xã hội, kể cả lĩnh vực ý thức tôn giáo. 
Nhưng để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, các cơ quan mới 
của chính phủ cần phải tính đến cơ cấu truyền thống đã hình 
thành trong lịch sử của hệ thống xã hội dân tộc, kể cả nền văn 
hoá đặc thù của nó. Nguyên tắc "vakon iosai" - "tỉnh thần 
Nhật Bản, trì thức Châu Âu" được coi là tối ưu. 

Vào tháng 3 năm 1868, người ta đã công bố chỉ thị về việc 
khôi phục hệ thống nghỉ lễ tôn giáo và quản lý công việc nhà 
nước (sự thống nhất giữa chính trị và tôn giáo). Dzingikan - Bộ 
quản lý công việc thần thượng giới và thần hạ giới - đã được 
phục hồi; năm 660 tr. CN - thời điểm Hoàng đế của giai đoạn 
lịch sử thần thoại là Ðzimmu lên ngôi - được tuyên bố là sự mở 
đầu cho lịch sử sáng lập ra Đế chế Nhật Bản. Đồng thời nghỉ lễ 
Sintô giáo cổ cũng được phục hồi để nâng cao uy tín chính trị 
và tôn giáo của Hoàng gia. Việc thờ phụng Hoàng đế (tennoism 
- Thần đạo Hoàng thất) trở thành trung tâm của Sintô giáo nhà 
nước, thực tế đã thay thế vô số thần bằng một thần sống. Sự 
luận chứng về mặt lý luận cho tennoisme là một tổ hợp những 
khái niệm về "kokutai" (có thể dịch là bản chất dân tộc, còn 
dịch đúng từng chữ là cơ thể của nhà nước). Những thành tố của 
kokutai - đó là nguồn gốc thần thánh của người Nhật Bản và 
của nhà nước Nhật Bản. là tính liên tục trong lịch sử các triều 
đại hoàng gia, là bản sắc dân tộc thể hiện ở tính cách đặc biệt 
của người Nhật Bản cùng với những phẩm chất đạo đức của họ, 
với thái độ trung quân của thần dân và thái độ hiếu thảo của 
người con. Sử dụng quan điểm truyền thống về nhà nước hài 


205 


hoà, các tư tưởng gia của tennoism đã góp phần củng cố các xu 
hướng dân tộc chủ nghĩa, và rốt cuộc là thần thánh hoá chủ 
nghĩa quân phiệt. 

Nhìn chung, tổ hợp Sintô nhà nước bao gồm Sintô hoàng 
gia là tài sản của hoàng tộc; tennosm là việc tôn thờ Hoàng đế; 
Sintô ở đền là nơi tiến hành việc thờ cúng các thần toàn quốc, 
cũng như các thần địa phương; Sintô gia đình là giống với nơi 
tiến hành thớ cúng ở đền. 

Quá trình thực hiện đường lối dân chủ hoá đất nước đã bắt 
đầu sau thất bại của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần 
thứ hai, trong điều kiện phong trào dân chủ đi lên. Những biện 
pháp nhằm loại trừ chủ nghĩa quân phiệt và tennoism đã được 
áp dụng. Vào năm i94, trong lời hiệu triệu gửi nhân dân, 
Hoàng đế Hirohito đã khước từ nguồn gốc thần thánh. Những 
cải cách tiên bộ đã được tiến hành trong hệ thống giáo dục, 
giáo dục đạo đức trong trường phổ thông dựa vào sự tôn thờ 
Hoàng đế đã bị loại bỏ. Hiến pháp năm 1947 đã thay đổi địa vị 
của Hoàng đế, bây giờ Hoàng đế chỉ được tuyên bố là biểu 
tượng của nhà nước và sự thống nhất dân tộc. 

Song địa vị của Sintô nhà nước vẫn chưa bị thay đổi triệt 
để. Phương hướng cơ bản của chính sách phục hồi Tennoism 
là thử nghiệm phục hồi Sintô với địa vị quốc giáo. Vào năm 
1946, ban lãnh đạo tối cao của Sintô giáo đã thành lập Hội 
thánh đường Sintô giáo - Dzindzja hontio, nó cho phép duy trì 
hệ thống quản lý thánh đường tập trung thống nhất. Đa số 
thánh đường đã gia nhập vào Hội - hơn 78 nghìn thánh đường. 
Điều này cho phép chuyển thành sở hữu của thánh đường 
những khoảnh đất rộng lớn chúng vẫn giữ, trước đây chủ yếu 
thuộc về nhà nước. 


2096 


Vào năm 1952, nghị lễ của hoàng gia đã có được tính chất 
của quốc lễ chính thức. Người ta đã tiến hành nghi lễ theo kiểu 
Sintô giáo để phong thánh cho Akihito (con trai của Đương kim 
Hoàng đế) với tư cách là người kế vị và tổ chức đám cưới cho 
Hoàng tử như một sự kiện quốc gia vào năm 1959. Một giai 
đoạn không kém phần quan trọng trong quá trình củng cố tư 
tưởng Sintô nhà nước là việc phục hồi obarai - nghi lễ tẩy rửa sự 
ô uế của toàn bộ dân tộc Nhật Bản. Sự tham gia mang tính biểu 
tượng của tín đồ tôn giáo tối cao của nhà nước đã nhấn mạnh sự 
thống nhất của tôn giáo dân tộc và của quyển lực Hoàng đế. 

Vào năm 1966, ngày lễ "kigensecu"” - ngày thành lập nhà 
nước - do Hiến pháp năm 1947 ghi nhận, đã được phục hồi, nó 
được kỷ niệm hàng năm vào ngày II tháng 02. Sách phố thông 
một lần nữa lại đưa kỷ nguyên lịch sử thần thoại vào cùng với 
những thông tin về nguồn gốc thần thánh của hoàng gia và của 
nhân dân. Giữ một vị trí đặc biệt trong ý định phục hồi 
_ Tennoism là đền Yasukuni được xây dựng vào năm I868 ở 
Kioto để tỏ lòng kính trọng những chiến binh đã hy sinh vì 
Hoàng đế, đền này được chuyển đến Tokio sau cuộc cách mạng 
tư sản. Thánh đường nằm dưới sự quản lý của Bộ quốc phòng 
và Hải quân. 

Vào năm 1969, Liên minh chính trị Sinô giáo đã được 
thành lập trên cơ sở Hội thánh đường Sintô giáo. tổ chức này 
lần đầu tiên, sau khi thủ tiêu Sintô giáo nhà nước, đã công khai 
đặt ra nhiệm vụ chính trị là tham gia vào điều hành nhà nước. 
Hoàng đế Hirohito mất vào năm 1989. Hệ thống Sintô giáo đã 
quy định toàn bộ hệ thống nghỉ thức phong phú trong buổi lễ 
kế vị. Việc trao "biểu trưng thần quyền”, quốc ấn và con ấn của 
hoàng gia, việc Hoàng đế lần đầu tiên tiếp kiến các quan chức 


207 


cao cấp để tuyên bố thành phần chính phủ đã được tiến hành 
không những như ngày lễ tôn giáo mà còn như một sự kiện 
quốc gia. 

đ. Giáo phái, nghỉ lễ và các ngày lễ 

Sintô giáo có hai giáo phái lớn là Thần đạo xã và Thần 
đạo nguyên thuỷ. Thần đạo nguyên thuỷ bắt đầu tồn tại từ thế 
kỷ HI tr. CN, bắt nguồn từ sự thờ cúng tự nhiên, thờ cúng tổ 
tiên và nghi lễ canh tác nông nghiệp của xã hội thị tộc, sau đó 
xây dựng Thần xã để tế tự. Tuy hình thức có được hoàn thiện, 
đã có một số đặc điểm khu vực, nhưng Thần đạo nguyên thuỷ 
không có nội dung lý luận. 

Thần đạo xã ra đời vào thế kỷ VII, khi xuất hiện các công 
trình kiến trúc chuyên để cúng bái. Thần đạo xã nói chung 
không có giáo tổ và người sáng lập. Đo ảnh hưởng của các tôn 
giáo khác nên một số giáo phái đã hình thành. Chúng tôi xin 
giới thiệu các dòng giáo chính. 

+ Thần đạo hoàng thất. Đây là đồng phái quan trọng nhất 
của Thần đạo xã, hình thành vào. đầu triều đại Nại Lương. 
Thiên hoàng lấy luật để quy định chế độ Thần kỳ, để cai quản 
việc thờ cúng và hành chính quốc gia. Thiên hoàng biến việc 
thờ cúng của hoàng tộc thành việc thờ cúng của quốc gia. 
Điện thờ cúng lúc đầu được xây dựng trong hoàng cung, nên 
Thiên thần và Thiên hoàng (Nhân thần) ở cùng một nơi. 
Nhưng, vào thế kỷ V, do ôn dịch hoành hành, thiên hạ nổi 
loạn, nên mọi người cho rằng đó là tại Thiên thần không vừa 
lòng ở với Nhân thần, do vậy người ta đời điện thờ ra khỏi 
hoàng cung. Điện thờ ở trong hoàng cung dùng để thờ thần 
hoàng tộc, qua đó gia tế đã trở thành quốc tế, vì thần cung trở 


208 


thành thân đứng đầu của Thần xã trong cả nước. Và đây chính 
là nguồn gốc sâu xa của Thần đạo hoàng thất. Thần đạo hoàng 
thất coi trọng nghỉ lễ, không hình thành giáo lý của riêng 
mình, mà kết hợp các tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo, Đạo 
giáo và thuyết Âm dương ngũ hành. 

+ Thân dạo học phái, Sau thế kỷ VỊ, Phật giáo, Nho 
giáo và Đạo giáo bắt đầu được truyền bá và phố biến ở Nhật 
Bản, có ảnh hưởng đến Sintô giáo, một số giáo lý đã hình 
thành. Do tiếp nhận các tôn giáo mới theo các cách khác nhau, 
nên các giáo lý và các dòng phái khác nhau đã hình thành, 
chúng được gọi chung là Thần đạo học phái. Có thể chia Thần 
đạo học phái ra làm hai kỳ là tiền và hậu kỳ. Thần đạo học 
phái tiền kỳ chủ yếu chịu ảnh hưởng của Phật giáo, còn Thần 
đạo học phái hậu kỳ thì chịu ảnh hưởng của Nho giáo là chính. 

+ Quốc gia thân đạo. Vào đời Minh trị, để sử dụng Thần 
đạo làm phương tiện khôi phục quyền lực của hoàng thất và 
thống nhất quốc gia, Thiên hoàng đã ra lệnh tách Thần ra khỏi 
Phật, xây dựng nên Quốc gia thần đạo, tức đạo lấy quốc gia và 
hoàng thất làm đối tượng thờ cúng. Vào năm 1870, Quốc gia 
thân đạo được biến thành quốc giáo, các thần xã trong toàn 
quốc bị quy về việc cai quản của Y thế thần cung. Từ nay, Quốc 
gia thần đạo coi việc thờ Thiên hoàng làm hạt nhân cho giáo lý 
của mình. Vào năm 1889, Hiến pháp được ban bố, theo đó thì 
mọi tôn giáo đều phải chấp nhận và tuân thủ các giáo luật của 
Quốc gia thần đạo. Giáo lý của Quốc gia thần đạo đặt trọng tâm 
vào việc thờ thần và cúng tổ tiên. Trong thời kỳ Nhật Bản 
chuyển sang chủ nghĩa quân phiệt, Quốc gia thần đạo được sử 
dụng làm phương tiện tăng thu kinh phí cho kho bạc nhà nước, 
khống chế tư tưởng của nhân dân. Còn ở những nơi mà quân 


209 


Nhật chiếm đóng ở nước ngoài thì quân Nhật đã cho xây dựng 
thần xã, tức Quốc gia thần đạo bị chính trị hoá tối đa. Sau chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, Quốc gia thần đạo bị giải thể, đổi 
thành Thần đạo xã, phục hồi lại tính chất của tôn giáo dân gian. 

Sintô giáo có rất nhiều ngày lễ. Chúng ta có thể kể ra đây 
một số ngày lễ quan trọng sau đây. 

+ Đại thưởng tế. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của Sintô 
giáo. Thời cổ, nghi lễ này thể hiện ở việc dùng cơm gạo mới 
để cúng tế thần trời, thần đất sau vụ thu hoạch. Đến thời 
Hoàng cực Thiên hoàng (tại vị 642-644), nghỉ lễ này được gọi 
là Tân thưởng tế, sau đó được gọi là Đại thưởng tế. Dưới mỗi 
triểu đại của một Thiên hoàng, chỉ có một Đại thưởng tế được 
tổ chức, do vậy nghi lễ là đặc biệt quan trọng. 

+ Tân thưởng tế. Sau mỗi mùa thu, Thiên hoàng lại dùng 
gạo mới tế thần trời, thần đất để thể hiện một ý nghĩa là Thiên 
hoàng cùng tận hưởng thành quả được mùa với thần, cầu mong 
mùa thu hoạch sau lại được mùa tiếp. Tân thưởng tế là lẻ lớn 
trong cúng tế của hoàng cung, song Thiên hoàng không bắt 
buộc phải tham gia. Lễ này được tiến hành vào ngày 23 tháng 
11 hàng năm. 

+ Kỳ niên tế. Đây là lễ cầu khấn cho mùa màng bội thu, 
hoàng thất hưng thịnh, quốc gia thanh bình. Nó được tiến hành 
vào ngày 17 tháng 2 hàng năm. 

+ Lệ tế. Lễ này tiến hành mỗi năm một lần theo lệ cũ của 
Thân đạo xã. Nó có liên quan tới việc cúng tế thần xã, là ngày 
lễ quan trọng nhất đối với thần xã. 

+ Thức niên lễ. Đây là lễ trọng, được cử hành vào những năm 
nhất định của thần xã (thường là theo năm chắn của thần xã). 


210 


+ Kỷ nguyên tiết. Đây là ngày lễ toàn quốc, được tiến 
hành vào ngày l1 tháng 2 hàng năm theo truyền thuyết Thần 
vũ Thiên hoàng. Vào ngày này, Thần xã cử lễ long trọng. Từ 
năm 1871, ngày này cũng được lấy làm ngày bắt đầu kỷ 
nguyên Nhật Bản, tức ngày kỷ niệm dựng nước. 

+ Lê Tam ngũ thất tham. Vào ngày 15 tháng 11 hàng 
năm, con trai và con gái lên 3 tuổi, con trai lên 5 tuổi và con 
gái lên 7 tuổi phải tới Thị thần (Thần thị tộc) hoặc Thần xã 
sinh ra Thổ thần để lễ bái, cầu xin được lớn lên khoẻ mạnh và 
hạnh phúc. 


6.8. Do Thái giáo 


Thuật ngữ "Do Thái giáo" (tiếng Do Thái cổ là "jaadut") 
bắt nguồn từ tên gọi của một liên minh bộ lạc Do Thái có 
tên là Juda mà, theo truyền thuyết Kinh thánh, được coi là 
chi nhánh đông nhất trong 12 chi nhánh người Do Thái. Vua 
Đavít (cuối thế kỷ X- khoảng năm 977 tr. CN) là người xuất 
thân từ dòng tộc Juda, dưới thời của ông, vương quốc Ixraen 
~ Juda trở nên hùng mạnh nhất vào cuối thế kỷ XI tr. CN. 
Yếu tố này đã quyết định địa vị chiếm ưu thế của dòng tộc 
Juda trong nhà nước Do Thái cổ, cũng như một thực tế là 
thuật ngữ ”Juda” thường được sử dụng như là thuật ngữ 
đồng nghĩa với danh từ "Hơbrơ" - Do Thái, Israen. Theo 
nghĩa hẹp thì Do Thái giáo được hiểu là tôn giáo xuất hiện ở 
ranh giới giữa thiên niên kỷ I và thiên niên ký II tr. CN 
trong các bộ lạc Do Thái. Theo nghĩa rộng hơn thì Do Thái 
giáo - đó là tổ hợp những quan niệm pháp lý, đạo đức, triết 
học, tôn giáo quy định lối sống của người Do Thái trong 
suốt gần bốn nghìn năm. 


211 


a. Sự hình thành Cựu ước 

Vốn là sản phẩm của những truyền thống tôn giáo ở các 
nền văn minh Cận Đông cổ - Mesopotami, Ai Cập và Hanaan, 
Do Thái giáo đã bảo vệ tính độc đáo và bản sắc của mình 
trong suốt nhiều thế kỷ, đồng thời cũng không bao giờ tránh 
khỏi những ảnh hưởng bên ngoài. Sự cần thiết thường xuyên 
phải thích nghỉ trong quá trình phát triển lịch sử luôn đi liền 
với sự loại bỏ hay hiện đại hoá các luận thuyết Do Thái giáo 
nào đó, đã sinh ra vô số những lý giải mâu thuân khi đánh giá 
các nguyên tắc cơ bản của nó. Chẳng hạn, trường phái thần trí 
luận của giáo sĩ Symlai (thế kỷ III sau CN) cho rằng Do Thái 
giáo có 613 giáo lý. Một điều đặc biệt phổ biến ở thời trung cổ 
là-học thuyết của giáo sĩ người Ai Cập, M.Maimonid (1135- 
1204), ông đã nghiên cứu 13 giáo lý của Do Thái giáo. Bên 
cạnh đó còn có các trào lưu triết học kháng định Do Thái giáo 
không có giáo lý. 

Ngay ở giai đoạn hình thành ban đầu của mình, Do Thái 
giáo đã vượt ra khỏi khưôn khổ của lĩnh vực tỉnh thần và tích 
cực thâm nhập vào thực tiễn chính trị - xã hội. Ngay khi đó cấu 
trúc của nó đã tiếp nhận tính chất phân nhánh khá rõ và bao 
hàm ít nhất là bẩy thành tố cơ bản: 1) học thuyết về Chúa, về 
bản chất của vũ trụ và về con người; 2) quan điểm về tính được 
lựa chọn của dân tộc Do Thái; 3) Kinh Thánh; 4) bộ giáo luật 
mà cũng bao gồm cả luật thế tục; 5) quy trình lễ nghỉ tôn giáo: 
6) hệ thống các thiết chế tôn giáo; 7) hệ thống quan hệ đạo đức. 

Kinh Thánh của tín đồ Do Thái giáo cũng được biết đến 
như là Cựu ước trong chữ viết tắt của người Do Thái cổ. Nó 
bao gồm Tora (học thuyết) hay Ngũ kinh mà tác giả được gán 
cho nhà tiên tri Moisen; Neviim (các nhà tiên tri), gồm 2l 


212 


quyển có tính chất chính trị, tôn giáo và kịch sử; Ketivum 
(Kinh), gồm 13 quyển thuộc thể loại tôn giáo đa dạng. Phần 
cổ nhất của Cựu ước được đề ngày tháng là thế kỷ XX tr. CN. 
Công việc biên soạn phương án chuẩn của Cựu ước đã hoàn tất 
vào thế kỷ III-H tr. CN. 

Học thuyết trung tâm của Do Thái giáo là niềm tin vào 
một Chúa duy nhất, bất tử, vĩnh cửu, toàn năng, có mặt ở khắp 
nơi và vô hạn. Do Thái giáo truyền bá sự phù hợp của lý tính 
con người với hình ảnh của Chúa, hệ quả của điều đó là niềm 
tin vào sự bất tử của linh hồn con người. Phù hợp với các pháp 
điển Do Thái giáo thì tín đồ duy trì mối liên hệ với Chúa thông 
qua cầu nguyện, còn ý Chúa được mặc khải cho con người 
thông qua Cựu ước. 

Mặc dù Do Thái giáo đặt ra cho mình mục đích làm cho 
toàn thể nhân loại thừa nhận Chúa, nhưng nó luôn lên án và 
chống lại việc đồng hoá người Do Thái khi vẫn coi Do Thái 
giáo là thế giới quan của những người tự gắn mình với dân tộc 
Do Thái. Ngay vào năm 444 tr. CN, giới tăng lữ Do Thái giáo 
đã kiên định việc thông qua luật cấm người Do Thái kết hôn 
với đại diện của các dân tộc khác. Ngay khi đó việc cấm đoán 
này đã đưa tới chỗ tách biệt người Do Thái khỏi người dân 
thành phố Samari là những người ủng hộ Do Thái giáo và bị 
đồng hoá trong những năm làm tù binh ở Babilon (586-538 tr. 
CN). Các tín đồ Do Thái giáo chính thống cho đến nay vẫn 
không thừa nhận tính hợp pháp của hôn nhân giữa người Do 
Thái với người không phải Do Thái. Một mặt, khi phác boạ 
những người ủng hộ tiềm ấn của mình là đại diện của một dân 
tộc và xác lập những yêu cầu rất khất khe đối với tín đồ mới, 
Do Thái giáo không thể đặt hy vọng vào việc được thừa nhận 


213 


rộng rãi. Trong lịch sử tồn tại kéo dài của Do Thái giáo, chỉ có 
vương quốc Himiari ở Nam Arập vào các năm 517-525 đã 
tuyên bố Do Thái giáo là quốc giáo của mình. Mặt khác, tính 
khép kín về mặt dân tộc của Do Thái giáo đương nhiên là một 
nhân tố quan trọng tạo ra sức sống mạnh mẽ của nó, vì nó 
không đơn giản kêu gọi tín đồ của mình bảo vệ độc thần giáo 
mnà còn tách họ ra khỏi mọi dân tộc khác, xác định người Do 
Thái như dân tộc được Chúa lựa chọn, như đân tộc cứu thế, có 
sứ mệnh thực hiện sự giải phóng nền văn minh nhân loại nhằm 
mục đích xác lập vương quốc hoà bình và công bằng. 

Vào khoảng nửa sau thiên niên kỷ II tr. CN, bên cạnh quá 
trình tan rã của chế độ thị tộc ở một bộ phận các bộ lạc Do 
Thái, tư tưởng Đấng sáng thế duy nhất tạo ra thế giới đã thay 
thế cho thần thoại nguồn gốc vũ trụ luận phổ biến rộng rãi 
trong các dân tộc Cận Đông. Có thể không phải các giáo 
trưởng thần thoại, mà các giáo trưởng hoàn toàn hiện thực 
trong Kinh Thánh (Abraham, Isắc, Giacốp) đã bát đầu cuộc 
đấu tranh chống lại đa thần giáo, còn đến thời điểm các bộ lạc 
Do Thái thâm nhập vào Hanaan và những thiết chế chính trị 
đầu tiên xuất hiện ở họ (thế ký H tr. CN) thì mối tương quan 
giữa đa thần giáo được thân thoại hoá và độc thần giáo mới 
xuất hiện rõ ràng đã nghiêng về phía có lợi cho độc thần giáo. 
Liên minh bộ lạc (lời ước) với Chúa lJave đã được biểu thị qua 
mười điều răn mà, theo truyền thống Kinh Thánh, được nhà tiên 
tri Moisen ban tặng ở trên núi Sinai. Mười điều răn bắt người 
Do Thái giáo tuân thủ những chuẩn tắc luật pháp và đạo đức rất 
đơn giản và dễ hiểu (không giết người, không ăn cắp, không 
ham muốn sự dâm dục, tôn kính cha mẹ của mình, không làm 
chứng đối, v.v.). 


214 


Lúc đầu Chúa Giave không có đền thờ, người ta xây dựng 
lều trại dành cho ông (skinia) là nơi xếp đặt cái thuyền nguyện 
tượng trưng cho nơi cư trú trên trần gian của Chúa. Chỉ cùng 
với việc hình thành nhà nước Do Thái - Jjuda tập trung dưới 
thời Vua Đavít vào năm 1004 tr. CN thì chiếc thuyền nguyện 
mới được chuyển về Giêruxalem, còn vào năm 945 tr. CN, con 
Vua Đavít là Vua Solomon (làm Vua các năm 965-928 tr. CN) 
mới xây dựng cung vua và đền để tỏ lòng kính trọng Chúa 
Giave. Đền được đẳng cấp giáo sĩ (kohanim) và những người 
giúp việc của họ (levit) trông coi, họ cùng với giới quý tộc 
hoàng gia cấu thành giới chóp bu thống trị của xã hội chiếm 
hữu nô lệ được thiết lập ở Hanaan. Sau sự tách rời của quốc 
vương ]uda cùng với trung tâm thờ cúng ở Giêruxalem của 
quốc vương Do Thái giáo vào cuối thế ky X tr. CN, những địa 
điểm thờ cúng mới dành cho Vua Giave đã xuất hiện. Nhưng 
đa thần giáo còn tồn tại vài thế ký nữa ở người Do Thái, chứng 
tỏ cho điều đó là chỉ thị của Vua Iosin (khoảng 639-608 tr. 
CN) vào năm 622 tr. CN về việc loại bỏ sự thờ cúng mọi thần 
khác, ngoài sự thờ cúng Giave. 

Sau khi quân đội của Navuhodonosor (Vua của Babilon 
những năm 605-562 tr. CN) chiếm đóng đất của người Do 
Thái vào năm 586 tr. CN (còn sớm hơn Samari). đã bắt đầu sự 
phân tán người Do Thái ra các nước khác. tại đó cũng xuất 
hiện các hội kiểu dân Do Thái giáo. Hội kiều dân lớn nhất 
nằm ở Babilon, tại đây người ta đã đưa vào Do Thái giáo niềm 
tin vào thần thoại về thiên thần và quỷ xa tăng, vào vương 
quốc bên kia, vào sự bất tử của linh hồn do người Do Thái tiếp 
xúc với văn hoá Pácxi giáo. Đồng thời khát vọng được giải 
phóng cũng tăng lên trong những năm bị cầm tù ở Babilon, và 


215 


Do Thái giáo trở thành động cơ tư tưởng cho việc phục hồi sự 
độc lập nhà nước tiếp nhận hình thức phong trào quay về với 
quê hương của tổ tiên Kinh Thánh nhằm mục đích tái tạo đên 
Giêsuxalem. Đẳng cấp mục sư đã đứng đầu hội những người 
Do Thái tập hợp xung quanh thánh địa Giêruxalem. Trong nhà 
nước thần quyền Do Thái giáo được phục hồi vào thế ký V tr. 
CN, năm kinh đầu (Ngũ kinh) là luật bát buộc. 

Đặc biệt tăng lên sau khi Alếcxandrơ Makeđôn (356-326 
tr. CN) xâm chiếm Palestin vào năm 322 tr. CN, sự ảnh hưởng 
của Hy Lạp đã đưa tới chỗ phần lớn người Do Thái sống ở các 
nước miền Đông Địa Trung hải đã không còn biết tiếng Do 
Thái cổ - ngôn ngữ của năm kinh đầu. Điều này đã kích thích 
giới tăng lữ Do Thái giáo dịch Cựu ước sang tiếng Hy Lạp. 
Theo truyền thuyết, bản dịch cuối cùng đo 70 nhà khoa học Ai 
Cập thực hiện và nhận được tên gọi là Septuagint (Thất thập 
kinh). Quá trình làm cho Cựu ước hoàn toàn phù hợp với quy 
tắc tôn giáo ở người Do Thái và ở người Do Thái lưu vong đã 
kết thúc vào khoảng năm 100 tr. CN. 

Việc Đế quốc La Mã xâm chiếm đất của Do Thái đã kéo 
theo việc phá huỷ nhiều thành phố Palestin, kể cả đến 
Giêruxalem thứ hai (năm 70 sau CN), sự truy nã đại trà đối với 
người Do Thái. Trong điều kiện đó, cuộc đấu tranh chống lại 
sự thống trị của người La Mã đã tiếp nhận các hình thức tôn 
giáo, còn trong bản thân Do Thái giáo thì đã xuất hiện một số 
trào lưu chính trị - tôn giáo. lớn nhất trong số đó là các trào 
lưu Pharisey, Sadukey và Essey, điều này phản ánh sự phân 
hoá xã hội Do Thái ra thành các đẳng cấp khác nhau. Cuộc 
đấu tranh của người Do Thái chống lại La Mã đã thúc đẩy việc 
phổ biến các tư tưởng Do Thái giáo ở các đân tộc khác. 


216 


Xét về mặt cấu trúc và nội dung thì có thể khẳng định 
rằng, Cựu ước không phải là một cuốc sách nhất quán, có kết 
cấu chặt chẽ. Cựu ước gồm ba phần là "Sách luật pháp", "Sách 
tiên tri" và "Sách Thánh". Xét về nội dung, chúng ta có thể tìm 
thấy trong đó thần thoại về nguồn gốc của thế giới được người 
Do Thái cổ tiếp thu của người Sume, truyền thuyết về nguồn 
gốc của dân tộc Do Thái, các tác phẩm lịch sử, pháp luật, đạo 
đức, tôn giáo, văn học. Dưới dạng hiện nay Cựu ước gồm có 
39 quyển. Chúng ta xem xét sơ bộ nội dung của bộ Kinh này. 

+ Sách luật pháp (còn gọi là Ngũ kinh hay Thora) 

Ngũ kinh bao gồm 5 quyển đầu tiên trong Cựu ước, được 
gán cho Môscn. Theo tài liệu hiện hành thì bộ sách này được 
viết khoảng từ thế kỷ IX tr. CN cho đến thế ký II tr. CN. Nó 
phản ánh các thời kỳ phát triển khác nhau của nên văn minh 
Do Thái. Quyển thứ nhất bao hàm thần thoại về việc Chúa tạo 
ra vạn vật từ hư vô, tạo ra thuỷ tổ của nhân loại là Ađam và 
Eva theo hình đáng của mình, về việc Chúa thể ước với ông tổ 
của dân Do Thái là Abraham sẽ đem đất Canaan cho con cháu 
đời sau của Abraham. Abraham đã dựng đền thờ để tổ lòng 
biết ơn Chúa ở Canaan. Quyển thứ hai nói tới việc con cháu 
Do Thái chịu nhiều đau khổ ở Ai Cập. Theo lời hứa với 
Abraham, Chúa đã chọn Môscn làm vị cứu tinh cho dân tộc 
Đo Thái, đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Tiếp theo, nó mô 
tả việc thần dạy dân Do Thái ban hành I0 điều răn và pháp 
luật. Quyển thứ ba ghi lại chức vụ của các giáo sĩ, cũng như 
nghi lễ của công việc tiến hành cúng tế. Quyển thứ tư kể lại 
việc người Do Thái đã tiến hành công việc như thế nào dưới sự 
lãnh đạo của Môsen. Quyển thứ năm nói về năm bài giảng của 


217 


Misen, về những việc làm của dân Do Thái để khuyên răn 
người Do Thái. 

Năm quyển sách này giữ vị trí trung tâm trong sách kinh 
của Do Thái giáo, trọng tâm của chúng là 613 điều mục pháp 
luật. Các điều mục này không những có nội dung tôn giáo mà 
còn có cả nội dung kinh tế, xã hội, đạo đức, v.v.. Do vậy, tín 
đồ Do Thái giáo coi Ngũ kinh là cuốn sách bao hàm tất cả mọi 
chân lý, và họ phải đọc Ngũ linh mỗi năm ít nhất một lần 
trong thánh đường Do Thái giáo. 

+ Sách tiên trí 

Sách tiên trí gồm có L5 quyển, trong đó có 3 quyển Đại 
tiên trị và 12 quyển Tiểu tiên tri tuỳ theo độ đày mỏng của 
chúng. Nội dung của cuốn sách này chủ yếu ghi chép lại lời 
nối và việc làm của các nhà tiên trí. Nhà tiên tri là người phát 
ngôn nhân danh Chúa, họ đề cập tới những vấn đề xã hội, ca 
ngợi chính nghĩa, phê phán những hiện tượng xấu xa trong xã 
hội đương thời, kể cả của quốc vương, chống lại sự áp bức dân 
thường, cảnh báo người Do Thái sẽ bị tai hoạ nếu không biết 
ăn nãn hối cải. Họ đòi hỏi cải cách chính trị, xã hội, đạo đức 
và tôn giáo. Họ phản đối những hình thức tôn giáo trống rỗng 
đang thịnh hành, chống lại các mục sư làm công việc vô bổ là 
bám vào các hình thức ấy. Sách tiên tri có tầm quan trọng chỉ 
đứng sau Ngũ kinh, do vậy môi tuần tín đồ Do Thái giáo phải 
đọc một đoạn Sách tiên tHI. 

+ Sách Thánh 

Sách Thánh gồm có I3 quyển, bao gồm' thơ về tôn giáo, 
về tình yêu, châm ngôn về tu thân xử thế, kịch thơ mang tính 
triết lý, truyện kể về nữ anh hùng Do Thái đã cứu dân Do Thái 


218 


khỏi nguy cơ điệt vong, lời tiên trí về sự diệt vong của bọn 
thống trị La Mã. 

b. Kinh Tanmút (Tahnud) hay sự tiến hoá của Do 
Thái giáo 

Sự thất bại của người Do Thái trong cuộc chiến tranh 
năm 66-73 tr. CN, cũng như việc đàn áp phong trào chống La 
Mã của Bar - Kohba năm 135 đã quyết định sự rời khỏi 
Palestin của người Do Thái và sự mở rộng khu vực phân tán 
của họ. Một nhân tố xã hội - tôn giáo quan trọng của sự phân 
tán là thánh đường Do Thái giáo, chúng không những trở 
thành nhà nguyện mà còn là địa điểm tiến hành các cuộc họp 
của nhân dân, tại đó họ giải quyết những vấn đề chính trị và 
luật dân sự quan trọng. Một điều nổi bật là vào những năm 
này, đẳng cấp mục sư đã đánh mất địa vị thống trị. còn sự 
điều hành thánh đường và các cộng đồng người Do Thái đã 
chuyển sang cho các nhà luật gia của Cựu ước - các lãnh tụ 
tinh thần của tín đồ Do Thái giáo (ravvin). Thiết chế ravvin 
ngay từ đầu đã không có sự phân cấp, và việc có được tước 
hiệu ravvin phụ thuộc vào năng lực cá nhân, tri thức về Cựu 
ước và khả năng lý giải nó. 

Vào cuối thế kỷ thứ II - đầu thế kỷ thứ II, Ravvin có uy 
tín nhất ở Palestin, legudaha - Nasi (nửa sau thế ký II - đầu thế 
ký II) đã biên soạn hợp tuyển các quy tắc pháp luật có tên gọi 
là Mishna (Nhắc lại) dựa trên cơ sở vô số lời bình cho Cựu ước 
của những pháp gia. Mishna bao gồm tập hợp những quy 
phạm pháp luật (Galaha) và truyền thuyết (Agada) - những 
truyện kể và truyện ngụ ngôn giải thích rõ các đoạn trích từ 
Cựu ước. Vào thế kỷ IV-V, những người lý giải (ammorai) đã 
bổ sung cho Mishna các luận điểm pháp lý mới. Tác phẩm này 


219 


»H 


được gọi là "Hemara" (Kết thúc). Hemara cùng với Mishna 
cấu thành Tanmút (Học thuyết). Người ta phân biệt Tanmút 
Giêsuxalem được soạn thảo ở Palestin và Tanmút Babilon 
được soạn thảo ở nơi lưu vong. Tanmút trở thành cơ sở cho sự 
lập pháp, cho điều lệ tố tụng và là quy tắc đạo đức đối với tín 
đồ Do Thái giáo. Song ngay lập tức đa số những quy định của 
nó đã bắt đầu không còn có hiệu lực hoặc là vì tính toán cổ 
của chúng (thí dụ như luật về lễ hiến sinh), hoặc vì chúng bị 
loại bỏ bởi văn bản pháp luật của các nước mà người Do Thái 
sống. Kể từ thời trung cổ cho đến ngày nay, đa số người Do 
Thái chỉ tuân thủ một trong các phần của bộ luật Tanmút có 
liên quan đến các ngày lễ tôn giáo (Moed). Quan trọng nhất 
trong số đó là lễ Shabbat (lễ ngày thứ bẩy) - thời gian nghỉ 
ngơi và cấm mọi hoạt động; iom - kippur (ngày thú tội tất cả) 
ngày ăn chay tượng trưng cho sự sám hối; pesah - ngày lễ 
đánh dấu mùa xuân đến; sukkot và shvuot - các ngày lễ ăn 
mừng vụ thu hoạch; simhat (chúc mừng) Cựu ước - lễ kỷ niệm 
nhân kết thúc chu trình đọc song Cựu ước trong thánh đường. 
Nhiều người Do thái cũng tuân thủ nghỉ lễ cắt bao quy đầu và 
lễ trở thành vị thành niên. Chỉ có một số ít những tín đồ Do 
Thái giáo chính thống tuân thủ vô số hạn chế, nghi lễ, cấm 
đoán và những quy định nặng nề khác. 

c. Các giáo phái cơ bản 

Ngay lập tức sau khi Tanmút được biến thành những 
nguyên tắc tôn giáo, hai khuynh hướng cơ bản đã hình thành 
trong Do Thái giáo là: l) khuynh hướng bảo thủ phủ định thiết 
chế ravvin (lãng đạo tình thân của tín đồ Do Thái giáo), nhiều 
khi là cả Tanmút, và các bình luận khác về Cựu ước (trước hết 
phải kể đến phái Caraima), và 2) khuynh hướng hiện đại hoá, 


220 


các đại diện của nó đưa ra các phương án của mình nhằm làm 
cho Do Thái giáo thích nghi với những điều kiện lịch sử cụ 
thể về địa điểm và thời gian. Chẳng hạn, ở các nước Arập Hồi 
giáo, vào các thế kỷ X - XII, do ảnh hưởng của triết học Hồi 
giáo và triết học Platôn mới, các tư tưởng lý giải duy lý về Do 
Thái giáo đã được phổ biến rộng rãi (Saadihaon (892-942), 
Moshe Maimonid. Shlomo ibn Habirol (1021-1050), 
Jehudaha-Levi (1075-1141), v.v.). Bên cạnh trường phái duy 
lý thì trường phái thần bí cũng phát triển. Thử nghiệm giải mã 
hệ biểu tượng bằng chữ cái của Cựu ước nhằm mục đích phát 
hiện ra ý nghĩa Mặc khải chân thực của Chúa đã được biểu thị 
đầy đủ nhất trong triết học Kabbala (pháp truyền kinh thánh) 
và triết học Châu Phi ở châu Âu trung cổ, thời thập tự chính và 
lộng hành của toà án tôn giáo. 

Vào các thế kỷ XII-XI, thế giới quan chiếm ưu thế ở các 
nhà tư tưởng Do Thái giáo là hệ thống các quan điểm triết học 
Cabbala, nó nhanh chóng được phổ biến tại các nước châu Âu. 
đặc biệt là ở Tây Ban Nha, cũng như ở những người Do Thái 
sống ở Palestin. Sách thánh của những người Cabbala là Zohar 
(Hào quang). Những người Cabbala xuất phát từ chỗ cho rằng 
Cựu ước ẩn chứa dưới hình thức che đậy câu trả lời cho những 
vấn đề triết học về sự sáng tạo ra vũ trụ và con người. Trong 
suốt nhiều thế kỷ, họ đã tiến hành nhận thức mối liên hệ qua 
lại và mối tương quan giữa Chúa với con người, đã tiến hành 
tìm tòi các hình thức xuất phát của cái thần thánh trong thế 
giới vật chất. Bên cạnh Cabbala căn cứ trên các nguyên tắc 
lôgíc học triết học thì còn xuất hiện Cabbala thực tiễn. Những 
người bảo vệ nó đã rời khỏi cuộc sống hiện thực và đã đắm 
mình trong trực giác thần bí. Sau những tập luyện đặc biệt 


221 


cảng thẳng, những người Cabbala thuộc khuynh hướng này có 
thể đưa mình vào trạng thái xuất thân cao độ mà, theo họ, 
tượng trưng cho sự tiếp xúc của con người với sự Mặc khải của 
Chúa. Mặc dù những người ủng hộ quan niệm truyền thống về 
Cựu ước và những người Cabbala luôn sống hoà thuận với 
nhau, nhưng chủ nghĩa thần bí của Cabbala vẫn thường bị lên 
án và tuyệt thông. Chẳng hạn, những tư tưởng độc đáo hiếm 
thấy của người theo Cabbala ở thế kỷ XVII-XVII, Sabbatai 
Xvi (1625-1676), người tự tuyên bố mình là người cứu thế, đã 
gây ra sự phản ứng rất dữ đội từ phía đa số những lãnh tụ tình 
thần của tín đồ Do Thái giáo, còn những môn đệ của Sabbatai 
Xvi đã bị đuổi khỏi cộng đồng người Do Thái giáo. 

Cabbala đã có ảnh hưởng đến sự phục hồi thuyết hadi (mộ 
đạo) ở các thế kỷ XVIII-XIX, thuyết này khi đó trở thành trào 
lưu chiếm ưu thế trong tư tưởng xã hội Do Thái giáo, đặc biệt là 
ở Đông Âu. Theo thuyết sadi, những ai tuân thủ các lời răn của 
Cựu ước (mixvof), thì khi sống, có khả năng trở thành người bảo 
quản những bí ẩn của Chúa (sadi). Baal Shem -Tob (2- 1760) đã 
trở thành người đầu tiên truyền bá bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho 
người Do Thái bình dân những tư tưởng của thuyết hadi cùng với 
các quan niệm tận thế luận của nó về thế giới, cùng với những 
yếu tố thần bí của Cabbala và những lời kêu gọi đến với chủ 
nghĩa khác kỷ. Những thủ lĩnh tinh thần chính thức của người Do 
Thái giáo lúc đầu đã chống lại ảnh hưởng của thuyết Cabbala và 
thậm chí còn lãnh đạo cái gọi là phong trào đối kháng 
(mitnahdim") đặt ra cho mình mục đích tách tín đồ hadi ra khỏi 
Do Thái giáo. Song những sadi theo thuyết hadi đã có uy tín 
trong quần chúng nhân dân lớn tới mức cả hai trào lưu ngay lập 
tức đã dung hoà với nhau và cùng tồn tại gần hai thế kỷ. 


222 


Từ giữa thế kỷ XIX, phong trào nhằm đơn giản hoá hay 
loại bỏ những quy định cổ nhất của Do Thái giáo đã ra đời 
những người Do Thái Tây Âu và Mỹ trên cơ sở những chuyển 
biến chính trị - xã hội và tính thần gắn liền với sự giải phóng 
và tăng cường các xu hướng đồng hoá. Những phân nhánh 
triết học và chính trị - tôn giáo của phong trào này đã nhận 
được một tên gọi chung là thuyết cải cách tôn giáo. Do Thái 
giáo bảo thủ cũng xuất hiện, nó thể hiện là khâu trung gian 
giữa các khuynh bướng chính thống và cải cách trong Do 
Thái giáo. Từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa 
phục quốc (Sionisme) đã có ảnh hưởng, đây là một hiện 
tượng của tư tưởng xã hội Do Thái, thể hiện là sự chính trị 
hoá Do Thái giáo. Cơ sở của chủ nghĩa phục quốc là tư tưởng 
về nhà nước Do Thái. Những tín đồ Do Thái giáo đã không 
có một trung tâm phối hợp thống nhất, song cùng với việc 
thành lập nhà nước Do Thái thì nhà nước này trở thành trung 
tâm thu hút đối với những tín đồ Do Thái giáo thuộc mọi 
khuynh hướng và trào lưu. 

Định hướng độc đáo của các nhóm riêng biệt trong Do 
Thái giáo cũng gắn liền với sự hiện diện các cộng đồng dân 
tộc khác nhau trong môi trường Do Thái giáo. Bắt đầu từ thời 
trung cổ, người Do Thái đã định cư ở Palestin và sống với 
những cộng đồng tự trị tại bốn thành phố lớn là Giêrusalem, 
Hêbrôn, Tơveria và Xơphát. Dân số Do Thái thời kỳ này chủ 
yếu bao gồm những người đến từ các nước Cận Đông, Bắc Phi 
và Ban căng (sephard). Vào thời trung cố, cận đại và đặc biệt 
hiện đại, chúng ta nhận thấy sự gia tăng ổn định của cộng 
đồng những người đến từ châu Âu, Mỹ, Úc và Nam Phi 
(ashkenaz). Vào thời kỳ cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ ở Palestin 


223 


(1517-1917), cả hai cộng đồng đều sống nhờ vào haluca (kinh 
phí tập hợp của tín đồ sống lưu vong và được chuyển đến 
Palestin để ủng hộ những người cầu nguyện trên đất thánh). 
Cộng đồng sephard được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận, 
trong khi cộng đồng askenaz thì bị coi là dân nước ngoài, song 
họ cũng có toà án, trường học tôn giáo và nhà nguyện của 
mình. Kể từ khi người Anh bắt đầu cai quản Palestin như 
thuộc địa của mình vào năm 1921 thì Hội đồng ravvi tối cao 
đã được bầu ra, nó do hai ravvi chính lãnh đạo - của cộng 
đồng ashkenaz và của cộng đồng sephard. Truyền thống hai 
chính quyền song song tồn tại ở ravvin tối cao vẫn được duy 
trì cho tới ngày nay. Việc tiến hành thờ cúng của người 
sephard, lối sống, nhiều tập quán và truyền thống của họ, kể 
cả ngôn ngữ, là khác với người ashkenaz. Người Do Thái gốc 
lemen và gốc Đức, các cộng đồng dân đến từ thành phố 
Samari cũng giữ lại các truyền thống tôn giáo của riêng mình. 

Mặc dù Do Thái giáo không nhận được địa vị pháp lý của 
quốc giáo ở Ixraen, song các thiết chế của nó vẫn được cấp 
kinh phí từ ngân sách nhà nước. Cơ quan Ravvi tối cao không 
những giám sát các tổ chức tôn giáo mà còn tích cực thâm 
nhập vào chính quyển thế tục. Đảng Tôn giáo Dân tộc 
(Mafdan) là đảng chính trị - tôn giáo chính, đại điện cho lợi 
ích của cơ quan Ravvi trong nghị viện (knesscte). 

200 hội đồng tôn giáo hoạt động tại các thành phố và 
nông thôn Ixraen; 450 tổ chức Ravvi nằm trong cơ quan nhà 
nước điều hành việc soạn thảo văn bản về tài sản công dân, 
thực hiện việc giám sát hệ thống quy tắc tôn giáo đối với việc 
bảo quản, chế biến và tiêu thụ thực phẩm (kashtur), tiến hành 


224 


công việc tương ứng trong quân đội. 24 toà án Ravvi hoạt 
động tại I0 thành phố đất nước. 

Thể chế Ravvi giữ một địa vị quan trọng hơn nhiều trong 
hệ thống giáo dục Ixraen. Mặc dù các trường học tôn giáo chỉ 
chiếm 17% số trường học phổ thông trung học toàn quốc, song 
1⁄4 thời gian học tập tại mọi trường phổ thông Ixraen được 
dành cho việc nghiên cứu các môn học tôn giáo. Các cán bộ 
có chuyên môn cao của các thiết chế tôn giáo chủ yếu được 
đào tạo tại Đại học Tổng hợp tôn giáo mang tên Bar-llan, cũng 
như tại các khoa Do Thái giáo học ở Đại học Tổng hợp Do 
Thái Giêrusalem. 

đ. Nghỉ lễ và các ngày lễ 

Trong suốt gần 2.500 tồn tại của mình, Do Thái giáo đã 
tạo dựng hàng loạt hoạt động tôn giáo cùng với nghỉ lễ đi liền 
với đó. Chúng tôi kể ra đây một số ngày lễ cơ bản. 

1. Thánh nhật (ngày thánh). Thánh nhật của Do Thái giáo 
gồm có ngày cứu chuộc, ngày an nghỉ. Ngày an nghỉ có ý 
nghĩa là thức tỉnh tín đồ một lòng thờ phụng thân của dân tộc 
mình. Mỗi tuần, vào chiều thứ sáu, trước khi mặt trời lặn cho 
tới khi. mặt trời lặn vào ngày thứ bảy là ngày an nghỉ. Đây là 
ngày nghỉ vui vẻ trong gia đình tín đồ Do Thái giáo, tín đồ 
không được làm bất kỳ công việc gì (sách kinh có ghi là cấm 
39 loại công việc chủ yếu có liên quan tới nông nghiệp). Về 
sau số công việc bị cấm ngày càng tăng lên với mục đích để 
tín đồ dùng trọn một ngày cho phát triển tâm linh. 

2. Ngày tết (Tiết nhật). Đạo Do Thái có rất nhiều ngày lễ 
trong một năm, đa số là kỷ niệm các sự kiện lịch sử dân tộc 


225 


trọng đại, Chúng ta có thể kể ra đây những ngày tết chủ yết 
như sau. 

+ Tết vượt qua (Passover) được tổ chức vào ngày 14 tháng 
giêng hàng năm theo lịch Do Thái. Tết này có tích là vào ngày 
14 tháng giêng, đêm hôm trước khi người Do Thái chạy trốn 
khỏi Ai Cập, thủ lĩnh của họ là Jehovah ra lệnh cho họ giết 
cừu, ăn thịt cừu thui, sau đó lấy máu bôi lên cửa. Đêm đó, 
Jehovah đi khắp Ai Cập giết hết trẻ con, chỉ trừ những nhà có 
vết máu trên cửa. Sự kiện này đánh dấu dân Do Thái thoát 
khỏi cảnh làm nô lệ cho người Ai Cập. Vào ngày này, họ rấn 
trứng lên làm thực phẩm tượng trưng cho sự bền vững của dân 
tộc Do Thái. 

+ Tết luật pháp (Shabuor) được tổ chức vào ngày 6 tháng 
3 hàng năm theo lịch Do Thái nhằm kỷ niệm ngày Jehovah 
ban truyền 10 điều răn cho dân Do Thái ở trên núi Xinai, nhờ 
đó mà dân Do Thái được thần thánh hoá thành "dân của thần”. 
Theo các Rabbi, khí ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái mới chỉ 
chạm tới tự do, chứ chưa nếm trải tự do. Để thật sự có được tự 
do, tín đồ phải tự giác tiếp thu luật pháp của thân. Vào ngày lễ 
này, cha mẹ đưa con cái đến nhà thờ bắt đầu học tập luật pháp 
là việc làm tượng trưng cho việc làm xưa kia của tổ tiên ở trên 
núi XInaI. 

+ Tết ở lêu (Suecot) kỷ niệm cái lều mà đân Do Thái đã cư 
trú suốt 40 năm sống phiêu bạt trên đồng hoang. Tết này được 
tổ chức vào ngày 15 tháng 7 lịch Do Thái, kéo dài 7 ngày. Vào 
những ngày này, tín đồ Do Thái giáo phải sống trong lều của 
dân chăn nuôi để tưởng nhớ tới việc Jehovah đã dẫn họ ra khỏi 
Ai Cập và sống trong lều. Vào ngày thứ bảy, nhà tư tế cầm 


226 


cành liễu đi vòng quanh đài thánh trong nhà 7 vòng, tín đồ 
cũng cầm cành liễu. Theo truyền thuyết cổ của người Do Thái, 
trong suốt một năm tới, số phận của mỗi tín đồ đã được định 
sẵn Ở trên trời. 

+ Ngày chuộc tội (Yom Kinpur) được tổ chức vào đêm 
mồng 9 đến đêm mồng I0 tháng 7 hành năm theo lịch Do 
Thái. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của tín đồ Do Thái giáo. 
Mục đích của ngày lễ này là tín đồ giữ tâm khắc khổ, cử hành 
nghi lễ cầu khấn trong thánh đường để cầu mong Jehovah 
miễn tội cho những người chưa thực hiện được lời thể trong 
năm. Trong ngày lễ này, mọi người từ 12 tuổi trở lên dều phải 
nhịn ăn để nhận tội trước thần. 

+ Ngày thẩm phán (Rosh Hashanah) là ngày lễ quan trọng 
thứ hai sau ngày giải tội. Nó được tiến hành vào ngày l tháng 
7 lịch Do Thái. Theo truyền thuyết, vào ngày này, các thần tập 
hợp lại, phán xét người trần thế, đổi mới thế giới, số mệnh 
nãm sau của mỗi người được viết ở trên bảng mệnh. Ngày này 
yêu cầu tín đồ tự giác phán xét mình trước đó một tháng, đối 
chiếu hành vi của mình với 613 điều giáo luật, dần nhận ra tội 
lỗi, ăn năn, sám hối và quyết tâm sửa chữa. Ngày thẩm phán 
khác với ngày chuộc tội ở chỗ tín đồ không phải ăn chay. 

3. Lê cắt bì và lễ thành niên. Theo quy định của Do Thái 
giáo. con trai sinh ra được 8 ngày thì phải chụi lễ cắt bì, tức 
cất bỏ một ít ở phần đầu bộ phận sinh dục. Khi con trai và con 
gái lên 13 tuổi thì phải tới nhà thờ cử lễ thành niên. Lễ này 
thường được cử hành vào đầu buổi cầu nguyện sáng ngày nghỉ 
thứ nhất sau khi đứa trẻ lên 13 tuổi. Trong buổi lễ, đứa trẻ 


227 


được gọi đến đứng trước mọi người, đọc một đoạn kinh trong 
Sách pháp luật, sau khi đọc lời chúc mừng lân thứ hai, người 
cha bước lên đài đọc kinh cảm tạ Jehovah về việc từ đây đã từ 
bỏ trách nhiệm đối với đứa con. Kể từ ngày này, đứa trẻ được 
coi là người lớn, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đảm 
nhiệm mọi trách nhiệm của người đàn ông Do Thái. 


4. Lễ hôn nhán. Do Thái giáo coi trọng việc xây dựng gia 
đình và có con cái. Chăm sóc gia đình là một trong những bốn 
phận của tín đồ Do Thái giáo. Cuộc sống độc thân bị coi là bất 
hạnh, không có con cái là rủi ro. Hôn lễ được tiến hành ở 
thánh đường, do linh mục điều hành. Cô dâu và chú rể phải 
tiến hành đọc kinh, giáo sĩ dẫn họ lên bàn thờ, làm phép CƯỚI, 
sau dó mọi người đọc kinh chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới. 

5. Lễ mai táng. Tín đồ Do Thái giáo tin vào sự bất tử của 
linh hồn, do vậy cái chết được coi là con đường dẫn sang thế 
giới vĩnh hằng. Do đân tộc Do Thái luôn bị xua đuổi trong lịch 
sử của mình, nên họ sẽ được nhập vào mộ chung sau khi chết. 
Nghĩa trang không chỉ là nơi yên nghỉ của mỗi cá nhân, mà là 
nơi đáng quan tâm nhất cùng với nhà thờ đối với người Do 
Thái giáo. Khi một người sắp chết, người ta thường mời một vị 
giáo sĩ trưởng đến tụng kinh, nhận tội thay cho người sắp chết. 
Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau đọc kinh. VỊ giáo sĩ lại 
đọc kinh 7 lần. Sau khi tắt thở, con cả hay người thân nhất 
vuốt mắt cho người mới mất. Tiếp theo, xác được nằm ngửa 
trên mặt đất, chân hướng ra phía cửa nhà, dùng áo đen dài phủ 
kín, thắp nến đặt ở gần đầu, gia dình ngồi vây quanh. Xác chết 
không được để lâu trong nhà, phải mang đi chôn sau một đêm. 


228 


Chương VĨI 
PHẬT GIÁO 


Phật giáo là tôn giáo, cổ nhất thế giới. Nó ra đời vào giữa 
thiên niên kỷ I tr. CN ở Ân Độ, trải qua thời kỳ phát triển thịnh 
vượng ở đó, được kiện toàn trong ý thức và thực tiễn của dân tộc 
các khu vực khác: Nam Á, Đông Nam Á, Trung Á, Cận Đông. 
Hiện nay, trên thế giới có khoảng 700 triệu tín đồ Phật giáo. 


7.1. Sự xuất hiện của Phật giáo 


Vào giữa thế kỷ VI tr. CN, xã hội Ấn Độ trải qua một 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và văn hoá sâu sắc. Quá 
trình hình thành quan hệ giai cấp diễn ra trong điều kiện đa 
dân tộc và thống trị về mặt tỉnh thần - xã hội của Bàlamôn 
giáo ở miền Bắc Ấn Ðộ. Bắt nguồn từ các tín ngưỡng của bộ 
lạc người Aryan cổ và thừa nhận tổ hợp những câu thần chú cổ 
- kinh Vệ đà - là quyền uy tối cao, hệ thống tôn giáo này đã 
kết hợp tư tưởng triết học tôn giáo phát triển cao với các chuẩn 
tắc xã hội tối cổ, các chuẩn tắc ghi nhận nguyên tắc về thành 
phần nhóm xã hội của bộ lạc, trước hết là về đẳng cấp giáo sĩ 
Bàlamôn và đẳng cấp Sattria (bao gồm võ sĩ, quý tộc, những 
người chấp hành quyền lực thế tục, được coi là người bảo vệ 
nhân dân). Những người đã thống trị là đẳng cấp giáo sĩ 
Bàlamôn giáo và đẳng cấp Sattria xuất thân từ người Arơ. 
Nhưng họ bị coi là ngững người "sinh ra hai lần”, vì họ thậm 
chí bất lực trước cả quan hệ sở hữu, sự lệ thuộc kiểu nô lệ 
đang xuất hiện. Họ bị câu thúc trong các lĩnh vực hoạt động 


229 


truyền thống: hoạt động thờ cúng của bộ lạc và thậm chí của 
gia đình ngày càng bị di chuyển sang công xã bên cạnh rất 
không thuần nhất về các mặt xã hội, dân tộc và văn hoá; đội 
thân binh của bộ lạc bị quân đội thay thế, điều này dẫn tới chỗ 
làm giảm vai trò và địa vị của sattria và của vaisia (nông dân, 
thợ thủ công, thương nhân, những lực lượng sản xuất chính của 
xã hội, tức những người đóng thuế). Kẻ trở nên chiếm ưu thế là 
tầng lớp trên của các tộc người bản xứ, của các cơ cấu lãnh thổ, 
tầng lớp đã được người Arơ đồng hoá, nhưng lại không được 
những người Bàlamôn giáo chính thống xếp vào đẳng cấp 
Bàlamôn và sattria có đặc quyền. Tâng lớp này vẫn bị hạ thấp 
về các mặt xã hội và nghi lễ, mặc dù là chỗ dựa cho chính 
quyền của vua trong các nhà nước đã xuất hiện. 

Tổ chức thị tộc, các mối quan hệ truyền thống đã bị phá 
vỡ. Sự tan rã của tế bào sản xuất cơ bản- đại gia đình phụ 
quyền - và bước chuyển sang công xã nông nghiệp đã phá huỷ 
quyền lực của bộ lạc và đã đòi hỏi một cơ chế điều tiết xã hội 
mới, một hệ thống bảo đảm ổn định xã hội mới. 

Ấn Độ có đầy rẫy những người sống khắc khổ, bị bỏ rơi 
hay chủ ý sống ẩn dật. Việc họ tích cực chống lại trật tự thế 
giới hiện tồn đã gây ra sự thiện cảm, sự đồng cảm, sự quan 
tâm đến tư tưởng của họ từ phía đông đảo quần chúng nhân 
dân, điều này, đến lượt mình, lại bắt buộc tầng lớp trên mới ra 
đời phải chăm chú theo đõi những người truyền bá tư tưởng 
mới có tài và nổi tiếng. 

Tại miền bắc khu vực văn hoá Ấn Độ - Arơ, ở miền trước 
núi Himalia đã hình thành các hợp bang bộ lạc Shakya (Thích 
ca), Lichhavob, Vridyi - đã bị Arơ hoá, xét về mặt chính trị thì 
vẫn chống đối lại tầng lớp trên cổ hủ và các cơ cấu trung ương, 
chịu sự ảnh hưởng yếu ớt của Bàlamôn giáo nhưng đã nắm bắt 


230 


được di sản văn hoá của Bàlamôn giáo. Chính ở đây, tại lưu 
vực sông Hằng, các nhà hiển triết, các nhà sư, các trường phái 
đã thường xuyên xuất hiện hơn cả, đã tích cực phát biểu hơn 
cả, đã thu hút được sự quan tâm lớn, đã đưa ra quan niệm của 
mình về thế giới. Phật giáo đã có ảnh hưởng lớn nhất trong 
những trường phái cơ bản. 

Đằng sau hình ảnh của người sáng lập ra Phật giáo ẩn dấu 
một nhân vật có thực. Truyền thuyết kể lại rằng, một thành 
viên nổi tiếng của bộ lạc Shakya (Thích Ca) là thái tử 
Siddhartha Gautarma (xuất thân từ dòng họ Hotama), sau thời 
trai trẻ sống sung túc và hạnh phúc, đã cảm nhận thấy rất rõ 
tính phù du và tuyệt vọng của cuộc đời, sự khủng khiếp trước 
vô số những hoá thân nối tiếp nhau của lính hồn. Sự lý giải 
đạo đức học về sách kinh, cũng như các phương pháp nhận 
thức bằng trực giác vẫn dừng lại trong khuôn khổ tư duy 
truyền thống của Bàlamôn giáo và không làm cho ông thoả 
mãn, vì chúng không cho phép ông hiểu được mục đích tồn tại 
của con người và dung hoà với tư tưởng đền-đáp trong vũ trụ - 
karma (nghiệp báo) là cái quy định số phận của con người 
trong quá trình luân hồi của nó. Lính cảm xuất hiện ở 
Hautama đã cho phép ông trở thành Phật. Chính Phật Thích Ca 
Mâu Ni (nhà thông thái ở bộ lạc Thích Ca) đã nhận thấy và 
diễn đạt một cách thuyết phục những khát vọng của xã hội: 
cuộc đời là đau khổ, có thể giải thoát khỏi đau khổ, có con 
đường giải thoát - Phật đã tìm ra và mô tả con đường này. 

Bản thân Phật, còn sau đó các học trò và các môn đệ của 
ông đã sử dụng hệ thông khái niệm và ngôn ngữ (Sancrit) đưọc 
nghiên cứu tỉ mỉ trong sách kinh Bàlamôn giáo. Những suy 
'uận của họ nhìn chung là phù hợp với cơ sở văn hoá - tư 
ưởng của Bàlamôn giáo và bao gồm nguyên tắc luân hồi 


231 


(sansara), tư tưởng nghiệp báo (karma), bổn phận, con đường 
chính đạo (dharma). Tuy nhiên, trọng tâm được chuyển từ tập 
thể sang cá thể: con người có thể thoát ra khỏi vòng luân hồi 
bằng nỗ lực cá nhân, nhờ ý thức và hình thành chính đạo của 
mình, thay đổi nghiệp báo nhờ tác động đến số phận. 

Tất cả mọi người đều bình đẳng về khả năng lĩnh hội học 
thuyết của Phật và lựa chọn con đường giải thoát. Những sự 
khác biệt về đẳng cấp, về dân tộc và về xã hội nói chung được 
giải thích và nhận thức như là những khác biệt thứ yếu, sinh ra 
từ mức độ tiếp cận về mặt đạo đức của con người với con đường 
do Phật chỉ ra và tương ứng là có thể được thay đổi trong quá 
trình tự hoàn thiện đạo đức. Ngay khả năng và mục đích trước 
mắt - nâng cao địa vị của lần ra đời sắp tới - đã là rất hấp dẫn 
đối với đông đảo quần chúng trước đó không có khả năng tác 
động đến số phận cuả mình do những người Bàlamôn giáo 
không thừa nhận tham gia vào việc thờ cúng của những "người 
mới ra đời một lần". Mục đích cơ bản của tín đồ Phật giáo là 
thoát ra khỏi chuỗi luân hồi. 

Những tư tưởng của Phật giáo nguyên thuỷ đã thúc đẩy sự 
phổ biến của nó. Vào thế kỷ III tr, CƠN, Ashoka (khoảng 268- 
232), người cầm đầu nhà nước Ấn Độ, tự tuyên bố mình là 
người bảo hộ cho giới tu sĩ Ấn Độ - sangha và là người bảo vệ 
những chuẩn tắc đạo đức của Phật giáo - dharma và qua đó 
củng cố chính quyển trung ương của đế chế trong cuộc cạnh 
tranh với giới cầm quyền địa phương. Quá trình biến học 
thuyết thành hệ thống quy tắc tôn giáo đã bắt đầu diễn ra. 
Người ta khăng định quan niệm về "Tam bảo" của Phật giáo là 
Phật, học thuyết của Phật (Dharma) và người bảo vệ chân lý — 
tàng lớp nhà sư (sangha — tăng già). Chính sangha được thừa 
nhận là một thiết chế chỉ ra và làm nhẹ bớt con đường dẫn tới 


232 


Niết bàn, lý giải học thuyết. Kẻ đóng vai trò then chốt là nhà 
sư, người răn dạy, người bảo vệ đã trải qua toàn bộ con đường 
dẫn tới Niết bàn hay là đại bộ phận của nó - arhata hoặc 
bodhisattva. Thái độ tương đối thờ ơ của Phật giáo nguyên 
thuỷ đối với nghỉ lễ đã làm nhẹ bớt sự thích nghi của nó với 
điếu kiện địa phương, khai thác những nghỉ lễ địa phương. 
Đạo Phật đã ra đời trong bối cảnh như vậy, nó phản ánh xu 
hướng phát triển của xã hội đương thời. 

7.2. Giáo lý Phật giáo 

Tư tưởng Phật giáo khởi thuỷ lúc đầu chỉ được truyền 
miệng, sau mới được ghi lại thành sách. Phật giáo có nhiều 
kinh điển, giữ vị trí trung tâm trong đó là Tam tạng (Tripikat) - 
Tang kinh, Tạng luật và Tạng luận. Trong lịch sử Tam tạng, 
lúc đầu chỉ có hai Tạng là Tạng kinh và Tạng luật. Tạng luận 
là bộ kinh được viết về sau trong quá trình bình chú, lý giải 
giáo pháp của Phật. 

Tạng kinh (Sutra pitaka) ghi lại toàn bộ nội dung tư tưởng 
giáo lý của Đức Phật thời kỳ đầu. Tập hợp kinh điển lần thứ 
nhất là Kinh điển A Hàm (àgama hay nikaya) ghi lại nội dung 
các bài thuyết giáo và sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật khi 
còn tại thế, cũng như của các đệ tử của ông. 

Tạng luật (Vinaya pitaka) giới thiệu cả năm bộ phái của 
Phật giáo, như Tứ phần luật của Thượng toạ bộ (Sthavirah), 
Matha tăng kỳ luật của Đại chúng bộ (Mahasamghikafh), v.v.. 

Về sau, phái Đại thừa xây dựng nhiều bộ kinh lớn, gọi chúng 
là Bồ tát tang để phân biệt với Thanh văn tạng của phái Tiểu thừa, 
đó là các bộ Hoa nghiêm, Bát nhã, Lăng già, Pháp hoa. 

Tạng luận (Abhidharma pitaka) gồm những bài bình chú 
giáo lý của Phật giáo các thế hệ sau. 


233 


Phật giáo ít để cập tới nhưng vấn đề triết học thuần tuý, 
mục đích chính của nó là giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ 
của cHộc đời. Do vậy, Đức Phật chỉ dạy những điều cần thiết, 
có lợi cho việc tu luyện đạo đức và trí tuệ để giác ngộ và giải 
thoát. Có thể nói, giải thoát là mục đích tối cao, là vấn đề 
trung tâm của Phật giáo, nó vừa mang nội dung đạo đức, vừa 
mang nội dung tôn giáo. 

Theo Phật giáo, sự sống dưới mọi biểu hiện của nó là sự 
biểu hiện những tổ hợp khác nhau hay là dòng chảy của những 
hạt phi vật chất- dharma. Những sự kết hợp giữa dharma quy 
định tồn tại của cỏn người, của động vật, của cây cối, của hòn 
đá cụ thể. Cái chết xuất hiện sau khi sự kết hợp tương ứng tan 
rã, nhưng các dharma không biến mất hoàn toàn, mà cấu 
thành một tổ hợp mới. Điều này quy định sự luân hồi của cá 
thể một cách phù hợp với luật nghiệp báo - đền bù tuỳ thuộc 
vào lối ứng xử trong cuộc sống trước đó. Chuỗi luân hồi vô tận 
(sansara) có thể bị cắt đứt, và mỗi người cần phải hướng tới 
điều đó. Chấm dứt sự luân hồi sinh ra đau khổ có nghĩa là đạt 
tới Niết bàn - trạng thái thanh tịnh, hạnh phúc, hợp nhất với 
Phật. Nhưng chỉ có thể đạt tới siêu tồn tại như vậy khi tiến 
hành một cuộc sống có đạo đức. 

Cái cấu thành cơ sở của học thuyết Phật giáo là thuyết "tứ 
diệu đế”, tức bốn chân lý vĩ đại mà, theo truyền thuyết, được 
mở ra cho Đức Phật vào thời điểm giác ngộ của ông. Các chân 
lý này tuyên bố: I) khổ đế - cuộc đời là đau khổ; 2) tập đế - 
nguyên nhân của mọi đau khổ là do khát vọng; 3) diệt đế - có 
thể chấm dứt đau khổ bằng cách từ bỏ khát vọng; 4) đạo đế - 
cách thức, con đường để được giải thoát khỏi dau khổ. 

I. Khổ đế (Dukkha Satya). Chân lý này chỉ ra những nỗi 
khổ của chúng sinh. Theo Phật giáo, mọi loài vật trong thế 


234 


giới đều khổ đau một cách vô tình hay hữu ý. Đức Phật chỉ ra 
§ điều khổ mà chúng sinh phải chịu đựng là: sinh (yàtir), lão 
(varä), bệnh (vyàdhir), tử (marana), ái biệt ly (priya 
samprayovra), tức xa cách người thân yêu, cầu bất đắc 
(yadapicchan-parvsamano nalabhatetad), tức không đạt được 
điều mong đợi, oán tăng hội, tức gặp phải cái oán ghét, ngũ 
ấm thịnh, tức chấp được thân ngũ ẩn: sắc, tưởng, thụ, hành, 
thức, bị nó nung nấu. 

2. Táp đế (Sammudaya Satya). Phật giáo coi nguyên nhân 
trực tiếp của đau khổ là đo con người có lòng tham lam (tham), 
giận dữ (sân), sỉ mê (si), và đục vọng, ham muốn danh, tật, sắc, 
thực, thuy. Dục vọng của con người có nguyên nhân sâu xa là vô 
minh. Con người không hiểu được nguyên nhân chi phối làm cho 
chư hành đều vô thường, vạn pháp đều vô ngã, nên người ta lầm 
tưởng rằng cái gì cũng thường định, cái gì cũng của ta, có ta, chấp 
ngã, vị ký, tham dục, chiếm đoạt, tạo ra những nõi khổ triển miên 
từ kiếp này sang kiếp khác. 

3. Diệt đế (Nirodha Satya). Diệt đế là lý luận về giải thoát 
và lý tưởng của Phật giáo, là phương pháp xoá bỏ tận gốc nỗi 
khổ, giải thoát con người khỏi nghiệp chướng luân hồi. Theo 
Phật giáo, phải tận diệt mọi ái lực, tức ngọn lửa dục vọng 
trong mỗi con người, dứt bỏ được vô minh, đạt tới sự giác ngộ. 
đi lên Niết bàn. 

4. Đạo đế (Marga Satya). Đây là con đường để giải thoát 
khỏi mọi nỗi khổ. Con đường này không phải là tu luyện khổ 
hạnh, cũng không phải là chìm đắm trong tửu sắc thấp hèn. 
Hai thái cực này không thể dẫn tới giải thoát. Theo Phật giáo, 
con đường diệt dục vọng, xoá vô minh, giác ngộ và giải thoát 
là con đường nằm ở giữa hai con đường ấy, tức là con đường 
tu luyện đạo đức theo giới luật (sila), tuy luyện trí thức (yâna), 


235 


trí tuệ bằng thực nghiệm tâm linh, trực giác. Đó chính là Bát 
chính đạo: chính kiến - nhận thức đúng, không để điều sai trái 
che khuất sự sáng suốt của mình; chính tư duy - tư duy đúng 
để đạt tới chân lý và giác ngộ; chính nghiệp - hành động dúng, 
không làm những việc gian ác, giả dối; chính ngữ - chỉ nói 
những điều đúng, tốt, không nói những điều giả dối, ác độc, 
xấu xa; chính mệnh - sống đứng đăn, trung thực, nhân nghĩa, 
không tham lam, gian tà, vụ lợi; chính tỉnh tiến - nỗ lực, sáng 
suốt, vươn lên một cách đúng đắn; chính niệm - luôn tâm niệm 
về đạo lý chân chính, đến điều tốt, không nghĩ về những điều 
sấu xa; chính định - kiên định, tập trung tư tưởng vào chân lý, 
đạo lý chân chính, đạt tới giác ngộ. 

Ngoài Bát chính đạo, Phật giáo còn đưa ra phép tu tổng 
quát cho mọi Phật tử nhằm ngăn ngừa những việc làm ác. Đó 
là ngữ giới (bất sát sinh, bất đạo tặc, bất đâm dục, bất vọng ngữ, 
bất ẩm tửu) và lục độ ( bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tính tiến, thiển 
định, bát nhã).Về sau những phương pháp tu luyện của Phật giáo 
được bổ sung khá phong phú, nhưng các phương pháp chủ yếu 
vẫn là Bát chính đạo, Ngũ giới và Lục độ. 

Một cơ sở nữa của Phật giáo là thuyết nhân duyên. Thuyết 
này giải thích nguyên nhân biến hoá vô thường của vạn vật. 
Nó có ba khái niệm chủ yếu là nhân (hetu), duyên (Pratitya) 
và quả (phala). Theo Phật giáo, vạn vật đều chịu sự chi phối 
của luật nhân quả mà tồn tại và phát triển. Nhân là cái sinh ra 
vật, làm cho nó biến đổi, gây ra quả; quả là cái do một hay 
nhiều nhân mà kết tập lại; duyên là điều kiện làm cho nhân 
biến thành quả. Về sau các môn phái khác nhau của Phật giáo 
còn chia nhân duyên ra thành lục nhân và tứ duyên. 

Phật giáo sử dụng thuyết nhân duyên để quan sát nhân 
sinh, đem nhân sinh chia ra làm 12 khâu, giữa khâu này với 


236 


khâu kia có mối liên hệ nhân quả hoặc điều kiện tương hỗ, đó 
là vô tri (vô minh) dẫn tới ý chí (hành), hành dẫn tới thức về 
thể thống nhất tính thần, thức đẫn tới cái cấu thành tỉnh thần 
của thân thể (danh) và thể xác (sắc), danh và sắc có 6 loại giác 
là nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, thân, ý (tâm). Các giác quan dẫn tới sự 
tiếp xúc (xúc) với sự vật ngoại giới, xúc dẫn tới cảm thụ (thu), 
thụ dẫn tới tham ái (ái), ái dẫn tới truy cầu để lấy (thủ) sự vật 
ngoại giới, thủ dẫn tới hoàn cảnh sinh tồn (có), có tạo ra sinh, 
sinh dẫn tới lão và tử. Như vậy, nội dung trung tâm của thuyết 
nhân duyên là sự đau khổ của con người là do vô tri sinh ra, 
chỉ việc tiêu diệt vô tri mới có thể dẫn tới sự giải thoát. 

Cuối cùng, rhuyết ngũ uẩn là quan niệm của Phật giáo về 
vạn vật. Phật giáo chia vũ trụ ra thành ngũ uẩn (uẩn có nghĩa 
là tích tụ) là sắc uẩn (hiện tượng vật chất), thụ uẩn (cảm giác), 
tưởng uẩn (tác dụng của tri giác hoặc biểu tượng), hành uẩn (ý 
chí), thức uẩn (tác dụng của ý thức hoặc nhận thức). Sắc uẩn 
bao gồm tứ đại là: địa, thuỷ, phong, hoả) và cái do các cơ quan 
cảm giác tứ đại tạo thành là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Ngũ 
uẩn này trong sự tương hỗa với nhau tạo ra thế giới muôn màu 
muôn vẻ. Phật giáo cho rằng mội hiên tượng trong thế giới đều 
do duyên mà sinh ra, sinh diệt biến hoá, do vậy nó phản đối 
cái Tôi hoặc linh hồn mà Bàlamôn giáo gọi là nguyên nhân tối 
hậu của thế giới. Nhưng Phật giáo lại tán thành thuyết luân hồi 
nghiệp báo của Bàlamôn giáo. Theo Phật giáo, toàn bộ cuộc 
đời hiện tại của một người là do hành vi quá khứ của họ quy 
định. Chỉ có sự tu luyệa nghiêm khắc theo giáo luật của Phật 
giáo mới cho phép giải thoát khỏi vòng luân hồi. Do đó, Phật 
giáo không thừa nhận chủ thể của luân hồi. Đây là vấn đề sinh 
ra nhiều cuộc tranh luận về sau này. 


237 


Theo giáo lý Phật giáo, con người không cô độc trên con 
đường nhận thức chân lý, dẫn tới sự giác ngộ. Đức Phật 
(không được coi là người sáng tạo ra thế giới; theo Phật giáo, 
thế giới tồn tại tự thân nó), và bồ tát (thực thể còn phải tiến 
một bước cuối cùng dẫn tới niết bàn) sẽ giúp đỡ con người, 
mặc dù không làm điều đó một cách tự giác khi giúp đỡ con 
người có được sự giải thoát. 


7.3. Sự tiến hoá của Phật giáo 


Từ thế kỷ ÍV đến thế kỷ II tr. CN, một vương quốc phồn vinh 
và lớn mạnh chưa từng thấy đã xuất hiện ở ấn Độ - Vương triều 
Maurya do vua Asôca đứng đầu. Khi đó Phật giáo đã được phổ 
biến từ lưu vực sông Hằng đến đại bộ phận ấn Độ và một số quốc 
gia ở khu vực này.Vươmg triều Maurya sụp đổ sau I38 năm, 
Vương triều Xunca được dựng lên (vào khoảng năm 180 tr. CN), 
nó ủng hộ Bàlamôn giáo. Như vậy, Phật giáo và Bàlamôn giáo 
cùng tồn tại, đấu tranh lẫn nhau, ảnh hưởng lân nhau. Thêm vào 
đó là Phật giáo còn phải thích nghi với nhữp điều kiện lịch sử cụ 
thể ở những nơi mà nó được truyền bá, do vậy hiện tượng phân 
phái mang sắc thái khu vực đã xuất hiện trong Phật giáo. Sau khi 
Đức Phật tạ thế khoảng 100 năm thì Phật giáo phân chia ra thành 
hai phái lớn là Tiểu thưà và Đại thừa, về sau, từ hai phái này lại 
phân ra thành khoảng 20 chi nhánh nữa. 

+ Phát giáo Đại thừa hình thành đứt khoát vào những thế kỷ 
đầu sau cn., tức cùng với thời kỳ quá độ từ chế độ nò lệ sang chế 
độ phong kiến. Đa số thành viên trong công xã nông thôn đã bị 
phá sản và trở thành nông nó, và chính họ là cơ sở xã hội của Đại 
thừa. Một nguyên nhân nữa làm cho Đại thừa xuất hiện và phát 
triển mạnh mẽ là nguyên nhân nảy sinh ở trong lòng Phật giáo. 
Vào thời kỷ Phật giáo bộ phái, nhiều tăng đoàn đã được xây dựng. 


238 


Các tăng lữ của chúng nhận được sự trọng đãi của giai cấp thống 
trị, họ có cuộc sống vô cùng giàu sang, chuyên tâm biên soạn kinh 
điển và suy ngẫm về những điều huyền học của Phật giáo. Do vậy, 
lý luận và thực tiễn của họ đã tách rời đời sống xã hội và hoạt 
động thế tục, một bộ phận tăng lữ có tư tưởng cải cách đã xuất 
hiện. Họ mong tìm thấynhững tư tưởng tín ngưỡng mới trong Phật 
giáo, và họ thành lập cái gọi là tập đoàn Bồ tát. Tham gia vào tập 
đoàn này còn có đại bộ phận tín đồ Phật giáo tại gia mà cũng bất 
mãn với Phật giáo phái bộ. Cả hai nhóm tín đồ Phật giáo này cấu 
thành phái Đại thừa. Họ sưu tập và san định hàng loạt kinh điển, 
trong đó cần phải kể tới Kinh Bát nhã, Kinh Tịnh thổ, Kinh Hoa 
nghiêm, Kinh Pháp hoa, v.v.. 

Sau khi Đại thừa phát triển mạnh mẽ, Phật giáo bộ phái bị 
hạ thấp, và nó bị các đại diện của Đại thừa gọi một cách tiêu 
cực là Tiểu thừa nhằm chỉ “Phật giáo thời cổ”. Về phần mình, 
các môn đồ Tiểu thừa coi mình đi theo học thuyết của những 
người cũ trong dòng tu (Theravâda), mặc dù phái này cũng chỉ 
là một nhánh trong Tiếu thừa. Tuy nhiên, Theravâda là phái 
Tiểu thừa duy nhất còn tồn tại cho tới ngày nay. Tiểu thừa còn 
được gọi là “Phật giáo miền Nam” vì, xết về mặt địa lý, nó 
phát triển ở các nước Đông Nam Á (như Xây Lan, Mianma, 
Thái Lan, Camphuchia. Lào). Theo truyền thống chính thức, 
Tiểu thừa gồm có 18 phái khác nhau bất nguồn từ một cộng 
đồng gốc. Nhưng các văn bản lại nhắc tới một số lượng lớn 
hơn rất nhiều. Tại Nghị hội Phật giáo lần thứ ba đã diễn ra sự 
phân liệt của cộng đồng gốc thành hai phái là: Sthavira (môn 
đồ của những Thày cũ) và Mahâsânghika (môn đồ của cộng 
đồng lớn) Từ năm 280 đến năm 240 tr CN, phái 
Mahâsânghika lại phân chia ra thành sáu phái. Theo các môn 


239 


đồ Tiểu thừa thì Tiểu thừa là đại diện cho Học thuyết thuần 
khiết và khởi thuỷ như nó đã được Phật thuyết giảng. Những 
quan niệm của nó chủ yếu dựa vào các sutra (kinh) đã khôi 
phục được chính những lời dạy của Phật. Các quy tắc kỷ luật 
tu hành được ghi trong Vinaya-Pitaka (Luật tạng). Trong 
Abhidharma (Luận, phần thứ ba trong Tam tạng, tức phần điển 
lễ Phật giáo), có một sự phân tích một cách có hệ thống về 
những thuyết giảng trong các sutra. Vai trò hàng đầu của Tiểu 
thừa là chỉ ra con đường giải thoát. Tiểu thừa không có những 
sự tư biện triết học, ngược lại, nó coi chúng là những vật cản 
trên con đường giải thoát, trên con đường phát triển tâm linh. 
Tiểu thừa đưa ra một sự phân tích về tình cảnh con người, về 
bản chất của tồn tại, về cấu trúc của nhân cách và chỉ ra những 
phương pháp có thể dẫn tới việc chấm dứt đau khổ. Tất cả mọi 
phái Tiểu thừa đều có chung một cái nhìn hiện thực về tồn tại. 
Đau khổ cần được giải thoát là một hiện thực. Giải thoát khỏi 
vòng luân hồi đau đớn và đạt tới niết bàn là những mục đích 
tối cao mà mỗi người đều có thể đạt tới nhờ những nỗ lực của 
bản thân, bàag cách từ bỏ thế gian để trở nên siêu việt. Ngoài 
ra, môn đồ Tiểu thừa cần từ bổ cuộc sống thế tục và sống một 
cuộc sống tôn giáo. Người thế tục không thể đạt tới niết bàn. 
Lý tưởng con người theo những nguyên lý của Tiểu thừa là a la 
hán. tức người đạt tới sự giải thoát bằng nỗ lực ccủa bản thân. 
Về niết bàn với tư cách mục đích tối cao của những tìm kiếm 
tâm linh, Tiểu thừa kiên định quan điểm né tránh sự phiêu lưu 
thể nghiệm đại giác và trừ khử ảo tưởng về cái tôi, cũng như 
những nhục vọng. Các phái Tiểu thừa coi Phật là một nhân vật 
lịch sử, là một con người bà một người thày tâm linh, chứ 
không phải là một bản tính siêu việt. Điều quan trọng nhất 


240 


trong Tiểu thừa là Tứ diệu đế, Luật về nguồn gốc của những sự 
phụ thuộc lẫn nhau hay Thập nhị nhân duyên, học thuyết về 
phi ngã và luật karma. Những nguyên lý thực hành chủ yếu 
của Tiểu thừa là Bát chính đạo. Về con đường tu luyện và mục 
đích của nó thì Tiểu thừa chủ trương đạt tới sự tự mình giải 
thoát, còn Đại thừa coi mục đích của Tiểu thừa là quá thấp, 
chủ trương đạt tới Phật quả, tức trở thành Phật. Do vậy, về nội 
dung và phương pháp tu luyện, Tiểu thừa chủ yếu tu theo giới, 
định, tuệ, còn Đại thừa tu thêm sáu con dường để đạt tới niết 
bàn là bố thí, thủ giới, nhẫn nhục, tỉnh tiến, toạ thiền, trí tuệ. 
Tiểu thừa nhấn mạnh lợi kỷ, còn Đại thừa nhấn mạnh lợi tha 
(có lợi cho người khác). 

Đại thừa lại có hai phái chính là phái Trung quan và phái _ 
Yoga. Người đặt cơ sở cho phái 7rung quan là Long Thụ 
(Nagarjuna) ở thế kỷ II và đệ tử của ông ta là Đề Bà (Deva). 
Phái Trung quan phát triển tư tưởng "không” trong Kinh Bát 
nhã, cho rằng vạn vật cùng với nhận thức của chúng ta, thậm 
chí kể cả Phật pháp, đều là quan hệ nhân duyên, là các khái 
niệm hay các tướng (giả đanh) được vay mượn, bản thân 
chúng không có thực thể và đặc tính bất biến. Theo phái này, 
chỉ có việc loại bỏ quan hệ nhân duyên, phá bỏ những thiên 
kiến về danh tướng mới có thể giác ngộ được chân lý tối cao là 
không hoặc trung đạo. Nó cho rằng những người bị vô minh 
che đậy sẽ thừa nhận kinh nghiệm hoặc thế giới hiện tượng , 
còn đối với những người đã loại bỏ được vô minh, giác ngộ 
được chân lý, thì kinh nghiệm hoặc thế giới hiện tượng chỉ là 
những biểu hiện huyễn hoặc, là những danh tiếng mang tính 
thiên kiến, do cậy họ thừa nhận chân lý tối cao là Không hoặc 
trung đạo. "Khôống” không có nghĩa là phủ định tất cả, mà là 


241 


một loại cảnh giới tinh thần của người tu hành có thể đạt tới 
được trong tư duy về Thiền. 

Phái Yoga (theo tiếng Phạn có nghĩa là tư duy) phát triển 
mạnh vào thế kỷ IV và V, có tên gọi như vậy do nhấn mạnh 
phương pháp tu hành của Yoga. Người đặt cơ sở cho phái 
Yoga là Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu). Phái 
Yoga phản đối quan điểm về không của phái Trung quan, họ 
cho rằng nên kết hợp không với có, do vậy họ khẳng định sự 
tồn tại của thức. Theo họ, mọi hiện tượng trong thế giới đều do 
tinh thần (thức) sinh ra. 

+ Mật giáo. Tình trạng phân liệt chính trị, xuất hiện nhiều 
tiểu quốc phong kiến đã tồn tại ở Ấn Độ vao thế kỷ VỊ - VH. 
Ấn Độ giáo giành được địa vị thống trị ở các khu vực rộng lớn, 
Phật giáo và Ân Độ giáo có ảnh hưởng lẫn nhau, và Mật giáo 
đã ra đời trong lòng của bản thân Phật giáo, Mật giáo là sự kết 
hợp giữ Phật giáo Đại thừa, Ấn Độ giáo và tín ngưỡng dân 
gian Ấn Độ. Nó lấy chú thuật, nghi lễ, tục tín với tổ chức hoá 
cao độ làm đặc trưng, ca ngợi việc miệng tụng châm ngón chú 
ngữ (ngữ mật), thủ kết khế ấn (thủ thức, thân mật), tâm' tác 
quán tưởng (ý mật), khi tam mật đồng thời diễn ra thì có thể tự 
mình trở thành Phật. 


7.4. Nghỉ lễ và ngày lễ của Phật giáo 


a. Chế độ Tăng già. Tín ngưỡng chủ yếu của tín đồ Phật 
giáo là Tam quy, tức quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. 
Quy y Tăng có nghĩa là quy y Tăng già. Tăng già có nghĩa là 
giáo đoàn mà các nhà sư và những người tu hành hợp lại mà 
thành. Khi còn tại thế, Phật Thích ca yêu cầu Tăng già thực 
hiện lý tưởng "lục hoà" (kiến hoà đồng giải, lợi hoà đồng 
quân, ý hoà đồng duyệt, thân hoà đồng chú, giới hoà dồng tu, 


242 


khẩu hoà vô tranh). Lục hoà này sau này đã trở thành những 
nguyên tắc hoạt động của Tăng già. Lúc đầu tham gia tăng già 
là một số nhà sư đi tha phương cầu thực. Về sau Tăng già được 
xã hội coi trọng, được quốc vương và thương nhân cúng tặng, 
có nhà cửa và ruộng đất riêng của mình. Tín đồ Phật giáo xây 
dựng Tăng già của mình ở kháp nơi, bầu ra trưởng giả, lập nên 
chế độ ăn uống, tụ họp làm điều thiện, v.v.. Tăng già được 
hình thành từ tỷ khâu (hoà thượng), tỷ khâu nữ (ni cô), sadi, 
sadini (những thiếu niên nam nữ tu hành xuất gia chưa đầy 20 
tuổi, chính học nữ (nữ tu hành xuất gia chưa đầy I8 tuổi). 
Trong quá trình phát triển, Tăng già dần dần đã hình thành nên 
hoàng loạt chế độ làm việc và hệ thống tổ chức theo tầng lớp 
khác nhau, trong đố có những chế đệ đặc độ, trì giới, kiệt ma, 
quản lý chùa chiến, lao động, sản xuất, v.v.. 

b. Chế độ xuất gia. Đạo Phật nói chung yêu cầu các tăng 
lữ từ bỏ mọi thứ ở trần gian, sống cuộc sống xuất gia tu hành ở 
trong chùa viện. Song chế độ này lại được hiểu theo các cách 
khác nhau. Thí dụ, tất cả nhân dân đều được coi là tăng lữ ở 
một số nước như ở Thái Lan, Miên Ma, khu vực người Thái ở 
Trung Quốc, do vậy đàn ông phải xuất gia vào sống cuộc sống 
tu hành trong chùa và tiếp thu sự giáo dục Phật giáo suốt cả 
đời hay ít nhất là trước tuổi vị thành niên. Đây không phải là 
nghĩa vụ bắt buộc, nhưng nó được xã hội thừa nhận. Tại Nhật 
Bản sau thời Minh trị Duy tân, một số giáo phái quy định được 
lấy vợ sinh con, được sống cuộc sống thế tục. 

c. Chế độ trì giới. Giới luật là những quy định bắt buộc 
về lối sống, về cách làm việc đối với tăng lữ và tục nhân nhằm 
tầng cường tín ngưỡng và thống nhất hành động. Do điều kiện 
lịch sử, do nhận thức khác nhau về giáo lý Phật giáo mà các 
giáo phái khác nhau cũng có những chế độ trì giới khác nhau. 


243 


Trong giới luật, hành vị phá giới nghiêm trọng nhất là baladi 
(trọng tội), tức là gian dâm, trộm cắp, sát nhân vọng ngữ, ai 
phạm trọng giới thì sẽ bị đuổi ra khỏi giáo môn. 

d. Tùng lâm thanh quy. Tăng lữ Phật giáo cổ ở Ấn Độ 
sống cuộc sống giản đị là "Tam y nhất bát, nhật trung nhất 
thực, thụ hạ nhất túc” (Ba loại áo, một chiếc bát, ngày ăn một 
bữa, ngủ dưới gốc cây). Phật giáo Tiểu thừa Đông Nam Á vẫn 
duy trì truyền thống này, tuy có thay đổi chút ít. Các tín đồ 
cầm bát đi ra ngoài hoá duyên trước khi mặt trời mọc, đem 
cơm và thức ăn về chùa để ăn cả ngày, bữa ăn trưa không được 
ăn đồ rắn và uống một số đồ uống. Khi Phật giáo mới thâm 
nhập vàe Trung Quốc, các tín đồ cũng bắt chước làm như vậy, 
nhưng sau nó không thích nghi với xã hội nông nghiệp, nên 
dần dân họ đã xây dựng lại hàng loạt chế độ tu trì. Thanh quy 
cổ nhất ở đất Hán, do Đạo An thời Đông Tấn sáng lập, ông đề 
xướng tăng nhân phải tu hành ở trong chùa, lấy họ Thích làm 
họ của mình, Lương Vũ để lại cấm tăng lữ ăn thịt, thực hành 
chế độ an chay. Mã Tổ Đạo Nhất đời Đường và đệ tử của ông 
là Bách Trượng Hoài Hải đã sáng lập ra Tùng lâm Thanh quy, 
yêu cầu tăng lữ phải cày cấy làm nông nghiệp ngoài giờ tu 
đạo, sống cuộc sống nông thiển "một ngày không làm, một 
ngày không ăn". Chế độ Tùng lâm Thanh quy đã thay đổi 
được lối sống đi ăn xin của nhà sư, đặt cơ sở kinh tế cho sự 
phát triển của chùa viện. 

Phật giáo cũng còn có một số nghỉ lễ rất đạc:biệt, đi liền 
với các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của tín đồ. Đó là: 

+ 7hí đó. Đây là tiêu chí để phân biệt tăng lữ với tục nhân. 
Người xuất gia làm tăng lữ phải trải qua những thủ tục xác 
định. Trước khi xuất gia, phải vào chùa một thời gian, học tập , 
những tri thức thụ giới. Người thụ giới do người thân dẫn vào 


244 


chùa, được từ 10 đến 20 tăng nhân tổ chức thành tăng đoàn tra 
hỏi rất nghiêm khác về hành vi quá khứ. như có phạm tội 
không, có vay nợ không. có bệnh hoạn không, sau khi đáp ứng 
được yêu cầu thì cắt tóc, mặc áo cà sa, cử hành nghi thức chọn 
tuyến chúc phúc. 

+ Lễ mai táng. Lễ mai táng bắt nguồn từ tập tục Ấn Độ cổ 
đại. Sau khi Thích Ca Mâu Ni tạ thế, Người đã được hoả táng, 
tro của Người được đặt vào trong rất nhiều tháp Phật, các tín 
đồ sau này đã tiếp thu tập tục này. 

+ Bồ Tái (Ngày Phật, xưa địch là Tịnh trú). Nó có nghĩa là 
Thanh tịnh giới trú để được tăng thêm công đức. Tín đồ Phật 
giáo cử hành bốn lần nghi thức Bồ Tát vào các ngày I, 15 và 
ngày thừ tấm sau hai ngày này trong mỗi tháng. Trong ngày 
Bồ Tát, tín đồ phải vào trong chùa để tham bái, tuân thủ bát 
giới. Tăng lữ phải chuyên tâm tu thiền, kiểm tra tình hình chấp 
hành giới luật, người vi phạm giới luật phải sám hối những tội 
đã mắc phải trước tăng chúng. 

+ Truyền Chiêu. Một ngày lễ được tiến hành từ ngày 5 
tháng 1 theo Tạng lịch, kết thúc vào ngày 14. Khi bất đầu 
Truyền Chiêu, thủ nh của Phật giáo Tây Tạng tiến hành 
giảng kinh và chủ trì biện kinh. Trong cuộc biện kinh, Lạt Ma 
có học vấn sẽ được chọn ra để phong thụ học vị Cách Tây. 
Buổi tối ngày rằm tháng riêng (còn gọi là Tết rước đèn), ở 
trung tâm đường phố Laxa. người ta bày biện, trang trí đàn tế 
vô cùng hoa lệ, bên trên đặt tượng Phật, đèn thắp bằng mỡ 
động vật, ca múa thâu đêm suốt sáng. Ngày 24, khi ngày lễ kết 
thúc, người ta còn cử hành nghi thức cầu nguyên trừ ma. 

+ Hội vụ lan bồn. Tín đồ Phật giáo ở vùng đất Hán Trung 
Quốc và ở Nhật Bản tiến hành lễ hội này vào ngày I5 tháng 7 


245 


lịch âm để truy tiến vong linh tổ tiên. Vu lan bồn là âm dịch ra 
từ tiếng Phan Ullambana, có nghĩa là cứu độ nỗi khổ của vong 
linh bị treo ngược. Căn cứ vào thuyết "Vụ lan bồn kinh”, đệ tử 
của Thích Ca Mâu Ni là Mục kiền liên có người mẹ bị sa vào 
tay lũ quỷ đói sau khi chết. Mục kiền liên cầu Phật cứu vớt. 
Thích Ca bất Mục kiểu liên phải cúng chúng sinh vào ngày 
cuối cùng mà chúng sinh kết thúc kỳ An cư Kiết hạ (15 tháng 
7) để được giải thoát. Các tín đồ Phật giáo căn cứ vào truyền 
thuyết này mà tổ chức hội Vu lan bồn. 

+ Tết Phát Đản. Đây là ngày kỷ niệm ngày sinh của Thích 
Ca Mâu Ni. Căn cứ vào truyền thuyết cho rằng lúc Phật ra đời 
đã có con rồng phun nước vào Người, tín đồ Phật giáo cử 
hành nghi thức mang tính tượng trưng: lấy nước tắm cho tượng 
Phật, tế bái Phật tổ, thí xá tăng chúng cùng với việc tổ chức 
đua thuyền rồng hoặc tế nước lẫn nhau để chúc phúc. 

+ Tết thành đạo. Đây là tết kỷ niệm ngày Thích Ca Mâu 
Ni thành đạo, kỷ niệm vào ngày 8 tháng 12 âm lịch. Vào ngày 
này, tín đồ Phật giáo thường dùng gạo và quả cây nấu thành 
cháo cúng Phật. : 

+ Tết Niết Bàn. Đây là tết kỷ niệm ngày Thích Ca Mâu Ni 
tạ thế. Do Nam Bắc Phật giáo có ý kiến khác nhau về ngày 
mất của Phật, nên thời gian của ngày tết này cũng khác nhau. 

+ Tết Phệ Xá Khứ. Tết này còn được gọi là tết kính Phật. 
Một số quốc gia theo Phật giáo ở Đông Nam á thường đem ngày 
sinh, ngày thành đạo và ngày niết bàn của Phật Đà cùng đặt vào 
một ngày để kỷ niệm và gọi nó là Tết Phệ Xá Khứ. Nó được tổ 
chức vào ngày trăng trong tháng 5 công lịch. Ngày tết này là 
ngày tết truyền thống mang tính quốc gia của các nước Phật giáo 
Nam truyền, ngày này được tiến hành với quy mô lớn. 


246 


Chương VIH 
THIÊN CHÚA GIÁO 


8.1. Sự xuất hiện của Thiên Chúa giáo 

a. Những diều kiện lịch sử xã hội làm xuất hiện và phổ 
biến Thiên Chúa giáo 

Thiên Chúa giáo xuất hiện ở Palestin vào thế kỷ I sau CN. 
Những phát hiện khảo cổ học năm 1947 ở vùng biển Chết 
chứng tỏ sự tương đồng không bác bỏ được của Thiên Chúa 
giáo khởi thuỷ với công xã Do Thái giáo ở Essen (một giáo 
phái Do Thái giáo mà giáo lý là một trong các nguồn gốc tư 
tưởng của Thiên Chúa giáo). Sự giống nhau về các nguyên lý 
thế giới quan của giáo phái Essen và của những người Thiên 
Chúa giáo khởi thuỷ thể hiện ở thuyết tin có Chúa cứu thế - 
chờ đợi sự xuất hiện của Người Thày chính nghĩa, ở các quan 
niệm hậu thế luận, ở việc lý giải tư tưởng tội lỗi của con người. 
ở nghỉ lễ, ở tổ chức công xã và thái độ đối với sở hữu. 

Sự phổ biến tương đối nhanh chóng của Thiên Chúa giáo 
ở các tỉnh vùng Tiểu Á của Đế chế Lamã và ở chính Lamã đã 
đo hàng loạt nhân tố lịch sử - xã hội quy định. Cuộc khủng 
hoảng bắt đầu diễn ra của các thể chế cổ đại đã sinh ra thái độ 
không tin tưởng của mọi người vào tương lai, ý thức thờ ơ và 
không có tiền đồ. Sự đối kháng tăng lên không những giữa nô 
lệ và dân tự do mà cả giữa công dân Lamã và thần dân ở các 
tỉnh, giữa giới quý tộc và những ky sĩ giàu có. Với tư cách là 
một hình thức phản kháng xã hội rõ ràng và dễ hiểu chống lại 


247 


các thể chế xã hội vô nhân đạo, Thiên Chúa giáo nhanh chóng 
biến thành một trào lưu tư tưởng mạnh mẽ mà không một lực 
lượng nào có thể chặn đứng được. 

Cũng giống như các học thuyết tôn giáo phương Đông 
khác nhau, tôn giáo Lamã đã không thể đem lại sự an ủi cho 
những người cùng khổ và, do tính chất dân tộc của mình, đã 
không cho phép khẳng định tư tưởng công bằng, bình đẳng, 
giải thoát của mọi người. Thiên Chúa giáo trước hết đã tuyên 
bố sự bình đẳng của mọi người như là những người tội lỗi. Nó 
bác bỏ các trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ đang tồn tại và qua 
đó đã tạo ra hy vọng tránh khỏi được áp bức và nô dịch của 
những người bị thất vọng. Nó kêu gọi xây dựng lại thế giới, 
qua đó biểu thị lợi ích hiện thực của những người không có 
quyền và bị nô dịch. Cuối cùng, nó đem lại cho nô lệ sự an ủi, 
hy vọng nhận được tự do bằng phương thức đơn giản và dễ 
hiểu - thông qua việc nhận thức chân lý thần thánh mà Chúa 
Giêsu mang đến trần gian để vĩnh viễn chuộc mọi tội lỗi và tật 
xấu của con người. 

b. Nguồn gốc ¡ư tưởng của Thiên Chúa giáo 

Khoa biện giải Thiên Chúa giáo khẳng định rằng, khác 
với mọi tôn giáo khác trên thế giới, Thiên Chúa giáo không 
phải do con người tạo ra, mà do Chúa đem lại cho loài người 
dưới dạng có sẵn và hoàn bị. Song, khoa lịch sử so sánh về các 
học thuyết tôn giáo chứng tỏ rằng Thiên Chúa giáo không 
thoát khỏi những ảnh hưởng về tôn giáo, về triết học, về đạo 
đức học, v.v.. Thiên Chúa giáo đã nắm bắt và xét lại các quan 
điểm tư tưởng trước đó của Do Thái giáo, của Mithra giáo, của 
các tôn giáo phưởng Đông cổ, đã xét lại các quan điểm triết 
học của chúng. Tất cả những điều đó đã làm phong phú và cố 


248 


kết tôn giáo mới, đã biến nó thành một lực lượng văn hoá - trí 
tuệ hùng mạnh, có khả năng tự đem mình đói lập với tất cả các 
nền văn hoá dân tộc và biến thành một phong trào siêu dân tộc 
của quần chúng. Việc Thiên Chúa giáo khởi thuỷ nắm bắt di 
sản văn hoá - tôn giáo trước đó hoàn toàn không biến nó thành 
một tập hợp những quan niệm riêng biệt, mà đã góp phần để 
một học thuyết mới về nguyên tắc nhận được sự thừa nhận của 
mỌi người. 

Chủ nghĩa Platôn mới của Philông Alecxandri (khoảng 
năm 25 tr. CN - khoảng 50 sau CN) và học thuyết đạo đức học 
của người theo chủ nghĩa khắc ký Lamã là Seneka ( khoảng 
năm Š tr. CN - năm 65 sau CN) đã có ảnh hướng đặc biệt đáng 
kế đến những cơ sở của giáo lý Thiên Chúa giáo. Philông đã 
hợp nhất khái niệm Logos (thần ngôn) trong truyền thống 
Kinh thánh, khái niệm được lý giải như là ngôn từ mang tính 
sáng tạo, nhận thức được trong sự mặc khải, với khái niệm này 
trong truyền thống Hy Lạp, truyền thống xem Logos với tư 
cách là quy luật nội tại định hướng vận động của Vũ trụ. 
Logos của Philông là ngôn từ thần thánh, cho phép trực giác 
cái Thực tồn. Không có con đường nhận thức nào khác về 
Chúa, chí có thông qua Logos-thần ngôn. Học thuyết của 
Philông về tội lỗi bẩm sinh (tội tổ tông) của mọi người, về sự 
sám hối, về cái Thực tồn như bản nguyên đầu tiên của thế giới, 
về sự xuất thần như phương tiện đến với Chúa, về các logos 
trong đó Đức Chúa Con là Logos như biểu tượng cụ thể sống 
động qua mầu nhiệm nhập thể còn lại các con đường mạc khải 
linh ứng từ các thiên thượng, - đã trở thành một trong các tiền 
đề tư tưởng cho các quan niệm Thiên Chúa giáo về sự phân 
cấp các bản nguyên tỉnh thần, và có ảnh hưởng đáng kể đến sự 
hình thành Thiên Chúa giáo. 


249 


Học thuyết đạo đức Thiên Chúa giáo, đặc biệt là quan 
niệm về việc đạt tới đức hạnh, là gần gũi với các quan điểm 
của Lucxi Annei Seneka. Seneka coi điều quan trọng nhất đối 
với bất kỳ con người nào cũng là việc đạt tới tự do tính thần 
thông qua ý thức về sự cần thiết của Chúa. Nếu tự do không 
sinh ra từ sự cần thiết của Chúa, thì nó sẽ là sự nô lệ. Chỉ có sự 
phục tùng thiên thượng mới sinh ra sự thanh thản tỉnh thần, 
lương tâm, các chuẩn tắc đạo đức, các giá trị chung nhân loại. 
Việc khẳng định những giá trị chung nhân loại phụ thuộc 
không phải vào các yêu cầu của nhà nước, mà hoàn toàn phụ 
thuộc vào sự cởi mở. Seneka hiểu sự cởi mở là việc thừa nhận 
sự thống nhất của bản tính con người, tình yêu thương lẫn 
nhau, sự đồng cảm của mọi người, sự quan tâm của mỗi người 
đến những người khác giống như mình, một cách không phụ 
thuộc vào địa vị xã hội. Seneka sử dụng làm mệnh lệnh đạo 
đức là "quy tắc đạo đức vàng" mà nói như sau: "Hãy đối xử 
với người đứng dưới mình như là bạn muốn người đứng trên 
bạn đối xử với bạn như vậy "?. 

Một câu nói tương tự cũng thấy có trong bản Phúc âm của 
Mathêu: Nếu anh em muốn mọi người đốt xử với anh em như 
vậy thì anh em hãy đối xử với họ như cũng như vậy. 

Thiên Chúa giáo hoà nhịp với quan niệm của Seneka về 
tính phù du và tính lừa dối của những sự thoả mãn cảm tính, sự 
quan tâm đến những người khác, sự tự hạn chế trong việc sử 
dụng của cải vật chất, sự không cho phép có sự lộng hành của 
những dục vọng nguy hiểm đối với xã hội và con người, sự 
khiêm nhường và ôn hoà trong đời sống hàng ngày. Có thể 
thấy. Thiên Chúa giáo cũng đánh giá cao các nguyên tắc về 


*° 1 ,Seneka. Những bức thư về đạo đức gửi cho Luxili. Matxcơva, 1997, tr.78. 
250 


đạo đức cá nhân được Seneka hình thành vì, theo Thiên Chúa 
giáo, sự giải thoát cá nhân đồi hỏi phải có sự đánh giá nghiêm 
túc về cuộc đời của bản thân, sự tự hoàn thiện, sự chiếm được 
tình thương của Chúa. 

Việc Thiên Chúa giáo khai thác những yếu tố khác nhau 
của tín ngưỡng phương Đông, của triết học Hy Lạp đã không 
làm cho nó bị nghèo nàn đi, mà còn làm phong phú thêm tôn 
giáo mới. Chính vì vậy nó tương đối nhanh chóng thâm nhập 
- vào dòng chảy chung của nền văn hoá Địa Trung hải. 


c. Các cuộc tranh luận về cá nhân người sáng lập ra 
Thiên Chúa giáo 

Thiên Chúa giáo tồn tại lâu bao nhiêu thì các cuộc tranh 
luận về cá nhân người sáng lập ra nó kéo dài lâu bấy nhiêu. 
Những câu truyện kể về Chúa Giêsu được ghi lại trong các bản 
Phúc âm của Thánh Máthêu, Thánh Marcô, Thánh Luca và 
Thánh Gioan, cũng như trong những bức thông điệp và việc 
làm của các Thánh Tông đồ kể về Đức Chúa Con hiện thân 
xuống thế giới dưới hình ảnh một con người hoàn hảo để gánh 
vác. lấy tội lỗi của loài người và giải thoát họ cho một cuộc 
sống vĩnh hằng, đã sinh ra không ít những sự hoài nghi. Xét 
đến cùng thì những cuộc tranh luận về Chúa Giêsu Kitô đã dẫn 
tới việc hình thành hai trường phái cơ bản - trường phái thần 
thoại và trường phái lịch sử. 

Các đại diện của trường phái thần thoại cho rằng khoa học 
không có trong tay những dữ liệu đáng tin cậy về Chúa Giêsu 
Kitô với tư cách một nhân vật lịch sử. Được viết lại nhiều năm 
sau những sự kiện được mô tả trong chúng, những câu truyện của 
Phúc âm nói về Chúa Giêsu không có một cơ sở lịch sử hiện 
thực. Ngoài ra, những tư liệu lịch sử ở đầu thế kỷ I sau cn. hoàn 


251 


toàn không nói gì về những sự kiện vô cùng kỳ lạ, như làm cho 
người chết sống lại, về những phép mầu do Chúa Giêsu thực 
hiện, về hoạt động truyền giáo của Người. Trường phái thần 
thoại coi một trong những luận cứ quan trọng nhất có lợi cho 
quan điểm của mình là sự bắt nguồn của Thiên Chúa giáo ở bên 
ngoài Palestin, cũng như là sự hiện diện những câu truyện cổ tích 
tương tự với những câu truyện cổ tích kể về các thần ra đời, chết 
đi và sống lại trong các nền văn hoá phương Đông khác, là sự 
hiện diện một số lư ợng lớn những mâu thuẫn, những dị bản, 
những điều không chính xác trong Phúc âm. 

Trường phái thứ hai - trường phái lịch sử coi Chúa Giêsu 
là một cá nhân hiện thực, là Người truyền bá một tôn giáo 
mới, Người đã hình thành hàng loạt tư tưởng mang tính 
nguyên tắc, đặt cơ sở cho giáo lý Thiên Chúa giáo. Tính thực 
tại của Chúa Giesu được khẳng định bởi tính thực tại của cả 
một loạt nhân vật trong Phúc âm, như Thánh Gioan Tiền hô, 
Thánh Tông đồ Phao lô và những Thánh khác trực tiếp gắn 
liền với Chúa Giêsu thông qua cốt truyện của Phúc âm. Khoa 
học hiện nay có trong tay hàng loạt nguồn tư liệu khẳng định 
các kết luận của trường phái lịch sử. 

Đại diện của trường phái thần thoại và của trường phái 
lịch sử đã có đóng góp đáng kể cho việc xuất bản các văn bản 
Kinh Thánh, cũng như những nguồn tư liệu khác có liên quan 
tới những thế kỷ đầu tiên của Thiên Chúa giáo. Vào những 
năm gần đây, đa số các nhà tôn giáo học đều tán thành ý kiến 
của các đại diện của trường phái lịch sử. 

d. Việc biến Thiên Chúa giáo thành quốc giáo của Đế 
chế Lamế 

Đến giữa thế kỷ I, trong Thiên Chúa giáo đã xuất hiện 
nhiều khuynh hướng khác nhau, chúng tiến hành những cuộc 
252 


tranh luận gay gắt với nhau và với những đối thủ tư tưởng ở 
bên ngoài. Các cộng đồng Thiên Chúa giáo sơ kỳ đã không 
biết đến giáo lý và nghỉ lễ của Thiên Chúa giáo hậu kỳ. Các 
cộng đồng đã không có những địa diểm riêng để tiến hành 
làm lễ, đã không biết đến thánh lễ (bí tích), thánh tượng. 
Điểm chung duy nhất đối với mọi cộng đồng và mọi nhóm, - 
đó là niềm tín vào sự hy sinh tự nguyên để chuộc tội do 
Người đứng giữa Chúa trời và con người thực hiện dứt khoát 
vì những lỗi lầm của mọi người. 

Quá trình tách rời và đoạn tuyệt với Do Thái giáo đã tăng 
lên cùng với qúa trình phát triển chủ nghĩa thế giới Thiên 
Chúa giáo và quá trình hình thành những giáo lý cơ bản. Đến 
cuối thế kỷ I - đầu thế kỷ II, đặc biệt là sau khi cuộc nổi dậy 
của mgười Do Thái chống lại Lamã bị thất bại và Do Thái giáo 
tách biệt, sự đoạn tuyệt ấy đã dứt khoát hình thành. 

Sự hình thành giới tăng lữ diễn ra ở thế kỷ II và gắn liền 
với sự biến đổi dần dần thành phần xã hội của các cộng đồng 
Thiên Chúa giáo sơ kỳ. Nếu như trước đây chúng hợp nhất nô 
lệ và người nghèo tự do, thì ở thế kỷ II, thành phần của chúng 
đã bao gồm thợ thủ công, thương nhân, chủ điền và thậm chí 
cả giới quý tộc Lamã. Bộ phận tín đồ Thiên Chúa giáo giàu có 
dần dần đã tập trung vào tay mình việc quản lý của cải và lãnh 
đạo hoạt động làm lễ. Những cá nhân có chức sắc lúc đầu 
được lựa chọn cho một thời hạn xác định, sau đó là cả đời, đã 
cấu thành tầng lớp tăng lữ. Các linh mục, các nhà trợ tế, các 
nhà giám mục, các tổng giám mục đã loại bỏ các nhà tiên tri 
Và tập trung vào tay mình toàn bộ quyền lực. 

Sự thay đổi thành phần xã hội của các công xã đã quy 
định sự tiến hoá định hướng xã hội của chúng. Sự khước từ các 


253 


xu hướng dân chủ trước đây ngày càng bộc ra rõ hơn, ý định 
liên minh với chính quyền của Hoàng đế ngày càng trở nên 
mạnh mẽ hơn. 

Đến lượt mình, chính quyền của Hoàng đế cảm nhận thấy 
sự cần thiết cấp bách là phải bổ sung cho Đế chế thế giới một 
tôn giáo thế giới. Thử nghiệm biến một trong các tôn giáo dân 
tộc, mà cụ thể là tôn giáo của Lamã, thành tôn giáo như vậy đã 
bị phá sản. Cần phải có một tôn giáo mới mà mọi dân tộc của 
Đế chế đều hiểu. Việc Nhà nước Lamã truy nã Thiên Chúa 
giáo trước đây đã được thay thế bằng việc tích cực ủng hộ tôn 
giáo mới ở đầu thế kỷ IV. Hoàng đế Constantin (khoảng 285- 
337) đã đặt cơ sở cho việc biến Thiên Chúa giáo thành quốc 
giáo của Đế chế Lamã bằng sác lệnh năm 324. Sau một năm, 
công giáo nghị hội lần thứ nhất của các giáo hội Thiên Chúa 
giáo đã được tổ chức ở thành phố Nike dưới sự chủ toạ của 
ông, nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khẳng định 
giáo lý Thiên Chúa giáo. 

e. Cuộc đấu tranh bên trong giáo hội nhằm khẳng định 
giáo lý và nghỉ lễ Thiên Chúa giáo 

Không một giáo lý Thiên Chúa giáo nào ngay lập tức xuất 
hiện dưới hình thức hoàn tất, còn sau khi các giáo lý cơ bản đã 
được biến thành những quy tắc tôn giáo, thì các cuộc tranh 
luận xung quanh nội dung của chúng vẫn không chấm dứt. 

Các cuộc tranh luận gay gất vẻ Cơ Đốc học đã diễn ra 
giữa các nhóm khác nhau cả trước lẫn sau Công giáo hội nghị 
ở Nike. Cuộc tranh luận tập trung xung quanh việc lý giải nội 
dung của ba giáo lý cơ bản là: thuyết ba Ngôi, sự hiện thân và 
sự chuộc tội của Chúa. 


254 


Công giáo nghị hội ở Nike đã lên án học thuyết của 
giáo sĩ Ari (256-336) ở Alecxandrơ là người khẳng định 
rằng, Đức Chúa Con không có cùng một bản chất với Đức 
Chúa Cha. Công giáo nghị hội đã xác lập giáo lý mà theo đó 
thì Chúa được xác định là sự thống nhất của ba Ngôi, trong 
đó Đức Chúa Con vĩnh viễn sinh ra từ Đức Chúa Cha, có 
cùng bản chất với Đức Chúa Cha, là Chúa chân chính và là 
cá nhân độc lập. 

Tại Công giáo nghị hội lần thứ hai - ở Cônstanttnôpôn 
(381), người ta đã lên án không những phái Ari mà cả vô số tà 
giáo khác mà không chấp nhận coi Giêsu là Chúa, họ chỉ thừa 
nhận Giêsu là một thực thể tối cao được sáng tạo ra. 

Một cuộc tranh luận đặc biệt gay gắt đã bùng lên xung 
quanh giáo lý về sự hiện thân của Chúa ở đầu thế kỷ V. Một 
bộ phận tăng lữ do giáo trưởng ở Cônstantinôpôn là Nestôri 
(mất năm 450) cầm đầu, đã bác bỏ quan niệm về sự ra đời của 
Chúa Giêsu từ Đức Mẹ. Phái Nestôri khẳng định rằng một 
người phụ nữ đã sinh ra con người, chứ không phải sinh ra 
Chúa. Và chỉ nhờ Chúa Thánh Thần nhập vào con người ấy thì 
người ấy mới trở thành Chúa, trở thành công cụ giải thoát. 
Việc luận chứng và bảo vệ giáo lý về sự hiện thân của Chúa 
được đành cho một sự quan tâm đặc biệt tại công giáo nghị 
hội lần thứ ba (ở Ephexơ năm 431), nghị hội đã khẳng định 6 
quy tắc về việc bảo vệ giáo lý này. 

Tại công giáo nghị hội lần thứ tư (ở Halkinđôn năm 451), 
sự quan tâm chủ yếu được dành cho việc luận chứng giáo lý 
chuộc tội và hiện thân của Chúa. Những người theo thuyết một 
bản tính do tu viện trưởng ở Cônstantinôpôn cầm đầu là Ởuhie 
(thế kỷ V) đã cho rằng bản tính người ở Chúa Giêsu đã được 
bản tính của Chúa hấp thụ, do vậy họ chỉ thừa nhận một bản 

255 


tính của Chúa ở Giêsu. Nghị hội khẳng định giáo lý về sự hiện 
thân mà thco đó thì Chúa Kitô phải được xem cả như là Chúa 
chân thực lẫn như là con người chân thực. Sinh ra từ Đức Chúa 
Cha xét về mặt thần thánh, Chúa Kitô sinh ra từ Đức Mẹ xét 
về mặt loài người, thần thánh và loài người kết hợp trong Chúa 
Kitô như một ngôi đuy nhất bất biến và không hoà tan (chống 
lại phái một bản tính, không tách biệt và không chia lìa (chống 
lại phái cảnh giáo - nestorianisme). Đồng thời Hoàng đế 
Maêkian cũng ban hành luật trừng trị nghiêm khác những ai 
khước từ thừa nhận giáo lý này. 

Chỉ đến giữa thế kỷ VI, người ta mới giải quyết song vấn 
đề mô tả Chúa Giêsu như thế nào. Điều luật 82 của Công giáo 
nghị hội (ở Côstantinôpôn năm 553) bất buộc phải mô tả Đức 
Chúa Con theo hình dáng của con người, chứ không phải theo 
hình dáng của thiên thần. Khi đó đòi hỏi hình ảnh mới của 
Chúa Giêsu phải nhấn mạnh được toàn bộ tính cao cả của sự 
cam chịu, phục tùng , đau khổ và sự hy sinh để giải thoát trước 
mặt các tín đồ. : 

Việc khẳng định nghi lễ Thiên Chúa giáo đi liền với những 
bất đồng. Vào những thế kỷ đầu tiên, giáo hội cấm nghiêm ngặt 
bất kỳ sự mô tả nào đối với các thánh. Nghị hội của giáo hội tại 
Ellvr ở đầu thế kỷ IV đã đưa ra quy tắc cấm không được có bất 
kỳ đối tượng sùng kính và tôn thờ nào ở trên tường. Vào cuối thế 
kỷ IV. một linh mục của giáo hội, Ởsevi đã coi việc sử dụng 
thánh tượng là ngẫu tượng giáo. Những người theo thuyết một 
bản tính và cảnh giáo đã lên tiếng chống lại việc thờ thánh tượng. 
Chính phủ đã đưa ra chỉ thị cấm sử dụng thánh tượng. Cuộc tranh 
cãi này chỉ được giải quyết tại công giáo nghị hội lần thứ bẩy (ở 
Nike năm 787). Nghị hội phê chuẩn luật cho rằng cần phải mô tả 
các thánh và thờ họ. 

256 


Quá trình hình thành thánh lễ của Thiên Chúa giáo và những 
nghỉ lễ đi liền với chúng còn kéo dài hơn nữa. Đến cuối thế kỷ 
V đã hình thành lễ rửa tội, muộn hơn nữa là lễ ban thánh thể 
(cucharistque). Sau đó. trong vòng vài thế kỷ, Thiên Chúa giáo 
đã dân dần áp dụng lễ sức dầu, lễ làm phép thánh, lễ cưới, lễ 
xưng tội và các nghi lễ đi liền với chúng. 

ý. Sự phân liệt các giáo hội Thiên Chúa giáo 

Thiên Chúa giáo không phải là một trào lưu tôn giáo 
thống nhất. Được phố biến ra nhiều tỉnh thành của Đế chế 
Lamã, nó thích nghi với điều kiện ở mỗi nơi, với quan hệ xã 
hội và các truyền thống địa phương đã hình thành. 

Hậu quả của việc phi tập trung hoá Nhà nước Lamã là sự 
xuất hiện bốn giáo hội độc lập đầu tiên: Giáo hội 
Cônstantinôpôn, Giáo hội Alêcxandrơ, Giáo hội Atiôhi và 
Giáo hội Giêrusalem. Ngay sau đó Giáo hội Síp và Giáo hội 
Chính Thống giáo Grudia đã tách ra từ Giáo hội Antiôhi. 

Nhưng vấn đề không dừng lại ở việc phân liệt các giáo hội 
Thiên Chúa giáo. Những giáo hội riêng biệt khước từ thừa 
nhận quyết định của công giáo nghị hội và hệ giáo lý được 
chúng phê chuẩn. Vào giữa thế kỷ V, giới tăng lữ Acmenia 
không tán thành việc công giáo nghị hội lên án những người 
theo thuyết một bản tính. Qua đó Giáo hội Acmenia đã tự đặt 
mình vào một tình thế đặc biệt sau khi thừa nhận giáo lý mâu 
thuẫn với hệ giáo lý của Thiên Chúa giáo chính thống. 

Một trong những sự phân liệt lớn nhất của Thiên Chúa giáo 
là sự xuất hiện hai khuynh hướng cơ bản - Chính Thống giáo và 
Cơ Đốc giáo. Sự phân biệt này đã chín muồi trong vòng vài thế 
kỷ. Nó được quy định bởi những đặc điểm phát triển của quan 
hệ phong kiến ở miền Đông và miền Tây Đế chế Lamã và bởi 
sự cạnh tranh giữa chúng. 

257 


8.2. Cơ Đốc giáo 

Cơ đốc giáo là phân nhánh lớn nhất trong Thiên Chúa 
giáo. Nó chủ yếu được phổ biến ở Tây, Tây Nam và Trung 
Âu (Tây Ban Nha. Italia, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Bỉ, Ba Lan, 
Séc, Slôvakia, Hungari), ở châu Mỹ La Tĩnh và ở Mỹ. Một bộ 
phận dân cư ở các nước Cận Ban tích (Litva, Đông Nam 
Latvi), cũng như miền Tây Ucraina và Berarussia cũng theo 
Cơ Đốc giáo. 

a. Các đặc điểm về giáo lý, nghỉ lễ và tổ chức giáo hội 

Kinh Thánh và Thánh truyền được thừa nhận là cơ sở của 
giáo lý Cơ Đốc giáo. Giáo hội Cơ Đốc giáo xem sách hợp quy 
tắc tôn giáo là mọi cuốn sách nằm trong bản dịch Kinh Thánh 
sang tiếng La Tình. Chỉ có giới tăng lữ mới có quyền lý giải 
các văn bản Kinh Thánh. Cấu thành Thánh truyền là nghị 
quyết của 21 Công giáo nghị hội, cũng như những phán quyết 
của Giáo hoàng Lamã về những vấn đề giáo hội và những vấn 
đẻ thế tục. Tuân theo quyết định của 7 Công giáo nghị hội đầu 
tiên, Giáo hội Cơ Đốc giáo đưa ra quan niệm của mình về 
hàng loạt giáo lý. Tại Công giáo nghị hội (ở Tôlen năm 589), 
Giáo hội đã bổ sung cho quan niệm về Chúa Thánh Thần 
không những xuất phát từ Đức Chúa Cha mà còn xuất phát cả 
từ Đức Chúa Con. 

Giáo lý Cơ Đốc giáo dành vai trò đặc biệt của Giáo hội 
cho việc giải thoát con người mắc phải tội tổ tông. Giáo hội có 
nhiệm vụ giúp đỡ con người đền bù năng lực đạt tới sự giải 
thoát vĩnh cửu đã bị đánh mất. Sứ mệnh này được thực hiện 
nhờ một kho tàng những công việc siêu bổn phận, tức những 
việc thiện dư thừa được Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh 
thực hiện. Với tư cách đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, 
25 


Đức Giáo hoàng nắm trong tay kho tàng những việc siêu bổn 
phận đó, phân chia chúng cho những người cần đến chúng. 

Cơ Đốc giáo thừa nhận một số bí tích (thánh lễ) là bí tích 
rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích truyền chức Thánh, bí tích xức 
dầu bệnh nhân, bí tích hôn phối. Bí tích là những dấu hiệu về 
sự hiện diện ân sửng do Chúa Giêsu thiết lập và được trao lại 
cho Hôi thánh để ban sự sống thần linh cho con người. Để lĩnh 
nhận bí tích thì tín đồ phải đón nhận và học hiểu Lời Chúa, 
phải có đức tin và thật lòng mong muốn. Các bí tích cần thiết 
để được ơn cứu độ. 

+ Bí tích xức dầu bệnh nhân là bí tích mà Chúa Giêsu đã 
lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần 
hồn và phân xác. Bí tích xức dầu được thực hiện khi tín đồ lâm 
cảnh bị bệnh nặng hay tuổi già, và khi đó phải mời linh mục 
tới ban bí tích xức đầu cho họ. 

+ Bí tích truyền chức Thánh là bí tích mà Chúa Giêsu đã 
lập để thông ban chức linh mục cho những người được tuyển 
chọn hầu phục vụ dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều 
hành mục vụ. Bí tích truyền Thánh gồm có ba cấp bậc là giám 
mục, linh mục và phó tế. 

+ Bí tích hôn phối là bí tích mà Chúa Giêsu đã lập để kết 
hợp hai tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt 
Chúa và Hội thánh. 

+ Bí tích thêm sức là bí tích mà Chúa Giêsu đã lập để ban 
cho Chúa Thánh Thần giúp tín đồ sống hoàn hảo hơn, liên kết 
mật thiết với Hội thánh và làm chứng cho Chúa Kitô. Những 
người được ban bí tích này là người đã được rửa tội và đến tuổi 
khôn, không mắc tội trọng, học giáo lý đầy đủ, sống đúng bổn 
phận tín đồ Ki Tô giáo và phải có người đỡ đầu. 

259 


Ngoài thiên đàng và âm phủ mà tất cả mọi trào lưu Thiên 
Chúa giáo đều thừa nhận thì Giáo hội Cơ Đốc giáo còn hình 
thành học thuyết về ngục luyện - địa điểm trung gian, nơi linh 
hồn của những kẻ phạm tội được tấy rửa nhờ trải qua những 
thử thách nghiệt ngã. Giáo lý về ngục luyện được Công đồng 
Phlorenxia năm 1439 thông qua và Cộng đồng Tridensky năm 
1562 phê chuẩn. 

Một điểm đặc trưng cho Cơ Đốc giáo là sự tôn thờ rất cao 
Đức Mẹ Maria. Vào năm I854, Giáo hội đã thông qua giáo lý 
về sự thụ thai trình bạch của Đức Bà Maria, còn vào năm 1950 
- giáo lý về sự ca tụng thể xác của Đức Mẹ mà theo đó thì Đức 
Mẹ Đồng trinh được lên trời cùng với linh hồn và thể xác vì 
danh nước Chúa. Vào năm 1954, một ngày lễ đặc biệt dành 
cho Nữ Thiên vương đã được xác lập. 

Cơ Đốc giáo giữ lại việc thờ các Thiên thân, các Thánh, 
tranh thánh, tượng thánh, thánh tích, tiến hành lễ phong thánh 
và lễ tuyên phúc. Trung tâm của hoạt động tế tự và lễ nghi là 
nhà thờ được trang trí bằng những tác phẩm hội hoạ và điêu 
khác về đề tài tôn giáo. 

Đức Giáo Hoàng Lamã là người đứng đầu Giáo hội Cơ 
Đốc giáo, là đại điện của Chúa Giêsu trên trần gian, là Người 
đứng đầu Nhà nước Vaticäng. Địa vị đặc biệt của Đức Giáo 
Hoàng Lamã được luận chứng bởi việc Ông kế thừa quyền lực 
do Chúa Giêsu chuyển cho Thánh Tông đồ Phêrô mà, theo 
truyền thuyết của Giáo hội, là Giám mục đầu tiên của Lamã. 
Đức Giáo Hoàng được bầu ra suốt đời tại cuộc họp của các 
giáo chủ hồng y. Theo giáo lý của Giáo hội được Công đồng 
Vaticăng I thông qua năm 1870, Đức Giáo Hoàng được coi là 
người không mắc phải tội trong những vấn đề về đức tin và 


260 


đạo đức. Vào năm I978, Người được bầu làm Đức Giáo 
Hoàng là Hồng y Giáo chủ Karôl Vôitưla người Ba Lan, lấy 
tên là Giáo Hoàng Giãng Dôn Đệ Nhị. Trung tâm quốc tế của 
Giáo hội Cơ Đốc giáo và dinh thự của Giáo Hoàng nằm ở 
Vaticăng. Nhà nước Vaticăng (điện tích là 44 hécta, gần 1000 
thần dân) có quốc huy, quốc thiểu, quốc ca. đội cận vệ của 
riêng mình. duy trì quan hệ ngoại giao với trên 100 quốc gia 
trên thế giới. 

Thông qua triểu chính Toà thánh - bộ máy hành chính 
trung ương - Giáo Hoàng lãnh đạo các tổ chức thuộc Giáo hội 
và các tổ chức thế tục hoạt động tại đa số các nước trên thế 
giới. Theo cải cách được tiến hành phù hợp với Hiến pháp 
“Pastor bonus” ( "Linh mục thiện”, năm 1988) của Toà thánh, 
triểu chính Toà thánh Lamã bao gồm ban thư ký nhà nước, 9 
giáo đoàn-(cai quản các hướng hoạt động khác nhau của Giáo 
hội), !2 hội đồng, 3 toà án và 3 chưởng ấn. Theo quyết định 
của Công đồng Vaticăneg II, một hội đồng thánh giáo của Giáo 
hội được triệu tập 3 năm một lần, hoạt động trực thuộc Giáo 
Hoàng. Thành phần của nó bao gồm các giáo trưởng và các 
tổng giám mục của các Giáo hội Cơ Đốc giáo phương Đông, 
đại diện của các đoàn giám mục dân tộc, của các dòng tu sĩ, 
những cá nhân được Giáo Hoàng đích danh mời đến. 

Trong Giáo hội Cơ Đốc giáo có hơn 400 nghìn linh mục. 
Việc tuân thủ cuộc sống độc thân là thuộc về số những nghĩa 
vụ đặc biệt của giới tăng lữ Cơ Đốc giáo. Một địa vị đặc biệt 
trong Giáo hội Cơ Đốc giáo thuộc về giới tu sĩ, họ được tổ 
chức thành các giáo đoàn và các dòng. Hiện nay có khoảng 
140 dòng tu sĩ, Giáo đoàn Vaicăng về các vấn đề sinh hoạt tôn 
giáo và các tổ chức hoạt động truyền đạo lãnh đạo hoạt động 


261 


của các dòng tu sĩ này. Các tổ chức tu sĩ tập trung vào hoạt 
động truyền giáo và hoạt động từ thiện. Các dòng tu sĩ có ảnh 
hưởng nhất là dòng Đôminích (Sain-Dominique), dòng 
Phorăngxoa (Saint- Francors) và đặc biệt là dòng Tên 
(Jesuite). Các hiên hiệp đặc biệt của lĩnh mục và giáo dân cũng 
được thành lập. Liên hiệp lớn nhất trong số đó là "Opus Dei" 
(Sự nghiệp của Chúa). nó có 72 nghìn thành viên ở 87 nước 
trên thế giới. Môn đồ của nó giảng dạy tại 475 trường đại học 
tổng hợp trên thế giới, giữ những địa vị quan trọng trong các 
cơ quan chính phủ và phương tiện thông tin đại chúng. 

Ý định tích cực làm cho hệ thống giáo lý, nghi lễ, cơ cấu 
Giáo hội thích nghi với thế giới hiện đại được thể hiện ở 
phong trào đổi mới (ađjornamento). Những vấn đề này được 
thảo luận tại Công đồng Vaticăng II mà các kỳ họp đã diễn ra 
từ năm I962 đến năm 1965. Sau các cuộc tranh luận kéo dài 
tại đó, người ta đã thông qua l6 văn kiện về những vấn để 
thần học và xã hội khác nhau. Hiến pháp về nghi lễ của Công 
đồng bao gồm nhiều luận điểm nhằm đơn giản hoá nghi lễ, 
nhằm làm cho chúng thích nghi với những điều kiện cụ thể. 
Người ta cho phép kết hợp nghị lễ của khu vực La Tỉnh với 
các tập tục địa phương, đặc biệt là ở các nước châu Á và châu 
Phi. Ngôn ngữ hội thoại địa phương, âm nhạc dân tộc được 
phép sử dụng khi tiến hành làm lễ. Người ta chỉ ra sự cần 
thiết phải kết hợp truyền thống tôn giáo với các hình thức văn 
hoá hiện đại, phải sử dụng lối hát dồng ca, âm nhạc đa âm 
ngữ, nhạc điệu dân tộc. 

Giáo Hoàng Giăng Pôn II tuyên bố việc củng cố quyền uy 
của giáo lý và nghi lễ Cơ Đốc giáo là một trong những nhiệm 
vụ cơ bản của giáo chủ. Hàng loạt thông cáo của Giáo Hoàng 


262 


được dành cho việc hiện thực hoá Ba Ngôi trong thế giới hiện 
đại. Chẳng hạn, hình ảnh của Đức Chúa Con là đề tài cơ bản 
của thông cáo "Redemtor homimis” (Người chuộc tội cho con 
người). Trong thông cáo này, Đúc Chúa Giêsu Kitô được mô 
tả là trung tâm của vũ trụ và của lịch sử, là mẫu mực của con 
người. Thông cáo "Dives in mnisericordia" (Người giầu có về 
ân sủng) chủ yếu dành cho Ngôi thứ nhất của Ba Ngôi Thánh - 
Đức Chúa Cha mà bản chất được vạch ra thông qua sự nhân từ 
và sự cứu rồi, thông qua đức tin tôn giáo được ban tặng cho 
con người. Ngôi thứ ba - Đức Chúa Thánh Thần được dành 
cho một vai trò đặc biệt trong thông cáo "Domimnum cL 
viviicantem" (Chúa Trời và Người sáng tạo ra sự sống). 
Thông cáo khẳng định rằng với mọi thành tựu của nền văn 
minh nhân loại, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, 
thế giới vẫn đứng bên bờ thảm hoạ. Chỉ có Chúa Thánh Thần 
mới có thể cứu nhân loại thoát khỏi thảm hoa ấy, việc hướng 
tới Chúa Thánh Thần được lý giải như là việc tìm kiếm tỉnh 
thần tối cao. Giới tăng lữ, lãnh đạo các dòng tu sĩ và các tổ 
chức Cơ Đốc giáo của giáo dân đang tìm tòi những hình thức 
mới để kích thích sự quan tâm tới tôn giáo của mọi tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Giáo hội gắn liên hy 
vọng lớn với việc đổi mới sách dạy giáo lý dưới dạng hỏi đáp, 
trình bày những luận điểm cơ bản của đức tin và đạo đức 
Thiên Chúa giáo. Các nhà sư nham học. các nhà tâm lý học. 
các nhà ngôn ngữ học được thu hút vào việc biên soạn sách 
dạy giáo lý. Hiện nay, có trên 300 nghìn người làm công việc 
giảng dạy giáo lý ở các nước khác nhau trên thế giới. Những 
năm gần đây, ty lệ những giáo dân cốt cán hoạt động trong 
mối quan hệ mật thiết với linh mục sở tại, đã tăng lên trong số 
những người giảng dạy giáo lý. 

263 


Bên cạnh những phương án đổi mới giáo lý, nghi lễ, cơ 
cấu tổ chức của Giáo hội được Cơ Đốc giáo quan phương 
thông qua, các trào lưu hiện đại hoá cấp tiến cũng được phổ 
biến rộng rãi. Đại diện của chúng ủng hộ cuộc đối thoại mật 
thiết hơn giữa Giáo hội và thế giới trần tục mà, theo họ, có thể 
trở nên hữu hiệu với điều kiện cải biến sâu sắc cơ sở tổ chức 
của Cơ Đốc giáo. Nhà thần học người Thuy Điển, H.K.lung 
(sinh năm 1928) đã phát ngôn với một cương lĩnh đối mới như 
vậy. H.Kiung nhận thấy con đường khắc phục khủng hoảng ở 
việc xây dựng một quan niệm mới về Giáo hội (như dân của 
Chúa) và về quản lý Giáo hội (như phục vụ dân đó). Giáo hội 
không phải là thiết chế. mà là công xã của những tín đồ, 
những người anh em và chị em sống thco tỉnh thần của một 
tôn giáo chân chính. H.K.lung cho ràng, khác với Do Thái 
giáo và các tín ngưỡng đa thần giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo 
không cần đến linh mục như người làm trung gian cho lối vào 
nước Chúa, để đến với Chúa. Không một giáo hội nào có 
quyền trấn áp sự tự do cửa tín đồ, thay thế ân huệ của Chúa 
bằng việc con người thống trị con người. H.K.lung đưa ra một 
quan niệm mới về Chúa phù hợp với tình độ nhận thức thế 
giới mà khoa học tự nhiên và triết học hiện đại đạt tới. Mô 
hình nhận thức về Chúa này cho phép thần học tránh khỏi chủ 
nghĩa giáo điều và chủ nghĩa truyền thống, sẽ góp phần hợp 
nhất chân lý của đức tin với chân lý của khoa học. Được 
H.Kiung đưa ra, các tư tưởng đổi mới giáo lý và thực tiễn tế tự 
đã bị Toà Thánh Vaticang lên án như là cái không dung hợp 
được với các nguyên tắc của hệ giáo lý Cơ Đốc giáo. Với 
quyết định của Giáo đoàn Vatican về các vấn đề đức tin thì 
ông bị cấm giảng dạy tại khoa Thần học Đại học Tổng hợp 
Tubinghen (Đức). 

264 


Vào tháng l] năm 1966, sau công việc chuẩn bị kéo đài 5 
năm, sách dạy giáo lý mới "Giáo lý dành cho người lớn tuổi” 
đầy gần 900 trang đã được xuất bản ở Hà Lan. Sách giáo lý 
này đã loại bỏ sơ đồ hỏi và đáp truyền thống, cũng như bản 
thân việc học thuộc lòng. Các tác gia của cuốn sách đã trình 
bày nhiều giáo lý Cơ Đốc giáo mà cho tới nay vẫn được lý giải 
như là những điều bất biến, dưới đạng những vấn đề chưa được 
giải quyết đang, còn tranh luận. Thí dụ, học thuyết về quý dữ 
và thiên thần của Giáo hội được lý giải nhưng sau đó để độc 
giả có thái độ hoài nghỉ đối với sự tồn tại của chúng. Giáo lý 
về tội tổ tông, tư tưởng tồn tại trước và hiện diện của Chúa 
Giêsu trong bánh rượu thánh, v.v. cũng được lý giải như những 
vấn đề còn tranh luận. Được trình bày theo lối hành văn khoa 
học phổ thông. lược khảo về các nền văn hoá tôn giáo và vô 
thần từ thời cổ cho tới ngày nay đã thay thế cho búc tranh về 
Thiên đàng của Kjnh Thánh trong sách dạy giáo lý. Sự đánh 
giá văn tắt về Ân Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo. chủ nghĩa Mác 
đã được trình bày. Được chọn làm điểm xuất phát trong việc 
giải thích nguồn gốc của con người không phải là thuyết một 
nguồn Cơ Đốc giáo truyền thống, thuyết cho rằng mọi người 
đều bất nguồn từ một đôi người là Ađam và Eva, mà là thuyết 
tiến hoá. Bất chấp chiến dịch được những người theo chủ 
nghĩa truyền thống tiến hành nhằm chống lại các tác giả của 
sách giáo lý Hà Lan, những người theo sách giáo lý mới vẫn 
bắt đầu xuất hiện ở các nước khác. 

Đồng thời thần học và giới tăng lữ có tâm trạng bảo thủ 
vẫn giữ lại ảnh hưởng trong Cơ Đốc giáo, họ lên tiếng chống 
lại một sự đổi mới, lên án việc dân chủ hoá nghi lễ, việc đối 
mới học thuyết xã hội. Tại Pháp, những người chống lại quá 


265 


trình đổi mới đã tập trung xung quanh Tổng giám mục 
M.Lefeur (sinh năm 1905). Trong những bài thuyết giáo của 
mình, ông đánh giá mọi sự đi chệch khỏi truyền thống như là 
tội phạm thánh tai hại chết người đối với nhân đân. Những 
người ủng hộ vị Tổng giám mục người Pháp này đã yêu cầu 
loại bỏ quyết định của Công đồng Vatican II về việc làm lễ 
bằng ngôn ngữ dân tộc. Họ lên án đặc biệt gay gắt cuộc đối 
thoại với các tôn giáo khác, cuộc đối thoại mà, theo họ, sẽ đưa 
tới chỗ tín đồ Cơ Đốc giáo đầu hàng trước bọn tà giáo. 

b. Học thuyết xã hội của Giáo hội Cơ Đốc giáo 

Học thuyết xã hội của Giáo hội Cơ Đốc giáo Lamã có một 
ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu nội dung tư 
tưởng giáo lý của tôn giáo này. Học thuyết này thể hiện là 
tổng thể những quan điểm chính trị-xã hội, kinh tế và đạo đức. 
Dưới hình thức hiện nay, học thuyết xã hội của Cơ Đốc giáo 
hình thành vào cuối thế kỷ XIX, và quá trình này vẫn đang 
tiếp diễn. Đặc điểm đặc trưng của học thuyết xã hội Cơ Đốc 
giáo không những là sự luận chứng về các mặt triết học, xã hội 
học và đạo đức học của nó mà còn là sự luận chứng bắt buộc 
về mặt thần học, là việc viện đẫn vào Kinh Thánh. 

Các vấn đề đổi mới học thuyết xã hội của Giáo hội Cơ 
Đốc giáo là để tài tranh luận gay gắt nhất tại Công đồng 
Vatican II. Một định hướng quan trọng của văn kiện này là 
tuyên bố rằng Giáo hội không gấn mình với một hình thức tổ 
chức nào đó của loài người hay với hệ thống chính trị, kinh tế, 
xã hội nào đó. Sau đó định hướng này được khăng định trong 
các thông cáo của Giáo Hoàng Phalô VI và của Giáo Hoàng 
Ghăng Pôn II. 


266 


Giữ một vị trí quan trọng trong học thuyết xã hội của Cơ 
Đốc giáo là việc mô tả trạng thái khủng hoàng của nền văn 
minh hiện đại mà. theo đại diện của học thuyết ấy, căn cứ trên 
nền văn hoá nhân đạo chủ nghĩa trần tục, chứ không phải căn 
cứ trên nền văn hoá nhân đạo Thiên Chúa giáo. Cái nhìn bị 
quan về thế giới là cơ sở cho đa số thông cáo của Giáo Hoàng 
Giảng Pôn II khi Người đề cập tới hệ vấn đẻ chính trị-xã hội. 
Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng khắp nơi và toàn diện trước 
hết được Người coi là quan niệm sai lầm vẻ bản chất của con 
người, là việc tách rời tồn tại người khỏi Chúa. Từ đó Người 
rút ra kết luận về việc không thể xây dựng được thế giới mới 
thiếu Chúa hay chống lại Chúa, vì thế giới này rốt cuộc sẽ 
quay lại chống lại con người. Mọi hệ tư tưởng lớn, cũng như 
các hình thức thế tục của khoa học và những cát thay thế tôn 
giáo. đã trở nên lỗi thời. Bị lâm vào chân không về tình thần, 
nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, 

Học thuyết xã hội Cơ Đốc giáo vạch trần vô số biểu hiện 
khủng hoảng của nền văn minh. Nó đề cập tới tính chất tiêu 
thụ của các định hướng giá trị của nền văn minh, về việc phổ 
biến thói ích kỷ, thái độ thờ ơ đối với đau khổ của người khác. 
Nó lên án những hiện tượng như hiểm hoa đối với sự tồn tại 
của môi trường bao quanh, sự gia tăng nguy cơ tự huỷ diệt của 
nhân loại. Lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng được nhận thấy ở 
việc quay trở về với các giá trị Thiên Chúa giáo. với nền văn 
minh của tình yêu. 

Khi khước từ việc xác lập độc quyền của mình về giải 
pháp cho những vấn để thế tục. Giáo hội nhấn mạnh bản chất 
thuần tuý tôn giáo của sứ mệnh của mình: Nó cố gắng Phúc 
âm hoá thế giới mà khóng can thiệp vào vấn đề kinh tế và 


267 


chính tr-xã hội của các quốc gia. Trong học thuyết xã hội 
hiện đại của Cơ Đốc. Giáo hội thể hiện như là một thể thống 
nhất siêu cơ cấu. có nhiệm vụ chữa trị những vết thương của 
con người hiện đại nhờ đúc tán. 

Việc đổi mới học thuyết xã hội của Cơ Đốc giáo thể hiện 
ở sự xuất hiện cái gọi là các "thần học xã hội”. cụ thể là “thần 
học về các thực tại thế tục”. Các bộ môn thần học riêng biệt đã 
xuất hiện trong khuôn khổ của "thần học về các thực tại thế 
tục”. Khác với thần học truyền thống. chúng đạt trọng tâm 
không phải vào Chúa, mà vào các "sự vật thần thánh", tuyên 
bố mục đích cơ bản của mình là tách biệt các phương diện tôn 
giáo trong mọi hiện tượng của thế giới hữu hình. Trong khuôn 
khổ của "thản học về những thực tại thế tục”, người ta cũng 
tách biệt những bộ môn như "thần học về xí nghiệp công 
nghiệp". “thần học về thời gian rỗi". Bộ môn thứ nhất xem xét 
hoại động kinh tế của con người trong mối liên hệ với sự sáng 
tạo của Chúa; bộ môn thứ hai cố gắng xác lập nội dung tôn 
giáo của lĩnh vực hoạt động phi sản xuất của con người. Kết 
quả của sự phân hoá tiếp thco là sự xuất hiện ở những năm 80 
các bộ môn như "thần học lao động", "thần học văn hoá", 
"thân học hoà bình”. "thần học chính trị". "thần học và đạo 
đức học hoạt động kinh tế”, "thần học giải phóng". Thái độ 
của triều chính Toà thánh đối với chúng là rất không nhất 
quấn. Các bộ môn như "thần học giải phóng". đặc biệt là biến 
thể cấp tiến ở Mỹ La tỉnh của nó, bị Vaticang lên án dữ đội, 
số Khác - trước hết tà "thần học lao động". "thần học hoà 
bình" - được nó thừa nhân và phát triển trong các thông cáo 
của Giáo lloàng. 


268 


Một sự quan tâm đặc biệt được dành cho các vấn đề lao 
động. Người ta thừa nhận tính chất xã hội của lao động mà 
trong quá trình đó con người thể hiện mình và đắp ứng những 
nhu cầu sinh hoạt của mình. đuy trì sự sống. Đồng thời những 
đánh giá mang tính đạo đúc tôn giáo về hoạt động lao động 
như sự đồng tham gia cuả cá nhân vào sự nghiệp sáng tạo ra 
thế giới của Chúa cũng chiếm ưu thế trong học thuyết xã hội 
của Cơ Đốc giáo. 

Quan điểm của Giáo hội về các vấn để kinh tế - xã hội cấu 
thành nội dung thông cáo "Laborem exercens” (Bằng lao động 
của mình, năm I981) của Giáo Hoàng Giảng Pôn II. Theo Giáo 
Hoàng. lao động và tư bản là hai mặt cần thiết của nền kinh tế 
và hoàn toàn không thể đem chúng đối lập với nhau. Mâu thuẫn 
giữa lao động và tư bản không có nguồn gốc của mình là cơ cấu 
của quá trình sản xuất, là cơ cấu kinh tế nói chung. những mâu 
thuẫn này chỉ phát triển trong tư duy con người. 

Nêu ra những ưu thế của sở hữu tư nhân đối với sở hữu tập 
thể. học thuyết xã hội của Cơ Đốc giáo đồng thời cũng thừa 
nhận việc nền kinh tế thị trường không có khả năng đáp ứng 
mọi nhu cầu của con người. Sự thừa nhận như vậy bao chứa 
trong thông cáo “Centisinus annus” (100 năm", 1991) của 
Giáo Hoàng Giăng Pôn l[. Theo lời của Giáo Hoàng. mặc dù 
bóc lột trong xã hội phương Tây không còn tồn tại dưới hình 
thức mà C.Mác đã phân tích, song những sự tha hoá do nên 
kinh tế thị trường sinh ra, vẫn chưa được khắc phục và tòn tại 
dưới những hình thức khác nhau. Điều đó trước hết bộc lộ ra 
trong lao động, khi mà người ta bỏ qua những nhu cầu tỉnh 


269 


thân và chỉ coi trọng bản thân quá trình sản xuất, loại bỏ nhụ 
cầu của người lao động. Nhân đây học thuyết xã hội của Giáo 
hội phân định chủ nghĩa tư bản man rợ và chủ nghĩa tư bản 
vàn minh.`” Phủ nhận sự giám sát của đạo đức tôn giáo, chủ 
nghĩa tư bản man rợ quy lao động của con người và bản thân 
con người thành lao động đơn giản. Do vậy Giáo hội cuộc đấu 
tranh chống lại hệ thống kinh tế như vây là chính đáng, mặc 
dù là với một lời nói bổ sung: cuộc nổi dậy chống lại chủ 
nghĩa tư bản man rợ không được đi liên với việc đem nó đối 
lập với hệ thống xã hội chủ nghĩa mà. về thực chất, là chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. Nguyên nhân đẫn tới mọi sai lầm của 
chủ nghĩa xã hội trước hết được coi là những tiền đề nhân học 
xuất phát sai lầm của nó, bao gồm cả định hướng vô thần: các 
học thuyết xã hội chủ nghĩa xem con người chỉ như là phân tử 
của cô máy xã hội, như tổng thể những quan hệ xã hội. Việc 
phủ định bản tính siêu việt của con người tước mất của cá 
nhân các cội nguồn của nó, ý thức về sự cao cả, về ưu thế của 
nó đối với thế giới vật chất. 

Giáo hội Cơ Độc giáo có một ảnh hưởng quan trọng đến 
đời sống chính trị của nhiều nước trên thế giới. Cơ Đốc giáo có 
trong tay một hệ thống nhiều thiết chế đa dạng nhất: các đảng 
phái chính trị, công đoàn. tổ chức thanh niên và tổ chức phụ nữ. 
Hoạt động của giáo dân được đẩy mạnh để thực hiện học thuyết 
xã hội vào cuộc sống. Nhiệm vụ biến mỗi tín đồ thành người 
tích cực thực hiện các tư tưởng của Thiên Chúa giáo trong chính 
trị. kinh tế, hoạt động chuyên môn đã dược đặt ra. 


Ì*2. Giảng Pôn II. 100 năm. Róma. 1991. tr.8. 
270 


8.3. Chính Thông giáo 

Hiên nay Chính Thống giáo được đại diện bởi hàng loại 
giáo hột độc lập: Giáo hội Cônstaninôpôn, Giáo hội 
Alecxandrơ, Giáo hội Antiôhi (Xêria, Libăng), Giáo hội 
Giêruxalem, Giáo hội Nga, Giáo hội Grudia, Giáo hội Xecbia, 
Giáo hội Bungarla, Giáo hội Síp, Giáo hội Ellad (Hy Lạp), 
Giáo hội Ba Lan. Giáo hội Rumania, Giáo hội Séc, Giáo hội 
Mỹ, v.v., còn có các giáo hội Chính Thống giáo tự trị. 

Giới hạn về tính độc lập của các giáo hội tự trị được quy 
định bởi sự thoả thuận với giaó hội độc lập mà dành cho chúng 
quyền tự trị. Người đứng đầu các giáo hội tự trị do Công đồng 
địa phương bầu ra cùng với sự phê chuẩn sau đó của giáo 
trưởng giáo hội độc lập. Giáo trưởng Cônstantinôpôn được coi 
là giáo trưởng toàn thế giới, nhưng ông ta không được dành 
cho quyển can thiệp vào hoạt động của các giáo hội Chính 
Thống giáo khác. 

a. Sự xuất hiện của Chính Thông giáo 

Khi nghiên cứu lịch sử các tôn giáo, chúng ta không thể 
không quan tâm tới một thực tế là sự hình thành các tổ chức 
tôn giáo có liên quan mật thiết với các cơ cấu xã hột và chính 
trị ở khu vực mà chúng hoạt động. Thiên Chúa giáo phương 
Đông đã tồn tại trong điều kiện tập trung hoá mạnh mẽ quyền 
lực nhà nước ở Vidăngtia, và giáo hội ngay lập tức trở thành 
bộ phận phụ thuộc vào nhà nước, còn Hoàng đế thực chất trở 
thành người đứng đầu nó. Thiên Chúa giáo phương Tây dần 
dần biến thành tổ chức cố gắng thống trị trong mọi lĩnh vực xã 
hội, kể cả lĩnh vực chính trị. Cả các đặc điểm về phát triển văn 
hoá tỉnh thần cũng có ảnh hưởng đến những sự khác biệt giữa 

271 


Thiên Chúa giáo phương Tây và Thiên Chúa giáo phương 
Đông. Thiên Chúa giáo Hy Lạp tập trung vào các vấn đề bản 
thể luận. triết học, Thiên Chúa giáo phương Tây ¬ vào các vấn 
đề pháp luật - pháp lý. 

Vào đầu thế ky thứ V, Đế chế Lamã bị phân ra thành Đế 
chế phương Đông và Đế chế phương Tây. Đế chế phương 
Đông là một nhà nước thống nhất mạnh, Đế chế phương Tây - 
tổ hợp những vương quốc phân tán, chàng bao lâu bị người 
Giéc Manh xâm chiếm. Vào thế ký VỊ. Cônstantinôpôn giải 
phóng pgười Lamã khỏi quân man rợ: Lamã bị phụ thuộc vào 
các hoàng đế Vidãngtía. Giáo trưởng Cônstanunôpôn thậm chí 
còn tự gọi mình là giáo trưởng thế giới, tức người đứng đầu cả 
giáo hội phương Đông lần giáo hội phương Tây. Nhưng các 
Giáo Hoàng Lamã đã ktp biển Giáo hội thành một lực lượng 
kinh tế đáng kể (chiếm được Sixilia, Nam Ïtalia), nâng cao uy 
tín chính trị của mình. 

Từ giữa thế kỹ VH, Vidanegtia bị Vương quốc Hồi giáo 
của người Arập tấn công. Vương quốc Arập chiếm đóng 
Antiôhia, Alecxandri, Giêruxalem, Xêria, còn người Slavơ thì 
chiếm đóng bán đảo Bancăng. Trong điều kiện đó, Italia được 
giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào Vidăngtia. Các mâu thuẫn 
chính trị và tư tưởng hệ đã làm suy yếu Vidängtia. Vào thế kỷ 
VIH, Giáo bội Lamã được giải phóng khỏi sự bảo hộ của 
Vidăngtia, chính quyền của Giáo Hoàng đã được hình thành. 
Từ thời điểm này, quyên lực của Giáo Hoàng tăng lên. 

Các cuộc tranh luận về lãnh thổ đã nảy sinh giữa Lamã và 
Vidangtia vào thế ký IX. Cả hai giáo hội đều muốn chiếm 
Sixilta, miền Nam Italia. Việc Moravia tiếp nhận Thiên Chúa 


272 


giáo đã góp phần làm cho quan hệ trở nên căng thẳng hơn. 
Moravia tiếp nhận Thiên Chúa giáo từ Lamã. Nhưng, sau đó, 
khi cố gắng tránh khỏi sự cưỡng ép của Giáo Hoàng, Moravia 
đã mời phái đoàn tôn giáo đến từ Côstantinôpôn - Kirilơ và 
Mefodia - vào năm §63. Những người Bungaria khước từ tiếp 
nhận Thiên Chúa gíao từ Lamã, các. linh mục Vidängtia đã rửa 
tội cho họ vào năm 865. Tất cả những điều đó đã làm cho sự 
cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Xung đột giữa Lamã và 
Constantinôpôn lan rộng ra. 

Mikhanm Kerulan (mất năm 1058) là giáo trưởng ở 
Constantinôpôn vào giữa thế ký XI, trước đó ông đã làm lễ cắt 
tóc và bị gửi đến tỉnh lẻ vì âm mưu đảo chính ở cung đình, 
nhưng lại được đề bạt dưới thời Hoàng đế mới là Cônstantin, 
Hoàng đế đã đưa ông vào hội đồng giáo trưởng, mặc dù 
Kerularri năm bắt không tốt giáo lý Thiên Chúa giáo. Vào 
năm 1053, nhân có việc tăng số lượng ngày lễ theo mẫu mực 
phương Tây, Kerularri đã ra lệnh đóng các nhà thờ và tu viện 
Lamã ở Constantinôpôn. Cuộc tranh luận đã diễn ra về các vấn 
đề xuất phát của Chúa Thánh Thần không những từ Đức Chúa 
Cha mà còn từ Đức Chúa Con, vấn đề sống không hôn thú của 
giới tăng lữ, vấn để ăn chay vào ngày thứ bẩy, v.v.. Giáo 
Hoàng Lamä đã gửi đến Cônstanttnôpôn đoàn hồng y giáo chủ 
đặc nhiệm do Hồng y giáo chủ Humbert dẫn đầu. Cả Kerulari, 
lẫn Humbert đều không tìm kiếm sự dung hoà. Kerulari tuyên 
bố đoàn hồng y giáo chủ là những kẻ tà giáo. Đến lượt mình, 
đoàn hồng y giáo chủ nguyễn rủa giáo trưởng của 
Cônstantinôpôn; ngày 16 tháng 7 năm 1054 đã diễn ra sự đoạn 
tuyệt dứt khoát giữa Thiên Chúa giáo phương Tây và Thiên 
Chúa giáo phương Đông. 


273 


Sự hình thành các giáo hội Chính Thống giáo độc lập đã 
bát đầu ngay từ những thế kỷ đầu tiên kể từ khi Thiên Chúa 
giáo xuất hiện. Giáo hội Alêcxandri và Giáo hội Antiôhi (Siê1la 
và Libäng). sau đó là Giáo hội Giêrusalem đã tách biệt vào thế 
kỷ II. Giáo hột Cônstantinôpôn đã có được địa vị đẫn đầu vào 
thế kỷ V. Vào cuối thế ký III Aemenia đã tiếp nhận Thiên 
Chúa giáo phương Đông, vào thế kỷ IV - Grudia, vào thế kỷ 
IX - Moravia và Bungaria. 

Sự thâm nhập của Chính Thống giáo vào nước Nga bắt 
đầu từ giữa thế kỷ X, nhưng nó chính thức trở thành quốc giáo 
vào năm 98§. Chính Thống giáo là một tôn giáo có thể phục 
vụ cho việc thiết lập chế độ phong kiến. Nước Nga phong kiến 
có mối quan hệ thương mại và văn hoá mật thiết hơn cả với 
Vidangtia là nơi Chính Thống giáo thống trị, giới quý tộc cầm 
quyền thích bất giáo hội phục tùng chính quyền thế tục, khả 
năng làm lễ bằng ngôn ngữ dân tộc. Mặt khác đa thần giáo 
không có khả năng góp phần củng cố hệ thống xã hội mới 
cùng với quyền lực tập trung của giới quý tộc, nó đã đánh mất 
khả năng trở thành cái thống nhất và điều tiết xã hội. Chính 
Thống giáo đã đáp ứng được nhu cầu này. Do vậy nó đã được 
nước Nga tiếp nhận. 

b. Các đặc điểm của giáo lý và nghỉ lẻ Chính Thống giáo 

Giáo hội Chính Thống giáo khẳng định rằng, khác với 
mọi tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo thể hiện là sự mặc khải 
của Chúa, chính sự mặc khải này cấu thành cơ sở của đức tin 
Chính Thống giáo. Nó căn cứ trên tổng thể những giáo lý - 
những chân lý bất biến mà cũng là kết quả mặc khải của Chúa. 
Những giáo lý cơ bản trong số đó là: giáo lý về ba Ngôi của 


274 


Chúa, giáo lý về sự hiện thân của Chúa và giáo lý về sự chuộc 
tội. Thực chất của giáo lý vẻ ba Ngôi là như sau: Chúa không 
những là Thực thể cá nhân mà còn là một bản chất tính thần, 
Chúa thể hiện dưới ba Ngôi - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con 
và Đức Chúa Thánh Thần. Cả ba nhân vật này cấu thành Ba 
Ngôi Thánh thông nhất, không phân chia được xét về bản chất 
của mình, ngang bằng nhau xét về phẩm giá thánh thần. 

Đức Chúa Cha không sinh ra và không xuất phát từ Ngôi 
khác. Theo định nghĩa của sách giáo lý Chính Thống giáo, 
Đức Chúa Cha là Thần vĩnh hàng. nhân hậu nhất, ở khắp mọi 
nơi, hoàn toàn công bằng, toàn năng, bất biến, hoàn toàn thoả 
mãn, điều hành tất thảy. 

Đức Chúa Cha tạo ra trời và đất, thế giới hữu hình và thế 
giới vô hình từ hư vô. Chúa tạo ra con người đẩu tiên là Ađam 
từ đất, còn từ xương sườn của Ađam - người phụ nữ đầu tiên là 
Eva. Sứ mệnh của con người trong hành vi sáng tạo là ở chỗ 
nó phải nhận thức, yêu quý và ca ngợi Chúa và qua đó là có 
được hạnlf† phúc. Sau khi sáng tạo ra con người, Chúa đưa vào 
nó chủ ý của mình. Điều này có nghĩa rằng Đấng sáng thế bảo 
vệ con người, đưa họ đi theo con đường thiện, ngần chặn cái 
ác, đề phòng việc vi phạm bổn phận. 

Chúa định trước việc giải thoát con người thông qua người 
con cùng bản tính của mình là Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi, đó 
là sự hiện thân và hiện ra thành con người của Chúa Giêsu 
Kitô. Kitô cũng là Chúa chân thực. Chúa Giêsu cần được xem 
là tồn tại trước tất thảy, tức tín đồ Thiên Chúa giáo phải tin 
rằng Đức Chúa Con cũng vĩnh hằng giống như Cha của mình. 

Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Cùng với Chúa Cha và 
Chúa Con thì Chúa Thánh Thân sinh ra đời sống tỉnh thần của 

275 


con người, gợi ra cho con người nỗi sợ hãi Chúa, ban tặng ân 
sủng và nguồn cảm hứng, nang lực nhận thức và sáng suốt. 
Theo điều § của biểu thức đức tin được Công đồng 
Cônstantinôpôn thông qua năm 381, Chúa Thánh Thần xuất 
phát từ Chúa Cha. Nhưng Chúa Thánh Thần cũng ngang bằng 
với Chúa Cha và Chúa Con, cũng là Chúa chân thực.Chúa 
Thánh Thần có thể được báo tin cho tín đồ việc cầu nguyện 
nhiệt tình và thực hiện bí tích. 

Giáo lý Chính Thống giáo cũng bao hàm giáo lý về nguồn 
gốc, sứ mệnh và sự kết thúc của thế giới, về con người cùng 
với bản tính tội lỗi của nó, về ân sủng của Chúa. Giáo hội 
tuyên bố tất cả những giáo lý ấy là tuyệt đối chân thực, có 
quyền uy, bất khả xâm phạm và bất biến. Chúng không ngăn 
được lý tính mà chủ yếu được đức tin, trái trm lĩnh hội, không 
thể được phát triển hay hoàn thiện. Nhưng, theo Giáo hội, lý 
tính góp phần vạch ra và thấu hiểu các chân lý này. Việc trình 
bày vấn tắt các giáo lý cơ bản của Thiên Chúa giáo được hình 
thành tại hai Công đồng đầu tiên, được gọi là biểu thức đức 
tin. Việc lý giải biểu thức đức tin tạo thành cơ sở của “Sách 
giáo lý Chính Thống giáo". 

Đặc điểm nổi bật của Chính Thống giáo là nó không bổ 
sung một giáo lý nào cho hệ thống giáo lý của mình kể từ 
Công đồng đầu tiên, khác với Cơ Đốc giáo, nó cũng không 
khước từ một giáo lý nào như điều đó xảy ra trong Tìn Lành 
giáo. Giáo hội Chính Thống giáo coi điều đó chính là một 
trong những đóng góp cơ bản của mình, chứng tỏ sự chung 
thuỷ của nó với Thiên Chúa giáo khởi thuỷ. Chính Thông giáo 
gắn ý nghĩa giáo lý không những cho một trong các bí tích 
quan trọng nhất - bí tích rửa tội, mà còn cho mọi bí tích khác 
276 


(bí tích ban thánh thế, bí tích truyền chức thánh, bí tích xức 
đầu, bí tích hôn nhân, v.v.) và những nghi lễ đi liền với chúng. 

Các nghi lễ và các biểu tượng là những cái cấu thành nội 
dung của toàn bộ thực tiễn làm lễ, Cần phải thực hiện hàng 
loạt nghi lễ: tiến hành cần nguyện, làm đấu Thánh, để đầu trần 
trước thánh tượng, quỳ gối, lắng nghe thuyết giáo, tham gia 
vào buổi lễ. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của nghi lễ Chính 
Thống giáo là các buổi lễ. Ngoài ngày lễ trang trọng nhất là lễ 
Phục sinh, Giáo hội Chính Thống giáo còn long trọng kỷ niệm 
các ngày lễ trọng và những cái mốc lịch sử của Giáo hội và 
những ngày kỷ niệm. 

8.4. Tin Lành giáo 

a. Sự xuất hiện của Tìn Lành giáo 

Tin Lành giáo xuất hiện do có phong trào Cải cách giáo 
hội - phong trào điễn ra ở hàng loạt nước châu Âu, hướng vào 
việc cải tạo giáo hội theo tỉnh thần các lý tưởng của Phúc âm 
và nhằm loại bỏ tất cả những gì mà các nhà cải cách coi là sự 
khước từ những lý tưởng ấy trong Cơ Đốc giáo trune cổ. Tại 
Anh thế kỷ XIV-XV, phái "linh mục nghèo" đã truyền bá học 
thuyết của giáo sư Đại học Tổng hợp Ôxpho, Yôn Viclip 
(1320-1384) là người đã yêu cầu Giáo hội Anh phục tùng Vua 
trong những công việc dân sự. Viclip lên tiếng chống lại 
những khoản quyên góp nặng nề từ nước Anh của Giáo Hoàng 
Lamã, bác bỏ tính chất vật chất của sự "tồn tại trước", hoài 
nghi quyền mắc tội theo thứ bậc và sự xá tội, kiên định vai trò 
hàng đầu của Kinh thánh đối với truyền thuyết của Giáo hội. 
Những tư tưởng của Viclip đã có ảnh hưởng đến quan điểm 

277 


của giáo sư Đại học Tổng hợp Praha. Yan Hus (1369-1415) là 
người tuyên truyền việc Giáo hội khước từ của cải và bán sự 
xá tội. Việc thiêu cháy Hus vào ngày 6 tháng 7 năm 1415 theo 
phán quyết của Công đồng Cônstans đã gây ra sự căm phẫn ở 
Séc. Vai trò hàng đầu của Kinh thánh đối vớt Thánh truyền và 
yêu cầu ban thánh thể cho giáo dân đã trở thành cơ sở tư tưởng 
cho một phong trào dân tộc mạnh mẽ của phát Hus. Năm cuộc 
thập tự chình được tiến hành chống lại họ từ năm 1420 đến 
năm J431, đã bị thất bại. Do vậy, Công đồng Baden đã phải ký 
kết thoả ước với những người theo phái Hus ôn hoà vào ngày 
30 tháng II năm 1433 và cho phép giáo dân ở Séc được ban 
thánh thể dưới cả hai hình thức. 

Trong phong trào Hus đã xuất hiện một điều quan trọng 
đốt với sự phát triển tiếp theo của phong trào Cải cách giáo 
hội là mâu thuẫn phản ánh cơ sở xã hội không đồng nhất của 
phong trào này. Tầng lớp quý tộc và thị dân giàu có muốn thế 
tục hoá lãnh địa của nhà thờ. Họ lý giải yêu cầu bảo vệ Kinh 
thánh theo tình thần giữ lại tất cả những gì có trong hệ thống 
giáo lý, nghi lễ và cuộc sống mà không trực tiếp mâu thuẫn 
với Kinh thánh. Nhóm cải cách ôn hoà này nhận được tên gọi 
là phái "cái chén". Những người ủng hộ nhóm cấp tiến mà cơ 
sở xã hội là nông dân, thị dân nghèo, đã yêu cầu tuyệt đối 
phục tùng Kinh thánh và loại bỏ tất cả những gì không được 
văn bản Kính thánh khẳng định. Họ được gọi là phái Tabor 
theo tên gọi của thành phố Tabor do họ xây dựng trên một 
ngọn núi mà ở đó họ tiến hành truyền giáo và đặt tên là núi 
Tabor. Phái Tabor bác bỏ giáo lý về sự tiền tồn tại, về luyện 
ngục. học thuyết về sự bảo vệ của các thánh, loại bỏ việc thờ 
thánh tượng và thánh tích, sự trang hoàng trong làm lễ, đưa ra 


278 


yêu cầu khoan dung về đức tin. Sự thất bại của phái Tabor vào 
nâm 1434 trong trận chiến chống lại lực lượng hợp nhất của 
giới quý tộc Cơ Đốc giáo và phái "Cái chén”, việc Giáo Hoàng 
Pie II huỷ bỏ hiệp ước với phái Hus vào năm 1462 đã không 
chặn đứng được phong trào của nông dân và thị dân nhằm cải 
cách giáo hội, phong trào đã đạt tới đỉnh cao vào thời phong 
trào Cải cách giáo hội thế kỷ XVI-XVI. 

Việc buôn bán sự xá tội đã được sử dụng làm nguyên cớ 
cho bài phát biểu của nhà thần học người Đức M.Liutơ (1483- 
1546), giáo sư Đại học Tổng hợp Viucnbcrg; ngày 3l tháng 
10 năm 1517, ông đến gõ vào cửa nhà thờ ở Vitenberg và đưa 
ta 95 luận điểm về sự tha tội. Trong đó, Liutơ đã đưa ra 
nguyên tắc mặc khải nội tâm mà toàn bộ cuộc đời của tín đồ 
Thiên Chúa giáo phải trở thành như vậy, và đã phê phán học 
thuyết về sự xá tội, về luyện ngục, về sự cầu nguyện cho 
những người chết và sự cứu rồi bằng công lao của các thánh. 
Sau đó, M.Liutơ đã bác bỏ quyền lực của Giáo Hoàng, ân sủng 
đặc biệt của bí tích truyền chức thánh: và sự môi giới của nó 
trong sự cứu rỗi, đã đưa ra yêu cầu đơn giản hoá nghỉ lễ, bất 
giáo hội phục tùng Nhà nước. 

Tất cả những điều đó đã đáp ứng được lợi ích của tầng lớp 
tiểu tư sản và một bộ phận quý tộc cấu thành phái ôn hoà dưới 
sự cầm đầu của Liutơ và chiến hữu của ông F.Malanchtôn 
(1497-1560) trong phong trào Cải cách giáo hội Đức. Các tầng 
lớp nông đân - bình dân do T.Miunxer (1490-1525) lãnh đạo 
cũng đã tham gia vào phong trào Cải cách giáo hội ở Đức. 
Được lĩnh hội bởi phái Anabaptist (nguyên nghĩa là đấm mình 
một lần nữa) là những người yêu cầu rửa tội lần thứ hai cho 


279 


những người lớn tuổi có đức tin, ủng hộ giáo hội tự do. học 
thuyết của Miunxer về "Nước Chúa trên trần gian” là mơ ước 
về xã hội không có sở hữu tư nhân. Trung tâm của phong trào 
Cải cách giáo hội ở Thuy Sỹ là các thành phố Duyrich và 
Giơnevø, nơi mà U.Xvingli (1484-1531) và Y.Canvanh (1509- 
1564) đã tiến hành cải tạo triệt để cơ cấu giáo hội. Quan tâm 
tới cải cách còn có cả một số quốc vương không bằng lòng với 
việc tập trung vào tay giáo hội lãnh địa và tài sản, với việc nộp 
cho Giáo Hoàng Lamã những khoản tiền lớn và với sự can 
thiệp của họ vào chính trị. Nhóm bá tước Đức đã tiến hành cải 
cách theo Phúc âm trong các lãnh địa của mình. Vào nãm 
1526, họ tuyên bố sự phản kháng chống lại việc nhà nước huỷ 
bỏ quyền giải quyết vấn đề tôn giáo của thần dân mà họ đạt 
được vào năm 1526. Gắn liền với sự kiện này là xuất xứ của 
thuật ngữ "Tin Lành giáo" mà người ta bắt đầu sử dụng để chỉ 
tổng thể những giáo lý Thiên Chúa giáo có liên hệ với phong 
trào Cái cách giáo hội về mặt phát sinh. 

b. Các đặc điểm về giáo lý, nghỉ lễ và tổ chức của Tìn 
Lành giáo 

Các nhà cải cách đã kiên định quan hệ cá nhân của con 
người với Chúa. Họ đấu tranh vì quyền của mỗi tín đồ Thiên 
Chúa giáo được tự do đọc Kinh thánh. Trong Tĩnh Lành giáo, 
Kinh thánh được tuyên bố là nguồn gốc duy nhất của giáo lý, 
còn Thánh truyền bị bác bỏ hay được sử dụng ở chừng mực 
mà nó được thừa nhận là phù hợp với Kinh thánh. Theo các 
nhà sáng lập ra Tin Lành giáo, tội tổ tông không những làm 
tổn thất bản tính con người, như Chính Thống giáo và Cơ Đốc 
giáo nói, mà nó còn hoàn toàn bóp méo bản tính ấy. Mác phải 


280 


tội tổ tông, con người không có khả năng thực hiện điều thiện. 
Do vậy, con người không thể được cứu rỗi nhờ những công lao 
của mình. Sự cứu rỗi chí có thể diễn ra như là kết quả can 
thiệp của Chúa, nhờ ân sủng của Chúa. Một giáo lý quan trọng 
của đa số giáo hội Tin Lành giáo là học thuyết về sự minh 
biên chỉ bằng niềm tỉn vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa Kiô. 
Những phương thức khác nhăm đạt tới sự cứu rỗi (nghi lễ, 
sống khắc kỷ, những việc làm hợp ý Chúa, v.v.) được coi là 
không quan trọng. Còn đối với việc thiện thì chúng là hệ quả 
của tình yêu đối với Chúa, tình yêu bắt nguồn từ niềm tin vào 
Phúc âm của Chúa Kitô. 

Đấu tranh nhằm đơn giản hoá và làm giảm giá trị nghỉ lễ, 
Tin Lành giáo bác bỏ việc cầu nguyện cho những người chết, 
việc thờ Đức Mẹ và các Thánh. Thánh tượng và những thánh 
tích khác. Việc đọc Kinh thánh và truyền giáo cấu thành cơ sở 
của sự tế tự. Sự cầu nguyện của cá nhân và cửa tập thể, việc ca 
hát những bài hát tôn giáo cũng có một ý nghĩa to lớn. Nhiều 
tín đồ Tin Lành giáo tuân thủ những ngày lễ quan trọng nhất 
được kế thừa từ lịch Cơ Đốc giáo hàng năm, chủ yếu có quan 
hệ với cuộc đời của Chúa Giêsu. Một số tổ chức Tin Lành giáo 
đưa vào lịch của mình những ngày lễ dân sự, như ngày làm 
việc thiện ở Mỹ. 

Cơ cấu tổ chức của Giáo hội Tin Lành giáo phản ánh ảnh 
hưởng của bối cảnh van hoá và xã hội mới, của các nhu cầu 
tỉnh thần mới của cá nhân được giải phóng khỏi xiểng xích 
đăng cấp - nghiệp đoàn. Việc khước từ thừa nhận vai trò hàng 
đầu của Giáo Hoàng Lamã là cái hợp nhất mọi tín đồ Tin Lành 
giáo. Nguyên tắc về bí tích truyền thánh cho mọi người là điều 
đặc biệt quan trọng trong Tín Lành giáo. Theo quan điểm Tin 


281 


Lành giáo, mỗi tín đồ Thiên Chúa giáo đều nhận được bí tích 
truyền chúc thánh nhờ rửa tội, ân sửng được ban đều cho mọi 
người đã rửa tội theo đức tin. Mọi thành viên của giáo hội đều 
có thể đóng vai trò tích cực trong cộng đồng giáo dân, tham 
gia vào các cơ quan lãnh đạo được bầu cử ra, Các cộng đồng 
bầu chọn hay đề nghị những linh mục chuyên trách - linh mục 
làm phước. linh mục điều hành nhà thờ, linh mục truyền giáo, 
linh mục báo tin vui, mục sư, piám mục. 

c. Các giáo phái Tin Lành giáo cơ bản 

+ Life giáo. Các giáo hội Tìn Lành giáo mà sau này được 
gọi là giáo hội Liutơ hay giáo hội Phúc âm, đã hình thành tại 
các công quốc miền Bắc nước Đức. Liutơ giáo thừa nhận 
quyền ny của biểu thức đức tin của các Công đồng Apôstôn và 
Nike-Cônstantinôpôn, có sách giáo lý riêng của mình - "Giáo 
lý Ôgburg" (1530), các sách giáo lý của Liutơ, "Sách đồng 
thuận” (1580). Liutơ giáo giữ lại miám mục đoàn, phép bí tích 
truyền chức thánh cho giám mục địa phận (ordinatre), cho linh 
mục phụ trách nghỉ lễ (Hturgic), hai bí tích: lễ đặt tên Thánh 
và lễ ban Thánh thể. Ngay vào năm 1526, cuốn sách "Lễ nhà 
thờ ở Đức và việc tuân thủ nghi lễ” đã được xuất bản, sách 
kinh cùng với nghỉ lễ rửa tội đã được dịch sang tiếng Đức. 
Trong nhà thờ Tin Lành giáo không có tượng thánh, nhưng 
vẫn g1ữ lại cây Thánh giá, trang phục của cha cố và bàn thờ. 

Liutơ giáo có ảnh hưởng ở Đức, Thuy Điển, Đan Mạch, 
Na Uy, Phần Lan, Mỹ. Hiện nay có gần 7Š triệu tín đồ Tin 
Lành giáo tại các nước này trong số 408 triệu tín đỏ Tin Lành 
giáo trên thế giới. Hội Liutơ giáo toàn cầu được thành lập vào 
năm 1947. nó có gần 50 triệu tín đổ là thành viên. 


282 


+ Camanh giáo. Những yêu cầu đân chủ được thể hiện 
nhất quán nhất trong Svingli giáo (Phong trào cải cách giáo 
hội ở Thuy Sĩ được gọi theo tên người sáng lập ra nó là 
Svingli) và Canvanh giáo là các tôn giáo đã hợp nhất trong 
Giáo hội cải cách Thuy Sĩ. Khác với Liutơ giáo, Canvanh giáo 
không có biểu thức đức tin bất buộc chung, Kinh thánh được 
coi là nguôn gốc duy nhất của giáo lý. Số lượng vần bản giáo 
lý không bị hạn chế, Sách có quyền uy nhất đối với các nhà 
thần học và các nhà truyền giáo là các tác phẩm của 
Gi.Canvanh " Những điều răn trong Thiên Chúa giáo" (1536- 
1559), trong đó ông tổng hợp các tư tưởng của M.Liutơ và các 
nhà cải cách khác, là các tác phẩm "Những quy định của Giáo 
hội " (1541), Sách giáo lý ở Giơnevơ" (1545), cũng như "Tín 
ngưỡng Scốtlan" (1560), v.v.. 

Các nhà cải cách dường như loại bỏ mọi đấu hiệu bên 
ngoài của nghỉ lễ (tượng thánh, nến, cây thánh giá). Lễ rửa tội 
và lễ ban thánh thể được xem như là nghi lễ mang tính tượng 
trưng. Truyền giáo là yếu tố trung tâm của việc làm lễ, làm lễ 
cũng gồm có hát thánh ca và cầu nguyện. 

Có ý nghĩa quan trọng trong giáo lý Canvanh giáo là học 
thuyết về sự tiền định, sự được chọn mà theo đó thì Chúa chọn 
một số người được hưởng hạnh phúc đời đời, còn số khác - 
phải bị chết. Con người được giải thoát vì nó được chọn cho 
việc giải thoát và nhận được ân sủng của đức tin, sinh ra ở trên 
cao hơn. Thuyết tiền định nhiều lần đã được các nhà thần học 
Canvanh giáo làm cho mềm mỏng hơn. Các nhà thần học của 
những giáo hội Tìn Lành giáo lớn hiện nay lý giải sự tiền định 
như là việc Chúa toàn quyền biết trước số phận của con người 
và như là việc không thể tác động đến sự tha tội bằng công 
việc, cần xem nó như là kết quả của sự ban phát ân sửng. 

283 


Từ học thuyết này suy ra các nguyên tắc đặc trưng cho 
Canvanh giáo - sứ mệnh trần tục và chủ nghĩa khố hạnh trần 
tục. Gi.Canvanh dạy rằng, vào mọi thời điểm và ở mọi nơi. 
con người luôn phục vụ Chúa và chịu trách nhiệm nghiêm 
khắc nhất về những ân huệ Chúa ban cho nó - thời gian, sức 
khoẻ, tài sản. Cuộc sống cần được hiểu là việc hoàn thành bốn 
phận và vận động đến mục đích do Chúa đặt ra. Dấu hiệu về 
sự tha tội trong Canvanh giáo không hẳn là độ sâu sắc của ý 
thức về sự sám hối như ở trong Liutơ giáo, mà chủ yếu là nghị 
lực và kết quả của những nỗ lực có khả năng chứng tỏ về tác 
động của Chúa lựa chọn tín đồ ở trong tín đồ ấy. Tín đồ 
Canvanh giáo cần phải tin rằng thắng lợi trong kinh doanh có 
thể được xem như là bằng chứng về sự được chọn có thể có. 

Những giáo lý căn cứ trên Canvanh giáo đã được những 
tín đồ Tìn Lành giáo tiếp nhận ở Pháp (giáo phái Canvanh - 
Huguecnote), ở Hà Lan, ở một số vùng ở Đức, Hunỹari và Séc. 
Đóng vai trò quan trọng là các tư tưởng Canvanh giáo ở những 
tín đồ Tin Lành giáo ở Anh, những người đòi hỏi "thanh lọc” 
triệt để Giáo hội Anh (từ đó là tên gọi của nó - Thanh giáo), 
chúng giữ địa vị thống trị ở Scôtlan. Những tín đồ Canvanh 
giáo ở Anh và Scôtlan đã đấu tranh cho việc thủ tiêu đoàn 
giám mục. Các cộng đồng tín đồ Canvanh giáo được lãnh đạo 
bởi những tín đồ Canvanh giáo và các giám mục bầu ra, họ 
cấu thành hội nghị giáo chủ và ban điều hành, bởi hội nghị tôn 
giáo khu vực hay toàn quốc. Những người theo chủ nghĩa giáo 
đoàn (consgrégationalisme) đã thực hiện cải cách giáo hội triệt 
để hơn nữa, họ coi giáo đoàn địa phương là giáo hội độc lập, 
có quyền truyền bá tôn giáo của mình. Tăng lên trong Tin 
Lành giáo từ cuối thế ký XIX, xu hướng hợp nhất đã đưa tới 


254 


sự hình thành Liên mình giáo hội Tin Lành giáo toàn cầu 
(1875), Liên minh này ủng hộ cơ cấu của Canvanh giáo, Ủy 
ban Giáo đoàn quốc tế(1891). Trên thế giới có gần 4Ó triệu tín 
đồ Canvanh giáo và 3 triệu tín đồ Giáo đoàn giáo. Những tín 
đồ Canvanh giáo đạc biệt có nhiều ở Thuy Sĩ, Hà Lan. Anh, 
Scôtlan, Đức, Mỹ. Canada, Ức. 

+ Anh giáo (Anglicanisme). Cùng với sự khởi xướng 
Phong trào Cải cách ở Đức, những thông tin về hoạt động của 
Lintơ và các tác phẩm Tìn Lành giáo cũng nhanh chóng du 
nhập vào nước Anh và tìm thấy mảnh đất rất thuận lợi ở đó. 
Bằng sắc lệnh của Nghị viện năm I534 thì Vua Henrich VIII 
(1491-1547) đã tự tuyên bố mình là người đứng đầu Giáo hội. 
Ở Anh, các tu viện đã bị đóng cửa, sự thế tục hoá lãnh địa của 
giáo hội đã được tiến hành, việc thờ thánh, tượng thánh, thánh 
tích đã chấm dứt. Dưới thời Vua Eđua Vị (1547-1553), sắc 
lệnh về sự đơn điệu năm 1549 đã nghi thức lễ bái tụng kinh 
của Anh giáo, nó được trình bày trong "Sách về cầu nguyện 
phổ quát". Phong trào Cải cách tôn giáo cũng không bị gián 
đoạn cả khi có thắng lợi tạm thời của Đảng Cơ Đốc giáo dưới 
thời Vua Maria Thuđo (1553-1558). khi mà nhiều tín đồ Tin 
Lành giáo bị xử tử. Sự cầm quyền của Elizabet (1559-1603) 
đã trở thành thời kỳ ổn định hoá Anh giáo, hình thành những 
đặc điểm về giáo lý và nghi lễ của nó. Biểu thức đức tin, cái 
gọi là "39 điều mục" được phê chuẩn vào năm J57I. Văn kiện 
này giữ lại tư tưởng về sức mạñh giải thoát của giáo hội. học 
thuyết về sự phân cấp được kế thừa từ Cơ Đốc giáo, nhưng 
cũng hình thành lại học thuyết về Kinh thánh như là nguồn 
gốc của giáo lý, nguyên tắc giải thoát chỉ bằng riêng niềm tin, 
thừa nhận hai bí tích là lễ lửa tội và lễ truyền chức thánh, bác 


285 


bỏ sự hoá thể (transsubstantiation). Theo giáo lý Anh giáo, 
nghi lễ phong chức không có nghĩa ràng nghi lễ này đem lại 
cho linh mục một sức mạnh đặc biệt nào đó để thực hiện sự 
cứu thế, 

Trong giáo hội Anh giáo có những giáo đoàn định hướng 
nhiều hơn vào cải cách giáo hội, vào Phúc âm, có các giáo 
đoàn, định hướng nhiều hơn vào việc phục hồi một số thành tố 
của học thuyết và nghi lễ Cơ Đốc giáo (lễ nhà thờ, thờ Đức 
Mẹ Maria và các Thánh). Trên thế giới có gần 68 triệu tín đồ 
Anh giáo. Các giáo hội Ánh giáo có ở Anh (giáo hội nhà 
nước), Scôtlan, Ailen. Mỹ, Canada, Tân Tây lan và các nước 
khác. Chúng nằm trong Hội giáo hội Anh giáo và có cơ quan 
tư vấn - hội nghị Lampet do Tổng giám mục Kenterberia 
triệu tập từ giữa thế kỷ XIX. Các linh mục của giáo hội Anh 
giáo có thể kết hôn. Gần đây cả phụ nữ cũng có thể được 
truyền chức thánh. 

+ Quáy cơ giáo (quaker). "Hội bạn hữu Thiên Chúa giáo 
của ánh sáng nội tâm” đã xuất hiện vào thế kỷ XVH. Người 
sáng lập ra nó là Gi.Phocxơ (Phoks) (1624-1691) đã tuyên bố 
rảng chân lý của đức tin bộc lộ ra trong hành ví mặc khải nhờ 
ánh sáng nội tâm. Giáo phái này đã nhận được tên gọi là Quây 
cơ (bất nguồn từ tiếng Anh quake - linh cảm) vì những thủ 
thuật xuất thần nhằm đạt tới sự giao tiếp với Chúa hay vì họ 
nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện diện trong trạng thái "run 
rầy” trước Chúa. Trên thế giới có gần 200 nghìn tín đồ Quây 
cơ giáo. Các giáo đoàn của họ có ở Mỹ. Anh, Canada và một 
số nước khác, chúng thành lập uỷ ban tư vấn toàn cầu. 

+ Giám lý giáo (methodism). Phong trào của phái Giám lý 
đã xuất hiện trong Anh giáo thế kỷ XVIII như ý định khắc 


286 


phục thái độ thờ ơ về tôn giáo. Những người sáng lập ra nó là 
anh em nhà Uesli - lon (1703-1791) và Charls (1707-1788). 
Họ gắn tên gọi với việc phục tùng giáo luật Thiên Chúa giáo 
một cách có phương pháp (method}) mà họ đã truyền bá ở thời . 
sinh viên tại Ôspho, trong “Câu lạc bộ thân thánh”, và với các 
phương pháp mới của hoạt động truyền giáo. Jon uesli khẳng 
định ràng, khi sinh ra, mọi người đều nhận được ân sủng cho 
phép họ đáp lại lời thách thức của Chúa và đi theo con đường 
giải thoát. Phái Giám lý đặc biệt quan tâm tới hoạt động 
truyền giáo và các hình thức mới của nó: truyền giáo ở ngoài 
trời. tại nơi làm việc, ở trơng nhà tù, v.v.. Sau khi tách ra từ 
Anh giáo vào nam 1795, họ đã đơn giản hoá giáo lý, cát piảm 
39 điều mục biểu thức đức tin xuống còn 25. Nguyên tắc giải 
thoát bằng niềm tin được họ kết hợp với học thuyết về việc 
thiện. Vào năm I8§8I. Uỷ ban Giám lý giáo toàn cầu đã được 
thành lập. Tín đồ Giám lý giáo có khoảng 3l triệu người. 
Giám lý giáo phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở 
Mỹ. Anh, Úc, Nam Triều Tiên. Giáo đoàn Giám lý giáo cũng 
được thành lập ở Nga. 

+ Men nô giáo (mennonisme). Xét về mặt lịch sử thì giáo 
phái này gần gũi với giáo phái rửa tôi lại, nó nhận được tên 
gọi vào năm 1544 theo tên gọi của nhà truyền giáo Hà Lan, 
Men nô Simôns (1492-! 559) là người đã kiên định nguyên tắc 
rửa tội người lớn có đức tin. Được trình bày trong “Tuyên bố 
những điều mục mới về đức tin Thiên Chúa giáo chung của 
chúng ta", học thuyết của giáo phái Men nô tuyên bố sự bình 
đảng của mọi thành viên giáo đoàn, sự không chống lại cái ác 
bằng bạo lực, kể cả việc cấm phục vụ với vũ khí trong tay. 
quyền tự trị của giáo đoàn. Từ Hà Lan và Đức. tín đồ Men nô 


287 


giáo đã đến định cư ở nhiều nước khác, kể cả nước Nga. Hiện 
nay, trên thế piới có Khoảng 500 nghìn tín đồ Men nô giáo. Họ 
sống ở Mỹ, Canada, Hà Lan, Đức và nhiều nước khác. Hội 
nghị toàn cầu là cơ quan quốc tế của giáo phái Men nô. 

+ Giáo phái rửa tội người lớn (baptisme). Các giáo đoàn 
rửa tội người lớn đã xuất hiện ở đầu thế kỷ XVII, người theo 
giáo phái rửa tội người lớn đầu tiên ở Anh là J.Smit (1554- 
1612), việc rửa tội người lớn bằng sự đắm mình được áp dụng 
trong các giáo đoàn. gán liền với điều đó là tên gọi của giáo 
phái, tên gọi bát nguồn từ tiếng tiếng Hy Lạp baptizo - đắm 
mình xuống nước, rửa tội. Tín đồ của giáo phái rửa tội người 
lớn đã đòi hỏi tự do tôn giáo, thái độ khoan dung, tách giáo 
hội khỏi nhà nước, dành quyền truyền giáo cho mọi thành viên 
của giáo đoàn. Giáo lý của giáo phái rửa tội người lớn rất coi 
trọng niềm tin và sự đi đạo của cá nhân. Những người theo 
"giáo phái rửa tội người lớn phố biến” đã chụi ảnh hưởng của 
nhà Cải cách tôn giáo người Hà Lan ở thế kỷ XVI là Giacốp 
Armini, người thừa nhận sự tham gia của ý chí con người vào 
việc cứu rồi, và họ ủng hộ học thuyết về sự cứu rỗi mọi người 
tin vào Chúa Kiô. Những người theo "giáo phái rửa tội người 
lớn riêng biệt” tuân thủ nghiêm ngặt thuyết tiền định của 
Canvanh. Trào lưu này bắt đầu chiếm ưu thế trong giáo phái 
rửa tội người lớn. 

Những người theo giáo phái rửa tội người lớn xem việc 
rửa tội như là hành vi tự giác hướng tới niềm tin, là hành vi 
phục sinh tính thần. Ứng cử viên trở thành thành viên của giáo 
đoàn chỉ được phép sau thời hạn thử thách và sám hối tại buổi 
cầu nguyện. Chỉ có những người thừa nhận rửa tội bằng nước 
mới được coi là thành viên có đầy đủ thẩm quyền của giáo 


288 


đoàn. Rưa tội và chụi mình thánh được hiểu là các nghi lễ biểu 
tượng cho niềm tin vào sự hợp nhất với Chúa Kitô về mặt tình 
thần. Giáo phái rửa tội người lớn đồi hỏi tín đồ của mình phải 
có hoạt động truyền giáo tích cực. Các giáo đoàn được lãnh 
đạo bởi đoàn linh mục điều hành bầu cử ra mà có được sự trợ 
giúp của các trợ tế và các nhà truyền giáo. 

Ngay ở nửa đầu thế kỷ XVII, giáo phái rửa tội người lớn 
đã xuất hiện ở Bắc Mỹ. Sự phát triển của Tin Lành giáo ở Tân 
lục địa, nơi mà không có các truyền thống tôn giáo - giáo hội 
chiếm ưu thế, đã trở thành một nhân tố quan trọng để củng cố 
các giáo phái mới, bắt đầu sứ mệnh của mình ở châu Âu và 
phần thế giới còn lại. Đóng vai trò đáng kể trong quá trình này 
là phong trào phuc hưng tôn giáo (revivication), đặc biệt là “Sự 
thức tỉnh vĩ đại" được khởi xướng vào năm 1720, trong quá 
trình đó nhiều tín đồ giáo đoàn giáo đã trở thành tín đồ của 
giáo phái rửa tội người lớn. 

Giáo phái rửa tội người lớn trở thành một trong giáo phái 
đông tín đồ nhất của Tin Lành giáo. Thành viên của giáo đoàn 
rửa tội người lớn có khoảng 2Š triệu người, còn nếu kể cả trẻ 
con, thanh niên và những “người bạn" (những người đang tiếp 
cận) thì tín đồ của giáo phái rửa tội người lớn có trên 75 triệu 
người. Từ năm 1905, số lượng tín đồ của giáo phái rửa tội 
người lớn trên thế giới đã tăng lên 5 lần. Các giáo hội của giáo 
phái này tồn tại ở trên 122 nước. Các tổ chức lớn nhất được 
thành lập ở Mỹ. Hội giáo phái rửa tội người lớn toàn cầu được 
thành lập năm 1905, tại Đạt hội lần thứ nhất ở Luân Đôn. 

+ Giáo phái Tái giáng sinh (adventisme). Giáo phái Tái 
giáng sinh đã tách ra từ giáo phái Rửa tội người lớn ở Mỹ vào 
đầu những năm 30 thế kỷ XIX. Nhà truyền giáo U.MIIIer 


289 


(1782-1849) đã tuyên bố vào mùa hè năm I83I rằng ông đã 
tính được cái mốc giáng sinh lần thú hai của Chúa Giêsu - 
ngày 2l tháng ba năm 1843. Vào năm 1843, ông xuất bản 
cuốn sách "Những bằng chứng về Kinh thánh và lịch sử giáng 
sinh lần thứ hai của Chúa Giêsu vào năm 1843 được trình bày 
trong bài tổng thuật các báo cáo”. Các môn đệ của Miller cố 
không còn nêu chính xác thời hạn giáng sinh lần thứ hai, mà 
chỉ dừng lại ở việc kháng định rằng, vào năm 1844, Chúa 
Giêsu đã đi vào đền các thánh ở trên thượng giới và đo vậy cần 
_ phải tin vào sự giáng sinh lần thứ hai sắp đến của Chúa Kitô. 

Giáo phái Tái giáng sinh ngày thứ bẩy (ASD) là phổ biến 
nhất trong những khuynh hướng khác nhau của giáo phái Tái 
giáng sinh, nó thành lập tổ chức tập trung hoá. Nhà lãnh đạo 
đứng đầu của giáo phái này là bà E.Oát (1827-1915), bà tuyên 
bố "mạc khải" về lễ kỷ niêm ngày thứ bẩy thay cho lễ phục 
sinh. Tín đồ của giáo phái Tái giáng sinh không coi linh hồn là 
bất tử và đạy rằng linh hồn sẽ chết và được phục sinh cùng với 
thể xác. Mặc dù vậy họ vẫn khẳng định rằng mỗi người đã được 
ghi lại ở Chúa mà có thể phục sinh nó. Những người mộ đạo 
được phục sinh sẽ có được cuộc sống vĩnh hằng đầu tiên là ở 
Vương quốc nghìn năm của Chúa ở trên nước trời, sau đó là ở 
trên trần gian đã đổi mới, khi mà những kẻ phạm tội sẽ được 
làm cho sống lại để hoàn toàn bị huỷ diệt cùng với quỷ sa tăng 
sau ngày phán xét khủng khiếp. 

Cải cách vệ sinh mà, theo giáo phái tái giáng sinh, cần 
phải chuẩn bị thể xác con người cho sự phục sinh, có nghĩa là 
cấm dùng thịt lợn, chè, cà phê, thuốc lá, rượu và hàng loạt 
loại thuốc khác. 


290 


Hiện tại có Khoảng Š triệu người. các giáo đoàn ASD được 
tổ chúc trên quy mô quốc tế. Chúng được lãnh đạo bới Tổng 
hội nghị của ASD (từ năm 1863). 

+ Giáo phát nạñ thập. Một phong trào Tin Lành giáo có 
tên gọi như vậy đã xuất hiện ở Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và từ 
đó đã được du nhập vào các nước khác. Cơ sở của giáo phái 
này là câu truyện được trình bày trong một cuốn sách về Tân 
ước "Việc làm của các Thánh tông đồ”, câu truyện kể về sự 
gạp mật của Chúa Thánh Thần với các Thánh tông đồ vào 
ngày thứ năm mươi sau lễ Phục sinh. Môn đồ của giáo phái 
này khảng định rằng mỗi tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính 
đều có thể nhận được những ân sủng của Chúa Thánh Thần: 
năng lực tiên trị, chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, nói bằng 
qmững ngôn ngữ khác, v.v.. Tín đồ của giáo phái Ngũ thập có 
giáo lý và nghi lễ gần gũi với giáo phái Rửa tội người lớn, 
nhưng họ nhấn mạnh sự giao tiếp thần bí với Chúa và sự rửa 
tội bởi Chúa Thánh Thần. Họ tin rằng con người có phép thánh 
sẽ có thể trở thành giác quan của Chúa Thánh Thần hạ mình 
xuống với nó. Giáo phái Ngũ thập được phân ra thành một số 
tiểu giáo phái. Chúng được phổ biến ở Mỹ và châu Mỹ La 
Tỉnh. Hội nghị Ngũ thập giáo toàn cầu tồn tại từ năm 1947. 
Giáo phái Ngũ thập là một giáo phái không ngừng tăng lên, có 
hơn 5[ triệu thành viên thuộc những giáo hội khác nhau và 
hơn I[ triệu người có cảm tình. Từ những năm 60, học thuyết 
về sự rửa tội và ân súng của Chúa Thánh Thần đã được phát 
triển mạnh trong các giáo phái Tìin Lành giáo khác nhờ 
"phong trào mầu nhiêm”, phong trào có ảnh hưởng đến cả 
những người Cơ Đốc giáo, đặc biệt là ở châu Mỹ La Tinh. 


291 


+ Giáo phái nhân chứng Yehova . "Hội nghiên cứu Kinh 
thánh quốc tế" đã xuất hiện ở Mỹ vào năm 1872. Sau chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất. các nhà lãnh đạo của nó đã tuyên 
bố rằng "sự giáng sinh lần thứ hai của Chúa Giêsu” đã diễn ra 
vào năm I914, nhưng diễn ra một cách vô hình. Vào năm 
1931, họ tuyên bố thành lập "Hội những người làm chứng 
Yehova". Học thuyết của giáo phái làm chứng Yehova khác 
đáng kể so với các giáo phái khác của Thiên Chúa giáo. Họ 
phủ định Ba Ngôi và giảng dạy về một Chúa duy nhất - 
Yehova. Tín đồ phái này coi Chúa Giêsu là thực thể siêu tự 
nhiên tối cao, do Chúa sáng tạo ra. Sau khi hoá thân thành 
hình ảnh con người và được phục sinh, Chúa Giêsu chuẩn bị 
cuộc chiến tranh trên trần gian với quỷ sa tăng đang chống lại 
Chúa nhờ hợp nhất 144 nghìn người được chọn - “những nhân 
chứng Yehova". Tín đồ của giáo phái nhân chứng Yehova báo 
trước trận chiến mang tính quyết định sắp tới của Yehova 
chống lại các thế lực của quỷ sa tăng, nhờ đó mà quỷ dữ và 
những kẻ ủng hộ nó sẽ bị tiêu điệt, còn tín đồ giáo phái làm 
chứng Yehova sẽ sống trong một thế giới mới - nhà nước thần 
quyền thống nhất do Chúa Giêsu đứng đầu. Tín đồ giáo phái 
nhân chứng Yechova có khoảng 3 triệu 600 nghìn người. Tổ 
chức của họ có xuất bản các tạp chí với một số lượng lớn và 
bằng nhiều thứ tiếng. Văn phòng của tổ chức này có chỉ nhánh 
tại nhiều nước trên thế giới, nằm ở Brôklin (ngoại ô Nìu Óc). 

Ngoài những giáo phái nêu trên còn có cả các giáo phái 
Tin Lành giáo khác, một số trong đó tồn tại một vài thế kỷ, số 
khác hình thành ở thế kỷ XIX-XX. Một số nhà nghiên cứu gọi 
chúng là Tin Lành giáo giá lề, vì chúng sử dụng những giáo lý 
không đặc trưng cho đa số giáo phái Thiên Chúa giáo. 


292 


d. Các xu hướng trong Tìm Lành giáo hiện đạt Lập 
trường chính trì - xã hội của giáo hội Tin Lành giáo 

Hiội nghị truyền giáo toàn cầu ở Luân Đôn năm F910 đã 
đạt cơ sở cho phong trào giáo hội thế giới , phong trào theo 
đuổi mục đích - khắc phục những sự khác biệt về giáo lý và về 
giáo luật trong Thiên Chúa giáo. gắn liền nó với những vấn đề 
xã hội thời hiện đại. Hội nghị giáo hội toàn thế giới diễn ra ở 
Amxtecđiam năm 1948 đã thành lập cơ quan lãnh đạo của 
phong trào giáo hội thế giới - Hội đồng giáo hội toàn thế giới 
(VSX) cùng với công thự ở Giơnevơ. Các giáo hội Tin Lành 
giáo g1ữ những lập trường chính trị - xã hội khác nhau. 

Các nhà thần học thuộc phái Liutơ - Phúc âm và phái cải 
cách tôn giáo thường phủ định khả năng xây dựng một học 
thuyết xã hội thống nhất, căn cứ trên Kinh thánh. Đồng thời 
chúng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức Thiên 
Chúa giáo đối với việc đánh giá những hiện tượng xã hội. Vào 
thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, người ta đã đưa ra khẩu hiệu "chủ 
nghĩa xã hội Thiên Chúa giáo", đã khởi xướng phong trào 
"Phúc âm xã hội”. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất. nhiều tín đồ Tin Lành giáo đã ủng hộ phong trào kháng 
chiến và "giáo hội phản tỉnh" chống phát xít ở Đức, mặc dù 
một số người tham gia vào cái gọt là phái "Thiên Chúa giáo. 
Đúc” là phái ủng hộ chủ nghĩa xã hột dân tộc. Sau chiến tranh, 
người ta phổ biến quan điểm "xã hội có trách nhiệm", giữ một 
khoang cách đối với mọi phong trào và thiết chế thế tục. Vào 
những năm 60, người ta đưa ra các lý luận hiện đại hoá tự do 
chủ nghĩa và cấp tiến chủ nghĩa, các lý luận phê phán xã hội tư 
bản chủ nghĩa, thậm chí còn xây dựng “thần học cách mạng”. 


293 


Thậm chí phong trào giáo hội thế giới còn biên soạn cuôn 
sách của riêng mình - "Tôn giáo Thiên Chúa giáo học” 
(Amxtecdam, 1948) nhằm tách biệt những giáo lý phố quất 
của Thiên Chúa giáo, hội nghị của Uy ban giáo hội toàn thế 
giới đã cho thây phái chủ trương giáo hội thế giới Không có 
khả năng hoạch định một cương lĩnh xã hội và truyền giáo 
chấp nhận được đối với đa số. 

Những sự khác biệt trong Tìn Lành giáo hiện đại không 
hàn là những sự khác biệt về giáo lý và cơ cấu giữa các giáo 
phái khác nhau, mà chủ yếu là những sự khác biệt giữa các xu 
hướng ở bên trong cùng một giáo phái. Như nhiều nhà nghiên 
cứu nhận xét, các nhà cải cách tôn giáo có định hướng tự do 
chủ nghĩa, giáo phái Liutơ. giáo phái Giám lý là gần gũi với 
nhau hơn so với các thành viên có tâm trạng nguyên giáo chủ 
nghĩa ở bên trong chính các giáo phái ấy. Từ giữa thế kỷ XX, 
các giáo phái Tin Lành lớn: Anh giáo, Liutơ siáo, giáo phái 
Giáo đoàn, giáo phái Giám lý, - đã chịu ảnh hưởng mạnh của 
môi trường toàn cầu bên ngoài. Chúng đã bị giảm đáng kể số 
lượng người thường xuyên tham gia vào làm lễ. Đồng thời 
cũng xuất hiện các câu lạc bộ tích cực nghiên cứu Kinh thánh 
à xem xét nó đối với thời đại mới, niềm tin trở thành không 
đơn giản là cát được kế thừa từ thế hệ quá khứ mà còn là cái 
được tự con người thể nghiệm. 

Các chương trình này diễn ra mạnh nhất trong Tin Lành 
giáo Mỹ, nó có một tính độc đáo nhất định và đạt tới một sự 
thống nhất tư tưởng lớn hơn nhiều so với Tin Lành giáo châu 
Âu bị chia rẽ bới gánh nạng của các truyền thống thần học. 
Cần nhận thấy ràng chỉ có giáo hội Anh giáo là thống nhất 
trên quy mô toàn quốc, còn mọi giáo hội Tin Lành giáo khác 


294 


đều tồn tại dưới dạng những giáo đoàn độc lập. Điều này gắn 
liền với việc chúng bất nguồn từ những tín đồ Tĩnh Lành giáo 
đến từ các nước khác nhau. Song. phong trào giáo hội thế giới, 
việc phát triển hoạt động truyền giáo đã dân tới sự hợp tác 
giữa nhiều giáo phái ở Mỹ và sự thành lập Ủy ban giáo hội 
dân tộc Bắc Mỹ, trong đó bao gồm gần 600 giáo hội. Các giáo 
đoàn Tin Lành Mỹ đã hình thành một tư chất tôn giáo mà 
nhiều nhà nghiên cứu và bản thân tín đồ tách biệt thành một 
loại hình Tìn Lành giáo đặc biệt - Tin Lành giáo "Phúc âm”. 
Những sự khác biệt về giáo lý giữa chúng bị đẩy xuống hàng 
thứ yếu và dường như bị xoá nhoà, điều cơ bản là thái độ 
ngoan đạo của cá nhân, kinh nghiệm tôn giáo của bản thân và 
ý muốn đo cuộc sống của mình với các nguyên tắc của Phúc 
âm. tiến hành hoạt động truyền giáo tích cực, 

Các nhà nghiên cứu tách biệt thành một loại hình đặc biệt 
là Thiên Chúa giáo "bản xứ” mà tính đến năm 198Ỡ thì đã có 
gần 8O triệu người, do hoạt động truyền giáo của những tín đồ 
Tin Lành giáo tạo lập nên. Đến giữa thế ký XX, sự phát triển 
của Tin Lành giáo ở châu Phi, Nam Mỹ, châu Đại Dương. 
châu Á trở nên năng động nhất. Đặc trưng cho quá trình này là 
sự gia tăng các giáo hội độc lập ở châu Phi. Đến năm IL968. số 
lượng của chúng là sần 6 nghìn với hơn l0 triệu tín đồ. Một số 
nhà tôn giáo học thâm chí còn cho ràng các giáo hội ấy là 
khuvnh hướng lớn thứ tư của Thiên Chúa giáo bên cạnh Cơ 
Đốc giáo, Chính Thống giáo và Tin Lành giáo. Trong nhiều 
giáo hội có sự hỗn hợp tôn giáo, sự kết hợp giữa những biểu 
tượng và biển tượng Thiên Chúa giáo với các quan niệm và 
nghìị lễ tôn giáo dân tộc, ý định lĩnh hội Thiên Chúa giáo 
thông qua thuật neữ châu Phi. kết hợp học thuyết Kinh thánh 
với kinh nghiệm tôn giáo của riêng mình. 

205 


Vào những năm 70-80 thế kỷ XX, số lượng thành viên của 
các giáo hội Tin Lành giáo bảo vệ định hướng tự do chủ nghĩa 
đã giảm xuống ở châu Âu và Mỹ. Đồng thời những người theo 
chủ nghĩa nguyên giáo (fondamentalisme), các giáo phái Phúc 
âm và đạc biệt là các giáo đoàn định hướng vào kinh nghiệm 
tôn giáo cá nhân về sự giáng sinh và ân sủng của Chúa Thánh 
Thần, đã tăng đáng kể số lượng và uy tín của mình. Sử dụng 
phương tiện thông tin đại chúng với một quy mô lớn, đặc biệt 
là truyền giáo qua truyền hình. các tư tưởng gia của chủ nghĩa 
nguyên giáo kiên định nhận thức đúng từng chữ về Kinh thánh, 
thuyết tạo hoá, thuyết hậu thế, học thuyết về niềm tin cá nhân, 
về sự phục sinh, sự truyền chức thánh, những ân sủng của Chúa 
Thánh Thần, về sự ra đời ở trên cao hơn, kiên định tự do kinh 
doanh và cạnh tranh, đạo đức Tin Lành giáo, các giá trị gia đình 
và trật tự xã hội. 

8.5. Thiên Chúa giáo trong thế giới hiện đại 

a. Thiên Chúa giáo với khoa học trong thời dại toàn 
cầu hóa 

Thiên Chúa giáo hiện đại xem khoa học như là một trong 
những thành tựu vĩ đại nhất của loài người, có vai trò to lớn 
không những đối với lĩnh vực simh hoạt vật chất của con người 
mà còn đổi với cả thế giới quan của họ. Tuy nhiên. các nhà 
thần học lưu ý rằng sự phát triển của khoa học đi liền với hàng 
loạt vấn để có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai cuả loài 
người, và đó trước hết là những vấn đề toàn cầu do hệ thống 
giá trị điều chính hành vì của Coh HgHỜI sinh ra. 

Các nhà thần học Thiên Chúa giáo lưu ý rằng thế giới 
trong thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày càng trở 
nên mang tính thế tục hơn, chúng ta ngày càng cảm nhận thấy 
296 


rõ hơn sự khủng hoáng của văn hóa tỉnh thân mà một trong 
những biểu hiện quan trọng nhất của nó là sự suy giảm quyền 
uy của tôn giáo. Sự suy giảm quyền uy của tôn giáo được gắn 
liền với sự phát triển của khoa học mà, khi làm sâu sắc hơn 
nhân thức của con người về thế giới tự nhiên và thế giới xã 
hội, dường như không còn để lại vị trí cho Chúa. Thế giới quan 
khoa học được đem đối lập với thế giới quan tôn giáo như thế 
giới quan đúng đản đối lập với thế giới quan không đúng đắn. 

Tuy nhiên, theo các nhà thần học Thiên Chúa giáo, nhờ xem 
xét những vấn đề ở thời hiện đại mà nhiều trong số đó gắn liền 
với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, chúng ta nhận thấy rõ 
ràng khoa học không phải là toàn năng và tự trị. Hiện nay đã 
xuất hiện khả năng để chứng minh sự nhám nhí của việc đem 
khoa học, với tư cách cái thúc đây sự tiến bộ, đổi lập với tôn giáo 
đường như là cái cản trở sự tiến bộ ấy. 

Tất cả những điều đó quy định sự quan tâm đặc biệt của 
các nhà thần học Thiên Chúa giáo đến những đặc điểm và 
những hậu quả xã hội của tiến bộ khoa học - kỹ thuật, vai trò 
của khoa học trong xã hội, những vấn đề.toàn cầu thời hiện 
đại. Bàn luận những vấn đề này, họ tán thành nỗi lo âu của 
nhiều người đương thời với chúng ta. 

Các nhà thần học coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu biện 
nay của Giáo hội Thiên Chúa giáo là việc phát triển thành tố 
tỉnh thần của tồn tại người. Để thực hiện có hiệu quả sứ mệnh 
này, Thiên Chúa giáo cần phải có liên hệ mật thiết hơn với cuộc 
sống và khoa học hiện đại. Để làm điều này, đại diện của các 
khuynh hướng thần học Thiên Chúa giáo khác nhau nhất - từ 
chủ nghĩa nguyên giáo cho đến chủ nghĩa hiện đại cực đoan - 


297 


coi cửu phái hướng nỗ lực của mình vào việc phát triển cuộc 
đổi thoại mạng tính chất xáv dựng giuã tôn giáo và khoa học. 

Các nhà thần học cho ràng Thiên Chúa giáo cần phải có 
thái độ tôn trọng đối với hoạt động khoa học của con người. 
Họ nhãn mạnh rằng niềm tin Thiên Chúa giáo - đó là niềm tin 
tìm kiếm tri thúc và sự hiểu biết, đặt ra cho mình nhiệm vụ 
phối hợp hoạt động của mình với những thành tưu của khoa 
học. Theo các nhà thần học, khi nhận thúc thế giới do Chúa 
tạo ra. con người làm sâu sắc thêm nhận thức của mình về 
Chúa. Do vậy. nhận thức khoa học góp phần loại bỏ những 
quan niệm sai lầm về Tạo hóa. về địa vị và vai trò của Tạo hóa 
trong thế giới. về quan hệ của Tạo hóa với con người. Ngoài 
ra. nhu cầu tự nhận thức, xác định địa vị của mình trong thế 
giới của con người chỉ có thể được đáp ứng nhờ sự tổng hợp 
tôn giáo với khoa học. 

Từ lập trường đó, các nhà thần học đã tiến hành một công 
việc khống lồ nhằm xem xét lại lịch sử quan hệ giữa Thiên 
Chúa giáo và khoa học, xây dựng các cách tiếp cận mới với 
việc phát triển cuộc đối thoại giữa chúng. Khi nhận xét rằng 
đa số các nhà khoa học đều là những người hữu thần (có niềm 
tin). các nhà thân học đồng thời cũng đánh giá lich sử quan hệ 
qua lại giữa Thiên Chúa giáo và khoa học như là lịch sử xung 
đột thường xuyên giữa chúng. Còn đối với nguyên nhân của 
các cuộc xung đột ấy thì các nhà thần học ở đây không có một 
ý kiến thống nhất: một số nhà thần học nhận thấy chúng là sự 
lý giải sai lầm của bản thân các nhà thần học về Kinh Thánh, 
còn số khác - sự khác nhau mang tính nguyên tắc về mật 
phương pháp luận và thể chế giữa tôn giáo và khoa học. số thứ 


298 


bạ coi Kẻ có tội là cá các nhà thần học lẫn các nhà khoa học đã 
vượt quá giới hạn lĩnh vực thẩm quyền của mình. 

Theo nhiều nhà thần học Thiên Chúa giáo. một trong 
những trở ngại lớn nhất đối với việc xác lập quan hệ hữu hiệu 
hiện nay giữa tôn giáo và khoa học là sự vắng mặt ở bản thân 
các nhà thân học một sự thống nhất trong việc xác định tín đồ 
Thiên Chúa giáo cần phải lĩnh hội cái gì và không nên lĩnh hội 
cái gì trong khoa học. Vá lại thậm chí bản thân các nhà thần 
học hiện nay vẫn chưa nhất trí với nhau trong việc guii quyết 
vấn đề đối tượng của thần học. lý giải bức tranh về thế giới 
trong Phúc âm, v.v.. 

Chủ nghĩa thực chứng đã có một ảnh hưởng lớn đến việc 
giải quyết những vấn đề này. Một thản học mới. mang tính thế 
tục đã bát đầu hình thành đo có tác động của chủ nghĩa thực 
chứng. nó quy đối tượng của thần học về những vấn đề hoàn 
toàn gắn liên với con người. Khi nhấn mạnh rằng thần học cần 
phải căn cứ hoàn toàn trên những sự khẳng định về sự kiện, 
thần học như vậy không còn để lại vị trí cho Chúa siêu việt, 
cho sự phục sinh mầu nhiệm của Chúa Giêsu, cho nhiều giáo 
lý Thiên Chúa giáo khác mà không thể kiểm chứng được. 

Đương nhiên, lập trường như vậy đã bị nhiều nhà thần học 
phản bác. họ coi lập trường đó là không thích hợp đối với 
người hữu thần. con người hy vọng rằng niềm tin của mình có 
liên hệ trực tiếp với thái độ đối với Chúa và với quan hệ với 
Chúa, với các vấn đề về vũ trụ và với vị trí của con người trong 
vũ trụ. 

Những quan điểm của các nhà thần học hiện đại về bức 
tranh thế giới trong Phúc âm còn đa dạng hơn nữa, có thể tách 
biệt ba khuynh hướng cơ bản trong những quan niệm như vậy. 

299 


Những người bảo vệ khuynh hướng thứ nhất kiên định 
rằng văn bản Phúc âm là hoàn toàn chính xác và không cần 
phải giải mã. Những người ủng hộ khuynh hướng thứ hai là 
khuynh hướng phổ biến nhất, họ không kiên định việc hiểu 
nguyên nghĩa những câu truyện trong Phúc âm về sự sáng thế, 
nhưng họ lại cào răng chính sự lý giải về nguồn gốc và sự phát 
triển của thế giới trong Kinh Thánh là thoả đáng nhất. Cuối 
cùng, khuynh hướng thứ ba hợp nhất các nhà thần học không 
nhất trí với quan niệm cho rằng các truyền thuyết trong Phúc 
âm về sự sáng thế phản ánh tiến trình hiện thực của những sự 
kiện và cho rằng chỉ có thể xem các câu truyện trong Phúc âm 
về sự sáng thế như là bằng chứng về một giai đoạn phát triển 
xác định của loài người. Lập trường như vậy cắn trở đáng kế 
các nhà thần học Thiên Chúa giáo đưa ra một lập trường thống 
nhất đối với các lý thuyết khoa học và khoa học nói chung. 

Quan điểm của các nhà thần học cũng bất đồng trong việc 
giải quyết vấn đề cần phải xây dựng quan hệ giữa khoa học và 
tôn giáo như thế nào. Một số nhà thần học cho ràng cần phải 
xem xét khoa học và tôn giáo như các hình thái văn hóa tuyệt 
đốt khác nhau, không phụ thuộc vào nhau, tức không cạnh 
tranh với nhau. Khi ghi nhận những đặc điểm đặc thù của khoa 
học và tôn giáo, số nhà thần học khác lại cho rằng chính sự 
đặc thù này quy định sự cần thiết phải có sự tổng hợp giữa 
chúng, sự tổng hợp này sẽ cho phép có được một quan niệm 
toàn vẹn về thế giới đưới mọi biểu hiện của nó, về Người sáng 
tạo ra nó. Số nhà thần học thứ ba nhấn mạnh rằng. bất chấp có 
hàng loạt những đặc điểm đặc thù. khoa học và tôn giáo vẫn 
có không ít những đặc điểm chung. và điều này cũng cho phép 
nói về khả năng hoạt động chung của chúng và khả năng hình 


300 


thành một bức tranh thống nhất, toàn vẹn về thế giới dựa trên 
cơ sở đó. Nhưng. tất cả các nhà thần học quan tâm đến vấn đề 
này đều coi cần phải tiến hành sự phân tích so sánh về khoa 
học và tôn giáo. Xuất hiện ở thế kỷ XX trong Thiên Chúa 
giáo, khuynh hướng thần học nghiên cứu phương pháp luận 
của tôn giáo và khoa học hiện nay đã trở nên quan trọng và có 
hiệu quả. 

Theo nhiều nhà thần học Thiên Chúa giáo, quan niệm rõ 
ràng về sự đặc thù của tôn giáo và của khoa học sẽ cho phép 
loại bỏ được sự căng thẳng nảy sinh giữa chúng. Vấn để là ở 
chỗ làm sáng tỏ được sự đặc thù ấy là gì. 

Khoa học chỉ có quan hệ với những hiện tượng và quá 
trình tự nhiên, chỉ sử dụng những nguyên nhân tự nhiên để giải 
thích chúng mà không đề cầp tới Nguyên nhân đầu tiên - 
Chúa. Sự lý giải khoa học về những đữ liệu căn cứ trên luận 
điểm cho rằng mọi sự kiện trong thế giới đều là một chuỗi 
những quan hệ nhân quả. Cơ sở của sự lý giải tôn giáo là sự tin 
tưởng vào sự hiện diện mục đích, ý của các sự vật. Khoa học 
nghiên cứu cái gì đang diễn ra và diễn ra như thế nào. Nó 
không có khả năng trả lời cho vấn đề "tại sao?" và "để làm 
øì?" mà điều đó lại diễn ra vì, khi trả lời cho những vấn để 
tương tự, con người sẽ cần phải viện dẫn vào cái siêu nhiên. 
Khác với các phương pháp khoa học mang tính lược đồ hóa, 
các phương pháp tôn giáo không mang tính hình thức mà lại 
mang tính nhân cách và hiện sinh. 

Nhiệm vụ của khoa học là nghiên cứu các sự kiện và quan 
hệ giữa chúng, còn mục đích của tôn giáo là xem xét chúng về 
mặt triết học và nghiên cứu những nghĩa và những giá trị của 
thế giới. Cả khoa học lẫn tôn giáo đều tiến hành sắp xếp lại sự 


301 


thể nghiệm của con người. Nhưng tôn giáo gắn liên với một 
hình thức đặc thù của nó - sự thể nghiệm tôn giáo-với tư cách 
sự thể nghiệm về thể thống nhất của toàn bộ tồn tại. 

Trong quá trình tiến hành phân tích so sánh về mặt 
phương pháp luận, các nhà thần học làm sáng tỏ không những 
các đặc điểm đặc thù mà cả các đặc điểm giống nhau của khoa 
học và tón giáo. Theo họ, cả khoa học lân tôn giáo đều là các 
con đường quan hệ của con người với hiện thực. đều có nội 
dung nhận thức và thực tiễn, đều nghiên cứu hiện thực, đều 
dựa vào các truyền thống và đều được đặc trưng bởi sự hiện 
điện tính kế thừa, đều có ảnh hưởng đến con người và thái độ 
của nó đối với thế giới. 

Các nhà thần học lưu ý rằng, giống như khoa học, tôn 
giáo thường xuyên phát triển, hoàn thiện. Cùng với sự tiến bộ 
của loài người thì một số giáo lý và tín ngưỡng tôn giáo sẽ trở 
nên lạc hậu và bị thay thế bằng số khác hiện đại hơn. Nếu 
chúng ta theo đõi quá trình phát triển của niềm tin Thiên Chúa 
giáo, thì chúng ta nhận thấy rảng con người ở các thời đại 
khác nhau quan niệm vẻ Chúa cũng khác nhau. Các nhà thần 
học các mô hình về Chúa đã phát triển song song với các mô 
hình về thế giới như thế nào. Họ phân biệt quan niệm về Chúa 
như quốc vương toàn năng đặc trưng cho thời trung cố; quan 
niệm về Chúa như người thợ làm đồng hồ chế tạo ra mnáy đồng 
hồ và không can thiệp vào tiến trình của nó rất phổ biến ở thời 
cận đại, mô hình hiện đại về Chúa có tính đến các quan niệm 
tiến hóa luận về thế giới, v.v.. 

Lịch sử cho thấy các loại hình nhận thức khoa học và tôn 
giáo là bị chia rẽ gay gắt. Hiện nay, theo nhiều nhà thần học, 
một việc làm hoàn toàn biện thực là xây dựng thế giới quan 


302 


toàn ven, hợp nhất khoa học và tôn giáo. Vì nhà khoa học và 
nhà thần học cùng nghiên cứu một thế giới mà các bí ẩn được 
vạch ra thông qua sự phân tích duy lý và thông qua niềm tin. 
Việc xây dựng một bức tranh thống nhất về thế giới là hoàn 
toàn có thể và cần phải giả định tính đa dạng của các loại hình 
thẻ nghiệm và kinh nghiệm, của các phương pháp và phương 
thức nhạn thức. Do vậy, thần học và khoa học cần phải cùng 
nhau. nhờ các phạm trù triết học chung, tham gia vào việc 
hình thành một thế giới quan toàn vẹn. 

b. Thiên Chúa giáo với những ván đề toàn cầu 

Các quá trình toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu thời 
hiện đại được Thiên Chúa giáo xem xét trong mối liên hệ mật 
thiết với những vấn đề xã hội cấp bách nhất thời hiện đại: sự 
phân hóa xã hội gay gắt, nghèo nàn đặc trưng cho cuộc sống 
của đa số dân cư trên hành tỉnh, trình độ văn hóa tỉnh thần 
thấp của con người. Các nhà thần học Thiên Chúa giáo lý giải 
các vấn đề này như là biểu hiện khủng hoảng của xã hội hiện 
đại, cố gắng thu hút sự quan tâm đến chúng, biểu thị thái độ 
sản sàng tham gia vào việc giải quyết chúng. Họ coi một trong 
các nguồn gốc quan trọng nhất của tất cả các vấn đề ấy là sự 
suy giảm quyền uy của tôn giáo và của giáo hội, là việc con 
người khước từ niềm tin chân chính. Do vậy, họ coi đóng góp 
của mình cho viẹc hoàn thiện xã hội trước hết là ở việc nâng 
cao địa vị xã hội của tôn giáo và nâng cao tính tôn giáo của 
con người hiện đại. 

Đặc trưng cho thế giới hiên đại là việc tăng cường đáng kể 
sự căng thẳng của cuộc sống, là việc phổ biến văn hóa đại 
chúng, là việc phi nhân văn hóa hoạt động con người, là việc 
tích cực thu hút con người vào sản xuất mang tính chuẩn mực 


303 


và phi nhân cách hóa con người. Nhiều người hiện nay đang 
sống trong điều kiện nghèo nàn tuyệt đối. Tất cả những điều 
đó thúc đầy sự phát triển cách tiếp cân thực dụng thiển cân của 
con người với cuộc sống và thế giới bao quanh họ. Con người 
hiện đại trước hết quan tâm đến vấn đề sống sót của bản thân 
mình ở thời điểm hiện tại. Chính vấn đề này là cấp bách và ưu 
tiên nhất đối với nó. trong khi đó thì mọi vấn đề khác đều bị 
đấy xuống hàng thứ yếu. Con người hiện nay không quan tâm 
đến những vấn để toàn cầu - nó còn cần phải nuôi bản thân 
mình và gia đình mình. Đa số quốc gia hiện đại thuộc nhóm 
các nước đang phát triển buộc phải giải quyết những vấn đề cụ 
thể, gắn liền với sự tồn tại thể chất của nó. Ngoài ra, hậu quả 
của nhiều hoạt động con người là thường rất khó tiên đoán 
được. Cần phải có các chuyên gia và vật chất để làm điều đó. 
Tất cả những thứ đó đều không có tại các nước đang phát 
triển. Có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của các nước công 
nghiệp phát triển. Tuy nhiên, các nước này lại cũng quan tâm 
đến những vấn đề của mình. 

Những suy luận như vậy là cơ sở cho kết luận của nhiều 
nhà thần học Thiên Chúa giáo cho rằng khoa học hiện đại chỉ 
thúc đẩy sự phát triển của các nước đã phát triển. đem lại 
nhiều hơn quyền lực cho những người đã có nó, làm cho 
những người đã giàu có trở nên giàu có hơn và thực sự không 
giúp gì bộ phận dân cư nghèo nàn nhất. 

Nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa các đặc điểm của sự 
phát triển thế giới hiện đại vơí sự xuất hiện những vấn đề toàn 
cầu, các nhà thần học Thiên Chúa giáo khẳng định có cần cứ 
rằng con người hiện đại tỏ vẻ tự cao quá mức và tự đem mình 
đối lập với toàn bộ giới tự nhiên còn lại. Sau khi tự tưởng tượng 


304 


mình là chủ nhân của giới tự nhiên, con người cải tạo nó, tiến 
hành những thí nghiệm đối với nó mà không suy ngẫm gì về 
những hậu quả phá huỷ của hoạt động của mình. 

Các nhà thân học Thiên Chúa giáo lưu ý rằng bản thân 
Thiên Chúa giáo thường bị buộc tội về việc đã hình thành 
nên thát độ tiêu dùng, khai thác như vậy đối với tự nhiên. 
Tuy nhiên. nhiều nhà thần học kiên quyết phản đối những 
lời buộc tội như vậy. Họ cho rằng có thể bác bỏ những lời 
buộc tội ấy ít nhất là nhờ đựa vào ba căn cứ. Căn cứ thứ nhất 
thể hiện ở chỗ con người bắt đầu khai thác tự nhiên trước rất 
lâu sự xuất hiên Thiên Chúa giáo. Nội dưng của cân cứ thứ 
hai là ở việc nhấn mạnh một thực tế rằng sự phát triển khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ và sự tác động gắn liền với chúng 
đến tự nhiên có những sự khác nhau căn bản tại các nhà 
nước Thiên Chúa giáo phương Tây và phương Đông. Ngoài 
ra, khoa học và kỹ thuật còn tích cực phát triển cả tại các 
nước không phải Thiên Chúa giáo cùng với sự tác động tiêu 
cực đến môi trường sống. Và không có căn cứ để nói về ảnh 
hưởng phố biến của truyền thống Thiên Chúa giáo đến thái 
độ của con người đối với giới tự nhiên. Và, cuối cùng, sự 
phản bác thứ ba là ở chỗ truyền thống Thiên Chúa giáo trên 
thực tế không nói đến sự thống trị của con người đối với giới 
tự nhiên như một kẻ bóc lột thô thiển đối với thế giới tự 
nhiên chỉ đơn giản tồn tại để đáp ứng những nhu cầu của 
con người. Theo các nhà thần học, cội nguồn của những vấn 
đề toàn cầu là ở các đặc điểm phát triển chính trị - xã hội và 
văn hóa của loài người. 

Những vấn đề toàn cầu có liên hệ mật thiết với tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật. Song, lẽ nào có thể buộc tội khoa học tự 


305 


thân nó về sự xuất hiện mọi hậu quả tiêu cực trong sự phát 
triển của nó. Mặc dù một phân tội lỗi ở đây của khoa học là 
đương nhiên. Theo nhiều nhà thần học Thiên Chúa giáo. 
không nên quên rằng khoa học biện đại do xã hội cấp kinh 
phí. xét về định hướng và tính chất nghiên cứu của mình, chịu 
sự giám sát nghiêm ngặt của xã hội. Như vậy, xã hội có ảnh 
hưởng quan trọng đến việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu và 
các hình thức triển khai nghiên cứu của khoa học. 

Các nhà thần học cũng chỉ ra rằng, bất chấp sự phát triển 
mạnh mẽ của khoa học, nhiều công trình nghiên cứu khoa học 
vẫn không được gắn liền với việc áp dụng cụ thể chúng. 
Những thành tựu của khoa học thường chỉ được áp dụng sau 
một khoảng thời gian nhất định, dơ vậy tác giả của những 
thành tựu đó không thể và không phải chịu trách nhiệm về 
việc sử dụng chúng. 

Mặc dù các nhà khoa học hiện đại quan tâm hoàn toàn 
có căn cứ đến trách nhiệm của mình trước nhân dân về hậu 
quả tác động của khoa học đến giới tự nhiên, đến văn hóa, 
đến con người, song trách nhiệm chủ yếu về việc sử dụng 
những thành tựu khoa học vẫn thuộc về những người nắm 
quyền lực trong xã hội, và nhiệm vụ của con người là ở chỗ 
tổ chức sự giám sát có hiệu quả đối với quyền lực ấy. Do 
vậy, sự quan tâm chủ yếu khi giải quyết vấn đề này cần phải 
định hướng vào việc cải tạo trật tự xã hội mà khoa học hoạt 
động trong đó. 

Sự tập trung quyền lực, sự phi nhân văn hóa con người, 
theo các nhà thần học, không phải là hệ quả tất yếu của tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật. Chúng là kết quả của một tổ hợp nhân tố 
mà một trong nhân tố quan trọng bậc nhất trong số đó - việc 


306 


khoa học khước từ tôn giáo. Nhiều nhà thần học cho rằng 
chính khi khước từ tôn giáo, toàn thể xã hội, quyền lực và 
khoa học trở nên vô tính thần. còn hành vi của con người đánh 
mất các định hướng đạo đức, nhân văn. Chính điều này đưa tới 
những hâu quả xã hội tiêu cực trong việc áp dụng thành tựu 
khoa học, biến nó từ kẻ phục vụ con người thành lực lượng 
chống lại con người. Theo các nhà thần học. giáo hội cần được 
xem như một thể chế xã hội quan trọng bậc nhất, quy định 
định hướng đạo đúc cho hoạt động của con người và có khả 
nãng giúp đỡ xã hội sử dụng có hiệu quả thành tựu của tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật. 

Một trong các con đường giúp đỡ như vậy là việc sử dụng 
di sản tôn giáo, di sản cần phải thâm nhập sâu sắc vào đời 
sống cá nhân con người cũng như đời sống xã hội. Ngoài ra, 
theo hàng loạt nhà thần học hiện đại, hiện nay đã xuất hiện 
khả năng nhìn nhận theo một cách mới vấn để "Chúa - con 
người - tự nhiên”. 

Một tư tưởng ngày càng trở nên phố biến trong thần học 
Thiên Chúa giáo hiện đại là tư tưởng cho rằng không nên 
xem sự sáng thế của Chúa như sự kiện đã kết thúc. Sự sáng 
tạo là một quá trình đang tiếp diễn, liên tục. Thế giới của 
chúng ta thường xuyên phát triển. Các hình thức mới xuất 
hiện, các khả năng mới được thực hiện thông qua sự tương 
tác giữa ngẫu nhiên và quy luật trong thế giới. Trong quá 
trình tiến hóa toàn cầu này, con người nhận được những khả 
năng mới để làm chủ thế giới bao quanh. Trên giai đoạn phát 
triển trí tuệ, văn hóa và xã hội hiện đại của mình, con người 
hoàn toàn có thể tự giác trở thành người giúp việc của Chúa 
trong hoạt động trên trái Đất của Chúa. Nhưng vai trò của 


307 


Chúa đối với thế giới không phải là ớ việc khẳng định sự 
thống trị và sự khai thác mà là ở việc hình thành quan hệ 
tương trợ và nâng đỡ. Tạo ra một sự quan tâm đặc biệt là 
những nghiên cứu khoa học gắn liền với sự can thiệp trực tiếp 
vào bản tính của bản thân con người - vào quá trình sinh ra 
con người (nhân bản người), vào quá trình hình thành nhân 
cách độc đáo, vào quá trình cải biến bản chất do Chúa định 
trước của nó. 

Hiện nay, trong điều kiện thế giới phát triển năng động, 
trong thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật, loài người phải 
gánh vác một sứ mệnh đặc biệt - đám bảo sự sống của bản 
thân mình và không cho phép huỷ diệt thế giới bao quanh. Con 
người đứng trước sự lựa chọn - làm cho hoạt động của nó hài 
hoà với thế giới đo Chúa tạo ra hoặc nó đưa sự hốn loạn vào 
thế giơí ấy. Tương lai của loài người và của toàn bộ vũ trụ phụ 
thuộc vào con đường mà nó sẽ đi theo. Việc lựa chọn con 
đường này phụ thuộc đáng kể vào các định hướng thế giới 
quan và đạo đức của con người. Và. ở đây, theo các nhà thần 
học Thiên Chúa giáo, sẽ nảy sinh vấn đề về sự cần thiết phải 
có sự liên mình giữa tôn giáo và khoa học. 


308 


Chương IX 
HỒI GIÁO 


Hồi giáo (islamissme, dịch từ tiếng Arập có nghĩa là phục 
tùng. hiến dâng mình cho Thượng đế) là một trong các tôn 
giáo phố biến nhất trên thế giới. Các giáo đoàn Hồi giáo tôn 
tại ở trên 120 nước và hợp nhất một tỷ người. Tín đồ Hồi giáo 
tạo thành đa số dân cư tại 35 nước, còn tín đồ Hồi giáo là 
thiểu số có ảnh hưởng lớn tại 29 nước. Hồi giáo được thừa 
nhận là quốc giáo hay tôn giáo quan phương tại 28 nước. 
Trong số đó có Ai Cập, Cô Oét, Iran, lrắc. Marốc, Pakistan. 
Arập Xêút, v.v.. Đa số tín đồ Hồi giáo tập trung ở Tây Á, Nam 
Á, Đông Nam Á và Bắc Phi. 

9.1. Sự xuất hiện của Hồi giáo 


Hồi giáo xuất hiện vào đầu thế kỷ VII sau CN, tại bán đảo 
Arập. Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự tan rã dần dần của 
chế độ thị tộc - bộ lạc và xuất hiện xã hội có giai cấp. Vào giai 
đoạn này, con đường tơ lụa đã đi qua Tây Arập (Hidjaz), điều 
này làm xuất hiện các thành phố lớn như tại Medina và 
Mekka. Thương mại và thủ công nghiệp đã phát triển rộng rãi 
tại Mekka, và nó trở thành một trung tâm chính trị lớn. Tuy 
nhiên, Iran đã chiếm được lêmen và thiết lập được sự giám sát 
của mình đối với việc buôn bán quá cảnh, chặn đứng các con 
đừng dẫn từ lêmen đến Xêria, Palestrn và lran qua Hidjaz. Con 
đường tơ lụa chỉ còn đi qua lran. Điều này, cũng như các cuộc 


309 


tấn công của những quốc gia và bộ lạc lân cận đã dân tới sự 
suy thoái kinh tế và khánh kiệt của nhiều bộ lạc Arập. làm 
tăng số người bản cùng, làm gay gát những mâu thuẫn sâu xa 
ở trong lòng xã hội. Nhu cầu của thời đại đòi hỏi phải hợp 
nhất các bộ lạc phân tán về mặt chính trị, phải xây dựng nhà 
nước Arập. Một phong trào chính trị-tôn giáo đưới cái tên gọi 
là Hồi giáo đã thực hiện nhiệm vụ này. Hồi giáo xuất hiện 
không phải ngay lập tức, tồn tại trước nó là các học thuyết 
Hanif - hình thức sơ khai của độc thần giáo Arập. Tín đồ 
Hanif giáo chỉ thừa nhận một thần duy nhất, họ phản đối việc 
thờ ngẫu tượng, nhưng bản thân họ lại chưa có giáo lý và nghĩ 
lễ hoàn chỉnh, họ chỉ chú trọng tới việc tu luyện cá nhân, sống 
cuộc sống khắc kỷ. 

Mỗi bộ lạc đều có các thần của riêng mình, nhưng dần 
dân tứn ngững của các bộ lạc mạnh hơn về mặt kinh tế và 
chính trị đã trở nên bát buộc đối với các bộ lạc kém phát triển 
hơn về mặt kinh tế. Bộ lạc có ảnh hưởng nhất là bộ lạc 
Kureish, nó có thánh đường cổ Kaaba (tiếng Arập có nghĩa là 
hình cầu) nằm ở Mekka, được xây dựng trước khi Hồi giáo 
xuất hiện rất lâu. Trên bức tường phía trước mặt cái đền có 
hình cầu này có một cái hốc cùng với tảng đá mău đen (có lẽ 
có xuất xứ là khí tượng). Một trong các nghi lễ cơ bản của 
những người đi lễ là việc cúng bái tảng đá này. Ngoài tảng đá 
ấy thì ở Kaaba còn có hơn 300 vị thần của bộ lạc. do vậy nó 
được coi là trung tâm tín ngững tôn giáo đối với nhiều bộ lạc 
sống xung quanh Mekka. Tín đồ Hồi giáo tuyên bố thần của 
bộ lạc Kurlesh ở Mekka - Alla (tiếng Arập là all-Hah) là thần 
duy nhất và toàn năng, qua đó đặt nền móng cho tôn giáo độc 
thần của người A rập. 


310 


Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Bápxi giáo, đạo thiện ác 
(manicheissme), và những tàn dư về nghi lễ của các tín 
ngưỡng Arập cổ đã có một ảnh hưởng nhất định đến sự hình 
thành Hỏi giáo. 

Sự xuất hiện của Hồi giáo gắn liền với hoạt động của nhà 
tiên tri Muhammet (khoảng 570-632), một trong những tín đồ 
Hanif tích xực nhất ở Kaaba. 

Muhammet xuất thân từ bộ lạc Kyriesh, sớm bị mồ côi. 
trở thành mục phu, sau đó cưới một phụ nữ soá giàu có và trở 
thành thương gia ở Mekka. Vào khoảng năm 610, ông phát 
biển cùng với việc truyền bá tôn giáo độc thần mà ông gọi là 
Hỏi giáo. Trong những bài phát biểu của mình, Muhammet 
kêu gọt mọi người đến với một tôn giáo mới căn cứ trên việc 
thừa nhận Thánh Alla duy nhất, nói về tình bằng hữu giữa các 
tín đồ, về sự cần thiết phải tuân thủ các chuẩn tác đạo đức đơn 
giản, về việc giới hạn nạn cho vay nặng lãi, về việc người giầu 
có làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, các tư 
tưởng của Muhammet không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của 
tầng lớp thị dân, Còn giới quý tộc Mekka thì có thái độ căm 
thù ông. Không tìm được sự ủng hộ ở Mekka, Muhammet tiến 
hành đàm phán với các bộ lạc Aus và Hazradj ở Jasrib (muộn 
hơn là Medina, tức thành phố của nhà tiên tri), nơi mà một số 
bộ lạc đã đi theo Ấn Độ giáo. Nhờ sự giúp đỡ của họ; vào năm 
622. Muhammet cùng với nhóm những người ủng hộ mình 
(muhadjir) đã chuyển đến sống tại Medina là thành phố có 
quan hệ phức tạp với Mekka và nhiều lần đã xung đột vũ trang 
với nó. Lịch pháp Hồi giáo bắt đầu từ sự kiện này. Tại Medina. 
Muhammet trở thành người đứng đầu giáo đoàn mà những 


311 


người tham gia không phải theo họ hàng. mà theo dấu hiệu về 
tôn giáo. Được Muhammet để xướng, tổ chức mới đã nhân 
được sự hưởng ứng của tầng lớp dưới ở Medina. họ nhận thấy 
nó chính là sự bảo vệ và sự giúp đỡ mà một khi nào đó quan 
hệ thị tộc - bộ lạc đã bảo đảm cho họ, còn tính chất chiến đấu 
của giáo đoàn mới. tính chất lúc đầu đã hướng vào việc chống 
lại người Mekka. đã thu hút một bộ phận quý tộc Media về 
phía Muhammet. Rốt cuộc thì giáo đoàn Hồi giáo (umma) đã 
được thành lập, các thành viên của nó đã thừa nhận Muhamet 
là nhà tiên tri của mình. Giáo đoàn Hồi giáo không những 
mang tính chất tôn giáo mà còn mang tính chất chính trị. 

Cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Medina và Mekka đã diễn 
ra trong suốt nhiều năm, nó mang sắc thái tôn giáo bộc lộ rõ 
nét. Chỉ vào năm 630, giới quý tộc Mekka mới thừa nhận giáo 
lý mới, và Mekka biến thành trung tâm của Hồi giáo. Từ thời 
điểm này, Nhà nước Hỏi giáo thần quyền - phong kiến đã 
nhận được tên gọi là vương quốc Hồi giáo (khalip). Khi tự coi 
mình là những người kế thừa, người giúp việc của Muhammet, 
còn sau đó là những đại diện của Alla trên trần gian, những 
người đân Khalip đã tập trung vào tay toàn bộ quyền lực thế 
tục và quyền lực tôn giáo. Hồi giáo nhanh chóng được phổ 
biến ra toàn bộ lãnh thổ A rập và biến thành tôn giáo thống trị 
cuả nhà nước Arập. 

Việc phổ biến Hồi giáo ra ngoài biên giới Arập gắn liền 
với các cuộc chiến tranh xâm lược, điều mà đã góp phần mở 
rộng biên giới của quốc vương quốc Hồi giáo. 

Trong suốt các thế kỷ VII-VIII. khi lạm dụng sự yếu ới 
của Viđăngtta và Batư, người Arập đã thống trị các dân tộc 


312 


Trung Đông và Cân Đông, một bộ phận Ấn Độ. Ngoại 
Cápcađơ, Trung Á. và các nước khác. Qua Thổ Nhĩ Kỳ thì Hồi 
giáo cũng thâm nhập vào các nước thuộc bán đảo Bancang, 

9.2. Giáo lý và nghỉ lễ Hồi giáo 

Những giáo lý cơ bản của Hồi giáo được trình bày tong 
sách kinh chính của Hồi giáo là kinh Côran. Tín đồ Hồi giáo 
coi kinh Côran (phiên dịch từ tiếng Arập có nghĩa là đọc kinh) 
là cuốn sách kinh tối cao và đầy đủ nhất trong mọi cuốn sách 
kinh đang có. Giới tăng lữ Hồi giáo dạy ràng Thánh Alla 
chuyển kinh Côran cho Muhammet thông qua thiên thần 
Jabrain dưới dạng những mạc khải riêng biệt, chủ yếu vào buổi 
tối. dưới dạng những giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất nhận được tên 
gọi là "Lailat alkadr” (Đêm tiền định) và diễn ra vào đêm 26 
rạng sáng ngày 27, còn tháng thì không thấy chỉ rõ. Vào đêm 
này. Alla quyết định số phận của mỗi tín đồ Hồi giáo, tính đến 
những mong muốn của nó. Do vậy, tín đồ thường tiến hành 
đêm này tại giáo đường Hồi giáo, đọc kinh Côran và thính cầu 
Thánh Alla hoàn thành nguyện vọng của mình. 

Toàn bộ văn bản kinh Côran (suhuf) được tập hợp lạt sau 
ngày mất của Muhammet, sau đó, dưới thời quốc vương 
Ôsman, văn bản được tuyên bố là hợp quy tắc Hồi giáo, đã 
được biên soạn. Văn bản này có liên quan tới thế kýVII. Kinh 
Côran có 30 quyển, 114 chương (sur) với số lượng câu thơ 
(ajat) khác nhau - từ 286 đến 3. Toàn bộ kinh Côran có 6204 
đến 6236 câu thơ theo các phương án tính toán khác nhan. 
Những câu thơ được phân bổ không phải theo nội dung và thời 
gian xuất hiện của chúng, mà theo trình tự giảm dần độ dài, 
loai trừ khổ thơ thứ nhất. Nội dung của kinh Côran cấu thành 


313 


từ những bài thuyết giáo mang tính hậu thế luận. những quy 
định điều tiết quan hệ tài sản, quan hệ pháp lý. quan hệ gia 
đình, nó cũng bao gồm những quy tác và lời răn sinh hoạt 


r 


được vay mượn của thần thoại An Độ giáo và Thiên Chúa giáo, 
văn học dân gian Arập cổ. 

Hồi giáo bao gồm những giáo lý cơ bản mà việc thừa 
nhận sự chân thực và việc chấp hành vô điều kiện được coi là 
bổn phận đối với mọi tín đồ Hỏi giáo. Đó là những giáo lý 
Sau đây: 

+ Niểm tín vào Thánh Alia. Mỗi chương của kinh Côran 
(không kể chương thứ 9) đều bát đầu từ việc ngợi ca Thánh 
Alla: "Nhân đanh Thánh Alla nhân từ, phúc hậu...... Thánh 
Alla được coi là chủ nhân toàn năng, toàn quyền và có mặt ở 
khắp mọi nơi của trần gian, là Người cai quản tự nhiên và xã 
hội. Kinh Côran chỉ ra rằng thái độ ngoan đạo đối với Alla là 
sự phục tùng. Trái ngược với học thuyết Thiên Chúa giáo về 
Ba Ngôi của Chúa, Hồi giáo khẳng định rằng Chúa là một. 
Trong Hỏi giáo, nguyên tắc độc thần được thực hiện nhất quán 
hơn so với trong các tôn giáo khác. 

+ Niểm tin vào các thiên thần và qHỷ dữ. Theo quan niệm 
của tín đồ Hồi giáo thì đó là những thực thể không có thể xác, 
hoàn thành ý nguyện của Thánh Alla. Chúng bao gồm Iabrain. 
Micain, Asraphin, Azrain. Tín đồ Hồi giáo cũng tin vào sự tồn 
tại các thiên thần của cái chết - Nakir và Mưnear, thiên thần 
trông coi thiên đàng - ridvan, thiên thần trông coi địa ngục. 
Theo giáo lý Hồi giáo, khi sống, mỗi tín đồ Hồi giáo đều có 
hai thiên thần ghi nhân những việc làm thiện và ác của nó, 
quyết định cuộc sống bên kia của nó ở trên thiên đàng hay 
đưới hoả ngục. 


314 


+ Niểm tin vào tính thiêng lhệng của kinh Côran. Kinh 
Cöran được coi là lời nói của Thánh Ala, là sự mạc khải của 
Thánh Alla mà Người truyền cho Muhammet dưới dạng những 
giấc chiêm bao trong vòng 22 năm, tức cho tới cuối đời của 
ông. Do vậy, thần học Hồi giáo thừa nhận giáo lý về tính chất 
không được sáng tác ra, vĩnh cửu của kinh Côran. 

+ Niềm tin vào các nhà tiên trí và sự môi giới của MiHhamGl. 
Trong kinh Côran có nhắc tới nhiều nhân vật của Kinh thánh, từ 
Ađam cho đến Giêsu Kitô. Nó dẫn ra tên gọi của các nhà tiên tri 
như Abraham, Môxây, Giêsu, Nói, v.v.. Trong mọi nhà tiên tri 
thì ưu tiên được dành cho công xứ của Thánh AHa, dấu ấn của 
các nhà tiên trị - Muhamrmet. 

+ Niềm tín vào thiên đàng và hoa ngục. Hồi giáo hứa hẹn 
hanh phúc vĩnh hằng cho những tín đồ Hỏi giáo không ngừng 
hoàn thành những quy định và yêu cầu tôn giáo, còn đau khổ 
dưới hoả ngục - cho những tín đồ không có đức tin và đi chệch 
khỏi các nguyên tắc của giáo lý. Tín đồ Hỏi giáo hình dung 
thiên đàng dưới dạng một địa điểm kỳ điệu, nơi mà mọi thứ 
đều dư thừa: thức ăn tuyệt vời, nước mát sạch, đồng sông có 
nước là sữa, mật và rượu vang, mọi khoái cảm có thể,v.v.. Còn 
dưới hoả ngục - mọi thử thách và đau khổ. 

+ Niểm tin vào sự tiền định của Thánh Alia. Đây là một 
trong các giáo lý quan trọng nhất, theo đó thì không có cái gì 
mà không phụ thuộc vào ý chí của Thánh Alla. Mọi thứ trong 
đời sống xã hội và đời sống riêng tư đều diễn ra theo phác hoạ 
của Thánh Alla. 

+ Niềm tin vào sự bất tử của lĩnh hồn. Sau khi rời thể xác 
vào thời điểm chết. linh hồn sẽ được phục sinh vào ngày Phán 
xét cuối cùng khủng khiếp. 


315 


Hồi giáo dựa trên năm "rường cột của đức tin” (arcan ad- 
din) chỉ ra những nghĩa vụ quan trọng nhất của tín đồ Hồi 
giáo. Đó là: 

- Nghĩa vụ thứ nhất là thú nhận đức tin, tức nói ra câu 
kinh: “Không có thần linh nào ngoài Thánh Alla, Muhammet 
là sứ đồ của Alla", biểu được nội dung của biểu thức đức tin 
đó, thật tâm tin vào tính chân thực của nó. 

- Nghĩa vụ thú hai là cẩu nguyện năm lần mỗi ngày. Cầu 
nguyện đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố Hồi 
giáo trong ý thức con người- tín đồ Hồi giáo càng thường 
xuyên cầu nguyện hơn thì thái độ ngoan đạo của nó càng trở 
nên sâu sắc hơn. Bài cầu nguyện cấu thành từ !I phần mà thứ 
tự đã được thể chế hoá nghiêm ngặt. Trước mỗi buổi cầu 
nguyện, tín đồ Hồi giáo phải thực hiện nghi thức tôn giáo - 
tắm rửa. Ngày thứ năm là ngày cầu nguyện tập thể, được tiến 
hành tại các thánh đường chính và đi liền với việc thuyết giáo. 

- Nghĩa vụ thứ ba là tuân thủ sự ăn chay vào tháng 
ramadan (tháng thứ 9 theo lịch mặt trăng của Hồi giáo). Người 
Hỏi giáo an chay 30 ngày trong một năm, từ sáng sớm cho tới 
tối họ không có quyền ăn, uống và hút thuốc. Hồi giáo xem 
xét trước việc giải phóng khỏi chế độ ăn cháy cho bệnh nhân, 
người quá già, phụ nữ đang mang thai, v.v.. 

- Nghĩa vụ thứ tư là nộp thuế bắt buộc (zakiat). Việc thu 
thuế đã được ghi lại từ trước trong kinh Côran. còn mức độ thu 
thuế đã được vạch ra trong Shariat (sách vẻ luật của Hồi giáo 
được biên soạn căn cứ trên kinh Côran). Loại thuế thứ nhất là 
chẩn tự nguyện vì Alla, sau đó biến thành nghĩa vụ để tẩy rửa 
tội lỗi. Mức thuế nộp chiếm 1/40 tổng thu nhập hàng năm, 


3l6 


- Nghĩa vụ thứ năm là hành hương đến Mekka (nếu điêu 
kiên sức khoẻ và kinh tế cho phép) vào tháng 12 theo lịch mặt 
trăng của llồi giáo. lồi hương bao gồm việc viếng thăm 
Mekka. trước hết là Kaaba, thánh đường chính của Hồi giáo, 
mộ phần của Muhammet ở Medina, cũng như các thánh địa 
khác và thực hiện những nghỉ lễ đa dạng. 

Ngoài những giáo lý nêu trên thì cũng cần phải kế tới 
một cuốn sách quan trọng nữa của Hồi giáo. Đó là cuốn 
Shariar. Cuốn sách này hợp nhất thành một hệ thống những 
luât điều tiết toàn bộ đời sống xã hội và đời sống riêng tư của 
tín đồ Hồi giáo, các quy tắc pháp lý. đạo đức và văn hoá chế 
định lối ứng xử của tín đồ và được coi là bát buộc đối với mọi 
tín đồ Hồi giáo. 

Nguồn gốc của Shariat và bộ phận cơ bản của nó - luật 
Hồi giáo - kinh Côran và Sunna - là hợp tuyển những lời nói 
và việc làm của Muhammet. Shariat bắt đầu hình thành vào 
thế kỷ VIH và cũng bao hàm những chuẩn tắc điều tiết quan 
hệ nhà nước, tài sản. gia đình - hôn nhân dân sự, v.v. giữa các 
tín đồ Hồi giáo. 

Đầu tiên mọi hành vi của tín đồ Hồi giáo được chia ra 
thành hai loại - cấm đoán và đồng ý. Đến thời điểm Shariat 
hình thành song thì hành vi được phân chia ra thành năm loại - 
hành vi mà việc hoàn thành được coi là bắt buộc; hành vi 
mong muốn hoàn thành; hành vi tự nguyện; hành vi không 
mong muốn; hành ví nghiêm ngặt cấm. 

Shariat quy định những chuẩn tắc về thực phẩm, cấm chơi 
các nhạc cụ, trang trí nhà cửa bằng những bức tranh nghệ thuật 
và những tác phẩm điêu khắc mô tả con người và động vật, 


317 


tham giá vào hôn nhân với người ngoại đạo nếu người ấy 
không tiếp nhận Hồi giáo. v.v.. Hiện nay, nhiều cấm đoán 
trong số đó đã đánh mất hiệu lực của mình. 

Shariat quy định hai ngày lễ cơ bản của Hồi giáo là ngày 
đại lề hiến tế và ngày tiểu lễ ăn chay. Ngoài ra, tín đồ Hồi 
giáo cũng ký niệm ngày sinh của Muhammet, ngày 
Muhammnet lên trời và ngày thứ năm (ngày cầu nguyện tập 
thể). Thêm vào đó, các dân tộc Hồi giáo khác nhau còn có các 
nghi lễ đặc thù và các ngày lễ của riêng mình, cũng như các 
nghi lễ và các ngày lễ có trước Hồi giáo. 

9.3. Các giáo phái 

Ba giáo phát đã xuất hiện trong Hồi giáo ở nửa sau thế kỷ 
VII do có những mâu thuần nội tại là: giáo phái Haridijiu 
(tiếng Arập có nghĩa là xuất hành, phát biểu, là nhóm chính trị 
- tôn giáo sớm nhất trong Hồi giáo), giáo phái Sunnitu (chính 
giáo Hồi) và giáo phái Shiitu (tiếng Arập là Shia, có nghĩa là 
người trung thành, đảng phái, nói theo cách khác là Shia - Ali, 
tức đảng Ali). 

Hoạt động vào những thời gian khác nhau và ở những khu 
vực khác nhau thời trung cổ. các giáo đoàn Haridjitu đã đánh 
mất sức mạnh vốn có. Hiện nay, chỉ có một giáo doàn Haridjitu 
tồn tại - ibaditu (ở Ôman và một số khu vực châu Phi). 

Sunni là giáo phái lớn nhất trong Hồi giáo, gần 90% tín đồ 
Hồi giáo trên thế giới là thuộc về giáo phái này. Khác với các 
giáo phái khác, trong giáo phái Sunni không xuất hiện các 
phân nhánh và tiểu giáo phái khác. Chỉ có giáo phái Vahhabitu 
đã xuất hiện vào thời cận đại như là một phong trào chính trị - 
tôn giáo. 


318 


Sự phân chia Hồi giáo ra thành giáo phái Sunni và giáo 
phái Shia đã diễn ra do có cuộc đấu tranh chính trị vì ngài 
vàng của quốc vương Hồi giáo. Dựa vào kinh Côran và thánh 
truyền Sunna, giáo phái Sunni là tôn giáo chính thức cúa quốc 
vương Hồi giáo Arập. Các tín đồ của giáo phái Sunni thừa 
nhận quyền lực hợp pháp của bốn vị Vua Hồi giáo thứ nhất, 
còn các tín đồ của giáo phái Shia coi vị vua hợp pháp duy nhất 
là người đứng đầu quốc vương Hồi giáo đệ tứ - Ali (mất năm 
661) là anh em thúc bá và là anh rể của Muhammect. Khẩu 
hiệu của giáo phái Shia là nguyên tác kế thừa quyền lực tôn 
giáo, tức đành ngai vàng của quốc vương Hồi giáo đầu tiên là 
cho Ali, còn sau khi Ông mất thì dành cho con cháu của ông 
(học thuyết về chức quốc vương đã xuất hiện như vậy). 

Các tín đồ của giáo phát Shia thừa nhận ¡2 chức quốc 
vương trong số con cháu trực tiếp của Ali. Theo học thuyết về 
chức quốc vương, vào cuối thế kỷ IX, quốc vương thứ mười 
hai - Muhammet ben all-Hasan - đã bí mật biến mất. Các tín 
đồ giáo phái Shia đã thờ quốc vương này và tin rằng quốc 
vương sẽ xuất hiện tại ngày phán xét cuối cùng để xác lập sự 
bình đẳng và công bằng. Tín đồ giáo phái Shia, cũng như tín 
đồ giáo phái Sunnitu thừa nhận tính thiêng liêng của kinh 
Côran, còn trong thánh truyền thì họ chỉ thừa nhận những khổ 
thơ mà tác giả là vị quốc vương thứ tư, tức là Ali và các môn 
đệ của ông. Đồng thời giáo phái Shia cũng có kinh thánh của 
riêng mình - ahbaru, trong đó bao gồm hadisu có gắn với tên 
tuổi của Ali (thánh truyền kể về việc làm và lời nói của nhà 
tiên tri Muhammet). 

Ngoài Mekka thì Nedjef và Kerbela (lrắc) Kum và 
Meshhed cũng là địa điểm thờ cúng của tín đồ giáo phái Shia. 


319 


Những tăng lữ có ảnh hưởng nhất của giáo phái Shia được coi 
là đại linh mục (muila). Trong những linh mục thì các nhà 
thần học - các nhà khoa học có uy tín và đáng kính nhất được 
gán cho tên gọi là "dấu hiệu của thánh” (ajatolla). còn cấp bậc 
cao nhất trong giáo phái Shia của Hồi giáo là ayatolla vĩ đại 
(sự phản ánh của thánh Ala). Khác với giáo phái Sunnitu, tín 
đồ Shia phô biến rộng rãi việc thờ những người tử vì đạo. 

Giáo phái Sunni và giáo phái Shia bảo vệ các trường phái 
pháp lý khác nhau. Giáo phái Sunni tiếp nhân các trường phát 
đã xuất hiện ở thế kỷ VHI-XI là Hantf, Maliki, Shafi, Hanbali. 
Trên thế giới có hơn 1/3 tín đồ Hồi giáo dòng Sunni là những 
người bảo vệ giáo phái Hanif. Họ sống ở Afganistan, Ân Độ, 
Pakistan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Ai Cập, Nga. Những 
người ủng hộ giáo phái Maliki chiếm ưu thế ở Bắc và Tây Phi, 
Su Đăng. Giáo phái Shafi có ảnh hưởng ở Xiria, Inđônêsia, 
một phần ở châu Phi và Pakistan. Trường phái Hanbali được 
phổ biến ở A rập. Trường phái pháp lý Jabali có ảnh hưởng 
trong giáo phái Shia. Hiện nay, tín đồ Shỉa giáo chủ yếu sống 
ở lran, lrắc, Libäng, lêmen, cũng có tín đồ Shia giáo ở 
Afganistan, Ân Độ, Siria, aerbaidan, Tajikisstan. 

9.4. Vị trí của Hôi giáo trong thế giới hiện đại. Hỏi 
giáo và vấn đề đối thoại giữa các nền văn minh 

a. Vị trí của Hồi giáo trong thế giới hiện đại 

Hồi giáo học hiện đại cố gắng khảo cứu các nước Hồi 
giáo như là một chỉnh thể thống nhất, có cơ sở là sự thống nhất 
về tôn giáo. Các nhà Hồi giáo học giải thích nguyên nhân phổ 
biến rộng rãi và tăng cường ảnh hưởng của Hồi giáo đến mọi 
lĩnh vực đời sống của các nước này là do sự đặc thù của Hồi 


320 


giáo với tư cách là một hệ thống tôn giáo. Theo quan điểm của 
hàng loạt nhà Hồi giáo học châu Âu và Mỹ. "Sự phục hưng 
Hồi giáo”. sự tăng cường đáng kể vai trò của Hỏi giáo trong 
đời sống kinh tế, chính trị và tỉnh thần của các dân tộc phương 
Đông có những nguyên nhân cơ bản sau đây; 

[. Sự non trẻ của Hồi giáo. Hồi giáo xuất hiện muộn hơn 
nhiều các hệ thống tôn giáo khác và, khác với chúng, nó vẫn 
chưa tận dụng hết các khả năng của mình. Hỏi giáo đang ở 
thời điểm thịnh vượng, đóng một vai trò tích cực trong thế giới 
hiện đại. 

2. Sức sống và tính linh hoạt của Hồi giáo. Theo một số 
chuyên gia phương Tây, sức sống của Hồi giáo thể hiện ở chỗ 
nó đã trụ vững, không chịu đánh mất địa vị của mình, bất chấp 
một giai đoạn thuộc địa hoá các nước phương Đông. Tính linh 
hoạt của nó gắn liền với sự vắng mặt một tố chức tôn giáo tập 
trung cản trở việc giải quyết những vấn đề chín muồi một cách 
kịp thời và linh hoạt. 

3. Tính tổng thể của Hồi giáo. Các nhà Hồi giáo học hiểu 
tính tổng thể của Hồi giáo là việc tôn giáo này xâm chiếm 
rộng rãi mọi lĩnh vực hoạt động sống của tín đồ. Đây không 
những là niềm tin mà còn là một thể chế linh tế và xã hội, là 
quản lý, là gia đình, là nếp sống. Shiriat (sách luật Hỏi giáo) 
quy định cả quan hệ pháp luật lẫn quan hệ đạo đức. Tất cả 
những điều đó cùng nhau đã đưa tới chỗ Hồi giáo thể hiện là 
một lối sống hoàn toàn quy định thế giới quan và lối ứng xử 
của mọi tín đồ Hồi giáo. 

4. Tính đơn giản và tính dễ hiểu của Hồi giáo. Tính đơn 
giản của Hồi giáo thể hiện ở các giáo lý và nghi lễ của nó, 
chúng ít phức tạp hơn so với các tôn giáo khác. Tính dễ hiểu 

321 


của Hồi giáo được các nhà nghiên cứu giải thích vì Hỏi giáo 
tính tối đa đến những điều kiện địa phương, không tự bôi nhọ 
mình bằng chính sách thuộc địa, v.v.. Theo họ, vì lý do dó mà 
gần đây Hồi giáo được phổ biến rộng rãi ở châu Phi và ở các 
nơi khác. 

5. Sự cuồng tín và tính chất chiến đấu của Hồi giáo. khát 
vọng thống trị thế giới của nó. Các nhà Hỏi giáo học coi chính 
các đặc điểm này là lý do cho phép lý giải cuộc đấu tranh của 
các dân tộc phương Đông chống lại chủ nghĩa thuộc địa vì sự 
nghiệp piải phóng dân tộc. 

6. Tư tưởng "hoàn thành lời tiên trị". Theo sự lý giải của 
các nhà thần học Hồi giáo thì tư tưởng này có nghĩa rằng nhà 
tiên tri Muhammet là sứ đồ cuối cùng của Thánh Ala trên 
trần gian và đã đem lại cho nhân loại chân lý tối hậu. Điều 
này chứng tỏ vai trò đặc biệt của người Hồi giáo như một dân 
tộc được chọn và địa vị đặc biệt của Hồi giáo so với các tôn 
giáo khác. 

7. Tính nhất thể của Hồi giáo và của nhân cách tín đồ Hồi 
giáo. Theo các nhà Hồi giáo học, tính nhất thể là sự biểu thị 
đầy đủ Hồi giáo trong nhân cách của tín đồ Hồi giáo. Tín đồ 
Hồi giáo mọi nước đều như nhau. Được Hỏi giáo hình thành, 
những người này cấu thành một cộng đồng thống nhất - 
"umma". Do vậy, không phụ thuộc vào quốc gia sinh sống, tín 
đồ Hồi giáo hướng về nhau như những người anh em có chung 
đức tin. Từ đó sinh ra các quan điểm tân Hồi giáo khác nhau, 
truyền bá tư tưởng hợp nhất mọi tín đồ Hồi giáo trên thế giới. 

Đánh giá bối cảnh và những quá trình đang diễn ra trong 
Hỏi giáo hiện nay. chúng ta cần phải lưu ý rằng việc các dân 
tộc Hồi giáo dành được độc lập đã đặt ra cho họ những vấn đề 


322 


mới về nguyên tắc, gắn liền với việc lựa chọn con đường phát 
triển kinh tế - xã hội và chính trị. Các nhà hoạt động xã hội có 
định hướng thế tục và có định hướng tôn giáo đã đưa ra luận 
điểm về "con đường phát triển Hồi giáo" như con đường duy 
nhất chấp nhận được đối với các nước phổ biến tôn giáo thế giới 
thứ ba. Can cứ trên nó, người ta đã đưa ra những quan điểm đa 
đạng về "nhà nước Hồi giáo", về "kinh tế Hồi giáo", về "chủ 
nghĩa xã hội Hồi giáo", v.v. mà nhìn chung thể hiện là sự hiện 
đại hoá các học thuyết kinh tế - xã bội và chính trị của Hồi giáo 
cổ điển khi có tính đến sự đặc thù của các nước cụ thể. 

Được phổ biến vào những năm 70, các quan điểm về "nhà 
nước Hồi giáo" hàm ý nói tới việc thực hiện mô hình Hồi giáo 
truyền thống về tổ chức chính trị xã hội trong điều kiện hiện 
đại, trong đó quyền lực thế tục và quyền lực giáo hội được kết 
hợp theo các mức độ khác nhau. Các quan điểm này giả định 
thực hiện vào cuộc sống các chuẩn tác pháp lý - nhà nước của 
Hồi giáo. 

Sự tiến hoá của học thuyết kinh tế học Hồi giáo thể hiện ở 
việc xây dựng quan điểm "nền kinh tế Hỏi giáo", quan điểm 
tuyên bố điều kiện cho "trật tự kinh tế mới” là việc thực hiện 
các nguyên tác đã ghi trong kinh Côran về công bằng xã hội, 
là bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu và của toàn bộ nhà nước, là 
thừa nhận vai trò của nhà nước như một nhân tố quan trọng 
trong việc điều tiết đời sống kinh tế. Các nhà lý luận của quan 
điểm "kinh tế Hồi giáo” cho ràng cái góp phần xác lập sự công 
bàng xã hội là những chuẩn tắc Hồi giáo như nộp thuế, bố thí 
tự nguyện, cấm cho vay nặng lãi, lên án thói ham tích luỹ quá 
mức. Những tư tưởng này thể hiện cụ thể ở việc thành lập các 
ngân hàng và các công ty bảo hiểm Hồi giáo không có lãi 


323 


xuất, ở chương trình hình thành "thị trường Hồi giáo chung”. 
"khu vực tiền tệ Hỏi giáo”. Một số luận điểm riêng biệt của 
quan điểm "kính tế Hỏi giáo” được phản ánh trong luật pháp 
của Iran, Libia và các nước khác. 

Được nghiên cứu tích cực nhất vào những nam 50-70, tư 
tưởng và khẩu hiệu "chủ nghĩa xã hội Hỏi giáo" là một thành tố 
của các phong trào chính trị có định hướng xã hội khác nhau. 
“Chủ nghĩa xã hội Hồi giáo" giả định tổng hợp các định đề Hồi 
giáo truyền thống và các nguyên tấc dân chủ phương Tây, căn cứ 
trên luận điểm cho rằng các lý tưởng xã hội chủ nghĩa chứa đựng 
trong kinh Côran và đã được thực hiện trên thực tế ngay từ thời 
nhà tiêñ trí Muhammet và các môn đệ của ông. 

Trạng thái hiên nay của hoạt động tôn giáo trong thế giới 
Hỏi giáo phản ánh tính kế thừa các tưởng thân Hồi giáo thời 
thuộc địa cùng với phong trào "Đoàn kết Hồi giáo”. Với tư 
cách một hình thức linh hoạt nhất để thực hiện tư tưởng thống 
nhất liên quốc gia dựa trên cơ sở tôn giáo, quan điểm “đoàn 
kết Hồi giáo” được thể hiện trên thực tế trong hoạt động của 
các tổ chức Hồi giáo quốc tế. Tổ chức thứ nhất như vậy là 
"Đại hội Hồi giáo toàn thế giới”, đã xuất hiện vào năm 1926. 
Tổ chức hiện nay có ảnh hưởng đáng kể là "Liên đoàn thế giới 
Hồi giáo" được hình thành vào năm 1962 và tổ chức quốc tế 
có tính chất đại điện nhất là "Tổ chức hội nghị Hồi giáo” được 
thành lập vào năm 1969. 

Chủ nghĩa hiện đại là một đặc điểm đặc trưng cho Hồi 
giáo hiện đại. Trong mọi giáo phái Hồi giáo đều đang diễn ra 
quá trình "thanh lọc" giáo lý, học thuyết xã hội, nghi lễ khói 
những yếu tố tối cổ, những hạn chế cực đoan và những cấm 
đoán không cần thiết. 


324 


Phái hiện đại hoá Hồi giáo gồm có những người ủng hộ 
sự tiến hoá của Hồi giáo theo con đường cải cách nó, đổi 
mới, xét lại những quy định của Shariat. Những người theo 
chủ nghĩa hiện đại lên tiếng ủng hộ sự dung hoà giữa khoa 
học và tôn giáo, dũng cảm sử dụng những thành tựu khoa học 
và kỹ thuật. Sư tăng cường xu hướng hiện đại hoá thể hiện ở 
các nước đi theo con đường phát triển độc lập. Phái hiện đại 
hoá hiên nay để cao kinh Côran như là đỉnh cao của khoa 
học, tỉnh hoa của đạo lý và tri thức, họ khẳng định rằng 
những thành tựu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật là sự 
biểu hiện sự sáng suốt của Thánh Ala và khẳng định tính 
chân thực của kinh Côran. 

Chủ nghĩa truyền thống là một xu hướng khác trong Hỏi 
giáo hiện đại. Những người bảo vệ chủ nghĩa truyền thống (gọi 
theo cách khác là những người chính giáo) thường là những 
người bảo vệ Hồi giáo chính thống trung cổ. Họ kiên trì bảo vệ 
tính bất khả xâm phạm của mọi quan điểm, nghỉ lễ và giáo lý 
dưới hình thức ban đầu của chúng, không thừa nhận những đổi 
mới, lên án sự thích nghi với tỉnh thần thời đại. 

Một xu hướng nữa trong Hồi giáo hiện đại là phong trào 
phục hưng chủ nghĩa nguyên giáo Hồi giáo 
(fondamentalisme). Những người ủng hộ xu hướng này tuyên 
bố mục đích phục hưng trong đời sống hiện đại của tín đồ Hỏi 
siáo là phục hồi các thiết chế và các chuẩn tắc của Hồi giáo sơ 
khai và dựa trên cơ sở đó - sự bình đăng và công bằng. Họ đề 
nghị tẩy rửa Hồi giáo khỏi những đối mới sau này, phục hồi sự 
trong sạch khởi thuỷ của nó. 


Cần nhận thấy cơ sở tư tưởng của chú nghĩa nguyên giáo 
Hồi giáo là thuyết Vahhab, học thuyết lấy tên người sáng lập 
ra nó là Muhamet Ibn abd Vahhab (1703-1787). Cơ sở của học 
thuyết tôn giáo của Vahhab là tư tưởng về sự cần thiết phải 
quay trở về với "niềm tin chân chính” và chỉ thừa nhận quyền 
uy của kinh Côran và Thánh truyền Sunna. Một sự quan tâm 
lớn được dành cho sự tẩy rửa Hồi giáo những yếu tố không 
vốn có của kinh Côran mà điều khủng khiếp trong số đó là sự 
khước từ nguyên tắc độc thần. Phái Vahhab có thái độ không 
khoan dung đối với ngẫu tượng giáo, vật linh giáo, tục thờ các 
thánh, đã tuyên bố một sự vi phạm nghiêm trọng là sự hành 
hương đến mộ phần của các thánh, là bản thân việc nhắc lại 
tên nhà tiên tri, vị thánh hay thiên thần trong lúc cầu nguyện, 
đã cấm kêu gọi sự giúp đỡ, yêu cầu sự bênh vực ở a1 đó ngoài 
Ala, coi một tội lôi là việc thờ nhà tiên tri và an chay ở những 
nơi gắn liền với cuộc đời của ông ta, Các nhà cai trị thời phong 
kiến đã sử dụng học thuyết này từ khi người sáng lập ra nó còn 
sống như là ngọn cờ của phong trào hợp nhất người A rập và 
hình thành nhà nước Arập. 

b. Hồi giáo và vấn đề đối thoại giữa các nên văn nình 

Một trong các đặc điểm quan trọng nhất của Hồi giáo 
hiện đại là thái độ sẵn sàng đối thoại của nó. Đó có thể là đối 
thoại giữa các nền văn minh, là đối thoại giữa phương Đông và 
phương Tây, là sự giao tiếp văn hóa một cách Khoan đung 
trone thời đại hiện nay. Kêu gọi đối thoại giữa các nền văn 
mình, bản thân tín đồ Hồi giáo là đại điện cho một nền văn 
minh hùng mạnh. cho một nền văn hóa phong phú. Họ hiểu 
quan hệ giữa người với người như là quan hệ không phải căn 


326 


cứ trên sức mạnh và sự cưỡng chế, mà căn cứ trên cách tiếp 
cận và sự đối thoai hợp lý. Đối thoại giữa các nền văn minh có 
nghĩa là sự bình đẳng giữa các dân tộc và các quốc gia. 

Vào thời trung cổ. người ta đã đem tôn giáo đối lập với lý 
tính và tự do, rốt cuộc tất cả chúng đều bị thiệt hại. Trên thực 
tế, tôn giáo là cái nôi và chỗ dựa chủ yếu để cúng cố lý tính và 
tự do. Và mặc dù con người được ban tặng tỉnh thần của 
Thánh Ala và nó thể nghiệm tác động tốt đẹp của những bình 
điện nằm ở bên ngoài giới hạn của tự nhiên, thời gian và 
không gian, song nó vẫn đạt tới bí ẩn của tự nhiên nhờ lý tính, 
có được tri thức, nghiên cứu khoa học và triết học. Nếu con 
người muốn có một tương lai tốt đẹp, thì nó cần phái dựa vào 
quà tăng tốt đẹp của Thánh Ala là lý tính. 

Thế giới tôn giáo và thế giới nghệ thuật là các thế giới 
hướng vào con người. Thượng đế hướng vào bản chất độc đáo 
nằm ngoài lịch sử của con người, do vậy mọi tôn giáo do 
Thượng đế tạo ra thực chất là không khác biệt với nhau. 
Truyền thống phương Đông giải thích "phương diện phương 
Đông" của bản chất con người, phương Tây làm sáng tỏ 
"phương điện phương Tây” của bản chất con người. Nhưng, 
trên thực tế, con người là vị trí mà ở đó tâm hồn phương Đông 
và lý tính phương Tây hội ngộ với nhau. Việc phủ định sự tồn 
tại của bất kỳ bộ phận nào của bản chất con người đều cản trở 
chúng ta nhận thức tầm quan trọng của tồn tại người. Cố găng 
hiểu được cá nhân, chúng ta cần phải thận trọng để không rơi 
vào chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. Tính độc đáo của 
con người không phải sinh ra từ bản chất tập thể chủ nghĩa hay 
bản chất cá nhân chủ nghĩa của nó. Tính độc đáo của nó chỉ 


327 


được lý giải vì lời kêu gọi của Thượng để hướng vào nó. Đáp 
lại lời kêu gọi này, tâm hồn con người vượt ra khỏi giới hạn 
của mình, nhờ tính siêu việt ấy của tâm hồn con người mà thế 
giới con người thể thành thế giới công bằng và nhân văn. 

Không nên hiểu đánh giá cao về lý tính như lời kêu gọi 
hướng vào tính duy lý và chủ nghiã lôgíc là trung tâm theo 
kiểu châu Âu, như điều này đã diễn ra ở giai đoạn trước chủ 
ngh1a hậu hiện đại. Do chủ nghĩa duy lý hiện đại đã xuất hiện 
ở châu Âu, nên châu Âu cần phải có một sự đánh giá có phê 
phán vẻ chủ nghĩa duy lý và cần phải tìm ra giải pháp cho 
phép né tránh được những hậu quả phá huỷ của nó. Chúng ta 
biết rõ rằng năng lượng không kìm chế được và sức sống của 
nền văn hóa châu Âu cần phải tiến một bước nữa và cần phải 
nhìn nhận mình bằng một con mát khác - như những người 
khác nhìn nhận. Không nên hiểu điều này là châu Âu cần phải 
lãng quên di sản văn hóa vĩ đạt của mình hay nó cần phải 
hướng tới một loại hình chủ nghĩa mị dân mới. Thực ra , cần 
phát hiểu điều này như là lời kêu gọi nền xăn hóa và vân minh 
châu Âu có được một kinh nghiệm mới và tiếp cận gần hơn 
với văn hóa toàn cầu. 

Cần phải hiểu ràng cái gọi là "nền văn minh phương Tây” 
nằm giữa nền vàn mính Hồi giáo và cuộc sống hiện đại của 
chúng ta, nó có rất nhiều thành tựu và cả những hậu quả tiêu 
cực, đặc biệt là đối với những người sống ở bên ngoài thế giới 
phương Tây. Thời đại của chúng ta là thời đại thống trị của 
văn hóa và văn mình phương Tây, cần phải ý thức rõ điều này. 
Tuy nhiên, để cho ý thức này trở nên có hiệu quả và hữu ích, 
thì cần phải đi xa hơn quan niệm hời hợt về nền văn mình ấy 


328 


và đạt tới những cơ sở lý luận, những giá trị mang tính đặt nền 
móng của nó. 

Chúng ta thường vấp phải một thực tế là phương Đông 
học quan tâm đến phương Đông như khách thể nghiên cứu 
chứ không phải như "bên tham gia thứ hai của cuộc đối 
thoại". Để cuộc đối thoại thực sự giữa các nền văn mình diễn 
ra trên thực tế, thì cần phải làm sao cho phương Đông trở 
thành bên tham gia thảo luận đích thực, chứ không chỉ đơn 
giản là khách thể nghiên cứu. Châu Âu và Mỹ cần phải thực 
hiện chính bước đi quan trọng này để thực hiện dự án "đối 
thoại giữa các nền văn minh”. Và. nếu hiện nay các nền văn 
minh phương Đông đang nhìn nhận mình thông qua lăng 
kính phương Tây và nhận biết nhau thông qua phương Tây, 
thì Hồi giáo sẽ trở thành cái gương như vậy đối với phương 
Tây trong một tương lai không xa. Nó là cái pương trong đó 
phương Tây có thể nhận thấy quá khứ của bản thân mình, di 
sản triết học và văn hóa của mình. Chính Hồi giáo đã đóng 
vai trò to lớn trong việc làm quen châu Âu với những thành 
tựu tư tưởng và triết học Hy Lạp. 

Các nền văn minh còn tồn tại cho tới khi chúng còn tìm ra 
được câu trả lời cho những vấn đề mới nảy sinh và đảm bảo 
được những nhu cầu thường biến của con người. Có thể khẳng 
định rằng nền văn minh phương Tây là đã gà cỗi và suy đồi. 
Bốn thế kỷ là một thời gian lớn đối với một nền văn minh, mặc 
dù một số nên văn minh trong quá khứ đã tồn tại lâu hơn. 
Nhưng. khoa học, kỹ thuật và các phương tiện liên lạc điện tử 
đã làm tăng tốc đáng kể những chuyển biến so với quá khứ. 
Thời hạn tổn tại của một nền văn minh từ thời Phục hưng cho 


329 


tới hiện nay không thể coi là ngắn. và do vậy có thể coi nền 
văn mình phương Tây là nền văn mình già côi. Nhưng cần 
phải đạt ra vấn đề: lẽ nào nền văn minh Hồi giáo đã không 
từng xuất hiện và đã đi tới sự cáo chung của mình cách đây vài 
thế kỷ? Phải chăng cái chết của nền văn minh có nghĩa rằng 
chúng ta không thể dựa vào học thuyết của nó trong tư duy và 
hành động của mình? Phải chăng sự ra đời và sự tiêu vong của 
nền văn mình Hồi giáo có nghĩa rằng thời đạt của Hồi giáo với 
tư cách cơ sở của nền văn minh Hồi giáo đã trôi qua? 

Cách mang Hồi giáo là một sự kiện lịch sử trọng đại của 
nhân dân lran và của cộng đồng Hồi giáo, và chúng ta có thể 
vững tin khẳng định rằng nhờ có cuộc cách mạng này rà 
chúng ta đã được giải phóng khỏi nhiều giá trị xa lạ trước đây 
đã từng thống trị trong tư duy của chúng ta. Hành động phù 
hợp với tự ý thức văn hóa và lịch sử chân chính của mình, 
chúng ta đã đặt một nền móng hoàn toàn mới cho việc quản lý 
xã hội của chúng ta. Cuộc khủng hoảng hiện nay của loài 
người đó là sự khủng hoảng của sự ra đời. Nền văn minh Hồi 
giáo mới đang đứng trên ngưỡng cửa ra đời của mình. Đó là lý 
đo tại sao cuộc đốt thoại sâu sắc, có tính toán và cụ thể với nền 
văn mình Hồi giáo có thể là hoàn toàn hữu ích đối với việc tìm 
kiếm giải pháp công bằng và thực tế cho hàng loạt vấn đề toàn 
cầu đang đúng trước cộng đồng thế giới. Khủng hoảng gia 
đình. khủng khoảng quan hệ giữa con người với tự nhiên, 
khủng hoàng đạo đức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. các 
xung đột sản liền với bạo lực và chủ nghĩa khủng bố, và nhiều 
vấn đề tương tự đã nằm trong nghị sự của cuộc đối thoại giữa 
thế giới Hồi giáo và nên văn minh phương Tây. 


30 


ta) 


Trong xã hội công dân mà các nước Hồi giáo đang bước 
vào và cần phái được xây dựng xung quanh rường cột của tư 
tưởng và van hóa Hồi giáo, khóng thể có sự chuyên chính hay 
nền bao chính của cá nhân hoặc của nhóm. sự đàn áp thiểu số. 
Xã hội công dân không cố gắng bắt những người khác phục 
tùng mình và cũng không phục tùng những người khác. Nó 
thừa nhận quyền tự quyết của các dân tộc khác, quyền của họ 
trong việc tiếp cận với những phương tiện cần thiết, đảm bảo 
một cuộc sống xứng đáng. Việc khước từ bất người khác phục 
tùng mình và phục tùng người khác tất nhiên có nghĩa là 
khước từ việc sử dụng sức mạnh và khước từ sự bội ước trong 
quan hệ giữa các quốc gia, thay thế chúng bằng lôgíc và các 
nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế. 

Trái ngược với ý đồ của một số nhà chính khách Mỹ 
nhằm gắn ép cho người khác ý chí của Mỹ như cực sức mạnh 
duy nhất còn lại trên thế giới, sức mạnh mà lợi ích cần phải 
là cái trục cho toàn bộ thế giới xoay quanh đó, quan hệ quốc 
tế hiện nay đang nằm trong quá trình chuyển từ hệ thống hai 
cực trước đây sang một giai đoạn mới trong lịch sử. Một trật 
tự thế giới mới, cần cứ trên tính đa dạng. đang hình thành 
trên thế giới, không một cường quốc nào có được sự ảnh 
hưởng độc quyền. Các nước Hồi giáo cần phải chống lại mọi 
hình thức của chủ nghĩa bành trướng, cố gắng đảm bảo cho 
mình một vị trí và sự ảnh hưởng xứng đáng để có đóng góp 
của mình cho việc bình thành trât tự thế giới mới. Để làm 
được điều đó thì cần phải có sự hiểu biết, sự lập kế hoạch và 
những nô lực chung, cần phải có một cuộc đối thoại toàn điện 
và rộng rãi. 


Chương X 
CÁC TÔN GIÁO PHI TRUYỀN THỐNG HIỆN ĐẠI 


"Các tỏn giáo phi truyền thống”, "các tôn giáo thời đại 
mới". "các tôn giáo nàm ngoài giáo đoàn. không có quy tắc 
tôn giáo”, “các tôn giáo đối chọn”, “các tôn giáo non trẻ”. - 
người ta gọi như vậy đối với hàng loạt hiện tượng tôn giáo 
được phổ biến ở Mỹ và châu Âu vào những năm 60-70 thế kỷ 
XX. Những năm này được đặc trưng bởi sự khủng hoảng của 
các hình thái ý thức tôn giáo truyền thống, đã hình thành trong 
lịch sử, trước hết là của Thiên Chúa giáo với tư cách một thành 
tố quan trọng của hệ thống gía trị Tây Âu và Mỹ. Tham gia 
một cách hữu cơ vào các cơ cấu xã hội, các tôn giáo truyền 
thống hoá ra là phải chịu trách nhiệm về những căn bệnh xã 
hội. Sự thất vọng về những giá trị chính thống của xã hội tiêu 
dùng, kỹ trị, cảm giác cô đơn, sự vô bổ của cuộc đời - tất cả 
những điều đó trở thành nhân tố tâm lý xã hội cho việc tìm 
kiếm một hệ thống giá trị mới, một khoa học sống mới. Thủ 
lĩnh của các phong trào mới đã phản ứng một cách nhạy cảm 
đối với những biến đổi trọng tâm trạng xã hội, đã vach trần 
một cách dữ đội những tật xấu của xã hội tội lỗi, đã tự quảng 
cáo về mình như những người cứu thế độc đáo, những người 
đề xướng sự anh minh và đạo lý tối cao. 

Tín đồ của các "tôn giáo phi truyền thống" chủ vếu là tầng 
lớp thanh niên xuất thân từ tầng lớp trung lưu, có học vấn, có 
điều kiện sinh hoạt vật chất đây đủ, nhưng lạt có những mối 


332 


quan hệ xã hội bị phá vỡ. Ngoài những người bị thất vọng sau 
khi tham gia vào các hình thức phản kháng xã hội đa dạng, các 
tôn giáo phi truyền thống còn trở thành nơi cư trú cho những 
người bị loại ra khỏi dòng chảy cuộc sống quen thuộc. Trong 
các tôn giáo thời đại mới, cái quyến rũ họ là tổ chức kiên cố, 
các quy tắc sinh hoạt đạo đức và ứng xử nghiêm khắc, quyền uy 
của thủ lĩnh có kỳ vọng đóng vai trò người đỡ đầu tinh thần. 

10.1. Các đặc điểm và sự phân loại tôn giáo phi 
truyền thống 

Các tôn giáo phi truyền thống là một loại hình tổ chức tôn 
giáo đặc thù. Chúng thường không có một hệ thống giáo lý 
được xây dựng chặt chế; cơ cấu của các tổ chức này thường 
mang tính chất có phân cấp, cùng với chế độ quyền uy của thủ 
lĩnh có phép mầu, đặc trưng cho chúng là thái độ đối lập đối 
với các giá trị và các lý tưởng chính thống, đối với các tổ chức 
tôn giáo bảo vệ những giá trị và lý tưởng ấy, ý thức về cái 
chúng ta phát triển mạnh trong các tổ chức này. Nghỉ lễ trong 
các giáo đoàn mới này thường có tính tập thể nổi trội, công 
nghệ dùng thủ đoạn tâm lý, liệu pháp tâm lý thường được sử 
dụng, một sự quan tâm đặc biệt được dành cho những tín đồ 
mới, cho việc làm cho họ thích nghi với nhóm. Tổ chức của 
các tôn giáo thời đại mới hoạt động như các nghiệp đoàn liên 
quốc gia hùng mạnh, tiến hành kinh doanh lớn, có chỉ nhánh ở 
nhiều nước trên thế giới. Có thể phân chia những tôn giáo đa 
đạng ra thành năm nhóm. 

1. Các tôn giáo phương Đông mới : "Hội ý thức Krishna", 
"Trung tâm Phật giáo Thái Bình dương”, "Sứ mệnh khai sáng 
của Chúa", "Thiền định tiên nghiệm”, v.v.. 


333 


Các tôn giáo phương Đông mới bát nguồn từ phương 
Đông, thường hơn cả là nhờ hiện đại hoá các biển thể khác 
nhau của Ấn độ giáo, Phật giáo. Các học thuyết Ấn Độ giáo 
mới và Phật giáo mới giả định một con đường giải thoát thần 
bí (mocsha) - thức tỉnh bản nguyên thần thánh nội tại trong 
con người. Mọi cái hiện tồn đều là áo tưởng, ấn nấu ở đằng 
sau chúng là bản tính thần thánh chân thực, hài hoà và công 
bằng. Nhiệm vụ là ở chỗ sử dụng những phương thức nhập 
định khác nhau để nhập làm một với bản tính chân thực ấy. 
Quá trình nhập định (trầm ngâm, trực giác, tập trung ở bên 
trong thế giới nội tâm, né tránh giới tự nhiên bao quanh) gồm 
có việc phát ra những câu nói đặc biệt hay những âm thanh 
đặc biệt mà được gán cho một ý nghĩa thần bí. Các đặc điểm 
về giáo lý bị đẩy xuống hàng thứ yếu, còn cái được đặt lên 
hàng đầu là việc tuân thủ chính đạo, kinh nghiệm cá nhân, 
quyền uy cụ thể của nhà sư, tu sĩ. 

2. Các giáo đoàn Thiên Chúa giáo mới - đó là "Giáo hội 
Nhất thể hoá”, "Những đứa con của Chúa", "Giáo hội của thể 
xác Chúa Giêsu”, v.v.. Đặc trưng cho các tôn giáo này là sự 
kết hợp một cách hổ lốn hệ tư tưởng Thiên Chúa giáo với các 
yếu tố tôn giáo phương Đông, là sự nhấn mạnh tới hậu thế 
luận và cứu thế luận, gán cho người đứng đầu giáo phái địa vị 
sứ đồ của Chúa, tức người thông báo mặc khải mới. các quy 
tác đạo đức tối cao. 

3. Giáo phái Saiento bao gồm “Giáo hội Salento", "Tôn - 
giáo vũ trụ", nó truyền bá mối liên hệ giữa trái đất và các lực 
lượng vũ trụ tối cao, "lý tính vũ trụ”. Tôn giáo này gắn ý nghĩa 
thần bí cho các thiết bị vật lý khác nhau, khẳng định khả năng 


334 


shi nhận hay thậm chí đo được tác động của các nhân tố và 
thực tại tối cao thần bí đến giới tự nhiên và giới sinh vật. Nó lý, 
giải theo lối thần bí những biện tượng tâm lý và tự nhiên chưa 
được nghiên cứu. 

4. Ma thuật mới, thông lình luận. Bên cạnh những thầy 
mo, thầy phù thuỷ, thây bói truyền thống được giữ lại thì các 
thiết chế và các học thuyết ma thuật mới ngày càng có quyền 
uy lớn hơn, chúng hợp nhát các quan điểm và thực tiên của các 
truyền thống phương Đông và phương Tây, cổ xưa và hiện đại, 
cũng như sự tự sáng tạo ra những thầy mo và thầy bói mới. có 
thể coi một giáo phái như vậy là học thuyết của Cáclos 
Castaneda căn cứ trên thần thoại của người da đỏ Mêhicô. Phố 
biến rộng rãi là các phong trào thông linh luận bắt đầu từ tế kỷ 
XIX-:ở châu Âu và Bắc Mỹ, thực hiện sự giao tiếp với linh hồn 
người chết. 

5. Giáo phái sa tăng. Sa tăng giáo bắt nguồn từ l ran cổ, 
những lời răn của nó có trong cuốn sách Xanh. Giáo phái Ša 
tăng để cao cái ác và bạo lực, truyền bá sự giao tiếp với các 
nguồn gốc thần bí của cái ác - quỷ dữ, sa tăng, v.v.. Chẳng 
hạn, "Giáo hội sa tăng" tự tuyên bố mình là người chủ ý đại 
điện cho cái ác và là đối cực của Thiên Chúa giáo. 

Giữa bốn tôn giáo đầu tiên không có ranh giới rõ ràng, sự 
phân chia mang tính tương đối. Thí dụ, có thể quy “sự nhập 
định tiên nghiệm" về giáo phái Saiento. "Giáo hội Saiento” 
tiếp nhận một số tư tưởng của Phật giáo, cụ thể là việc đạt tới 
sự thanh thản nội tâm. Các giáo phái Thiên Chúa giáo mới sử 
dụng sự nhập định, ma thuật được vay mượn từ phương Đông. 
Đồng thời các tôn giáo phương Đông mới thường tiếp nhận hệ 


335 


thống khái niệm từ triết học Thiên Chúa giáo và triết học 
phương Tây. Nhìn chung. đây là các tôn giáo hố lốn. tổng hợp. 
chiết trung, 

Một đặc điểm nồi bật ở các tôn giáo này là vẻ bể ngoài kỳ 
dị và thực tiễn tế tự lập dị cuả các tín đồ nhiều tôn giáo hiện 
đại. chúng đặt lên hàng đầu phương diện tâm lý, tình cảm của 
sự tế tự. Ï 

Không đi sâu vào tất cả các tôn giáo phi truyền thống, 
chúng tôi để cập tới hai tôn giáo có ảnh hưởng nhất là "Giáo 
hội nhất thể hoá” và "Hội ý thức Krishna toàn thế giới”. 

6. Giáo hội nhất thể hoá 

Tôn giáo được Mun thành lập vào năm 1954. Theo học 
thuyết Mun, có một Chúa duy nhất, là cha của mọi dân tộc, 
tự thông báo về mình trong Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo 
và các tôn giáo khác trên thế giới. Bây giờ đã đến thời gian ý 
thức về Chúa sống ở bên ngoài khuôn khổ của các tôn giáo 
truyền thống. 

Lịch sử loài người cấu thành từ ba giai đoạn là: kỷ 
nguyên Cựu ước, kỷ nguyên Tân ước và kỷ nguyên Hậu ước. 
Chúa thông báo cho mỗi kỷ nguyên một số lượng chân lý xác 
định, khi có tính đến trình độ phát triển tỉnh thần của con 
người, sử dụng các nhà cứu thế và các nhà tiên tri khác nhau. 
Chân lý được dành cho hai kỷ nguyên trước có trong Kinh 
Thánh. Kỷ nguyên thứ ba - kỷ nguyên Hậu ước- bất đầu vào 
nam 1960. Mun tuyên bố tác phẩm của mình "Nguyên lý của 
Chúa” là sự bổ sung cơ bản cho sự Mặc khải, còn bản thân 
ông là nhà cứu thế đích thực của kỷ nguyên thứ ba, là người 


336 


đấu tranh chống lại quý sa tăng, mang thông điệp về tình yếu 
và sự hợp nhất chân thực. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 
chiến tranh. nghèo đói và mọi cái ác, xét đến cùng, là kết quả 
của tội lỗi ở trong trái tim của con người. l2o vậy, cuộc cách 
mạng tình thần ở trong môi con người cầu phải điển ra trước 
cuộc cách mạng xã hội. Mun đặt ra nhiệm vụ - hợp nhất thế 
giới thành một gia đình có đạo đức cao cả, có tình yêu và 
niềm tin chân chính. 

Giáo hội nhất thể hoá hoạt động như một "gia đình" trên 
khắp thế giới. Nó không có các quy tắc tôn giáo và nghi lễ 
hình thức. điều cơ bản, theo Mun, là những người cấu thành nó 
quan tâm tới những người khác. Giáo phái Mun quyên góp cho 
giáo đoàn tiền, tài sản. Nhân cách được thực hiên trong nhóm. 
nơi mà việc điều tiết và định hướng hoạt động thực tiễn của 
con người được thực hiện hoàn toàn. Đây là thực chất của một 
Sự ra đời mới. 

Mun cho rằng sự đổi mới nhân loại, sự thực hiện lý tưởng 
thế giới thống nhất dưới sự che chở của Chúa đòi hỏi phải xây 
dựng hạ tầng cơ sở của thế giới mới, hạ tầng hợp nhất mọi lĩnh 
vực hoạt động của con người. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao 
gồm kinh doanh trong lĩnh vực phương tiện thông tin đại 
chúng, công nghiệp, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng 
kiến nhân đạo và nghệ thuật. 

Hệ tư tưởng "thần thánh" là một động cơ mạnh của kinh 
doanh lớn. Bản thân Mun đã thành lập các tờ báo và các tờ tạp 
chí. các công ty đóng tầu. hãng đánh cá, công ty mỹ phẩm. 
nhà hàng, v.v.. "Giáo hội nhất thể hoá" có đại diện ở trên !30 
nước trên thé giới. 


337 


7. Hội Ý thức Krishna quốc tế: 

Người sáng lập ra hội này là nhà truyền giáo người Ấn Độ, 
Abhai Charin (1896-1977). có tên thánh là Bhaktivêedanta 
Svami Prabhupada, đã trình bày học thuyết của mình trong 
cuốn sách "Brahavat-hita như là nó tồn tại” và trong các tác 
phẩm khác. 

Theo học thuyết Prabhupada, có một Chúa tuyệt đối duy 
nhất - Krishna, thể hiện trên ba phương diện - đó là phương 
diện Chúa như cá nhân tối cao, có những phẩm chất không 
nhận thức được, có toàn bộ của cải, sức mạnh, vinh quang. sắc 
đẹp. Brahman là phương diện nhân cách, là chân lý tuyệt đối 
thâm nhập tất cả, là sức mạnh không nhận thức được, không 
định tính, là sư phát xa thể xác tiên nghiệm của Cá nhân Chúa. 
Parmatma biểu thị Linh hồn tối cao, nằm ở trong tâm của mỗi 
thực thể sống bên cạnh linh hồn cá thể - djiva. Chúa là vĩnh 
cửu và không được sáng tạo ra, có vô số phương điện, có hai 
loại năng lượng năng lượng tối cao (tình thần) và năng lượng 
thấp (vật chất) sáng tạo ra thế giới và mọi sinh vật. Chúa có vô 
số tên gọi phù hợp với vô số hành vi của Chúa.Tên gọi chính 
của Chúa là Krishna (thâm nhập tất cả). Chúa được mô tả như 
là một thanh niên tuyệt mỹ cùng với da màu đen. Những Chúa 
còn lại (như trong văn học Vệ đà và các hệ thống tôn giáo 
khác) được hình dung như là sự hoá thân của Krishna hay là 
bán Chúa. Thí dụ, Chúa Giêsu được xem là sự hoá thân của 
Krishna. Krishna hiện điện ở nơi cư trú thân của mình trong 
thế giới tiên nghiệm ở trên hành tính Krishnaloca, nơi Chúa 
hưởng thụ những thú vui. Đồng thời, nhờ năng lượng của 
mình, Chúa có mật ở mỗi điểm trong vũ trụ. 


338 


Theo Krishna giáo. con người được đặc trưng bởi nhị 
nguyén luận giữa linh hồn và thể xác. Linh hồn cá thể (dịind, 
atma) là một bộ phận của linh hồn tối cao ( Paramauna. 
brahman). Lĩnh vực hoạt động đối với linh hồn cá thể là thể 
xác mà linh hồn nhận được theo nguyện vọng của mình. Sau 
khi lạm dụng sự tự do của mình, lính hồn cá thể bị sa xuống 
thế vật chất. nơi mà nó chịu sự chỉ phối của ba gun (trạng thái, 
dang thức. khát vọng) - sự đốt nát, dục vọng, khoái cảm. 
Trong thế giới vật chất, linh hồn cá thể lãng quên mối quan hệ 
nhân quả. Khi có được hình thức con người, linh hồn cá thể có 
cơ hội thoát khỏi kiếp luân hồi và quay trở về với Chúa. Việc 
giải phóng linh hồn cá thể khỏi thế giới vật chất chỉ có thể 
bằng con đường phát triển ý thức Krishna ở trong mình. 

Có ba cấp độ hành tình trong thế giới vật chất. Cấp độ cao 
nhất là nơi sinh sống của các bán thần mà linh hồn nàm ở dạng 
thức ngoan đạo, đúc hạnh. Cấp độ ở giữa, kể cả trái đất, bao 
gồm các vật thể mà linh hồn cá thể nằm ở dạng thức dục vọng. 
Dục vọng là khát vọng có danh, gia đình, nhà cửa. Con người ở 
đây buộc phải lao động nặng nhọc Tại cấp độ thấp nhất có 
những linh hồn cá thể nằm ở dạng thức đốt nát (lười biếng, điên 
rổ), do vậy mà nhận được thể xác của động vật. 

Thế giới vật chất có thể trở thành thế giới tinh thần mà vẫn 
giữ lại các đặc trưng vật chất của mình. Tĩnh thần là tất cả những 
gì có liên quan với Krishna. Những giá trị vật chất biến thành 
những giá trị tính thần khi được sử dụng nhằm phục vụ cho 
Knshna. tức khi cống hiến phần lớn doanh thu cho Hội ý thức 
Krishna. Mỗi người đều có thể được giải phóng khỏi thế giới vật 


339 


chất có đầy rầy đau khó, phát triển ý thức Krishna ở trong mình. 
nếu nó hoàn toàn trung thành với việc phục vụ Krishna. 

Tín đô Krishna giáo tự gọi mình là Vaishnava, tức những 
người 1rung thành với Chúa, còn học thuyết của mình không 
phải là tôn giáo, mà là khoa học tự hiện thực hoá (phát triển ý 
thúc Krishna ở trong mình) trên cơ sở rèn luyện Yôga. Khi rèn 
luyện Yôga, quan hệ với Chúa khoác lên mình hệ biểu tượng 
tình yêu - sự hướng không ngừng đến với Chúa. Chúa (rẻ trung 
vĩnh cửu, có thể hình tuyệt mỹ của tín đồ Krishna giáo được 
họ thờ như bản nguyên nam giới. Còn bản thân tín đồ thì xem 
mình như bản nguyên nữ giới. 

Mục đích hoạt động thờ cúng của tín đồ Krishna giáo là 
tạo dựng tâm thế nhìn nhận thế giới bằng con mắt được bôi 
trơn bằng tình yêu đối với Chúa. Tình yêu Krishna thể hiện ở 
mức độ cao nhất ở việc đạt tới sự xuất thần tôn giáo thông qua 
nhập định tập thể hay cá thể. Nhập định cá thể và nhập định 
tập thể là cùng nhau hát có âm nhạc và nhấy múa kèm theo. 
Vai trò đặc biệt trong nghỉ lễ là thuộc về nghi lễ tẩy rửa trí tuệ. 
Đây là việc hát lên những tên thánh của Chúa. Trong một 
ngày, tín đồ Krishna phải hát rất nhiều lần. 

Tín đồ Krishna sống trong những công xã đo guru (sư) 
lãnh đạo. Guru học đơn giản là thầy giáo tĩnh thần và con 
người sáng suốt có quyền uy mà còn là đạt diện hay thâm chí 
là hoá thân của Chúa. Guru giúp đỡ môn đệ trong quá trình 
nhận thức Krishna thông qua việc đưa trị thức tiên nghiêm đến 
với môn đệ. Guru khởi xướng việc nhập đạo, gánh vác lấy 
karma (số phận) của môn đệ, đưa ra thánh ca "bảo hộ” bí ẩn 
mà nhờ đó thì môn đệ có thể trông cây vào Chúa trong những 


340 


hoàn cảnh đặc biệt, Guru giúp đỡ môn đệ cải biến thể giới tỉnh 
thần của mình. xây dựng mội thế giới quan khoái cảm cao độ 


trong đó người trung thành với Krishna cố sáng nhìn thấy ân 
sủng vô cớ của Chúa trong tất cả. 

Š. Bahali giáo 

Đây là một tôn giáo mới, xuất hiện ở thế kỷ XIX, trong 
lòng dòng Shia của Hồi giáo. Bahai giáo có hơn Š triệu tín đồ, 
các giáo đoàn lớn nhất của nó nàm ở Cận Đông, châu Âu. 
châu Phi, Bắc và Nam Mỹ. Đông Nam Á, Nga. Trung tâm toàn 
cầu của nó đóng tạt Haipha (Palestina, Ixralen). 

Người sáng lập ra Bahal giáo là mirda Husajn Ali Nun 
(1817-1892), theo b;iệt danh là Baba al-Ala (Thánh vĩ đại). Lúc 
đầu Bahai giáo sát nhập với đạo Báp - một phong trào cải cách 
tỏn giáo - chính trị được Muhamét Shiradi (1819-1850) thành 
lập ở lran. vào năm 1Š44, Muhamáct Shirad: đã tự tuyên bố 
mình là sứ giả của Thánh Ala, qua đó Thánh Ala đã hiện thân, 
ông tuyên bố tác phẩm "Baian" (Giải thích) - một cuốn sách 
kinh mới, thay thế cho kinh Côran. Sau khi đàn áp cuộc nổi dậy 
vũ trang của những người theo đạo Báp và trừng phạt thủ lĩnh 
của họ, phong trào này đã bị phân chia ra thành hai bộ phận, 
một bộ phận trong số đó đã giữ tại thái độ trung thành đối với 
học thuyết của người sáng lập ra nó. còn bộ phận khác do 
Mirda Husain lãnh đạo đã phát triển đạo Báp thành một học 
thuyết mới mang tính chủ nghĩa thế giới, thừa nhận tình bác ái 
tôn giáo của toàn bộ loài người. Đây chính là Bahal) giáo. 

Học thuyết Bahal giáo được người sáng lập ra nó trình bày 
trong hàng loạt cuốn sách và thông điệp bàng tiếng Arập và 


341 


tiếng Ba Tư. cuốn sách cơ bản trong số đó là "al-Kiab al- 
aklac"” (sách thánh nhất). Theo tác phẩm này. Chúa - cái Tuyệt 
đối là mang tính siêu việt. bản chất của Chúa là không nhận 
thúc được. Nhưng Chúa tự mặc khải mình khi sáng tạo ra cái 
"không phải Chúa". Tuy nhiên. sự sáng tạo này không phải là 
một hành vi nhất thời, được thực hiện trong một thời điểm lịch 
sử nào đó. Đây thực ra là sự sáng tạo mang tính nội tại và với 
nghĩa đó thì thế giới là mang tính vĩnh hằng. 

Bằng chứng đặc biệt về bản chất của Chúa là các nhà tiên 
trí, mỗi một trong số họ đều đóng vai trò một chiếc gương 
trong sạch đối với sự phản chiếu của Chúa. Theo học thuyết 
Bahai giáo, lịch sử thần thánh là mang tính có chu kỳ, điều 
này không loại trừ sự tiến hóa trong khuôn khổ mỗi chu kỳ. 
Chu kỳ hiện nay do Ađam, nhà tiên trí đầu tiên mở ra. nối tiếp 
Ông ta là các nhà tiên trí truyền thống của Do Thái giáo, 
Thiên Chúa giáo và Hỏi giáo, cũng như là Giaratustra, Phật, 
Khổng tử và Krishna. Mỗi một trong các nhà tiên trị tiếp theo 
đều không loại trừ các nhà tiên tri đi trước mà bổ sung cho họ. 

Logos (Lời nói) tiên trí vĩnh hàng là có một thực thể 
nhưng lại có vô số biểu hiện. Nhiệm vụ của chúng là tạo dựng 
những đơn vị tôn giáo ngày một rộng rãi hơn trên thế giới, 
Chẳng hạn. Abroham đã hợp nhất một bộ lạc. Misen đã hợp 
nhất một sắc tộc, Muhamét đã hợp nhất một dân tộc: còn Chúa 
Giêsu đã cố gắng làm trong sạch linh hôn của những cá nhân. 
Biểu biện tiếp theo của Logos thể hiện trong hệ thống của 
người sáng lập ra Bahal giáo. có nhiệm vụ kết thúc quá trình đi 
lên đó, đưa sự nghiệp đến việc làm trong sạch một cách tập thể 
toàn bộ loài người. 


112 


Đồng thời triết học lịch sử liệu của Bahai giáo cũng Kiên 
định nguyên tắc biểu hiện nội tại của ý Chúa, sự đổi mới theo 
chu kỳ sứ mệnh tiền trí. vì loài người thường xuyên cần đến 
những sứ giả như vậy của Chúa. Do vậy. những người theo 
Bahal giáo Không coi người sáng lập ra giáo phái này là nhà 
tiên trị cuối cùng, hơn nữa, đấy là tôn giáo duy nhất xem xét 
trước khả năng thay thế của bản thân mình. mặc dù không sớm 
hơn 1000 nàm sau khi viết song “al-Kitab al- akdac”, 

Trong tận thế luận của Bahai giáo không có học thuyết về 
sự cáo chung cúa thế gian. hay sự hiện thân của Chúa. Sự bất 
tử của lính hồn được thừa nhận, nhưng chỉ về phương diện trí 
tuệ, như là sự kế tục quá trình nhận thức cửa nó dẫn đến bản 
chất bí ấn của Chúa. Từ đó là sự lý giải mang tính ẩn dụ về 
Thiên đàng và Hoả ngục như là những cái đồng nghĩa với sự 
gần gũi và sự xa rời đối với cái cao cả nhất. Bahai giáo không 
biết đến giới tăng lữ. nghĩ lễ. Những nghĩa vụ về thờ cúng cơ 
bản là cầu nguyện (ba lần một ngày). ăn chay (trong vòng 
tháng cuối cùng theo năm lịch của Bahai piáo gồm có ]9 
tháng gềm có 1Ø ngày và bốn ngày lễ bổ sung) và ngày lễ xã 
hội vào ngày thứ 19 mỗi tháng. Khác với Hồi giáo và Thiên 
Chúa giáo, những tín đồ Bahai giáo không buộc phải cầu 
nguyện cùng nhau. loại trừ buổi cầu nguyện cho người chết. 
Bahal giáo cấm uống rượu và hút thuốc. 

Học thuyết đạo đức - xã hội của Bahai siáo căn cứ trên 12 
nguyên tác được 'Abd al-Baha' là con cả và người kế thừa 
người sáng lập ra Bahal giáo hình thành, trong đó gồm có sự 
thống nhất của tổ quốc, sự tìm tòi chân lý của cá nhân. sự hài 
hoà của tön giáo và khoa học. sự bình quyền của nam giới và 


343 


phụ nữ. sự không phán xét những người khác (đấu tranh chống 
lại mọi người có quan điểm khác - về dân tộc. tôn giáo. chính 
trị. kinh tế, v.v.). xác lập nền hoà bình trên toàn thế giới, giáo 
dục phổ thông thống nhất. giải quyết những vấn đề xã hội (kế 
ca việc thú tiêu các hình thức làm giàu và bản cùng thái quá). 
Theo học thuyết Bahai giáo, mọi người cần phải sống trong 
tình yêu đối với Chúa. tức là đối với nhau, vì tình yêu là quv 
luật của Vũ trụ và là điều kiện cho sự tiến bộ. 

Như vậy, Bahai giáo là một tôn giáo theo chủ nghĩa toàn 
cầu, các nguyên tắc của nó xuất phát từ mục đích cơ bản của 
nó là hợp nhất toàn cầu loài người. Theo học thuyết Bahal 
giáo. sự hợp nhất toàn cầu của loài người là không thể thiếu sự 
phục hưng tính thần và sự có kết mọi người đưới sự bảo vệ của 
một mềm tin thống nhất. Tuy nhiên. sự hợp nhất về mặt tôn 
piáo là điều Kiện cần thiết nhưng chưa đủ cho thẳng lợi của 
toàn cầu hóa. Trong lĩnh vực chính trị cần phải xây dựng liên 
bang toàn cầu và toà án quốc tế, các cơ quan này đại điện cho 
lợi ích của mọi dân tộc và duy trì nền hoà bình chung. Trong 
lĩnh vực kinh tế - xã hội cần phải giải quyết nhiệm vụ phát 
triển cân bằng kinh tế của các quốc gia khác nhau, cũng như 
cần phải đảm bảo sự bình quyền của con người một cách 
không phụ thuộc vào tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, địa vị xã hội 
và giới tính của họ. Trong lĩnh vực văn hóa cần phải thừa nhận 
một ngôn ngữ quốc tế thống nhất. áp dụng hệ thống giáo dục 
phố thông thống nhất. phát triển hài hoà khoa học và tôn giáo. 
Cuối cùng ở cấp độ hiện sinh, mỗi cá nhân đều cần phải độc 
lập tìm kiếm chân lý và khác phục những thiên kiến dẫn tới 
những xung đột. trước hết là mọi biểu hiện của chủ nghĩa khắc 
kỷ và tình thần không khoan dung. 


3⁄44 


Thiên thứ ba 


TRIẾT HỌC TÔN GIÁO 


Triết học tôn giáo thể hiện là tổng thể các trào lưu và các 
trường phái khác nhau. cạnh tranh với nhau. Các khuynh hướng 
triết học tỏn tại trong Phật giáo. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và 
các tôn giáo khác. Triết học tôn giáo giải quyết những vấn để 
bản thể luận, nhận thức luận. vũ trụ luận, xã hội và những vấn đề 
khác. Điều cơ bản trong triết học tôn giáo là học thuyết về quan 
hệ của con người với Chúa và của Chúa với con người. Cấu thành 
cơ sở lý luận của nó là thân học, những kết luận và luận điểm của 
thần học bao giờ cũng phù hợp theo một cách nào đó với hệ 
thống giáo lý, những tư tưởng cơ bản của kinh Thánh, với các 
quy tắc tôn giáo. Mặc dù vậy vân không nên đồng nhất triết học 
tôn giáo với thần học. cho đù những điểm khác nhau phân định 
chúng là mang tính tương đối và biến đói. Chúng được phân định 
theo thành phần. hệ thống khái niệm. phương thức và phương 
pháp suy luận và luận chứng, v.v.. 


sv 
+ 
“à 


Chương XỈ 
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


Sự luận chứng về mặt triết học, hay nói chính xác hơn là 
sự luận chứng về mặt lý luận, cho những luận điểm của Phật 
giáo đã bất đầu được thực hiên ở giai đoạn hình thành hệ 
thống tôn giáo này. Với toàn bộ tính đa dạng của các trường 
phái triết học Phật giáo thì vẫn có thể phân chúng ra thành hai 
loại hình khác nhau căn bản về những tiền để xuất phát: các 
trường phái Tiểu thừa và các trường phái Đại thừa. 

11.1. Triết học Tiểu thừa 


Theo chúng tôi, cát đóng vai trò chủ yếu trong việc luận 
chứng cho Tiểu thừa về mặt lý luận là học thuyết về đharma 
(có thể phiên âm là đạt ma và tam dịch là luật lệ, đạo lý) và có 
thể coi đây là quan điểm trung tâm của Phật giáo. Dharma là 
các bản chất đơn nhất không nhận thức được, piống như vật tự 
nó của Cantơ, và chỉ có chúng mới thật sự thực tại. Các 
dharma không sinh ra và không biến mất, số lượng của chúng 
là vô hạn, Mỗi đharma đều có một tổ hợp đấu hiệu xác định, 
không thay đổi. Giống như mọi cái đơn nhất. dharma có thể có 
tồn tại tất yếu hay không tất yếu, hơn nữa tồn tại tất yếu được 
hiểu là trạng thái đứng im tuyệt đối. Con người và thế giới bao 
quanh nó được kiến tạo bởi những biểu hiện của dharma 
không phát đang nằm trong trạng thái đứng im, mà đang 
chuyển động. Tổ hợp những biểu hiện này chỉ hình thành 
trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. một khoảng 
khác, sau đó sẽ xuất hiện một tố hợp khác từ chính tập hợp 
dharma ấy hay từ một Tập hợp đharma khác chút ít Do vậy. 


316 


mọi công việc và sự vật (hành và ngã) đều không phái cái gì 
khác như là những sư kết hợp thay thế lẫn nhau vô hạn giữa 
những biểu hiện của đharma. 

Từ các tiền để bản thể luận đó suv ra rằng tồn tại cần thiết 
của đharma là sự đứng im tuyệt đối, là sự Không hồi hộp. điều 
này giả định không xuất hiện một sự kết hợp nào đó của 
chúng. Còn sự hiện diện của công việc và sự vật, tức sự tồn tại 
của con người và thể giới bao quanh. tự thân nó đã chứng tỏ 
cho sự dao động của dharma, tức tên tại không tất yếu của 
chúng, còn tồn tại này được đồng nhất với đau khổ. Việc giải 
thoát khỏi đau khổ là sự trấn định dharma, điều này có nghĩa 
là chấm dứt sự tồn tại của con người như là con người, là thoát 
ra Khỏi vòng tát sinh (Quân hồi). Sự trấn định những dharma 
cấu thành con người. chính là việc con người có được niết bằn. 
Niết bàn - đó là "tồn tại khác” đối với tồn tại người, tức thế 
giới hữu hình và niết bàn là hoàn toàn không dung hợp được 
với nhau. Có con đường đạt tới niết bàn, tức trấn định dharma 
và chuyển sang tồn tại khác. 

Như vậy, học thuyết cơ bản trong triết học Tiểu thừa là 
học thuyết về dharma. Đặc trưng cho các nền triết học cổ là 
việc tìm tòi các bản nguyên thứ nhất, các nguyên tố thứ nhất 
nào đó của tồn tại, chính tư tưởng của các nhà triết học Phật 
giáo cũng nằm trong dòng tìm kiếm như vậy. Song vẫn cần 
phải nhấn mạnh sự khác biệt mang tính nguyên tắc trong quan 
niệm về các nguyên tố thứ nhất của nhiều hệ thống triết học 
khác (châu Âu cổ đại. Ấn Độ cổ đại) và của các nhà triết học 
Tiểu thừa lý giải dharma. Dharma không bao giờ được lý giải 
như là những bản chất vật chất: tất cả những gì ở cấp độ ý thức 
hàng ngày (chưa được giác ngộ) đều được lĩnh hội như là cái 
có thân thể và hình thức (đanh và sắc), trên thực tế là kết quả 


347 


hoạt động của dharma (mặc dù cũng có các nhà Phật giáo coi 
đharma là các hạt vật chất), Học thuyết về dharma được trình 
bày đầy đủ và cụ thể nhất trong bản tóm tắt triết học Tiểu thừa 
- tiểu phẩm “Abhidharmakosha” của nhà triết học Phật giáo 
lớn người Ân Độ. Vasubandhu (thế ký V). Người tà nghiên 
cứu tác phẩm này ở toàn bộ khu vực ảnh hưởng cúa Phật giáo - 
từ ŠrI-Lanca cho tớt Nhật Bản. 

Những tỏ hợp của dharma cấu thành dòng chảy vô tận trong 
thời gian và vô hạn trong không gian của tồn tại. những tổ hợp 
được lĩnh hội như những việc làm và những sự vật. Chúng nàm 
trong mối liên hệ qua lại với nhau. phục tùng quy luật nhân quả 
phổ biến. Chính thông qua quan hệ nhân quả mà Vasubandhu và 
các nhà triết học Tiểu thừa khác đã giải thích sự xuất hiện và tồn 
tại của tồn tại mang tính hiện tượng, tồn tại hiện ra cho ý thức 
hàng ngày. là một cái gì đó mang tính chỉnh thể. 

Vasubandhu quy vô số dharma về 75 loại mà, đến lượt 
mình. lại xếp theo nhóm theo những dấu hiệu khác nhau. 
Trước hết đharma chia ra thành hai loại là: những đharma phải 
chịu tồn tại (tiếng Sancrit là sanskrita) và những dharma 
không phải chịu tồn tại (tiếng Sancrit là asancrira). Những 
đharma phải chịu tồn tại gắn liền với bốn quá trình - ra đời, 
hiện diện, biến đổi và biến mất (đối với sinh vật thì là sinh, 
lão, bệnh và tử) - diễn ra trong mỗi khoảng khác. Những 
đharma Không phải tồn tại không gán liền với những quá trình 
nêu trên. chúng đứng im, không phải hiện diện. 

Việc giải thoát sinh vật và. do vậy, việc đạt tới niết bàn 
thể hiện ở việc chấm đứt sư dao động của đharma, tức đưa 
chúng về trạng thái đứng im. nhờ đó chúng không còn tạo ra 
những tổ hợp cấu thành cá nhân. Khi đharma đứng im, thì sẽ 
không còn vòng tái sinh (luân hồi) mà con người xoay quanh 


348 


trong đó. do vậy sự tồn lại của con người cũng bị cắt đứt, 
Người ta phân biệt những đhrrma dao động và những dharma 
không đao động. Những dharma không dao động bao gồm 
những dharma đứng im (tức không phải tồn tại) Mặc đù 
chúng cũng hiện diện trong dòng chảy chung của dharma, 
nhưng lai không tham gia vào tổ hợp những biểu hiện. Những 
đharma còn bao hàm cả một số dharma phải chịu tồn tại, mà 
chính là những dharma đóng vai trò tác nhân của những trạng 
thái tâm jý tích cực, trước hết là của sự giác ngộ tón giáo. Tính 
tích cực của những dhaima còn lại chính là cái quy định tổn 
tại của con người trong thế giới phù du. 

Người ta thống nhất chia mỗi tổ hợp biểu hiện của đharma 
dưới dạng chung nhất ra thành hai loại - những tổ hợp cấu 
thành thế giới (hay lĩnh vực) những sinh vật có cảm giác và 
những tổ hợp cấu thành thế giới bao quanh sinh vật, môi 
trường sinh sống của chúng. Hai lĩnh vực này tạo thành một 
thể thống nhất hữu cơ, một chỉnh thể và có cấu trúc rất phức 
tạp. Song trọng tâm được đặt vào thế giới sinh vật có cảm giác, 
vì sinh vật là khách thể đầu tiên và duy nhất của sự giải thoát. 

Tuỳ thuộc vào những biểu hiện của một tổ hợp đharma này 
hay khác và vào các tổ hợp của những biểu hiện ấy, mọi sinh vật 
được chia ra thành bốn nhóm: l) những sinh vật xuất hiện từ 
bung; 2) những sinh vật xuất hiện từ trúng; 3) những sinh vật 
xuất hiện từ sự ẩm ướt: 4) những sinh vật xuất hiện từ sự chuyển 
hoá. Sự dao động của dharma quy định sự hiện điện của mỗi sinh 
vật trong một từ năm trạng thái - thế giới: l) âm phủ: 2) thần linh 
đói; 3) súc sinh; 4) con người; 5) thần thánh. 

Chỉ có những sinh vật xuất hiện theo con đường chuyển hoá 
(thần thánh, thần linh. quỷ dữ) mới có thể hiện diện trong tất cả 
những trạng thái ấy (đương nhiên là ở trong những lần tái sinh 


349 


khác nhau). Những sinh vật xuất hiện từ bụng (con người, động 
vật) có thê ở trong các trạng thái thứ hai, ba. bốn: những sinh vật 
xuất hiện từ trứng và sự ẩm trớt (cá, bò sát. v.v.) - ở trong trang 
thái thứ ba và thú tư. Đương nhiên, một vấn đề sẽ nảy sinh là vấn 
đề về nguyên nhân rơi xuống thế giới này hay thế giới khác, hay 
nói cách khác. cái gì quy định hình dạng những biến đổi của 
dharma được ý thức hàng ngày lĩnh hội (mà cũng là biểu hiện 
của tổ hợp dharma tương ứng) như là sự hiện diện trong một 
trang thái này hay trạng thái khác. Nguyên nhân chu du qua các 
thế giới được chia ra thành hai nhóm: nguyên nhân bên trong và 
nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là việc làm, 
nguyên nhân bên ngoài là sai lầm. 

Việc làm, tức cái đồng nghĩa với karma, được phân loại 
theo các dấu hiệu khác nhau. 

Xét về tính cách của người thực hiện việc làm thì người ta 
chia ra chúng thành ba nhóm: I) việc làm của thể xác (mọi 
hành vi của thể xác); 2) việc làm của miệng (tức lời nói); 3) 
việc làm của tư duy. Đến lượt mình, mỗi việc làm ấy lại được 
chia ra mười việc làm tốt và mười việc làm xấu. 

Sai lầm được chia ra thành hai nhóm: sai lầm cơ bản và sai 
lầm phụ. Có mười sai lầm cơ bản: tham lam, căm giận, tự mãn, 
hoài nghi, bệnh tật và những quan điểm sai lầm theo quan điểm 
Phật giáo. Còn có hàng loạt sự phân loại cụ thể hơn đối với 
những sai lầm cơ bản, quan trọng nhất trong số đó là sự phân loại 
chúng thành những sat lầm đối với nguyên tắc, tức quy tắc tồn tại 
cơ bản của sinh vật được biểu thị thông qua bốn chân lý tuyệt 
diệu (tứ diệu đế), và đối với những việc làm (việc làm nào đúng 
và việc làm nào sai). Có 98 sai lầm phụ xuất hiện khi nảy sinh sai 
lầm cơ bản, như vậy là có cả thảy 108 sai lầm. 


350 


Cần phải nhấn mạnh rằng các nhà lý luận Tiểu thừa. và 
trước hết là Vasubandhu. đã tiến hành phân loại tí mí đharma 
từ quan điểm về chúng như là kẻ sản xuất tiềm năng ra việc 
làm và sư vật. Họ trình bày tỉ mỉ cơ chế hình thành các tô hợp 
biểu hiện của đharma. các nguyên nhân làm xuất hiện tô hợp 
này hay tổ hợp khác. Những suy luận ấy của các nhà triết học 
Tiểu thừa luận chứng cho hai "điệu đế” đầu tiên: tất cả đều đau 
khổ, có nguyên nhân của đau khổ. 

Lối thoát ra khỏi vòng luân hồi. tức sự trấn định dharma, 
là có thể khi hoàn thành hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là có 
được sự sáng suốt tối cao (tiếng Sancri là pradjni). Sự sáng 
suốt này bao hàm tri thức về quy luật mà nhờ đó có thể loại bỏ 
được những sai lầm về "tứ diệu đế” ở cấp độ ham muốn, và tri 
thức về các loại sai lầm xuất hiện ở các cấp độ khác. Cả hai 
loại tri thức lại phân chia ra thành bốn loại tri thức riêng biệt 
hơn - tri thức về việc khác phục sai lầm đối với mỗi một trong 
tứ điệu đế. Người ta đặc biệt tách biệt cái gọi là tri thức tối hậu 
cùng và tri thúc về sự không ra đời. 

Một điều kiện khác để đạt tới sự giác ngộ là việc hoàn 
thành những lời thẻ nguyền và sự nhập định. Mục đích của 
nhập định là thay đổi trạng thái tâm lý của con người, vì ở cấp 
độ ý thức hàng ngày thì không thể có được sự sáng suốt tối 
cao và, do vậy, không thể thoát ra khỏi vòng luân hỏi. Tiểu 
thừa tách biệt bẩy loại nhập định, loại có hiệu quả nhất trong 
số đó là sự tập trung tư tưởng thuần tuý, hay là sự tính tâm 
hoàn toàn: kbách thể của sự nhập định ở đây là sự yên tĩnh của 
đharma, tức là niết bàn. 

Nhờ thực tiễn tôn giáo mà tín đồ Phật giáo phải thực hiện 
trong vòng nhiều lần tái sinh. rốt cuộc nó trở thành thánh 
(arhat). hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi sai lầm và. do vậy, 


351 


khói mọi sự ràng buộc với thế giới này. Trong thời gian sinh 
tồn, arhat năm ở niệt bàn cùng với tàn dư. vì nó vấn có thể xác 
(thể xác chính là tàn dư). Sau cái chết. tức sự tan rã của thể xác. 
nó có được niết bàn không có tàn dư và không tái sinh dưới bất 
kỳ bộ mặt nào, vì những dharma mà sự dao động quy định vô 
số sự tái sinh trước đó của nó, đã hoàn toàn đứng im. 

Những suy luận về con đường thoát ra khỏi vòng luân hồi đã 
luận chứng vẻ mạt lý luận cho các diệu đế thứ ba và thứ tư - về 
khả nâng chấm dút đau khổ và về con đường tránh khỏi đau khổ. 


11.2. Triết học Đại thừa 


Quan niệm Đại thừa về giải thoát đã đi liền với việc xét Fại 
những luận điểm nổi tiếng của Phật giáo và xây dựng những 
luận điểm mới. 

Thứ nhất, các nhà triết học Đại thừa đã đưa ra quan điểm 
về cái Tuyệt đối mà được lý giải như là cái không có đạc tính và 
không nhận thức được bảng lý tính. song lại thật sự thực tại. 
Giống như mọi bản chất đơn nhất, đharma được tuyên bố là cái 
không có bản tính của riêng mình, tức thực tại có điều kiện. 

Thứ hai, các nhà triết học Đại thừa có một quan niệm 
khác về Phật so với các nhà triết học Tiểu thừa. Trong Triết 
học Tiểu thừa, Phật là con người mà sau hơn năm trăm lần tái 
sinh, có nhiệm vụ giác ngộ tứ diệu đế cho những sinh vật sống 
trên trần gian. Theo quan điểm triết học Đại thừa. cát mà con 
người lĩnh hội như là Phật Thích Ca Mâu Ni, là biểu hiện, là sự 
phát xạ của cái gọi là "thể xác của dharma" mà không mang 
tính vật chất, vô hạn trong thời gian và không giau, thâm nhập 
tất cả và là một ngôi khởi thuy, bản chất của Phật. Học thuyết 
về hai, sau đó là ba "thể xác" của Phật đã bát đầu hình thành 


352 


như vậy. nó là rất quan trọng đối với Phật giáo Đại thừa. Xét 
đến cùng thì triết học Đại thừa đã đồng nhất cái Tuyệt đối với 
Phật trong "thể xác của dharma". 

Niết bàn cũng được đồng nhất với cái tuyệt đối. Như vậy. 
sau Khi đã sông trong thế giới hiện thực. con người đã nằm ở 
niết bàn (nhưng không ý thức được điều này). tức niết bàn 
được quan niệm đã không còn như là sự đứng im của đharma 
và sự chuyển hoá của sự sinh tồn trần tục. Việc đạt tới niết bàn 
là khác phục tính hão huyền của thế giới hiện tượng (vật chất 
và tinh thần), là có được sự không phụ thuộc vào sự vật và việc 
làm như nguồn gốc của đau khổ. Niết bàn đã được hiểu như là 
một trạng thái tâm lý của tín đồ Phật giáo, do vậy triết học Đại 
thừa đề cao đáng kể vai trò hoạt động của nhân tố tâm lý. 

Triết học Đại thừa cổ điển mà những nguyên lý cơ bản đã 
được hình thành trong tác phẩm của các nhà triết học Ấn Độ, 
được đại diện bởi hai trào lưu - trào lưu madhjamaka (Trung 
quán hay Không tông) và trào lưu vôga hoặc Hữu tông. Nhà lý 
luận đầu đàn của phái Trung quán (thực chất là người sáng lập 
ra nó) là nhà triết học Phật giáo lớn người Ân Độ, Nahardiuna 
(Long Thụ) (thế kỷ I - II), cồn nhà lý luận hàng đầu của phái 
Yôga là nhà triết học Phật giáo người Ấn Độ, Asanga (Vô 
Trước) ở thế ký IV và là Vasubandhu (Thế Thân) ở giai đoạn 
hoạt động cuối đời. Long Thụ và các môn đệ của ông chủ yếu 
tập trung vào luận điểm quan trọng bậc nhất của triết học Đại 
thừa về tính thực tại có điều kiện (tương đối và xét đến cùng là 
tính hư ảo) của những bản chất đơn nhất. Các nhà triết học 
thuộc phái Yôga cố găng giải quyết vấn để về nguồn gốc của 
những áo tưởng đốt với tính thực tại của bất kỳ hiện tượng nào 
trong quá trình xuất hiện của những áo tưởng như vậy. 


353 


Triết học Phật giáo đạt tới sự phát triển cao nhất của mình 
trong Đại thừa. Các nhà lý luận của khuynh hướng này đã bỏ 
ra những nỏ lực to lớn để chứng mình tính chân thực cuả 
những luận điểm cơ bản trong học thuyết của mình, điều này 
được kích thích đáng kể bởi cuộc đấu tranh với các đại điện 
của Phật giáo Tiểu thừa. giữa các trường phái trong bản thân 
triết học Đại thừa và, cuối cùng, bởi cuộc đấu tranh chống lại 
các trường phát triết học và tôn giáo không phải Phật giáo ở 
Ấn Độ và muộn hơn là ở ngoài Ân Độ. 

Xuất phát điểm trong việc xây dựng học thuyết của phái 
Trung quán là việc xét lại luật nhân quả phố biến. tức thuyết 
nhân duyên. Có thể hình dung lôgíc suy luận của Long Thụ về 
vấn đề quan trọng nhất này như sau: trước hết ông nhấn mạnh 
mối liên hệ khang khít, hữu cơ giữa cái được định nghĩa và định 
nghĩa: mọi việc làm và sự vật bắt buộc phải thể hiện như thế 
nào đó, có sự biểu hiện bên ngoài, mọi định nghĩa bao giờ cũng 
đặc trưng cho một cái gì đó. Do vậy, không có bản chất thiếu 
đặc tính, và ngược lại. Tuy nhiên, mọt việc làm và sự vật chỉ có 
thể được gọi tên và định nghĩa trong quan hệ với nhau. Vì vậy, 
theo Long Thu. nếu không có tôi (có thể lý giải điều này như là 
chủ thể, thành viên thứ nhất của nhị thức), thì cũng không có nó - 
(tức thành viên thứ hai của nhị thức, khách thể). tức, và điều 
này là yếu tố quan trọng về nguyên tắc, một cái gì đó được làm 
sáng tỏ khi hiện điện gốc toạ độ mà, đến lượt mình. cũng chỉ 
được xác lập đối với gốc toạ độ khác, và cứ như vậy cho tới vô 
tận. Không có gốc toạ độ tuyệt đối. Tiếp theo, vì đứng đẳng sau 
mỗi đặc tính phải là một bản chất không tách rời với nó nào đó, 
nên bản chất này cũng mang tính tương đốt (giống như đặc 
tính), chứ không phải thực tại chân thực. 

354 


Do vậy. chỉ có thể gọi bất kỳ cái đơn nhất nào là tồn tại chỉ 
trong quan hệ với cái đơn nhất khác. Cảm hứng trong mọi suy 
luận của Long Thụ đều hướng vào việc chứng minh luận điểm 
quan trọng nhất đối với phái Trung quán. và sau họ là đối với 
đại diện của các trường phái Đại thừa khác, - luận điểm tính 
không thực tại tối hậu của cái đơn nhất, tức của dharmma. 

Long Thụ phân tích tỉ mí khả năng định nghĩa một cách 
tuyệt đối các khái niệm như vận động, đứng im, thực thể. chất 
lượng. thời gian, biến đối, nhân quả, "cái tôi”, cũng như tồn tại 
của Phật dưới bộ mặt của con người và chứng minh rằng 
khóng thể gọi tên một cái gì đó tự thân nó. nói cách khác: 
không có cái gì tồn tại độc lập, tất cả đều căn cứ trên chuỗi 
nhân và quả vô tận. 

Như vậy, sự vật không sinh ra (Không xuất hiện) từ bản 
thân mình, từ tế xác của mình; chúng bắt buộc phải chờ đợi vô 
số nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Do vậy, sự vật xuất 
tiện từ những nguyên nhân khác nhau và vì thế không có bản 
chất của riêng mình. Nếu sự vật không có bản chất của riêng 
mình thì chúng có thể tồn tại như thế nào? 

Phái Trung quán không dừng lại ở việc phủ định tính thực 
tại chân thực của cái đơn nhất, kể cả của dharma. Trên thực tế, 
tính thực tại chân thực đứng đàng sau tính (thực tại tương đối, 
có điền kiện. Từ những suy luận của Long Thự suy ra ràng cái 
được thừa nhận có tính thực tại chân thực là một bản chất độc 
đáo. không có nguyên nhân và không phụ thuộc vào bất kỳ 
một cái gì khác. Kết luận như vậy được suy ra một cách có 
lôgíc từ việc chứng minh tính thực tại có điều kiện cuả cái 
năm trong mối quan hệ nhân quả với cái khác. 


355 


Như vậy. trong hé thống suy luận xuất hiện khái niệm cái 
Tuyệt đối mà thể hiện là một cái không được quy định và do 
vậy thực tại chăn thực. Tất nhiên các nhà triết học phái Trung 
quan đứng trước vấn đề về khả năng xác định bản chất của cái 
Tuyệt đối và quan hệ của nó với tồn tại của hiện tượng. Long 
Thụ đã sử dụng khái niệm khoảng không (shuja) để giải quyết 
những vấn để nan giải này. 

“Khoảng không” là một khái niệm có nội hàm rất rộng, và 
thường chỉ có thể xác định được nghĩa của thuật ngữ này trong 
văn cảnh chưng, Khoảng không cho phép nêu đặc trưng các bản 
chất đơn nhất (dharma), cũng như cái Tuyệt đối, túc nếu xuất 
phát từ nghĩa đen của từ thì chúng là Khoảng không. Song. xét 
về phương điện triết học thì khoảng không không có nghĩa là 
khoảng không theo đúng nghĩa của từ hay là không tồn tại. 

Theo quan điểm thống trị trong Phật giáo học hiện đại, 
trong trường hợp thứ nhất, cần lý giải khoảng không trước hết 
như là sự vắng mặt các đặc trưng bản chất của một hiện tượng 
nào đó và tương ứng là sự vắng mặt bản chất chân thực và sự 
hiện diện chỉ của bán chất tương đối. Trong trường hợp thứ 
hai. khái niệm khoảng không nhấn mạnh ý nghĩa của tính 
không có đặc tính, tính không thể về nguyên (ắc của việc định 
nghĩa cái chung. Với nghĩa đó thì cái tuyệt đối là khoảng 
không. lời nói dừng lại trước nó. 

Xét đến cùng thì cái Tuyệt đối (cái thực tại chân thực) 
được thừa nhận là cái đồng nhất với khoảng không theo nghĩa 
không phân hoá, không mâu thuẫn nội tại. không được quy 
định, là chính thể tuyệt đối. Tuy nhiên, Tổn tại tuyệt đối (thực 
tại chân thực) có cảm tưởng là hiện tượng nếu Íính hội nó 
thông qua các tên gọi tạm thời và, ngược lại. nêu vượt qua 


356 


những tên gọt ấy thì nó sẽ mở ra bản chất chân thực của tồn 
tại. Sự khác nhau trong trường hợp này là mang tính trị thức 
tuận. chứ không phải bản thể luân. 

Một vấn đề đặc biệt cáp bách đối với các nhà triết học 
phái Trung quán là vấn để về Khả nàng đạt tới cái Tuyệt đối. 
Phương diện duy nhất để nhìn thấy thực tại chân thực được 
thừa nhân là sự sáng suốt tôi cao (pradjnia), là trị thức trực 
giác. Trong quá trình nhận thức, trí tuệ sử dụng những Khát 
niệm, những kết cấu lôgíc mà, về nguyên tắc. không thể trở 
thành phương tiện để nhận được trị thức đúng đấn về thực tại 
chân thực, vì làm cho nó trở nên mang tính hai mật. Theo các 
nhà triết học phát Trung quán. sự phân chia chính thể là đặc 
trưng cho bản chất của lý tính mà. một mặt, không có khả 
nàng nhận thức cái Tuyệt đối, còn mặt khác, mạo nhận kết quả 
hoạt động của mình được biểu thị thông qua các quan điểm 
nào đó (nói cách khác, thông qua các định nghĩa mang tính 
tương đối), là bức tranh chân thực của tồn tại. Theo quan điểm 
này thì mọi lời khẳng định về cái Tuyệt đối (cũng như về việc 
làm và sự vật). kế từ những khẳng định chung nhất - tồn tại 
hoặc không tồn tại. đều bị tuyên bố là giả dối. Cần phải nói 
răng chủ nghĩa phi duy lý (tương ứng là chủ nghĩa thần bí) rất 
đặc trưng cho Phật giáo Đại thừa, đã bất nguồn chính từ đây. 

Trong hàng loạt tác phẩm triết học của phái Đại thừa. tác 
giá của chúng đã điền đạt một cách có ẩn ý tư tưởng đồng nhất 
của pradjni như sự sáng suốt tối cao của Phật với bản thân 
Phật trong "chủ thể của đharma”. Pradjni được lý giải Không 
phải là năng lực nhận thức cái Tuyệt đối mà sinh vật có được. 
mà như là cái vốn có ngay từ đầu của sinh vật và mở ra cho nó 
trong những điều kiện xác định. Như vậy, một chuỗi đồng 
nhất đã được hình thành: thực tại chân thực. cát Tuyệt đối - sự 


3$7 


sắng suốt tối cao. trị thức trực giác - Phật (trong cơ thể của 
đharma). Vốn bị tước mất mọi đặc tính. tất cá những cái đó 
đều là khoảng không. Sự bản thể boá Phật và sự sáng suốt tối 
cao đã dẫn tới sự đồng nhất hoá cơ thể của dharma với tồn tại 
nói chung. Xét từ góc độ này thì khi có cảm tưởng là khác 
nhau và tồn tại tách biệt, việc làm và sự vật là những biểu hiện 
hữu hình của cơ thể của dharma. 

Việc đồng nhất Phật (trong cơ thể của dharma), sự sáng 
suốt và tồn tại nói chung đã quy định một quan niệm mới về 
niết bàn, quan niêm trở thành điểm chưng đối với mọi trường 
phái triết học Đại thừa, và đã kích thích việc nghiên cứu khái 
niệm quan trọng này của học thuyết Phật giáo. 

Từ những suy luận của các nhà triết học Trung quán về sự 
khác nhau chỉ có tính bể ngoài của việc làm và sự vật, người ta 
đã rút ra một kết luận quan trọng về sự đồng nhất của thế giới 
cảm tính, tồn tại của cái đơn nhất và niết bàn. Đến lượt mình, vì 
mọi cấp độ của tồn tại đều là những biểu hiện của Phật trong cơ 
thể của đharma, đặc trưng này cũng được phổ biến sang cả niết 
bàn. Do vậy, niết bàn và Phật là những tên gọi khác nhau của 
cùng một cái. Tức là, mọi cái nằm ở cấp độ đơn nhất của tồn tại 
đều mang trone mình bản chất của Phật. Kết luận này có ý 
nghĩa căn bản đối với việc xây dựng các hệ thống giáo lý và các 
học thuyết khác của các trường phái Đại thừa. 

Giống như mọi cấp độ khác của tồn tại, niết bàn là khoảng 
không. không thể có bất kỳ đạc trưng bản chất nào của nó. Do 
vậy, các nhà triết học Trung quán đã Không đưa ra một định 
nghĩa khẳng định nào vẻ niết bàn, mà chỉ truyền bá về dấu 
hiệu cụ thể của nó vì con người, nói cách khác, đem lại cho 
niết bàn những tên gọi tạm thời. 


358 


Phái Trung quán gì định có khả năng giải thoát mọi sinh 
vật. điều này suy ra từ quan điểm về Phật - cái Tuyệt đối, 
nhưng việc đạt tới sự đồng nhất của thế giới cảm tính với niết 
bàn và hơn nữa việc có được niết bàn được coi là một công 
việc khó khăn. Độ nhanh chóng của quá trình giải thoát phụ 
ihuộc vào nhiều nhân tố. và trước hết là vào bản thân con 
người. Một số người có khả năng giác ngộ trong một khoảng 
khắc. song đa số cần phải trải qua một số lần tái sinh trước khi 
ở họ xuất hiện những cái cần thiết cho sự giác ngộ. 

Các cơ sở triết học của phái VỊdjnanavada (tiếng SancrH 
có nghĩa là học thuyết về ý thúc) được xây dựng trong một 
mối liên hệ phụ thuộc tần nhau có phân cấp rất nghiêm ngặt và 
bắt đầu từ việc phân tích tỏn tại hiện tượng mà thể hiện là 
dòng chảy của dharma. Các nhà triết học của phái này tính 
được 100 biến thể của chúng mà được xếp theo nhóm nhờ 
những khái niêm như các nhà triết học Tiểu thừa. 

Những dharma có quan hệ vớt ý thức được phái 
Vidjinavada trình bày thông qua 8 biến thể (trong khi đó thì ở 
phát Tiểu thừa chỉ có 1) và cấu thành ba loại ý thức. Trước hết 
họ tách biệt 6 loại dharma quy định ý thức về cái nghe thấy, 
nhìn thấy. sờ thấy. ngủi thấy. nếm thấy và cái được trí tuệ thể 
hiện. Loại ý thức này được gọi là "lục thức”. 

Loại hình ý thức thứ hai là ý thức mang tính khái quát. sử 
dụng khái niệm. Nó hệ thống hoá các kết quả nhận thức nhận 
được nhờ lục thức. tiến hành phân biệt việc làm và sự vật, tách 
biệt chủ thể và khách thể và rốt cuộc chứng minh tính thực tại 
của “cái tôi” nhờ các kết cấu lógíc. Do vậy, loại ý thức này 
được xem như là cái sinh ra những sai lâm, 


359 


[.oai hình thứ ba là ý thức - kho chứa , trong đó có cái gọi 
là mảm rmmống của quan niệm: chính mầm mống sinh ra ảo 
tưởng về sự tỏn tại của việc làm và sự vật. Quan niệm vẻ ý 
thức - kho chứa trong tác phẩm của các nhà triết học Phật giáo 
Ân Độ không có tính nhất quán. Đôi khi nó được đồng nhất 
với cái Tuyệt đôi. đôi khi được coi là tổn tại hiện tượng - cái 
bao hàm những bản chất đơn nhất. Cuối cùng. ý thúc - kho 
chứa được lý giải như là dòng chảy của ý thức cá thể. Ba loại 
hình ý thức dưới dạng chung nhất được xác định như sau: suy 
nghĩ - loại hình thứ nhất: lý tính loại hình thứ hai: ý thức - loại 
hình thứ ba, tức là sự phân cấp các chức năng tâm lý của con 
người được xây dựng. 

Ý thức - kho chứa trước hết là kho chứa mầm mống. Mầm 
mống là một lực lượng. là khả năng tiểm ẩn, là nhân tố nhân 
quả làm xuất hiện những đharma từ ý thức - kho chứa. Mầm 
mống quy định sự xuất hiện bốn loại đharma thứ nhất, tức 
những đbarma phải chịu tồn tại. : 

Ý thức - kho chứa tự thân nó là không hoạt động, và 
những mầm mông chứa trong nó nằm trong trạng thái đứng 
¡m. Để làm cho mầm mống hoạt động thì cần phải có nguyên 
nhân bẻn ngoài, kích thích, một cái tác động nào đó. Đóng vai 
trò cái tác động như vậy là ý thức mang tính khái niệm hoá, ý 
thức loại hình thứ hai theo sự phân loại của phái Vidjnavada. 
Nó là cái môi giới giữa lục thức với ý thức - kho chúa và 
dường như lấy mầm mống ra từ kho chứa. Do mầm mống quy 
định. ngoại hình của dharma thể hiện qua ý thức được lục 
thức lĩnh hội. và nhờ đó mà con người thông thường cảm nhận 
thấy “cái tôi” của mình và lĩnh hội những gì mà cấp độ ý thức 
hàng ngày coi là thế giới bao quanh nó vớt tất cả những sự 
kiên điển ra trong nó, Theo nguyên tác liên hệ ngược. thông 


360 


tìn như vậy đi vào ý thức loại hình thứ hai và từ đó "thoát ra” ý 
thức - Kho chứa đưới đạng mầm mống. 

Mầm mống có những đạc tính chung đối với tất cả chúng: 
1) chỉ có thể xuất hiện ở một khoáng khắc. sự xuất hiện của 
những mầm mống mới cũng không thể kéo đài hơn mội 
khoang khắc; 2) mầm mống xuất hiện cùng với cái nhận được 
nhờ có sự xuất hiện của chúng; 3) sự xuất hiện của mầm mống 
là cùng lúc với sự hoạt động của ý thức tương ứng trong lục 
thức ở khoảng khắc ấy: 1) mảm mống có những đặc trưng về 
chất giống như những biểu hiện của chúng; 5) sự biểu hiện của 
mầm mống chỉ diễn ra do có tác động nhân quả tương ứng: 6) 
mỗi mầm mống đều chỉ có thể tạo ra biển hiện vốn có của 
riềng nó và đặc trưng cho riêng nó. 

Mầm mống được phân chia ra thành mầm mống tồn tại 
ngay từ đầu và mẩm mống mới, xuất hiện nhờ những biểu 
hiện; mầm mống phổ biến và mầm mống cá biệt; mầm mống 
tốt và mầm mống xấu. 

Mầm mống phổ biến có những đặc tính như nhau và hiện 
điện trong ý thức - kho chứa của mọi sinh vật. Chúng quy định 
những biểu hiện và tương ứng là những trực giác như nhau 
trong mỗi trường hợp. Do vậy, mọi người trực giác ít nhiều 
giống nhau vẻ núi, sông, v,v.. Vốn chỉ đặc trưng cho ý thức 
của một sinh vật riêng biệt, mầm mống cá biệt quy định trước 
những khác nhau trong trực giác và đánh giá về hiện tượng. 

Trong ý thức kho chứa bảo quản cá mầm mống xấu và 
mầm mống tốt. chúng quy định sự xuất hiện hoặc của dharma 
phải chịu tồn tại hoặc của đharma không phải chịu tồn tạt 
(dharma sau là ,cần thiết cho sự giải thoát). Loại hình ý thúc 


thứ hai chịu trách nhiêm vẻ việc mầm mống thoát ra từ ý thúc 


361 


- kho chứa. loại hình này ở con người thông thường. theo các 
nhà triết học phái Vidinavada, có những đặc tính tiêu cực nhất. 
Như vậy. thế giới hiện tượng được tạo ra nhờ mầm mống 
từ ý thức - kho chứa và được lục giác lĩnh hội. Song, tất cả 
những biểu hiện da đang của đharma được phái Vidjnavada 
quy về ba loại hình: L) tồn tại được kiến tạo bởi mọi biến thể 
của đharma. Có tác giá cho rằng bức tranh về thế giới như vậy 
là Không có nghĩa, là sai lầm. Các nhà triết học phái Yôga 
nhãn mạnh tính hư ảo của tồn tại được lĩnh hội một cách như 
vậy. 2) những hiện tượng xuất hiện trong sự tương tác với nhau 
và trong sự phụ thuộc lẫn nhau, trực quan này về thế giới của 
phái Tiểu thừa được thừa nhận là thực tại chân thực của những 
bản chất - đharma đơn nhất và là cơ chế hình thành một bức 
tranh này hay khác. đo vậy, thừa nhận tính hư ảo của nó. 3) 
quau niệm chân thực về tồn tại: đạt tới tính không hat mật của 
mọi cái hiện tồn, tính như nhau về nguyên tác của mọi 
đharma, tức tồn tại thể hiện đưới đạng một chỉnh thể, áo tưởng 
về sự hiện diện một bản chất chân thực ở dhatma được khắc 
phục. Rốt cuộc thì hoá ra loại hình đharma chân thực là sự 
vắng mặt mọi loại hình, mà chỉ là ý thức thuần tuý chân thực. 

Ý thức thuần tuý là thực tạt chân thực. tức là cái Tuyệt 
đối. Khác với phái Trung quán. phái Yôga đưa ra định nghĩa 
khẳng định về cái Tuyệt đối. gọi nó là ý thức thuần tuý, coi 
mọi sự phân chia. đối lập giữa chủ thể và khách thể là trống 
rồng theo nghĩa đen của từ. 

Học thuyết giáo lý của phái Yôga được luận chứng nhờ 
các luận điểm triết học nêu trên. vì lý tính đóng vai trò chính 
trong việc làm cho mầm mống thoát ra từ ý thức - kho chứa và 
chuyển vào đó thông tin mới. nên nhiệm vụ cơ bản là điều tiết 
chức năng của loại hình ý thức thứ hai. tức lý tính. Lý tính 
362 


không được cho mảm mống thoát ra từ ý thức - Kho chứa và 
gói phần đưa những mầm mống mới vào đó. Vì loại hình ý 
thức thứ hai được lý giải một cách hoàn toàn phủ định nên con 
đường dẫn tới giác ngộ đi qua sự phân định và rốt cuộc là trấn 
áp hoạt động của ý thúc. Chủ nghĩa phi duy lý của phái Yôea 
bộc lộ ra rõ nhất ở đây. Việc ha thấp lý tính được đền bù bằng 
việc vạch ra sự sáng suốt tối cao, lý tính được thay thế bằng 
một loại tri thức tối cao. Đương nhiên. phái Yôga đã xây dựng 
một tổ hợp phương tiện mà nhờ đó con người có thể phát hiện 
ra sự sắng suốt tối cao ở trong mình và đạt tới sự giải thoát. 

Sự giác ngộ (và. đo vậy, sự có được niết bàn) thể hiện ớ 
việc nhận thức được cái Tuyệt đốt bằng con đường trực giác 
(tức loại bỏ tính hai mặt, cũng như sự đồng nhất thế giới cảm 
tính và niết bàn) và đạt tới sự đồng nhất của người đang giác 
ngộ với Phật. Cần lưu ý răng phái Yôga đặc biệt coi trọng sự 
nhập định, các thủ thuật luyện tập tâm lý bằng yôga được áp 
dụng rộng rãi cho mục đích đó. 

Sự khác nhau mang tính nguyên tặc giữa phái Trung quán 
và phái Vidjnavada thể hiện ở cách thức mà phái Vidjnavada 
lý giải Khả năng đạt tới sự giải thoát. Mọi sinh vật đều được 
phân ra thành năm nhóm, khả năng khám phá ra bản tính của 
Phật ở trong mình, và do vậy, khả năng đạt tới niết bàn chỉ 
được thừa nhận có ở hai nhóm, qua đó thật sự đã phủ định tính 
phố biến của giải thoát. 

Đại đa số các trường phái xuất hiện trong đòng phổ biến 
của Phật giáo đều coi cơ sở cho học thuyết của mình là học 
thuyết của phái Trung quán. đều tuyên bố Long Thụ là giáo 
chú đầu tiên của mình. Một số trường phái trong số đó đã xây 
dựng các hệ thống tôn giáo rất phức tạp. Số khác tập trung vào 
những phương pháp cụ thể nhằm đạt tới sự giác ngộ. 

363 


Chương XHI 
TRIẾT HỌC CƠ ĐỐC GIÁO 


Có thể phản biệt hai xu hướng trong triết học Cơ Đốc giáo 
là: chủ nghĩa duy linh, chủ nghĩa nhân cách, chủ nghĩa hiện 
sinh Cơ Đốc giáo bất nguồn từ chú nehfa phi duy lý và thần bí 
học của nhà triết học duy tâm Hy Lạp cổ đại là Platôn và của 
nhà thần bọc Thiên Chúa giáo Augusuin. và chủ nghĩa Tô mắt 
mới. thuyết Tâyø đơ Sacdanh bát nguồn từ truyền thống duy lý 
chủ nghĩa của Aristỏt (384-322 tr. CN) và nhà thần học trung 
có là Tô mát Đacanh (1226-1274), 


12.1. Chủ nghĩa Tô mát mới 


Chú nghĩa Tô mất mới (tiếng La tính là neothomisme: 
neo- mới. thomisme - chủ nghĩa Tômát) là một trào lưu có ảnh 
hưởng lớn trong triết học Cơ Đốc giáo. Sau giai đoạn phát 
triển thịnh vượng ở các thế kỷ XIII - XV và sau khi đánh mất 
địa vị của mình trong đời sống trí tuệ Tây Âu, chủ nghĩa Tô 
mát được hiện đại hoá đã được phục hồi vào cuối thế kỷ XIX 
do có hàng loạt nguyên nhân chủ quan. Nó không phủ định ý 
nghĩa của các khoa học chuyên ngành. thừa nhận vaj trò của 
trị thức Kính nghiệm trong một giới hạn xác định, sử dụng một 
xố luận điểm của chủ nghĩa duy lý. bắt chúng phục vụ thần 
học. Triết học Tô mát Đacanh đã được Giáo hội tuyên bố là 
chăn lý vĩnh cửu và duy nhất. 

Ngày sau tuyên bố của Vaticäng thì người ta đã xây dựng 
cả một mạng lưới thiết chế. trường học và các trung tâm Cơ 


364 


Đốc giáo đặc biết mà có nhiệm vụ là nghiên cứu. phát triển và 
phố biến học thuyết Tó mát Đacanh. Làm công việc đó là Đại 
học Tổng hợp mang tên Giáo lloàng Grisóri được người đúng 
đầu đồng Tên là Ignati 1.ôtôla (1491-1556) sáng lập vào năm 
1551, là Viện Thánh Tô mát ở luven (BD). là các trường đại 
học Cơ Đốc giáo ở Pari, Lyông, Lile. Turine, là Viện hàn lâm 
Althert Vĩ đại ở Côlônhơ. v.v.. Chỉ ở Rôma và các vùng lân 
cận nó đã có khoảns 50 trường đại học Cơ Đốc giáo và trung 
tàm nghiên cứu. trong số đó thì 14 trường đại học có địa là đại 
học tông hợp của Toà thánh. Các trường đại học và các trung 
tâm khoa học Cơ Đốc giáo hàng năm xuất bản hàng trăm đầu 
sách và đầu tạp chí đẻ cập tới những phương diện khác nhau 
của nên văn minh hiện đại theo tính thân của chủ nghĩa Tô 
mát mới, tìm kiếm trong học thuyết Tô mát Đacanh chiếc thìa 
khoá để giải quyết nhiều vấn đề cuối thế kỷ XX. Những đại 
biểu nổi tiếng của chủ nghĩa Tô mát mới là I.Mariten (18§2- 
1973), E.Gilson (1§SS4-1978), H.Vetter (sinh năm I9[I1), 
I.Bochensky (sinh năm 1902), H.Mander (1866 -1949), v.v.. 


a. Nguyên tắc hài hoà giữa niềm tin và lý tính (khoa học) 

Cơ sở của chủ nghĩa Tô mát mới là học thuyết về sự hài 
hoà giữa niềm tin và lý tính. Lúc đương thời, khi đánh giá các 
thử nghiệm trước đó nhằm giải quyết lưỡng đề nêu trên (chủ 
nghĩa phi duy lý cuả nhà biện giải Thiên Chúa giáo Tertuiiane 
(khoảng I60-sau 220), chủ nghĩa duy lý của nhà triết học 
người Pháp, P.Abeliar (1079-1142), Tô mát Đacanh đã đi đến 
kết luận về tính vô dụng của chúng và sự cần thiết phải xây 
dựng một quan điểm mới. Tertuliane khẳng định rằng lý tính 
không có khả năng đạt tới chân lý bộc lộ ra trong hành vị tin, 


36 


nh 


qua đó ông thừa nhận sự không loại bỏ được mâu thuần giữa 
lý tính và niềm tin, tức là. sự không thể chứng rmminh tồn tại của 
Chúa bằng lý tính. Ngược lại, đặc trưng cho quan điểm của 
Abeliar là chủ nghĩa - điều kiện tiền quyết cho niềm tin ở ông 
là lý tính (hiểu để tin). P.Abeliar nhấn mạnh những ưu điểm 
của lý tính trước niềm tín mù quáng. hoài nghi tính chân thực 
của các giáo lý và qua đó đã đưa ra tư tưởng về sự độc lập của 
khoa học đối với tôn giáo. 

Được Tô mát †}acanh và các môn đệ của ông đưa ra. 
nguyên tác hài hoà giữa niền tin và lý tính giả định răng niềm 
tin tôn giáo và trị thức thực chất là các con đường nhận thức 
khác nhau về Chúa mà bộc lộ ra một cách tự nhiên thông qua 
thế giới do Chúa sáng tạo ra và được lý tính nhận thức, một 
cách siêu tự nhiên- thông qua Mặc khải, lời nói của Chúa. 
Theo chủ nghĩa Tô mát mới, có ba hình thức nhân thức chân 
lý: khoa học, triết học và thần học. Khoa học đứng thấp nhất 
trong số đó, nó ghi nhận những hiện tượng và xác lập quan hệ 
nhân quả giữa chúng. Nhưng đây chỉ là việc làm sáng tỏ 
những nguyên nhân trực tiếp mà khoa học không đi xa hơn. 

Triết học là thang bậc cao hơn của nhận thức lý tính. 
Nhiệm vụ cơ bản của nó là nhận thức Chúa như là nguyên 
nhân đầu tiên và mục đích tối hậu của mọi sự vật. Khi xác 
định các chức năng của triết học, những người theo chủ nghĩa 
Tô mát mới đặc biệt nhấn mạnh hai luận điểm sau đây: vốn là 
khoa học về những nguyên nhân tối cao. triết học đồng thời 
cũng là học thuyết về nguyên nhân tối cao thứ nhất và, xét về 
phương diện đó, nó hợp nhất với thần học; thông qua sự luận 
chứng và hệ thống khái niệm của mình, triết học phải hoàn 
thành vai trò phục vụ đối với thân học. 


366 


Nhận thức lý tính là có giá trị. theo các nhà thản học. vì 
nó cho phép hiểu đầy đủ hơn những chân lý Mặc khải. Thông 
qua “ánh sáng của lý tính", chủ nghĩa Tô mát mới muốn luận 
chứng cho các giáo lý như sự tồn tại của Chúa, sự bất tứ của 
linh hồn con người. Nhưng cũng có những giáo lý mà triết học 
và khoa học bộc lộ sự hạn chế của mình khi nhận thức chúng. 
Đó là những giáo lý về sự hoá thân của Chúa, sự phục sinh. ba 
Ngôi của Chúa mà chỉ có thể đạt tới bằng con đường Mạc khải 
của Chúa. Với nghĩa đó thì thần học đồng thời vừa là định cao 
của nhận thức lý tính mà con người đạt tới được, vừa là nhận 
thức siêu lý tính đồng nhất với niềm tin. 

Quan niệm của những người theo chủ nghĩa Tô mát mới 
về mối quan hệ qua lại giữa. một mặt, triết học và khoa học, 
mặt khác, thần học có liên hệ mật thiết với quan niệm của họ 
về mối quan hệ qua lại giữa niềm tin và trí thức. Nguyên tắc 
hài hoà giữa niềm tin và tri thức được quy về như sau: các 
chân lý của niềm tin không thể mâu thuần với các chân lý của 
lý tính, vì Chúa là Người sáng tạo ra cả Mặc khải lẫn lý tính. 
Chúa không thể mâu thuẫn với chính mình. 

Hiện nay, tư tưởng thần học - triết học Cơ Đốc piáo đang 
đổi mới lược đồ truyền thống về mối quan hệ giữa niềm tin và 
tri thức nhờ sử dụng có chọn lọc những thành tựu của khoa 
học về tự nhiên và của triết học duy tâm. Những thành tố cơ 
bản của sự đối mới này là việc luận chứng cho luận điểm về bộ 
mặt mới của khoa học tự nhiên đã thừa nhận sự hạn chế về các 
phương pháp nhận thức giới tự nhiên của mình, là sự hiện diện 
các vấn đề giáp ranh giữa thần học, triết học và khoa học tự 
nhiên. nhữag nỗ lực được dành cho việc luận chứng khả năng 


367 


tích hợp những thành tựu của khoa học thành một thể giới 
quan tôn giáo toàn ven. 

b. Học thuyết về tổn tại 

Bộ phân cơ bản của triết học Tô mát mới là bản thể luận 
(học thuyết về tồn tại). Đối tượng và phạm trù cơ bản của nó 
là tồn tại. được hiểu một cách không nhất quán. vì chủ nghĩa 
Tô mát mới xuất phát từ việc thừa nhận thế siớt siêu tự 
nhiên và thế giới cảm tính. Theo chủ nghĩa Tô mát mới. 
không thể đưa ra định nghĩa về tồn tại. Tồn tạt đối với các 
nhà thần học - đó là "khái niệm tuyệt đối thú nhất" mà chi 
có thể nói rằng nó thực tồn. Một mặt, tồn tại trong sự lý giải 
của chủ nghĩa Tô mát mới thể hiện như là sự trừu tượng hoá 
các đạc tính chung của khách thể vật chất và khách thể phi 
vật chất, mặt khác - như là Chúa. Đo vậy, bản thể luận của 
chủ nghĩa Tô mát mới thể hiện là học thuyết về những đặc 
tính của hiện tượng tự nhiên, cũnh như là học thuyết về tồn 
tại của Chúa. 

Được hiểu một cách duy tâm, tôn tại cấu thành từ tiềm 
năng (potentiel) - nó là khả năng, hay tồn tại thuần tuý, - và từ 
sự kiện (hiện thực). Tính hiện thực của tỏn tại trong thế giới 
được quy định bởi nguyên nhân đầu tiên là Chúa thông qua sự 
phân cấp nguyên nhân: nguyên nhân vật chất, nguyên nhân 
hình thức, nguyên nhân tác động và nguyên nhân mục đích. 
Hai nguyên nhân đầu nàm trong bản thân sự vật, hai nguyên 
nhân cuối - ở bên ngoài chúng. Giống như toàn bộ vật chất, 
nguyên nhân vật chất không có tính quy đính về chất và về 
lượng; nguyên nhân hình thức thể hiện là nguyên tắc mà vật 
chất có được tính quy định cụ thể: nguyên nhân tác động có 
nghĩa là một thực thể xác định dưới dạng vật chất và hình 


368 


thức. tạo ra một vận động nào đó, còn sau đó là sự xuất hiện 
một cái mới nào đó; nguyên nhân mục đích quy định phương 
thức hiện thực hoá nguyên nhân tác động, nó chứng tỏ định 
hướng kế hoạch của Chúa. 

Các sự vật do Chúa tạo ra được xem như là các thực thể 
mà chỉ có thể phán xét nhờ cân cứ vào bản chất và sư thực tồn 
cửa chúng. Ngoài Chúa ra, tất cả đều cấu thành từ bản chất, 
tức từ tồn tại hiện có. Những người theo chủ nghĩa Tộ mát mới 
giải thích tính đa dạng của thế giới bao quanh nhờ tư tưởng 
chất hình luận ( hylémorphisme, tiếng Hy Lạp: hyle - vật chất, 
morphe - hình thức) hay bởi mối quan hệ đặc thù giữa vật chất 
và hình thức. Vật chất đối với họ là khả năng được hiểu về mặt 
siêu hình học. Vật chất là khả năng không xác định, không có 
hình thức và thụ động, không có khả năng tự vận động, tự hiện 
thực hoá. Để trở thành thực thể xác định, để biến từ khả năng 
thành hiện thực và nói chung là để thực tồn, vật chất đòi hỏi 
phải có nguyên nhân nằm ở bên ngoài nó. Nhờ tác động của 
bốn nguyên nhân nêu trên, hình thức xây dựng nên nội dung - 
thực thể. 

Theo cách lý giải của chất hình luận, mọi cái do Chúa tạo 
ra cấu thành cái gọi là sự phân cấp tồn tại. Được đặc trưng bởi 
vật chất và hình thức, những khách thể đầu tiên là khoáng vật. 
Vượt lên trên thế giới vô cơ là thực vật và động vật có linh hồn 
hữu tử, con người và "thần linh thuần tuý” - các thiên thần. 
Giống như mọi tồn tại, con người và sự thống nhất của khả 
nàng và hiện thực. của vật chất và hình thức. Linh hồn bất tử 
của con người - đó là hình thức quy định tồn tại của con 
người. Nó là thành tố tốt đẹp hơn so với tổ chức cơ thể, vì nó 
thuộc về Chúa. 


369 


Nhưng tồn tại của Chúa có quan hệ với tồn tại do Chúa tạo 
ra như thế nào? Những người theo chủ nghĩa Tô mát mới giải 
quyết vấn đề này nhờ thừa nhận sự tương đồng của Chúa và 
thế giới. Họ xuất phát từ chỗ Chúa và thế giới do Chúa tạo ra 
có một bản chất không đơn nhất nhưng cũng không đối lấp, 
chúng thực chất là những cái tương tự. Do vậy, xét về các 
thuộc tính của tồn tại này thì có thể hình thành một quan niệm 
xác định về những đặc tính cuả Chúa. 

Cho dù việc làm sáng tỏ bất kỳ phạm trù bản thể luận nào 
cũng có mục đích luận chứng cho tồn tại của Chúa, song 
không dừng lại ở đó, những người theo chủ nghĩa Tô mát mới 
vẫn coi một bộ phận quan trọng trong học thuyết của mình là 
những chứng minh chuyên sâu cho tồn tại của Chúa. Họ nhắc 
lai những luận cứ đã được Tô mát Đacanh đưa ra: từ sự hiện 
diện của vân động trong thế giới đến sự tồn tại của động cơ 
đầu tiên bất động; từ tính quy định nhân quả của mọi sự vật 
đến sự hiện điện của nguyên nhân đầu tiên; từ tính ngâu nhiên 
của sự vật đến việc thừa nhận thực thể tuyệt đối tất nhiên; từ 
sự phân cấp mức độ hoàn hảo của các sự vật đến sự hiện diện 
sự hoàn hảo tuyệt đối; từ tính hợp lý trong tự nhiên đến sự tồn 
tại của thực thể có lý tính siêu tự nhiên - nguồn gốc của tính 
hợp lý ấy. 

c. Lý luận nhận thức 

Các môn đệ của Tô mát Đacanh khăng định răng chính lý 
luận nhận thức của họ cho phép gọi triết học Tô mát mới là 
chủ nghĩa duy thực. Căn cứ cho điều đó là việc họ thừa nhận 
sự tồn tại của thực tại không phụ thuộc vào con người và khả 
năng nhận thức nó, cũng như là việc phê phán quan niệm duy 
tâm chủ quan về quá trình nhận thức. 


370 


Việc thừa nhận thực tại khách quan thật sự là tiền đề xuất 
phát của nhận thức luận Tô mát mới, nó thừa nhận ý nghĩa của 
kinh nghiệm trong quá trình nhận thức, vì nó cho ràng con 
người xây dựng những khái niệm đơn giản bằng con đường 
kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm không đem lại trí thức về 
bản chất phi vật chất của sự vật. 

Những người theo chủ nghĩa Tô mát mới xác định quá 
trình nhận thức như là mối quan hệ qua lại giữa chủ thể và 
khách thể. Đóng vai trò chủ thể là hinh hồn bất tử của con 
người, còn khách thể - bản chất của sự vật: hình thức, ý niệm. 
Như vậy. con người nhận thức không phải bản thân các khách 
thể vật chất, mà là các bản chất lý tưởng bao hàm trong chúng. 
Vật chất biến ra khỏi lý luận nhận thức của chủ nghĩa Tô mát 
mới. Hơn nữa, vì vốn là thụ động, không có hình thức, do vậy, 
không có khả năng tự vận động và tự phát triển, vật chất 
không phải là khách thể nghiên cứu, nên điều kiện không thể 
thiếu của quá trình nhận thức là sự giải phóng khỏi vật chất 
(phi vật chất hoá hình thức). Quá trình nhận thức thể hiện như 
sau: do tác động của tồn tại bên ngoài đến các giác quan nên ở 
con người xuất hiện những cái tương tự với sự vật cảm tính, 
những cái này là cái môi giới giữa con người và sự vật. Các 
hình thức nhận thức này không đồng nhất với bản thân sự vật 
vì, theo thuật ngữ của Tô mát Đacanh, chứng không phải là cái 
chúng ta nhìn thấy, mà là cái mà thông qua đó chúng ta nhìn 
thấy. Dựa trên những hình thức hiện có thì con người hình 
thành hình ảnh của sự vật, khái niệm, danh từ như là kết quả 
cuối cùng của nhận thức. Cái môi giới nêu trên giải phóng 
hình thức khỏi vật chất, và bản chất trong quan niệm của chủ 
nghĩa Tô mát mới trở thành cái mà lý tính con người có khả 


37 


- năng tiếp cận được, Jý tính có thể lĩnh hội hình thức phi vật 
chất của sự vật. Nhận thức lý tính của chủ nghĩa Tô mát mới là 
một kiểu tiếp cận với lý tính của Chúa. 

Cho đến tận Công đồng Vaticăng II (1962-1965), chủ 
nghĩa Tômát mới thể hiện là cơ sở triết học duy nhất không 
những của bản thể luận và nhận thức luận mà còn của học 
thuyết xã hội của Cơ Đốc giáo chính thống. Việc phê phán chú 
nghĩa Tômát mới ở bên trong Giáo hội thường được tiến hành 
nhằm mục đích làm trong sạch nó khỏi mọi cái cổ hủ và làm 
phong phú nó bằng những yếu tố của các hệ thống triết học 
khác. Rốt cuộc, chủ nghĩa Tô mát hiện đại được Giáo hội thừa 
nhận, chỉ là chủ nghĩa Tô mát mang tính đồng hoá, tức nó tích 
cực tiếp thu và làm cho các tư tưởng của chủ nghĩa hiện sinh, 
của hiện tượng học, của chủ nghĩa thực chứng và thậm chí cả 
các yếu tố riêng biệt của chủ nghĩa Mác thích nghi với những 
nhu cầu của Cơ Đốc giáo. Có thể phát hiện ra những yếu tố 
riêng biệt của các khuynh hướng ttêu trên trong những thông 
cáo mới nhất của Giáo Hoàng Giãng Pôn II. 

12.2. Chủ nghĩa Augustin mới 

Bên cạnh chủ nghĩa Tô mát mới thì việc phát triển chủ 
nghĩa Augusuin cũng giữ một vị trí quan trọng trong triết học 
Cơ Đốc giáo. Vô số trường phái Augustin mới ("triết học tính 
thần" của R.le Senne; "triết học hành động” của M.BIlondell 
(1861-1949), "chủ nghĩa hiện sinh Cơ Đốc giáo” của 
H.Marsell (1889-1973). chủ nghĩa nhân cách của Ï.Lacrua, 
v.v.) được hợp nhất bởi thái độ trung thành với các nguyên tắc 
sau đây: thừa nhận tính đây đủ của kinh nghiệm nội tại của 
con người để nhận thức thế giới bao quanh; học thuyết về mối 


372 


quan hệ trực tiếp giữa Chúa và con người; việc đặt lên hàng 
đầu các phương tiện trực giác-cảm tính trong việc nhận thức 
hiện thục: tập trung vào những vấn đề của cá nhân riêng biệt. 

a. Lý luận nhán thức 

Trong khi chú nghĩa Tô mát mới giả định các chứng minh 
bàng lý tính cho những giáo lý của Thiên Chúa giáo, thì chủ 
nghĩa Augustin mới lại xuất phát từ chỗ các luận cứ duy lý 
không đạt tới mục đích của mình. Theo phái Augusun mới, 
khiếm khuyết chủ yếu của biện giải luận Tô mát mới là ở chỗ 
nó trình bày tôn giáo dưới dạng những chân lý trừu tượng mà 
con người đi tới trong quá trình nhận thúc. Nhưng, theo quan 
điểm của họ, niềm tin không phải là nhận thức, mà là kinh 
nghiệm có nhân cách, độc đáo trong việc tiếp xúc với tôn giáo 
và hội ngộ với Chúa. 

Sự định hướng vào các phương pháp nhận thức trực giác - 
cảm tính về Chúa dẫn tới học thuyết phi duy lý chủ nghĩa về 
đối tượng và các khả năng của khoa học và của triết học. 
Những người theo chủ nghĩa Augustin mới thừa nhận khả 
nang của lý tính nhận thức được hiện thực, tạo ra được bức 
tranh khoa học về thế giới, song họ xác lập ranh giới nghiêm 
ngặt cho việc áp dụng lý tính và khoa học. Khoa học được 
tuyên bố là thang bậc thấp nhất của nhận thức, đối tượng của 
nó là thế giới những hiện tượng quan sát thấy, nó không vươn 
lên tới việc đặt ra vấn đề về bản chất của tồn tại. Quan sát kinh 
nghiệm, sự trừu tượng hoá và sự khái quát chỉ mang lại những 
kết quả tích cực trong việc nghiên cứu thé giới khách quan, 
nhưng lại không hữu ích đối với việc nhận thức thế giới nội 
tâm của cá nhân. 


373 


Những người theo chủ nghĩa Augustin ủng hộ việc mở rộng, 
khuôn khổ của nhận thức và thừa nhận cái gọi là kinh nghiệm 
hiên sinh là phương thức thích hợp để nhận thức cá nhân. Sự đặc 
thù của nhận thức trong kinh nghiệm hiện sinh được vạch ra 
thông qua các khái niệm "bí tích", "lôi kéo”, "niềm tin". 

Nói về nhận thức thế giới, những người theo chủ nghĩa 
Aueustin mới thực sự hàm ý nói tới việc lý giải sự hiện sinh cá 
nhân về phương diện đạo đức. Chỉ có triết học mới có trong 
tay phương pháp như vậy. nó là sản phẩm sáng tạo cá thể của 
nhà tư tưởng mà thông qua đó nhà tư tưởng trước hết biểu thị 
nhân cách của mình, chứ không phải nội dung khách quan nào 
đó mà có thể được đánh giá nhờ những tiêu chí lôgíc học. Mỗi 
cá nhân đều tạo ra triết học của mình. Có bao nhiêu cá nhân 
thì có bấy nhiêu chân lý triết học. 

Những người theo chủ nghĩa Augusun mới coi vấn để 
trung tâm của triết học là quan hệ giữa Chúa và con người. Họ 
khẳng định rằng sự thâm nhập vào thế giới nội tâm của "cái 
tôi” của riêng mình sẽ tạo ra cái hố ngăn cách giữa cá nhân và 
thế giới, giữa sự hiện sinh cụ thể của con người và tồn tại nói 
chung. Để tránh khỏi nhị nguyên luận này, thco họ, cần phải 
có một bản nguyên hợp nhất mà chỉ có Chúa mới có thể trở 
nên như vậy. : 

b. Học thuyết về tổn tại 

Nhờ trực giác mà con người ý thức được mình bị ràng buộc 
với một cái gì đó mang tính bắt buộc chung, vượt lên trên nó, và 
phát hiện ra sự hiện diện của tồn tại. Tồn tại này được gắn cho 
mọi đặc tính của Chúa: có mặt ở khắp mọi nơi, bất biến, không 
có thể xác, có cá tính, v.v.. 


3⁄74 


Nếu những người theo chủ nghĩa Tô mát mới xuất phát từ 
sự tương tự của Chúa và thế giới trong học thuyết về tồn tại, 
thì những người theo chủ nghĩa Augustin mới lại cho rằng 
biểu thị quan hệ giữa Chúa và thế giới bàng thuật ngữ đồng 
tính, đồng nhất, cùng một bản chất sẽ là đúng hơn. Khi sử 
dụng khái niệm về sự đồng tính của tồn tại, những người theo 
chủ nghĩa Augustin mới đã loại bỏ ranh giới giữa Chúa và con 
người. qua đó cố gắng chứng minh khả năng tiếp xúc trực tiếp 
giữa chúng. 

Tư tưởng tạo hoá luận (créationisme) - sáng tạo ra giới vô 
cơ và giới hữu cơ trong một hành vị sáng tạo thống nhất- đóng 
vai trò quan trọng trong việc luận chứng quan niệm về thế piới 
của chủ nghĩa Augustin mới. Luận điểm về "tồn tại - hành vi” 
- một hành dộng thần bí hướng vào bản thân mình, cũng như 
vào mọi cái khác - có nhiệm vụ luận chứng cho tư tưởng này. 
Điều cơ bản trong quan niệm về hành vi là tư tưởng sáng tạo 
không ngừng, vô han. Hành vi sáng tạo vô hạn được thực hiện 
dưới hai hình thức: sáng tạo ra thực tai và sự hiện sinh. Thực 
tại có một đặc trưng của quan niệm siêu hình học về vật chất. 
Nó thụ động và thể hiện như là một cái có sấn. Khi đưa ra luận 
điểm vẻ sự phụ thuộc của thực tại vào "tồn tại- hành vi", nững 
người theo chủ nghĩa Augusun mới cố pẵng luận chứng theo 
một cách mới quan niệm của Kinh thánh về sự sáng tạo ra thế 
giới của Chúa. 

Những người theo chủ nghĩa Aupustin mới đành sự quan 
tâm chủ yếu cho con người. cho sự hiện sinh của nó. Họ đưa ra 
quan điểm chung đối với đa số học thuyết triết học tôn giáo - 
quan điểm về bản tính hai mặt của con người. Phù hợp với 
quan điểm này. sự hiện sinh được hiểu là trạng thái mang tính 


375 


hai mật, phụ thuộc vào tồn tại và thực tại. Tôn tại trở thành 
nguồn gốc và mục đích của sự hiện sinh. nhưng thực tại cản 
trở sự hiện sinh hoà làm mội với nó. Đồng thời thực tại cũng là 
thành tố cần thiết trong sự hình thành sự hiện sinh. 

Học thuyết về sự hiện sinh được sử dụng làm chiếc cầu 
nốt từ bản thể luận sang nhân học. Điều chủ yêu trong nhân 
học là khái niệm tham dự, có liên can, đặc thù hoá. Sự đặc thù 
hoá được biểu là sự hợp nhất nội tại, sự thâm nhập lẫn nhau 
của con người và Chúa trên cơ sở thần bí. Khái niệm này biểu 
thị chính xác nhất quan hệ giữa con người và Chúa. 

Sự đặc thù hoá có cơ sở của mình là hành vi sáng tạo của 
Chúa, nhưng Chúa hành động thông qua con người. Thành 
công của nhận thức phụ thuộc vào việc con người xác lập 
những quan hệ nào với Chúa. Nếu con người tự đem mình đối 
lập với Chúa và tìm kiếm cơ sở cho nhữnh hành vi của mình 
trong cá tính. thì nó tất yếu bị thất bại. Chỉ có trong sự hài hoà 
với Chúa thì con người mới tránh kỏi được những khiếm 
khuyết của mình mà vốn có ở nó như là những khiếm khuyết 
của một sinh vật hữu hạn. 

c. Triết học hành động 

Đặc điểm nổi bật của trường phái triết học hành động'của 
M.Brônđen (Brondell) và các môn đệ của ông là việc sử dụng 
các quan niệm của nhà triết học người Pháp, A.Becxông 
(Berson) về kinh nghiệm trực tiếp mà nhờ đó thì có thể đạt tới 
cái tuyệt đối, là việc sử dụng những luận điểm của chủ nghĩa 
thực dụng về hành động của con người như hình thức hoạt 
động sống cơ bản của nó, là việc khước từ xem xét thực tại 
khách quan và là việc chuyển sự chú ý sang các quá trình tâm 
lý, thuần tuý nội tâm, từ trí thức sang niềm tin. 

376 


Phái Brônđen đã cố gắng xây dựng một hệ thống hài hoà 
nhằm minh biện và bảo vệ niềm tin tôn giáo. Theo họ. khả 
năng sử dụng triết học cho mục đích biện giải năm ở chỗ có 
hàng loạt vấn để giáp ranh mà đồng thời năm trong lĩnh vực 
quan tâm của triết học và tôn giáo. Những vấn đề như vậy là 
những vấn đề về con người mà triết học không thể giải quyết 
bảng những phương tiện của mình và do vậy buộc phải tham gia 
vào cuộc đối thoại với tôn giáo. Để giải quyết những vấn đề giáp 
ranh, phái Brônđen để nghị xây dựng mội khoa học đặc biệt - 
biên giải học triết học, khoa học này có nhiệm vụ nghiên cứu hai 
con đường tiếp cận với niềm tin: bên trong - triết học và bên 
ngoài - thần học. Phương pháp triết học phải tạo điều kiện cho 
con người lĩnh hội các giáo lý, phương pháp thần học - giải thích 
rõ những luận điểm cơ bản của tôn giáo, làm cho chúng trở thành 
sự tin tưởng nội tại của con người. 

Brônđen cố gắng trình bày Thiên Chúa giáo như là một 
học thuyết năng động, góp phần đưa con người tích cực tham 
gia vào việc khai thác và cải tạo thế giới. Thông qua hành 
động, con người tham gia vào sự giao tiếp với thế giới bên 
ngoài, cải tạo nó, tao ra văn hoá vật thể và văn boá tỉnh thần. 
Điều cơ bản trong hành động là hoạt động tính thần, là hành vi 
lựa chọn, thông qua quyết định thiếu một sự suy xét đầy đủ về 
mặt lôgíc. Sự vĩ đại và vẻ đẹp của hành động thể hiện ở chỗ nó 
là nguồn cảm hứng mà thông qua đó con người cố vượt lên 
trên sự không hoàn hảo của mình. Xem xét các hình thức hoạt 
động khác nhau, Brônđen cố gắng chứng minh rằng mỗi hình 
thức trong số đó đều do lực lượng siêu việt quy định. "Triết 
học hành động" chuẩn bị con người cho việc nắm bất các chân 
lý Mặc khải. Vào thời điểm, khi mà con người hiểu rằng toàn 


377 


bộ thế giới tình thần của nó, quan hệ của nó với những người 
khác đều phụ thuộc vào quan hệ của nó với Chúa, thì nó cũng 
sẽ ý thức được sự cần thiết phải năm bát đầy đủ các chân lý 
của niềm tin. 

d. Chủ nghĩa hiên sinh Thiên Chúa giáo 

Người sáng lập ra chủ nghĩa hiện sinh Thiên Chúa giáo là 
H.Maexen (Marsell). Ông cho rằng việc tiếp xúc với Chúa chỉ 
có thể là của cá thể, thông qua kinh nghiệm độc đáo của cá 
nhân. Định hướng như vậy đã đưa ông tới việc đem sự hiện 
sinh của con người như thế giớt những tình cảm và cảm xúc 
đích thực của chủ thể đối lập với các phương điện xã hội bên 
ngoài. Việc đối lập giữa hai thế giới được phản ánh trong nhận 
thức luận của Macxen dưới dạng phản để "vấn đề" và "bí tích". 
Có quan hệ với vấn đề là thế giới khoa học, tất cả những gì 
không có tính chủ quan. H.Macxen xác định bí tích như là lĩnh 
vực xoá nhoà ranh giới giữa chủ thể và khách thể, thâm nhập 
trực tiếp vào hiện thực. Sự đồng nhất được thực hiện trong việc 
nhận thức Chúa, còn việc nhận thức Chúa diễn ra trong quá 
trình tiếp xúc trực tiếp giữa Chúa và con người. Sự tiếp xúc như 
vậy chỉ có thể đối với con người đã đạt tới trạng thái tập trung 
nội tâm, cân bằng nội tâm. Theo H.Macxen, hình thức giao tiếp 
cao nhất giữa con người và Chúa là tình yêu. Ông quan niêm 
tình yêu như là sự đột phá của tự do mang tính chất thần thánh. 
Tình cảm yêu thương mở ra cho con người sự hiện diện trực 
tiếp của cái tuyệt đối, tạo ra sự hợp nhất của con người và Chúa. 

Với tư cách một tín đồ Cơ Đốc giáo kiên cường. 
H.Macxecn thừa nhận một giáo lý quan trọng là giáo lý về vai 
trò giải thoát của Giáo hội. Theo ông, Giáo hội phải thể hiện 
như là bản nguyên tổ chức. tạo ra những tiền đề cần thiết để 


378 


con người lĩnh hội niềm tin tôn giáo. H.Macxen ủng hộ sự 
Phúc âm hoá toàn phần đời sống xã hội, dành cho Giáo hội 
không những vai trò nhà giáo dục theo tình thần tôn giío mà 
còn vai trò người điều tiết mọi quan hệ xã hội. 

12.3. Thuyết Tâyơ đơ Sácđanh 


Vốn là tín đồ đòng Thánh Phranxít và một nhà khoa học 
nổi tiếng - cổ sinh vật học, khảo cổ học, sinh học, Tâyơ đơ 
Sácđanh (1881-1955) giải quyết các vấn để triết học tôn giáo 
từ một lập trường hoàn toàn khác so với chủ nghĩa Tômát mới 
và chủ nghĩa Augustin mới. Học thuyết Tâyơ đơ Sácđanh đối 
lập với các quan niệm chính thống của chủ nghĩa Tômát về thế 
giới và con người. Khi còn sống, vì khác chính kiến về tôn 
giáo mà Tâyơ đơ Sácđanh đã bị các nhà cầm quyền Giáo hội 
tước mất quyền giảng dạy và công bố các tác phẩm triết học - 
thần học. Song, bắt đầu từ những năm 60, các quan điểm của 
ông đã được sử dụng rộng rãi trong các quan điểm hiện đại 
hoá có định hướng khác nhau nhất. 

a. Quan niệm thần học - triết học về tự nhiên 

Tâyơ đơ Sácđanh coi cần phải xét lại một cách căn bản 
quan niệm về thế piới của Thiên Chúa giáo, đưa vào nó yếu tố 
vận động, phát triển. Ông tuyên bố nguyên tắc phương pháp 
luân trung tâm của tư duy hiện đạt là thuyết tiến hoá. Nguyên 
tác tiến hoá, theo ông, bắt nguồn từ bản thân hiện thực và vốn 
có ở mọi hiện tượng tự nhiên. 

Theo quan điểm Tâyơ đơ Sácdanh, thế giới liên tục nằm 
trong quá trình biến đổi, phát triển từ đơn giản đến phức tạp, 
từ thấp đến cao. Ông cũng chỉ ra mối liên hệ qua lại giữa 
những biến đổi về chất và về lượng và cho rằng không thể giải 


379 


thích sự xuất hiện của chất lượng mới nếu không đưa vào lịch 
sử tự nhiên khái niệm nhảy vọt như điểm biến đổi cao nhất của 
trạng thái mà thông qua đó giai đoạn tiến hoá tiếp theo phủ 
định giai đoạn trước đó. Sự tiến hoá bắt đầu từ một điểm xác 
định - "điểm Alpha". Những đỉnh điểm trong quá trình phát 
triển của thế giớt thể hiện ở Tâyơ đơ Sácđanh là: giới tự nhiên 
vô cơ (tiền sự sống), vật chất hữu cơ (sự sống), thế giới tỉnh 
thần (tư tưởng, trí quyển) và Chúa (điểm Ômêga). Tâyơ đơ 
Sácđanh đặc biệt coi trọng giai đoạn tiến hoá thứ ba, giai đoạn 
gắn liên với sự hình thành và phát triển của loài người. Con 
người là một khâu trong tiến hoá sinh học, gắn liền với các 
giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, con người giữ một vị trí đặc 
biệt trong vũ trụ vì ở cấp độ này xuất hiện hình thức cao nhất 
trong phát triển của thế giới - tư đuy, ý thức, tính thần. 

Theo Tâyơ, trước khi xuất hiện con người cùng với nắng 
lực tư duy độc đáo của nó, tất cả trong thế giới đều bị phân 
tán, và sự phân tán này thường xuyên tăng lên. Thông qua hoạt 
động của mình, con người thường xuyên thực hiện sự tổng hợp 
tối cao tất cả những cái hiện tồn, tạo ra một lĩnh vực mới - lĩnh 
vực tỉnh thần. Tâyơ gọi chính lĩnh vực này là trí quyển - địa 
tầng biết tư duy của trái Đất. 

Nhằm mục đích luận chứng cho quan điểm về ưu thế của 
bản nguyên tính thần đối với bản nguyên vật chất, về cơ sở 
tỉnh thần - có nhân cách của vũ trụ, Tâyơ tách biệt luận điểm 
về tính có tinh thần phổ biến của vật chất. Để giải thích khả 
năng xuât hiện của tất cả mọi cái hiện tồn từ một thực thể 
thống nhất thì cần phải giả định rằng nguyên tử, điện tử. hạt cơ 
bản phải có những "mầm mống tính thần" nào đó. Tâyơ xem 
địa tầng tỉnh thần của tồn tại như là một năng lượng đặc biệt, 


380 


ông gọi nó là năng lượng phóng xạ khác với năng lượng cơ 
học - "tanghen". Chính năng lượng phóng xạ quy định sự phát 
triển của vật chất và lôi kéo môi khách thể vật chất theo chiều 
hướng có trang thái ngày một phức tạp hơn và tập trung hơn. 
Quan điểm của Tâyơ có tính chất mục đích luận. Sự phát triển 
trong thế giới có định hướng nghiêm ngặt, cần phải phát hiện 
ra bản nguyên sâu xa, có mục đích ở đằng sau những nguyên 
nhân vật chất. Trong lĩnh vực mà nguyên tắc quyết định luận 
đã được xác định vững chắc, Tâyơ thừa nhận tác động của 
nguyên tắc này: ở cấp độ vật chất vô cơ, bản nguyên mục đích 
không tích cực thể hiện ra. Mục đích chỉ thể hiên dưới hình 
thức rõ ràng và tích cực ở cấp độ con người. Con người là thực 
thể có ý thức. là tôn tại hướng tới Chúa. Chúa thể. hiện với tư 
cách là mục đích tối hậu của sự phát triển thế giới: nãng lượng 
phóng xạ, tâm lý và cùng với sự xuất hiện của con người là ý 
thức - đó là những cái đưa sự tiến hoá đến một mục đích siêu 
việt xác định. 

b. Lý tưởng xã hội 

Các tư tưởng của Tâyơ đơ Sácđanh có ảnh hưởng đáng kể 
đến học thuyết đạo đức - xã hội hiện đại của Cơ Đốc giáo, đặc 
biệt là đến việc xây dựng mô hình tương lai của xã hột loài 
người. Theo quan điểm của Tâyơ. sự tiến bộ xã hội và đạo đức 
trong thế giới thể hiện ở sự tích hợp mọi yếu tố của thế giới 
trong một chỉnh thể thống nhất. Đối với xã hội loài người thì 
điều này phải có nghĩa là sự tổng thể hoá và xã hội hoá phổ 
biến. Tương lai phải thể hiện ở việc hình thành cây tính thần mà 
mọc lên từ sự hợp nhất những trào lưu đa dạng và hiên đang còn 
loại trừ lẫn nhau: Thiên Chúa giáo, dân chủ tư sản. thần bí học 
phương Đông, chủ nghĩa cộng sản. chủ nghĩa phát xít. Thái độ 


381 


có thiện cảm của ông đối với chủ nghĩa phát xít được giải thích 
vì ông coi nố là phương tiện xoá bỏ thất nghiệp. tổ chức quyền 
lực mạnh và toàn thể hoá. 

Khi giả định sự tích hợp xã hội và sự nhất thể hoá xã hội, 
thuyết tiến hoá của Tâyơ có nghĩa là loại bỏ mọi hàng rào trí 
tuệ, chính trị, đân tộc và ngôn ngữ. Lúc đầu sẽ xuất hiện văn 
hoá, kỹ thuật, khoa học, tôn giáo và đạo đức chung nhân loại. 
Ilốt cuộc. lịch sử nhân loại trở thành hậu thế luận - học thuyết 
về số phân tốt hậu của thế giới và con người, còn bản thân 
cuộc sống xã hội - thành dự án tiến hoá từ các hình thức xã 
hội thấp lên các hình thức tâm lý cao. nơi mà ý thức con 
người, văn hoá tính thần tách ra khỏi tác nhân vật chất của 
mình và sẽ tồn tại độc lập như một lĩnh vực thực tại đặc biệt . 
Động cơ tiến hoá của xã hội, dòng máu của nó là tình yêu. 
Loài người không tìm thấy mình và không hình thành được 
nếu hành vi hợp nhất không đồng thời cũng là hành vi yêu 
thương lần nhau của con người. 

"Sự đạo đức hoá” xã hội, tức sự thâm nhập của tình yêu 
vào cơ thể xã hội, theo Tâyơ, cấu thành từ một số giai đoạn. 
Ông tách biệt tình yêu chọn lọc (quan hệ tình cảm), tình yêu 
xã hội (đối với người thân) và tình yêu như là nguyên tắc quan 
hệ của con người với Chuá. Theo ông, tình yêu ở giai đoạn 
cuối cùng bao giờ cũng hướng tới một chiều cạnh lý tưởng nào 
đó, đến điểm Ômêga - Chúa Giêsu như là tâm điểm của mọi 
tình yêu. Nhờ tình yêu mà điểm Ômêga trở thành sự tổng hợp 
của cá nhân và tính phố biến. Do vậy, tình yêu là nhàn tố cho 
phép con người hợp nhất với con người, còn thông qua trí 
quyển thì cộng đồng loài người hợp nhất với điểm Ômêga mà 
vân không đánh mất cá tính của mình. 


382 


Chương XHI 
TRIẾT HỌC CHÍNH THỐNG GIÁO 


Triết học Chính Thống giáo lần đầu tiên được phát triển 
rộng rãi ở Vidängtia nhân có cuộc đấu tranh nhằm khẳng định 
biến thể phương Đông của Thiên Chúa giáo và đổi mới các 
giáo lý cơ bản. Căn cứ vào giáo phụ học, truyền thống triết 
học Platôn - Aristốt và thần bí học phương Đông, các đại biểu 
nổi tiếng của nó là Gioan Đamasky (675-753), linh mục Phôti 
(khoảng 820-891) đã cố gắng làm sáng tỏ toàn bộ hệ thống 
những quan niệm Thiên Chúa giáo theo các yêu cầu của lôgíc 
học Aristốt nhằm mục đích luận chứng tính chân thực và giá 
trị bất biến của hệ giáo lý Thiên Chúa giáo. Trong tác phẩm 
“Nguồn gốc của tri thức", Gioan Đamasky đã sử dụng toàn bộ 
những tri thức thời đại của mình. Khi coi Mạc khải là nguồn 
gốc của mọi tri thức, ông đồng thời cũng xây dụng một hệ 
thống chứng minh phức tạp cho tính chân thực của những giáo 
lý Thiên Chúa giáo. Theo ông, nhiệm vụ của triết học là làm 
cho con người tiếp cận được với sự sáng suốt mà thể hiện như 
một trong những đặc tính của Chúa. Triết học giúp đỡ việc 
nhận thức thế giới tỉnh thần và thế giới vật chất. làm sáng tỏ 
vai trò và ý nghĩa của các chuẩn tắc đạo đức, của các nguyên 
tắc sinh hoạt gia đình và xã hội của Thiên Chúa giáo. Gican 
Đamasky hình thành các định hướng cơ bản của triết học kinh 
viện, kể cả về khoa học như đầy tớ của thần học. Thần bí học 
đan xen với những tiền đề duy lý trong các tác phẩm của ông. 


383 


Trong những năm tiếp theo, các xu hướng thần bí và phi 
duy lý tăng lên trong triết học Viđăngtia. Trong các tác phẩm 
của GrigôrL Palama (1296-1359), Gripôri Sinatt (1262- 1342), 
Nicôlal Cvasila (1320-1371), những người được gọi là các nhà 
tính toa luận (hesychasme - thanh thản, vên lặng, tĩnh tâm), 
phương tiện duy nhất để nhận thức chân lý của Chúa được 
thừa nhận là trực giác bằng cầu nguyện, chiến tích khắc kỷ, 
linh cảm thần bí. 

Triết học Chính Thống giáo có ảnh hưởng rất lớn đến tất 
cả các giáo hội Chính Thống giáo. Nhữnh tác phẩm cơ bản của 
các nhà tĩnh tọa luận đã được dịch sang tiếng Xlavơ. lọc 
thuyết của Œ. Palama về hai dạng thức của Chúa hoá ra là đặc 
biệt hấp dẫn. Với tư cách bản chất, Chúa là tuyệt đối không 
nhận thức được. Chúa không thể được xác định thông qua 
những đặc tính của "tôn tại", "bản chất”. "tự nhiên”, vì Chúa là 
siêu bản chất. Nhưng Chúa tự bộc lộ mình ở những năng lượng 
mà con người tiếp cận được nhờ trực giác. Bất kỳ triết học duy 
lý nào cũng bất lực trong việc vạch ra tính siêu việt của Chúa 
và linh hội Lời nói của Chúa. 

13.1. Triết học hàn lâm viện 


Một khuynh hướng triết học Chính thống giáo hình thành 
vào cuối thế kỷ XVIIH - đầu thế kỷ XIX, nhận được tên gọi là 
triết học hàn lâm viện. Những nguyên lý cơ bản của nó được 
xây dựng trong tác phẩm của các nhà triết học như 
Ph.A.Gôlubinsky, V.D.Platônôp, A.1.Brôcôvich, V.I.Nesmelôp, 
M.I.Carinsky, v.v., 

Các đại điện của triết học hàn lâm viện coi nhiệm vụ 
chung của nó là việc hình thành thế giới quan Thiên Chúa giáo 


384 


thông qua việc thống nhất những giáo lý quan trọng nhất với 
các phương thức nhận thức khác nhau về bản chất của Chúa. 
Nhưng khác với thần học, theo họ, triết học có thể giúp đỡ tín 
đồ năm bất các nguyên tắc sinh hoạt Thiên Chúa giáo trên cơ 
sở luận chứng toàn diện cho tính hợp lý và hữu ích của chúng. 
Nhiệm vụ của triết học Chính Thống giáo cũng được coi là 
việc nghiên cứu các đặc điểm của bản thân thế giới quan tôn 
giáo. Thế giới quan này chỉ được coi là chân thực trong trường 
hợp nó dựa không phải vào những dữ liệu kinh nghiệm nhận 
được trong quá trình hoạt động thực tiễn, mà dựa vào tri thức 
siêu kinh nghiệm, lý tính về Chúa, hay cũng như vậy, dựa vào. 
trị thức lý tưởng. Trí thức lý tưởng này, theo Platôn, là sự trùng 
hợp của cái mà đối tượng cần phải trở thành và cái mà đối 
tượng đang hiện hữu. Chân lý không phải nằm trong thế giới 
vật chất, mà nằm trong ý niệm về thế giới. Chúa là cơ sở của 
hiện thực bao quanh, là Người sáng tạo ra nó và là động lực 
của nó. Từ đó thì chỉ có thể coi chân lý là cái trùng hợp với ý 
Chúa được thể hiện trong hiện thực bao quanh con người. 
Những người bảo vệ triết học hàn lâm viện cũng đánh giá 
quá trình nhận thức của nó, chỉ coi nhận thức là chân thực 
trong trường hợp, bên cạnh thế giới vật chất và thế giới tình. 
thần, nó còn bao hàm cả thế giới siêu tự nhiên. Bản thân nhận 
thức được phân chia ra thành nhận thức kinh nghiệm, nhận 
thức lý tính và nhận thức lý tưởng. Nhận thức kinh nghiệm 
được tuyên bố là hạn chế tối đa, nhận thức lý tính - không đầy 
đủ. Nhận thức cơ bản là nhận thức lý tưởng, tức tổng thể 
những quan niệm về chân lý của Chúa, về cái thiện, về cái đẹp, 
về thực thể tuyệt đối và hoàn hảo hết mức, đứng trên thế giới. 
Nhận thức này đạt được không phải bằng con đường kinh 


385 


nghiệm hay lý tính, mà bằng niềm tin. Các đại điện của triết 
học hàn lâm viện khẳng định răng việc thích kiểm tra các chân 
lý tốt cao bằng thực tiễn có khả năng tạo ra sự "vật chất hoá tri 
thức khoa học”, gây ra sự hoài nghi ở những nhà khoa học có 
đức tin. 

Bản thể luận dành vị trí trung tâm cho việc chứng minh 
tồn tại của Chúa, cho nguồn gốc thần thánh của thế giới và của 
con người. Nhiều đại diện của triết học hàn lâm viện coi 
những chứng minh duy lý là hoàn toàn có cơ sở, - đó là những 
chứng minh vũ trụ luận, mục đích luận, tâm lý học, bản thể 
luận, đạo đức học. Nhưng, khi đó, họ cũng nhấn mạnh rằng 
mỗi chứng minh nêu trên về tồn tại của Chúa đều không trải 
qua được thử thách, nếu chỉ tiếp cận với chúng từ lập trường 
duy lý.Khi những chứng minh này được bổ sung quan niệm 
của Phúc âm về Chúa Con, niềm tin vào Chúa Giêsu, thì chúng 
sẽ trở nên hiển nhiên. Sự thống nhất của lý tính và niềm tin, 
theo Platôn, có khả năng khẳng định nhất nguyên luận tiên 
nghiệm trong ý thức con người. 

Sự thống nhất của thế giới nằm ở bên ngoài thế giới, nằm 
ở trong thực thể tuyệt đối, tức trong Chúa. Những cội nguồn 
của sự thống nhất này nằm trong hành vị sáng thế. Do vậy, 
việc thừa nhận tư tưởng này của Kinh thánh phải mang tính 
tuyệt đối đối với lý tính. Con người là đỉnh cao nhất của sự 
sáng thế, khác với mọi hiện tượng còn lại của tự nhiên, con 
người được Chúa đặt vào trung tâm của vũ trụ, là mục đích 
của vũ trụ, có linh hồn giống với hình ảnh của Chúa. Với tư 
cách đặc điểm khác biệt của con người, lính hồn bất tử làm 
cho con người trở thành hình ảnh và sự tương tự của Chúa. 
Đến lượt mình, điều này được sử dụng làm chứng minh cho 


386 


tính thực tại của Chúa, vì sự bất tử của linh hồn không thể 
thiếu Chúa. 

Các đại diện của triết học hàn lâm viện quan tâm nhiều 
đến việc nghiên cứu những vấn đề đạo đức và nhân học Thiên 
Chúa giáo. Hệ vấn để này được đề cập đầy đủ nhất trong các 
tác phẩm của M.M.Tareep và V.].Nesmelôp. 

Trong các tác phẩm của mình như "Triết học cuộc sống", 
"Những nguyên lý của Thiên Chúa giáo", "Triết học Thiên 
Chúa giáo”, M.M.Tareep đã đưa ra quan niệm về triết học tôn 
giáo như hình thức cao nhất của học thuyết đạo đức về Thiên 
Chúa giáo. Theo ông, vốn là một hệ thống tư đuy xác định, 
học thuyết như vậy là sự luận chứng cho một cuộc sống chân 
chính. 

M.M/Tareep kiên trì nhấn mạnh rằng triết học Thiên Chúa 
giáo đích thực là một bộ phận của triết học cuộc sống. Dựa 
trên cơ sở kinh nghiệm tỉnh thần được lý giải như nhận thức và 
thể nghiệm các giá trị tôn giáo, một ý thức sẽ hình thành, một 
mặt, nó đưa tín đồ Thiên Chúa giáo đến gần với kho báu chân 
lý của Thiên Chúa giáo, mặt khác - để phòng tín đồ tránh khỏi 
những học thuyết xuyên tạc Thiên Chúa giáo đích thực. Dựa 
vào quan điểm của R.U.Emerson, A,Chopenhaoo, S.Kleecgaar, 
A.Berson, V.Dilltay, M.M.Tareep đã cố gắng hình thành những 
nguyên lý chung của hệ thống triết học như vậy, hệ thống sẽ 
cho phép đạt tới những cội nguồn sâu xa nhất của thế giới giá 
trị, của Vương quốc Chúa trời, trực tiếp tiếp xúc với những bí 
ẩn ra đời của thế giới tình thần, với sức mạnh sản sinh của Chúa 
Thánh Thần, ngó vào chiếc thang máy bí ẩn, bị che lấp ở trong 
đáy trái tim, trong đó hạnh phúc tỉnh thần lần đầu tiên được xác 
định ngay ở trong mầm mống của mình. 


387 


M.M.Tareep phác hoa bức tranh đã được thân học hoá về 
phương hướng phát triển của lịch sử nhân loại. Ông không 
dừng lại ở việc thừa nhận ý Chúa và mục đích thiên hựu với tư 
cách các nhân tố quyết định của phát triển xã hội. Khoa sử 
liệu học của ông dành một vai trò đáng kể cho cả tính tất yếu 
tự nhiên là cái đứng đối lập với bản nguyên sáng tạo khởi 
thuỷ. Theo ông, tính tất yếu tự nhiên quy dịnh sự hiện diện 
trong tiến trình lịch sử những mâu thuẫn bị đát, "tự do của thể 
xác", chủ nghĩa vô đạo đức, những hiện tượng và hành vi xa lạ 
với con người. Sự hiện diện cái ác trong thế giới là hệ quả của 
tính tất yếu tự nhiên có bản chất khác với tỉnh thần. 

Giống như M.M.Tareep, V.I.Nesmelôp cũng quy nhiệm 
vụ cơ bản của triết học Thiên Chúa giáo về sự hoàn thiện 
đạo đức. Trong luận văn của mình "Hệ thống giáo lý của 
Grigôri Nissky”, sau đó là trong tác phẩm chính “Khoa học 
về con người", Ncsmelôp đặt ra nhiệm vụ xác định con 
người là gì, vị trí hiện thực của nó trong thế giới là gì, bí ẩn 
tồn tại của nó là gì, nó cần phải hình thành định hướng sống 
theo những nguyên tắc nào. Theo ông, chỉ có thể giải quyết 
những vấn đề này dựa trên cơ sở thế giới quan Thiên Chúa 
giáo mà kinh nghiệm tỉnh thần của con người cấu thành cơ 
sở của nó. Thông qua kinh nghiệm tỉnh thần thì con người 
nhận thức không phải hiện thực bao quanh, mà nhận thức 
bản thân mình, bản chất của riêng mình mà không phải cái 
gì khác như là hình ảnh và sự tương tự của Chúa. Dựa trên 
kinh nghiệm tỉnh thần thì con người cũng ý thức được các 
cơ sở hợp lý của cuộc sống và các mục đích lý tưởng của 
cuộc sống. Triết học Thiên Chúa giáo có nhiệm vụ phát biện 
ra và xem xét bí ẩn này của cuộc sống, vì nếu tôn giáo là 


388 


cuộc sống trong niềm tin vào Chúa, thì triết học là tr duy về 
cuộc sống chân thực theo niềm tin chân thực vào Chúa. 

Vấn để trung tâm trong triết học đạo đức của 
V.I.Necsmelôp là nhân học Thiên Chúa giáo. V.I.Ncsmelôp coi 
nguyên tắc xuất phát của nó là mối quan hệ giữa cuộc sống 
hiện thực và cuộc sông lý tưởng của con người. Với tư cách 
thực thể hiện thực, với toàn bộ tính đa dạng của mình, con 
người thể hiện là sự vật đơn giản của thế giới, hoàn toàn do 
quy luật của tự nhiên quy định. Con người chỉ trở thành cá 
nhân có tính thực thể nhờ tồn tại lý tưởng của mình. Chính ở 
đây, nó tự ý thức mình là cái không phụ thuộc vào hiện thực 
bao quanh, là hình ánh hiện thực của Chúa. Nó hình dung 
mình là nguyên nhân tự do và là mục đích của mọi hành vi tự 
do của mình, cố gắng tự khẳng định mình với tư cách là bản 
chất vô điều kiện. V.I.Nesmelôp coi tính nhị nguyên này của 
cá nhân là nguyên nhân sinh ra mâu thuẫn nội tại của nó, cuộc 
đấu tranh với chính mình, sự không dung hợp được giữa các 
quy tắc đạo đức và thực tại đạo đức. Sự định hướng như vậy 
của ý thức tất yếu dẫn tới kết luận về sự tồn tại của hai thế 
giới: thế giới tự nhiên và thế giới siêu tự nhiên. Tách ra từ tự 
nhiên với tư cách bản chất không phụ thuộc vào nó, con người 
tự ý thức về mình như là sự thực hiện bản nguyên đạo đức, là 
cá nhân tự do, có năng lực sáng tạo, có lý tính, có tự do ý chí, 
tức có tất cả những gì làm cho nó trở nên có liên can với cái vô 
hạn và vô điều kiện. Chứng minh nhân học cho tồn tại của 
Chúa xây dưng trên điều đó. Nếu cá nhân không đơn giảu là 
sự phản ánh y nguyên của Chúa, mà là sự hình ảnh của Chúa, 
thì suy ra hình ảnh của Chúa được thể hiển thông qua hình ảnh 
của con người là cái bộc lộ bản chất những biểu hiện của Chúa 


389 


một cách trực tiếp và đầy đủ. Khi nhận thức bản thân mình, 

qua đó con người cũng ý thức được tính thực tại của bản chất 

như vậy ở bên ngoài con người. Bí ẩn của con người được 

nhận thấy ở bản thân hành vi hiện sinh của nó, còn cơ sở của 

trực giác quan - ở việc nó ý thức về tồn tại của riêng mình. 
13.2. Siêu hình học toàn thống 


Những nguyên lý xuất phát của siêu hình học toàn thống 
(muôn thống, thống nhất của tất cả) được nhà triết học, nhà 
thân bí học, nhà thần học và nhà thơ V.S.Sôlôviép (1853-1900) 
trình bày trong các tác phẩm "Phê phán các bản nguyên trừu 
tượng", "Những bài giảng về thần nhân", "Minh biện cho cát 
thiện”, "Những cơ sở tính thần của cuộc sống”, v.v.. Dựa vào 
những quan điểm của triết học hàn lâm viện, quan điểm triết 
học - thần học của Platôn và của Augustin, nhân học của 
Cantơ và quan niệm về đoàn kết xã hội của phái thân Xlavơ, 
V.I.Sôlôviép đã cố gắng xây dựng một thế giới quan Thiên 
Chúa giáo phổ quát trên cơ sở tôn giáo đã đổi mới. 

Nguyên lý xuất phát trong quan điểm triết học của 
Sôlôviép là học thuyết về sự toàn thống. Xét về mặt bản thể 
luận thì sự toàn thống thể hiện là Chúa Ba Ngôi quy định cơ sở 
của mọi tồn tài. Ý niệm vĩnh cửu của Chúa, hay Sôphia bao 
hàm trong Lời nói của Chúa, trở thành hình thức tuyệt đối của 
sự toàn thống. Với tư cách thành tố thân thánh phổ biến, sự 
toàn thống thể hiện ở tính không tách rời được của Đấng sáng 
thế và Đấng có chủ ý với linh hồn bất tử của con người. Sự 
toàn thống là sự thống nhất của Đấng sáng tạo và tạo phẩm. 

Xét về phương diện nhận thức luận thì sự toàn thống thể 
hiện như là trị thức toàn ven, biểu thị mối liên hệ qua lại 


390 


khăng khít giữa trị thức kinh nghiệm (khoa học), trị thúclý 
tính (triết học) và tri thức thần bí {trực giác tôn giáo). Tri thức 
toàn vẹn được Sôlôvfep xem là chân lý bao hàm cái thực tồn, 
cái thống nhất và tất cả. Với tư cách như vậy. nó sinh ra không 
phải từ các kết quả hoạt động nhận thức của con người, mà từ 
sự biển hiện bản nguyên tuyệt đối trong con người, hay nói 
thco cách khác, của niềm tin, của trực giác, của sự sáng suốt. 

V.I.Sôlôviép coi bản nguyên quyết định của hiện thực là 
vương quốc ý niệm siêu tự nhiên của Chúa mà thế giới là sự 
phản ánh của nó. Thế giới vật chất không phải là một bức 
tranh tính đã hoàn tất, mà phát triển nhờ ý Chúa. Nó tiến hoá 
từ các hình thức tổn tại thấp lên các hình thức tồn tại cao. Với 
tư cách sự bất đầu của quá trình sáng tạo, vương quốc khoáng 
vật là cơ sở cho sự ra đời của vương quốc thực vật; đến lượt 
mình, vương quốc thực vật lại trở thành điều kiện cho vương 
quốc động vật, sau đó là tự nhiên và, cuối cùng, loài người có 
tinh thần. Bước chuyển từ các hình thức tồn tại thấp lên các 
hình thức tồn tại cao ở Sôlôviép - đó là sự tái thống nhất sự 
thống nhất của thế giới đã bị đánh mất do tội tổ tông. 

Lịch sử của tiến trình thế giới thể hiện ở Sôlôviép dưới đạng 
chủ nghĩa hậu thế thần bí. Tuy nhiên, khác với các nhà thần học 
quan phương, Sôlôviép cố xây dựng một quan điểm hậu thế luận 
lạc quan mà phù hợp với đó thì sự cứu rỗi nhân loại được bảo 
đảm nhờ tiếp cận với tư tưởng thần nhân. Triết học tôn giáo giải 
phóng ý thức con người khỏi quyền uy bên ngoài và cho phép họ 
chủ ý nắm bát các giá trị Thiên Chúa giáo. 

Tổng thể những giá trị Thiên Chúa giáo, trước hết là lĩnh 
vực chân lý, cái thiện và cái đẹp của Chúa, theo Sôlôviép, tạo 


391 


thành sự toàn thống tích cực, đạt tới được trên cơ sở trị thức 
toàn vẹn. Tri thức toàn vẹn coi nguyên lý xuất phát là niềm tin 
vào sự tôn tại vô điều kiện của bản nguyên tuyệt đối. Giống 
như sự toàn thống, cái tuyệt đối đem lại cho thế giới tính chất 
của một hệ thống đã kết thúc. Bản chất của nó không thể được 
nhận thức trên cơ sở những phán đoán hay kết luận của chủ 
thể nhận thức, mà đạt tới được thông qua tiếp cận với sự toàn 
thống. Tri thức toàn vẹn, theo Sôlôviép, không thể nhận được 
bằng con đường kinh nghiệm hay duy lý. Trí thức kinh nghiệm 
chỉ có khả năng vạch ra phương diện bên ngoài của các hiện 
tượng, nhận thức lý tính - các đặc điểm của bản thân tư duy. 
Chân lý, hay cái thực tồn, không đem lại cho con người cả 
trong kinh nghiệm lẫn trong tư duy. Với tư cách giá trị tuyệt 
đối, chân lý đạt được bằng con đường thần bí. Còn đối với 
nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý tính, thì chúng hoàn 
thành vai trò bố trợ. Luận điểm về tri thức chân thực như sự 
tổng hợp nhận thức kinh nghiệm, nhận thức lý tính và nhận 
thức thần bí là cơ sở cho kết luận chung về sự cần thiết vô điều 
kiện của việc thống nhất koa học, triết học và tôn giáo. Được 
gọi là thần trí luận (theosophie) tự do, sự thống nhất như vậy 
góp phần hình thành thế giới quan Thiên Chúa giáo toàn vẹn 
mà mà hạt nhân phải là giáo lý về thần nhân. 

Trong đời sống xã hội, nguyên tắc toàn thống tích cực 
được thực hiện trong việc tiếp cận với tư tưởng thần nhân. Con 
người tự nhiên, tức con người chưa được chân lý của Chúa soi 
sáng, theo Sôlôviép, đứng đối lập với những người khác như 
một lực lượng xa lạ và thù địch. Trong cuộc đấu tranh sinh 
tồn, nó tự đem mình đối lập với những người khác, qua đó loại 
bỏ nguyên tác tr đo và bình đẳng, tuyên bố chính sách đối 


392 


kháng xã hội và dân tộc. Lịch sử toàn cầu chỉ dẫn tới sự khải 
hoàn của hoà bình và công bằng, sự thật và đức hạnh trong 
trường hợp bản nguyên hợp nhất xã hội là Chúa hoá thân trong 
con người, chuyển từ trung tâm của tính vĩnh cửu sang trung 
tâm của tiến trình lịch sử. Theo Sôlôviép, chế độ xã hội hoàn 
hảo đồi hỏi sự thống nhất của giáo hội toàn cầu và nhà nước 
quân chủ mà sự hợp nhất phải dẫn tới sự hình thành chế độ 
thần quyền tự do. 

Trong quan điểm đạo đức học, V.I.Sôlôviép xuất phát từ 
quan niệm cho rằng với chiến thăng của mình đối với cái ác 
tinh thần và cái ác thể xác thì Chúa Giêsu đã chỉ ra cho con 
người con đường duy nhất đúng đắn để nắm bắt những giá trị 
đạo đức chung. Ngoài Trời thì những tình cảm bẩm sinh của 
con người - nôi hổ thẹn, lòng trắc ẩn, sự sùng mộ - cũng giúp 
nó hoàn thiện đạo đức. Nhưng những tình cảm bẩm sinh này 
giúp dỡ cá nhân bộc lộ những nguyên tắc đạo đức, cao cả. 
trong khi đó thì cái thiện hoàn hảo chỉ có thể bộc lộ dưới hình 
thức phổ biến, tức không phải đối với cá nhân riêng biệt, mà 
đối với toàn thể nhân loại. Việc khẳng định toàn diện cái thiện 
hoàn hảo được thực hiện thông qua việc làm cho cá nhân và xã 
hội tiếp cận với những nguyên tác đạo đức được Chúa Giêsu 
mang xuống trần g1an. 

V.J.Sôlôviép có một vai trò đáng kẻ trong việc quyết định 
triển vọng đổi mới Chính Thống giáo, trong việc xây dựng các 
nguyên lý của chủ trương giáo hội thế giới, trong việc Xét lại 
các luận điểm truyền thống - chính thống đã lỗi thời của Thiên 
Chúa giáo. Chúng ta biết rằng các cấp bậc của giáo hội cùng 
với thánh vụ viện đã cấm Sôlôviép phát biểu về những vấn đề 
tôn gíao. Nhưng ông hiểu rõ hơn họ rất nhiều về các xu hướng 

393 


khách quan của Thiên Chúa giáo và đã chỉ ra chương trình đổi 
mới Thiên Chúa giáo về mật thần học. 

Dựa vào học thuyết Sôlôviép, các đại diện của siêu hình 
học toàn thống - P.A.Phlorensky (1882-1937), S.N.Trubexkôi 
(1877-1905), S.L.Phrank (1877-1950), v.v.. - đã hình thành 
các biến thể mới của bản thể luận, nhận thức luận, xã hội học, 
hậu thế luận Chính Thống giáo. 

Đại biểu nổi tiếng nhất của siêu hình học toàn thống là 
linh mục Chính Thống giáo, nhà thần học, nhà khoa học và 
nhà triết học P.A.Phlorensky. Ông trình bày quan điểm triết 
học của mình trong hàng loạt tác phẩm, trước hết là trong tác 
phẩm chính “Trụ cột và sự khẳng định chân lý". Phlorensky 
chủ yếu quan tâm đến thần bí học của Sólôviép. Đối với ông 
thì chân lý là một chỉnh thể siêu lý tính. Với tư cách "thực tại 
sống”, nó không thể được nhận thức trên cơ sở các quy luật 
lôgíc học mà chỉ có khả năng làm cho nó chết cứng, đem lại 
cho nó tính bất động tĩnh. Nhận thức chân lý trở nên có thể 
trên cơ sở trực giác trí tuệ đồng nhất với cảm xúc tôn giáo, đây 
là quá trình vận động từ cao xuống thấp, từ chỉnh thể đến tính 
đa đạng vô hạn. Chân lý là không đạt tới được, còn đối với vô 
số chân lý bị chia nhỏ (những mảnh vỡ của chân lý). thì chúng 
thể hiện là mâu thuẫn đối với lý tính. thí dụ như một bản chất 
và ba ngôi, tự do ý chí và tiền định. Chân lý hoá ra là mâu 
thuẫn không phải vì phản ánh mâu thuẫn của giáo lý, mà là hệ 
quả của sự mâu thuẫn của lý tính. 

Giống như Cantơ, Phiorensky coi mâu thuẫn không phải 
là bản thân khách thể của nhận thức. mà là quan niệm của con 
người về nó. Lý tính không thể tìm ra cho mình điểm dựa, nó 


394 


không đạt tới được bê sâu của những định nghĩa giáo tý. Do 
vậy. việc giải quyết những mâu thuần như vậy chỉ có thể trên 
cơ sở thừa nhận vô điều kiện tính chân thực của các giáo lý. 
Phlorensky hạn chế khả năng nhận thức của lý tính con người 
để đề cao quyền uy cúa niềm tin. Chỉ khi thừa nhận ràng 
“Chân lý là bản chất thống nhất ở ba ngôi", tức rằng Chúa 
chính là chân lý. thì mới có thể dung hợp những phán đoán 
mâu thuần. Trong trường hợp như vậy, tính ngu xuẩn bề ngoài 
của lý tính về giáo lý ba ngôi có thể khắc phục được và bị bác 
bỏ bằng chiến tích của niềm tin. Rốt cuộc,theo Phlorensky, 
nhận thức chân lý chỉ trở nên có thể trên cơ sở thật sự thâm 
nhập vào bên trong sự thống nhất ba ngôi của Chúa. 

Quan điểm triết học - thần học độc đáo của Phiorensky là 
ở chô. khác với những luận chứng phổ biến cho các nguyên 
tắc giáo lý nhờ những dữ liêu khoa học, ông chủ yếu kiện toàn 
và minh hoạ những luận điểm khoa học nổi tiếng bằng những 
tiền đề triết học tôn giáo và thần học. Ông sử dụng rộng rãi 
những chứng minh duy lý chủ nghĩa để luận cứng cho tính 
chân thực của các kết luận thần học. Những mâu thuẫn của lý 
tính được Phlorensky sử dụng không những để chứng minh 
tính thực tại của Chúa ba ngôi tuyệt đối mà còn là phương tiện 
ý thức về bản chất của tồn tại trần tục như sáng tạo của Chúa. 

Quan điểm nhân học của Phlorensky căn cứ trên nguyên 
tác tình yêu của Chúa. Thiếu điều này thì chỉ có thể xuất hiện 
sự phá huý cá nhân về mật tâm lý và đạo đức. Sự tách rời của 
con người với cực thần thánh và sự biểu hiện bản ngã của 
mình bàng sự đồng nhất "cái tôi - cát tôi” sẽ làm cho con 
người đánh mất sự tương tự với Chúa và biến thành sự tương tự 


395 


với quy đữ. Phlorensky gọi sự phá huỷ cá nhân như vậy là cái 
chết thứ hai -sự tách rời linh hồn khỏi tính thần, khác với cái 
chết tự nhiên tách rời lính hồn khỏi thể xác. Nằm ngoài sự 
tương tự vớt Chúa, con người đánh mất cơ sở thực thể của 
riêng mình, đánh mất các phẩm chất sáng tạo của mình, nằm 
ngoài ý niệm sống. 

Một nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng trong triết học 
tôn giáo Nga là S.N.Bungacốp (1871-1944). Trong các: tác 
phẩm "Hai thành phố”, "Không phải ánh sáng hoàng hôn” và 
các tác phẩm khác, Bungacốp trình bày thực chất các quan 
điểm triết học tôn giáo của mình. Cảm giác về nước Chúa là 
xuất phát điểm trong ý thức tôn giáo. Các chân lý của niềm tin 
được phát hiện ra trong cảm xúc thần bí thể hiện ở những biểu 
tượng dưới dạng ngôn từ. Vấn đẻ bản thể luận trung tâm trong 
triết học tôn giáo của Bungacốp là cái hư vô thần thánh. Thế 
giới được sáng tạo ra từ hư vô. hành vi sáng tạo là biến không 
tồn tại thành tồn tại, hay nói cách khác, là sự tự nhân đôi của 
cái tuyệt đối. Khác với cái hư vô của Kinh thánh, cái hư vô của 
Bungacốp trở thành tồn tại hiện thực mà từ đó các thiên thể, 
thế giới thực vật và thế giới động vật được sáng tạo ra nhờ 
tiếng nói của Chúa. Nhiệm vụ cơ bản của khái niệm “hư vô” là 
luận chứng cho tính siêu việt của Chúa bằng cách khẳng định 
dần dần cái không phải là Chúa. 

Một trong những vấn đề trọng tâm trong triết học toàn 
thông của Bungacốp là học thuyết về tính sôphia (ý niệm vĩnh 
cửu của Chúa bao hàm trong lời nói) của thế giới. Học thuyết 
về sôphia giải quyết vấn đề triết học và thần học về quan hệ 
giữa người sáng tạo và tạo phẩm của mình, giải thích và minh 


396 


biện sự không phù hợp của thế giới được sáng tạo ra với quan 
niệm về bản chất của Chúa. Khái nệm sôphia ở Bungacốp còn 
có nghĩa cơ sở lý tưởng của thế giới, nguyên mẫu trên trời của 
nhân loại được tạo ra. Nhờ sự sáng láng vô cùng của Chúa 
được thực hiện trong xã hội, mọi cái phân tán và đơn nhất có 
được tính chỉnh thể của mình, có được tính chất tương tự với 
Chúa. Linh hồn thế giới thể hiện trong ý thức và ý chí mỗi 
-người riêng biệt và đóng vai trò cơ sở tổng hợp toàn bộ tính đa 
đạng của hoạt động xã hội. 

Sôphia luận của Bungacốp, khi được áp dụng vào tiến 
trình lịch sử, được thể hiện ở sự hậu thế hoá tiến bộ xã hội, ở 
việc đưa mục đích tiền định vào hoạt động có ý thức của con 
người. Sôphia cũng quy định tính chất phát triển xã bội như sự 
tiên định, như quy luật khách quan, như quy luật của sự tiến 
bộ, nó bảo đảm hiện thực hoá lý tưởng Thiên Chúa giáo. 
Bungacốp nhấn mạnh răng chỉ có thế giới quan Thiên Chúa 
giáo mới cho phép khẳng định những nguyên tắc sản xuất và 
phân phối công bằng, tự do và bình đảng, tổ chức xã hội tốt 
nhất và văn hoá đích thực. 


'13.3. Ý thức tôn giáo mới 


Bộc lộ ra ở giữa thế ký XIX, sự khủng hoảng của thần học 
và giáo hội trở nên đặc biệt gay gắt ở cuối thế kỷ XIX-đầu thế 
kỷ XX. Sự cần thiết phải ngăn chặn tôn giáo khỏi nguy cơ 
đang đến gần đã được nhiều nhà tư tưởng trong giáo hội và 
ngoài giáo hội hiểu, họ cố học thuyết Chính Thống giáo 
truyền thống thích nghi với những điều kiện phát triển mới. 

N.A.Berdiaep là một trong các đại biểu nổi tiếng của phái 
"ý thức tôn giáo mới” theo khuynh hướng hiện sinh ở đầu thế 


397 


kỷ XX. Việc đặt ra các vấn để bản thể luận, nhận thức luận, 
đạo đức xã hội một cách phi truyền thống đã làm cho ông trở 
nên nổi tiếng trong giới triết học, xã hội học, chính trị học. 
nhà văn, nhà chính luân. Berdiaep trở thành người biểu thị 
quan điểm của giới trí thức tự do tư sản không bằng lòng với 
chủ nghĩa tăng lữ chính trị đắc thắng, với chức năng công khai 
bảo vệ của giáo hội Chính Thống giáo tự tuyên bố nhà nước 
quân chủ là nhà nước thuần tuý Thiên Chúa giáo. Ông xây 
dựng biến thể chủ nghĩa nhân cách Chính Thống giáo của 
riêng mình, bao gồm những quan điểm triết học, chính trị, 
kinh tế, đạo đức, thẩm mỹ. Trong các tác phẩm của mình 
“Triết học tự do”, "Kinh nghiệm về siêu hình học hậu thế 
luận”, "Biện chứng hiện sinh của Chúa và con người", "tự ý 
thức”, v.v., ông đã trình bày những quan điểm triết học của 
mình. Nguyên lý xuất phát trong hệ thống chủ nghĩa nhân 
cách của Berdiaep, cơ sở của nó là khái niệm về tồn tại phổ 
biến, tuyệt đối. Tồn tại mang tính siêu việt, không có các tính 
quy định không gian và thời gian, không phục tùng quy luật 
tất yếu. Đại diện của tồn tại tuyệt đối là Chúa. Chúa quy định 
sự thống nhất của tồn tại, sự vắng mật cái ác trong nó. Một tồn 
tại khác - tồn tại thứ sinh đã xuất hiện trong quá trình mắc tội 
tổ tông, trong tồn tại này tất cả đều trở nên nhất thời, tức xuất 
hiện và tiêu vong, sinh ra và chết đi; tất cả đều trở nên phân 
tán và tha hoá. Tồn tại thứ sinh bị phân chia ra thành những bộ 
phận cấu thành, kể cả thế giới vật chất không có mối liên hệ 
mục đích. Berdiaep giả định sự tổn tại của cái hư vô không 
phụ thuộc vào Chúa, được sử dụng để sáng tạo ra thế giới. 
Quan điểm này bị đánh giá tiêu cực không những từ phía các 


398 


thần học Chính Thống giáo mà cả từ phía những người chủ 
trương đổi mới Thiên Chúa giáo. 

Khi coi tồn tại tự nhiên là sự phản ánh thực tại thứ nhất 
bằng biểu tượng, Berdiaep qua đó đã bác bỏ sáng thế luận 
và thiên hựu luận của Thánh kinh. Chúa ở ông không đem 
lại cho con người ý chí tự do, không cai quản thế giới. Tự do 
phi lý tồn tại trước hành vi sáng tạo, với tư cách sự hồn loạn 
khởi thuỷ, nó mang trong mình cái ác và đau khổ, nỗi khủng 
khiếp của cái chết và sự vô nghĩa của tồn tại. Nó thể hiện là 
sự kiện nằm ngoài thời gian, không cho phép xem xét tiến 
trình thế giới. Sự bất lực của quá trình nhận thức, theo 
Berdiaep, có thể khác phục được nhờ định hướng nhận thức 
không phải vào các dữ kiện của khoa học, mà vào sự kiện 
mặc khải tôn giáo. 

Sự hiện diện hai thực tại không quy về nhau được - phát 
sinh và thứ sinh- giả định các hình thức nhận thức khác 
nhau về chúng: trực giác thần bí cho phép đạt tới ý niệm về 
tồn tại và khách thể hoá như phương tiện đạt tới thực tại đối 
tượng, thứ sinh. Trực giác thần bí (phát sinh) được Berdlaep 
mô tả như là nhận thức không được duy lý hoá vẻ cát thực 
tồn, phát hiện ra "lôgôs, mục dích của thế giới". Đây là 
nhận thức toàn ven, đồng nhất với lý tính của cộng đồng. 
Các giáo lý là những thang bậc cơ bản đi lên chân lý thông 
qua trực giác thần bí. Chúng là chiếc thang dẫn lên trời và 
Chúa, là công cụ mạnh mẽ để tái tạo thế giới, để phát triển 
nó một cách sáng tạo. 

Học thuyết đạo đức học của Berdiaep cũng khác nhiều so 
với học thuyết đạo đức của Chính thống giáo quan phương. 
Khi thừa nhận quy tác đạo đức tuyệt đối và vĩnh cửu được đem 


399 


lại trong Mặc khải. ông đồng thời cũng không gắn cái ác tồn 
tại trong thế giới với ý chí tự do của con người, mà gắn với tự 
do phi duy lý bát nguồn từ sự hỗn loạn khởi thuỷ tồn tại trước 
hành vi sáng thế. Chúa không tạo ra cả cái ác lẫn cái thiện, do 
vậy Chúa không chịu trách nhiệm về chúng. Qua đó biến thần 
luận của Berdiaep loại bỏ quan niệm quan phương về sự toàn 
năng của Chúa. Berdiaep gắn việc hoàn thành bổn phận đạo 
đức với hình thức tự do thứ hai - tự do duy lý. Cuối cùng, được 
tình yêu Chúa quy định, hình thức tự do thứ ba thể hiện như sự 
hy sinh của Chúa nhằm chuộc tội cho thế gian và con người. 

Phù hợp với quan niệm về tự do của mình, Berdiaep phân 
biệt ba thang bậc trong phát triển của các định hướng đạo đức: 
đạo đức của luật, đạo đức của sự chuộc tội và đạo đức của sự 
sáng tạo. Theo ông, đạo đức của luật được hình thành trong 
Cựu ước chỉ xác lập sự khác nhau giữa cái thiện và cái ác, còn 
các quy tắc và chuẩn tấc nghiêm ngặt, sự không khoan dung 
hoàn toàn bất nguồn tử nỗi sự hãi trước Chúa. Đạo đức này 
cần được bổ sung đạo đức của sự chuộc tội, trong đó cái mang 
tính quyết định là sự bát chước chiến tích đạo đức của Chúa 
Giêsu. Tuy nhiên, Berdiaep coi đạo đức của sự sáng tạo là đạo 
đức đích thực Thiên Chúa giáo. Phù hợp với các yêu cầu của 
nó thì nồi sợ hãi và sự trừng phạt không đóng vai trò gì trong 
việc con người hoàn thành bổn phận đạo đức. Đạo đức của sự 
sáng tạo giả định tình yêu tự do của con người đối với Chúa, 
sự suy ngẫm về Chúa, về chân lý, về cái đẹp, sự giáo dục tính 
thánh thiện, sự cải biến tin thần, tình yêu đối với thế giới cao 
cả, sự nâng cao cá nhân lên sự hoàn hảo tương tự như Chúa. 
Nó quy định việc con người đạt tới sự mặc khải. 


400 


Các quan điểm triết học và đạo đức học của Berdiaep là 
nguyên lý xuất phát cho học thuyết chính trị - xã hội của ông. 
Trong các tác phẩm "Mục đích của lịch sử", "Triết học của sự 
bất bình đảng”, "Thời trung cổ mới", ông luận chứng tính vô 
căn cứ của cách mạng xã hội, tính vô triển vọng của sự cải biến 
điều kiên sinh hoạt xã hội ở bên ngoài sự sáng tạo của Chúa. 
Theo ông, nhiệm vụ chính của lịch sử là tiếp cận với các bí ẩn 
của đời sống tính thần, là phát hiện ra số phận của con người 
như cái quy định tổng thể những hành động của mọi lực lượng 
thế giới. Xét đến cùng thì khách thể của nhận thức lịch sử là cái 
được ghi nhận trong các khái niệm "ký ức lịch sử", "truyền 
thuyết lịch sử". 

Đốt với Berdiaep thì bất kỳ học thuyết nào về tính chất 
phát triển tiến bộ của xã hội cũng đều đánh mất ý nghĩa của 
mình nếu nó loại bỏ hy vọng và quan điểm tôn giáo. Ông coi 
các tư tưởng cứu thế luận là tư tưởng đã đánh mất tính thời sự 
của mình, vì tư tưởng vẻ tiến bộ giả định một mục đích của 
tiến trình lịch sử mà lại nằm ngoài lịch sử, không nằm ở bên 
trong lịch sử, không gắn liền với một thời đại nào đó, với một 
giai đoạn nào đó trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà lại 
đứng trên thời gian. Trong "Triết học của sự bất bình đẳng", 
ông đưa ra tư tưởng về cách mạng như sự lừa đối và tự lừa dối 
của nhân dân, vì cách mạng bao giờ cũng thù địch với tỉnh 
thần tự do, bóp chết tính thánh thiện, còn hậu quả của nó là 
huỷ diệt văn hoá tỉnh thần, khoa học và nghệ thuật. Berdiacp 
ủng hộ chủ nghĩa xã hội Thiên Chúa giáo vì tình bác ái chỉ có 
thể ở trong Chúa và thông qua Chúa, chủ nghĩa tập thể chỉ có 
thể trong ý thức cộng đồng của giáo hội, cội nguồn những tai 
hoạ và thiếu thốn của con người chứa đựng trong bản chất tội 
lỗi của con ngươi tà của thế giới 


401 


Chương XIV 
TRIẾT HỌC TIN LÀNH GIÁO 


14.1. M.Liutơ, Gi.Canvanh và chính giáo Tin lành 


Chính giáo Tin lành được M.Liutơ, Gi.Canvanh, v.v. xây 
dựng. Liutơ đem thần học Chúa Mặc khải mà đối tượng là sự 
cứu rỗi kẻ mắc tội, đối lập với triết học và thần học tư biện 
định hướng vào việc nhận thức bản chất của Chúa và các đặc 
tính của Chúa. Các nhà Cải cách tôn giáo khước từ những 
chứng minh duy lý cho tồn tại của Chúa vì học thuyết về sự 
Mặc khải của Chúa. 

Trong học thuyết của mình về tính hai mật của tồn tại, 
Liutơ, Canvanh và các nhà Cải cách tôn giáo khác đã phát 
triển một đề tài quan trọng đối với triết học và thần học Thiên 
Chúa giáo - đề tài về tội lỗi như sự tha hoá của con người khỏi 
Chúa và đã vạch ra các phương điện cá nhân và xã hội của sự 
tha hoá này. Theo thông cáo nổi tiếng của Thánh tông đồ 
Phaolô, con người ý thức được rằng nó tạo ra không phải cái 
thiện mà nó muốn tạo ra, mà tạo ra cái ác mà nó không muốn. 
Liutơ nhấn mạnh ràng cuộc sống của tín đồ Thiên Chúa giáo 
là sự phân đôi ra thành con người bên trong và con người bên 
ngoài, con người tỉnh thần và con người thể xác. Khác với học 
thuyết trung cổ về việc tội lỗi làm phương hại bản tính con 
người, Liutơ cho rằng tội lỗi hoàn toàn làm biến chất bản tính 
con người. Đồng thời học thuyết của các nhà cải cách tôn giáo 


402 


về con người như kẻ mắc tội không thể minh biện cũng biểu 
thị sự quan tâm rất sâu sắc đến cá nhân con người và đến việc 
luận chứng cho giá trị của nó. Khi kiên định chỉ biện giải cho 
một niềm tin vào Chúa Giêsu, khi nhấn mạnh sự cải biến riêng 
tư của con người, sự cao cả của nó, sự sám hối, sự quy đạo, sự 
phong chức thánh, các nhà cải cách tôn giáo đã thay thế phép 
màu bên ngoài bằng phép màu bên trong - phép màu cải biến 
của cá nhân. từ đó là sự quan tâm nhiều tới kinh nghiêm tôn 
giáo trong thần học của họ. 

Liutơ phân biệt giữa vương quốc của Chúa và vương quốc 
trần gian: sự biện giải và cứu rỗi con người được thực hiện 
trong vương quốc thứ nhất, vương quốc thứ hai xuất hiện do 
tội lỗi, nhưng lại hướng vào việc chống lại tội lỗi, vào việc bảo 
đảm pháp chế. Theo Liutơ, Phúc âm (ân sủng, niềm tin) và 
luật (thế giới, lý tính) đường như nằm trên các bình diện khác 
nhau. Tín đồ thuộc về một vương quốc khi là tín đồ Thiên 
Chúa giáo, và thuộc về vương quốc khác khi là con người. 
Trước lần giáng thế thứ hai của Chúa Giêsu thì vương quốc 
của Chúa chỉ là hình ảnh nội tâm, cồn Chúa Giêsu chỉ là 
quyền lực trong trái từm con người. Do vậy cần phải phân biệt 
tâm trạng bên trong của tín đồ và hành vi nghề nghiệp bên 
ngoài của nó. Liutơ quan niệm con người đồng thời vừa có tự 
đo về niềm tin, là chúa tể của vạn vật, vừa là nô lệ. phục tùng 
các quy luật của thế giới sinh vật. Trong tác phẩm "Về nô lệ 
của ý ch”, Liutơ phủ định sự hướng thiện của con người đã 
mắc tội Chỉ nhờ ân sủng và niềm tin thì con người mới có 
được tự do nội tâm và hy vọng giải quyết được mọi vấn để 
không giải quyết được dưới ánh sáng của lý tính tự nhiên nhờ 
sự hoá thân hoàn toàn của Chúa. 


403 


Trọng tâm của thần học Canvanh là học thuyết về Chúa 
nhĩ ý chí có chủ quyền tuyệt đối, như nguồn gốc của mọi 
chuẩn tắc và quy định. Theo Canvanh, con người có sứ mệnh 
trở thành “cái bình đựng ý chí của Chúa”, nhưng do tội tổ tông 
nên nó đánh mất hình ảnh của Chúa, đánh mất năng lực trở 
thành chiếc gương phản chiếu vinh quang của Chúa. Sự tiền 
định được cứu rỗi hay phải chết được coi là không nhận thức 
được đối với người đang sống, là quyết định của Chúa bị che 
đậy khỏi nó. Con người phải phục tùng một cách vô điều kiện 
ý chí của Chúa. Sự tự hy sinh mình cho Chúa này sẽ sinh ra 
phép màu trong tín đồ chân chính, tức trong con người được 
chọn. Con người này tin tưởng tuyệt đối rằng nó được định 
trước cho cuộc sống vĩnh hằng và không có gì có thể cướp nó 
khỏi tay Chúa. Con người phải hành động cho xứng đáng với 
hạnh phúc vĩnh hằng, nếu nó được định trước cho điều ấy. Thế 
giới được xem là phương tiện để thực hiện các chủ ý của Chúa 
và cần phải được cải biến cho phù hợp với chúng. Hoạt động 
nghề nghiệp tích cực được coi là nghĩa vụ tôn giáo, sự lười 
biếng bị đồng nhất với tội lỗi. 

E.Melanchtôn nổi bật lên trong những môn đệ của Líntơ, 
ông trình bày hệ thống giáo lý Tin lành giáo trong tác phẩm 
"Những nguyên lý chung của thần học” (151). Nối tiếp 
Melanchtôn, các nhà thần học Tĩn lành giáo thế kỷ XVII đã 
tiến hành xây dựng thần học một cách có hệ thống nhờ sử 
dụng triết học Aristôt. Điều này đưa tới việc hình thành triết 
học kinh viện Tin lành giáo. Thuyết kiên tín (pictismc) đã 
chống lại nó ở cuối thế kỷ XVII, những người theo thuyết kiên 
tín kêu gọi thức tỉnh và đổi mới tình cảm tôn giáo. Họ đem lại 
xung lượng cho việc phát triển chủ nghĩa thần bí Tin lành 


404 


giáo. Họ luận chứng quyền uy của các chân lý trong giáo lý 
bằng kinh nghiệm tôn giáo. Những người theo thuyết kiên tín 
đã đặt cơ sở cho phong trào phục hồi Phúc âm. Nhưng, khi đặt 
lên hàng đầu các hình thức giáo lý và giáo hội, họ cũng mở ra 
con đường cho chủ nghĩa duy lý Khai sáng. 


14.2. Thần học tự do chủ nghĩa thế kỷ XIX - đầu thế 
ký XX 

Vào thời Khai sáng nhà thần học người Đức I.Semlơ 
(Semler) (1725-1791) đã chứng minh rằng những vấn đề lịch 
sử có thể được nghiên cứu một cách độc lập với thân học. 
Semlơ và các môn đệ của ông đã lý giải truyền thuyết trong 
Kinh thánh về phép màu như là những câu truyện bị xuyên tạc 
về các sự kiện tự nhiên, đã giải thích hệ thống giáo lý như là 
hệ thống lý luận do trí tuệ con người tạo ra, còn Kinh thánh 
như là đi sản văn hoá cổ. Thuyết hữu thần (theisme) bị họ đem 
đối lập với quan niệm thần luận (deisme) về Chúa như động cơ 
đầu tiên, như cái tuyệt đối của triết học không can thiệp vào 
công việc thế giới, họ cố gắng hợp nhất tôn giáo với lý tính. 
Có tác động tới các nhà thần học Tin lành giáo là những tư 
tưởng của Cantơ mà, trong tác phẩm "Phê phán lý tính thuần 
tuý", đã chỉ ra rằng các luận điểm của thần học truyền thống 
(về Chúa, sự bất tử của linh hồn, cuộc sống bên kia thế giới) 
không thể được luận chứng một cách duy lý. 

Ph.Slâyemakhơ (1768-1834), nhà triết học và thần học 
người Đức đã chỉ ra trong các tác phẩm "Bàn về tôn giáo với 
những người có học vấn khinh thường nó", "Niềm tin Thiên 
Chúa giáo”, v.v. đã cố gắng chỉ ra rằng tôn giáo được đem lại 
cho con người một cách trực tiếp như một lĩnh vực đặc biệt gắn 


405 


liền với tính chủ quan của con người. Slâyemakhơ kiên định sự 
hiện diện của Chuá trong van vật, quan niệm về Chúa như sức 
mạnh sáng tạo nội tại của tồn tại, như nguồn gốc và cơ sở của 
nó, xem cá nhân như quan hệ không lặp lại với Chúa. Nhờ bước 
ngoật như vậy về với tính chủ quan mà thần học Tìn lành giáo 
thế kỷ XIX đã có được nhiều khả nâng để thích nghỉ với bối 
cảnh xã hội. Sự định hướng này cũng đưa tới chỗ sự nghiên cứu 
thế giới bên ngoài và sự hoạt động trong nó được dành cho 
thẩm quyền của lý tính và khoa học. 

Mặc dù các nhà Cải cách tôn giáo đã lên trếng chống lại 
triết học, nhưng nó tỉnh thông thần học tới mức sự chú giải 
Kinh thánh và khoa chú giải, lịch sử Cựu ước và Tân ước, 
thậm chí việc trình bày hệ thống giáo lý cũng được xây dựng 
phụ thuộc vào các học thuyết của Cantơ, Phichtơ, Selinh và 
Hêghen. Thần bọc Tin lành giáo theo khuynh hướng hiện đại 
hoá thế kỷ XIX đã nhận được tên gọi là "thần học tự do chủ 
nghĩa", vì đặc điểm chung của nó là nấm bắt nguyên tắc của 
chủ nghĩa tự đo (liberalisme), nguyên tắc tự trị của chủ thể, tự 
đo của lý tính, sáng kiến riêng tư. 

Người sáng lập ra “Trường phái tân Tubinnghen", 
Ph.Bauơ (1792-1860) đã xem sự hình thành văn bản Tân ước 
và giáo lý Thiên Chúa giáo như kết quả đấu tranh giữa các xu 
hướng Thiên Chúa giáo độc thần và Thiên Chúa giáo đa thần. 
Các học trò của Bauơ đã biến cuộc đời của Chúa Giêsu thành 
đối tượng nghiên cứu có phê phán giống như cuộc đời của bất 
kỳ nhân vật lịch sử nào, hơn nữa, họ còn đặt ra vấn đề bản 
thân Chúa Giêsu có phải là nhân vật lịch sử không hay là sự 
nhân cách hoá tự ý thức của giáo đoàn Thiên Chúa giáo. Trong 


406 


tác phâm "Cuộc đời của Chúa Giêsu được nghiên cứu lại một 
cách có phê phán”, D.Strôsơ (Straus) (1808-1874) đã xem 
Thiên Chúa giáo như là sản phẩm của lịch sử tình thần con 
người. Trong Thiên Chúa giáo, theo ông. chân lý được trình 
bày dưới hình thức thần thoại quan niệm hình thành một cách 
tự phát trong ý thức con người trong đó vũ trụ được nhân cách 
hoá. Sự tồn tại lịch sử của Chúa Giêsu, theo Straus được trình 
bày trong Tân ước bảng những thần thoại bị che đậy tới mức 
có thể được xem như là điều không quan trọng đối với tín đỗ 
Thiên Chúa giáo. Điều này cũng tạo điều kiện để những người 
theo một trường phái nghiên cứu khác (trường phái thần học) 
tuyên bố bản thân sự tồn tại lịch sử của Chúa Giêsu là thần 
thoại. Các nhà thần học tự do chủ nghĩa đã bác bỏ học thuyết 
truyền thống về Ba Ngôi. về sự hoá thân của Chúa, về bản chất 
Chúa của Giêsu Kitô, về sự thụ thai trình bạch của Chúa, về 
các phép màu, về ý nghĩa cứu rỗi của cái chết trên cây Thập tự 
của Chúa Giêsu. về sự phục sinh thể xác, tính thực tại của 
ngày thứ năm mươi, cũng như học thuyết về việc Chúa sáng 
tạo ra thế giới và con người, về tội tổ tông. Họ tạo ra hình ảnh 
Chúa Giêsu mang tính lịch sử tự do. 

Đạt tới sự ảnh hưởng lớn nhất ở giai đoạn này, thần học tự 
đo chủ nghĩa nửa sau thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã tiến hành 
xây dựng lại thần học dựa trên thuyết Cantơ mới. A.Riichơ 
(Ritch) (1822-1889) đã lý giải học thuyết Thiên Chúa giáo vẻ 
sự cứu rỗi như là sự tiến hóa đạo đức - xã hội của con người. 
Theo Ritchơ. thần học cần phải đề cập tới giá trị của niềm tin 
vào Chúa hay vào bản chất Chúa của Giêsu Kitô. Mục đích 
chân thực và duy nhất của tình yêu đối với Chúa, trung tâm 


407 


của Thiên Chúa giáo là tình yêu đối với người thân được thực 
hiện một cách cụ thể, thực tế trong đời sống xã hội, kể cả 
trong hoạt động nghề nghiệp. "Vương quốc của Chúa" - đó là 
mục đích của lịch sử, là hạnh phúc tối cao mà cần được thực 
hiện dân dần thông qua những nỗ lực đạo đức của nhân loại. 
Quan điểm này là sự dịch chuyển học thuyết Cantơ về vương 
-quốc tư do đạo đức sang mảnh đất thần học. Học trò của Ritch 
là A.Hacnác (Harnak) đã khẳng định rằng toàn bộ sự phát 
triển văn hoá thể hiện như là sự thực hiện các nguyên tắc đạo 
đức Thiên Chúa giáo. 

Thần học tự do chủ nghĩa được phổ biến rộng rãi ở Mỹ, 
đặc biệt trong trường phái Chicagô mà các môn đồ đã căn cứ 
trên các tư tưởng triết học của chủ nghĩa thực dụng. Gắn liền 
với thần học tự do chủ nghĩa là phong trào "Phúc âm xã hội” mà 
đại biểu nổi tiếng là U,Rôsenbuốc (Raushenbush). Ông đã xây 
dựng tư tưởng “chủ nghĩa xã hội Thiên Chúa giáo". Thần học tự 
do chủ nghĩa không những là ý định giải quyết những trở ngại 
mà sự phát triển khoa học đặt ra cho Thiên Chúa giáo mà còn lạ 
thích nghi với điều kiện của các nước công nghiệp. 


14.3. K.Bart và thần học biện chứng 


Vào đầu thế kỷ XX, khuynh hướng chính giáo đã tăng lên 
trong Tin lành giáo. Chủ nghĩa Nguyên giáo đã hình thành ở 
Mỹ, nó lên tiếng chống lại sự hiện đại hoá Thiên Chúa giáo và 
đòi hỏi coi tính có tỉnh thần của Chúa ở các sách Kinh thánh là 
cơ sở của giáo lý. Hội nguyên giáo Thiên Chúa toàn thế giới 
được thành lập vào năm 1919. 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở châu Âu và sau đó 
là ở Mỹ, "thần học khủng hoảng", hay "thần học biện chứng” 


408 


đã được thừa nhận, nó nhấn mạnh sự tách biệt giữa mặc khải 
và nhận thức tự nhiên nhờ sử đụng phép biện chứng hiện sinh 
của Kiêccơgøa là học thuyết ghi nhận những mâu thuẫn kỳ cục 
của tồn tại cá thể. Người sáng lập ra thần học biện chứng là 
K.Báctơ (Bart), nhà thần học và linh mục người Thuy Sỹ. 
Quan điểm của Báctơ thực hiện sự quay về với chính giáo Tin 
lành trên một trình độ triết học mới, vì thần học biện chứng 
thường cũng được hiểu là Chính giáo mới. 

Ngay vào năm 1919, Báctơ đã công bố tác phẩm "Bình 
luận về những thông cáo gửi cho dân Lamã”", trong đó ông phê 
phán đữ dội thần học tự do chủ nghĩa và nhấn mạnh rằng sự 
mạc khải về nguyên tắc là đối lập với mọi triết học, thần học 
và tôn giáo tự nhiên mà thể hiện là sản phẩm của sự sáng tạo 
thần thoại tự phát và của sự xây đựng triết học. Chúa nằm ở 
ngoài ranh giới xa tới mức con người chỉ có thể đạt tới sự mặc 
khải của Chúa thông qua đối thoại, những mâu thuẫn và những 
nghịch lý tái hiện ranh giới không khắc phục được giữa con 
người và Chúa, sự khủng hoảng của mọi nỗ lực của con người. 
Trong “Hệ giáo lý của Giáo hội", Báctơ coi trung tâm của thần 
học là Kitô học, vì chỉ thông qua Chúa Kitô thì con người mới 
đạt tới được tồn tại của Chúa và sự tiền định - sự lựa chọn 
người của Chúa như là đối tác của lời ước về tình yêu và sự 
hoá thân trong Chúa Giêsu Kitô. Từ tư tưởng về tính siêu việt 
của Chúa, ông đã rút ra kết luận rằng không có gì trong thế 
giới có thể được thừa nhận là thần thánh, không một thiết chế 
và phong trào xã hội nào có thể đưa thế giới đên gần với vương 
quốc của Chúa. Đồng thời phái Báctơ cũng không bảo vệ tính 
thụ động. Tín đồ Thiên Chúa giáo cần giữ một lập trường có 
phê phán và có trách nhiệm được đem lại thông qua ý thức 


409 


rằng tất ca đều phải chịu sự phán xét của Chúa. Sự tách xa và 
đứng đối lập với thế giới tội lỗi mở ra khả năng có trách nhiệm 
đạo đúc trong chính trị, để chống lại chủ nghĩa cực quyền và 
chủ nghĩa cực đoan. 

14.4. R Buntơman và quan điểm phi thần thoại hoá 
Thiên Chúa giáo 

R.Buntơman (Buntman) (1884-I976), nhà thần học người 
Đức, khi quan tâm tới việc phê phấn các văn bản Tân ước 
nhàm chỉ ra rằng chúng bao gồm truyền thuyết được vay 
mượn của các đân tộc và được lĩnh hội như câu truyện tưởng 
tượng, những thần thoại, đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ cơ bản 
của thần học là làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa của những câu 
truyện này. Trong các tác phẩm của mình "Tân ước và thần 
thoại học", v.v., R.Buntơman phát triển quan điểm phi thần 
thoại hoá tin mừng của Tân ước. Ông gọi thần học là sự trình 
bày bằng khái niệm sự hiện sinh của con người do Chúa quy 
định. Theo ông, thần học tất yếu có chức năng chú giải học và 
chỉ có thể nói về Chúa khi đồng thời nói vẻ con người, chỉ có 
thể nhận thức con người thông qua quan hệ của nó với Chúa. 
Theo Buntơman, nội dung đích thực của Phúc âm là mang tính 
hiện sinh: nó làm sáng tỏ sự tự nhận thức của con người thông 
qua quan hệ của con người với tồn tại. Buntơman xem những 
truyền thuyết trong Kinh thánh không phải như là những câu 
truyện về các sự kiện thật sự, mà như là phương thức chuyển 
hoá cho con người nội dung hiện sinh và phân biệt giữa thần 
thoại vơí tín tức. Truyền 1in là bán chất của giáo lý Thiên Chúa 
giáo, là lời nói của Chúa với con người mà chỉ có thể nắm bắt 
bằng niềm tin và có ý nghĩa của chuẩn tác vĩnh hãng. 


410 


14.5. P.Pillich 


Thử nghiêm đổi mới thần học nhờ triết học hiện sinh đặc 
trưng cho cả P.Tinlích (TiHich) (1886-1965). nhà thần học, 
triết học Đức-Mỹ. Trong tác phẩm gồm ba tập "Thần học có 
hệ thống", P.Tinlích lý giải các khái niệm thần học như là các 
biểu tượng về quan niệm hiện sinh của con người trong quan 
hệ của nó với Chúa và đưa ra phương pháp "chính lý”, phương. 
pháp cần bắc chiếc cầu từ triết học đặt ra vấn đẻ tới thần học 
đưa ra câu trả lời. P.Tinlích phát triển khái niệm về Chúa như 
sự thống nhất của cái nội tại và cái siêu việt, như cơ sở của tồn 
tại, chỉ ra rằng khách thể của thần học là cái làm cho con 
người quan tâm nhiều nhất. Cái tạo ra sự quan tâm thái quá, vô 
điều kiện, tối hậu này là cái quy định tồn tại hay không tồn tại 
của con người. Quan điểm của Tinlích về văn hoá và quan hệ 
của nó với tôn giáo được sử dụng cho việc xây dựng "thần học 
thế tục", thần học được giải phóng khỏi chủ nghĩa thần trung 
tâm, cũng như khỏi chủ nghĩa con người trung tâm thái quá. 
Văn hóa được Tinlích xem như sự tự hiện thực hoá của Chúa 
trong thế giới và lịch sử thông qua hoạt động của con người, 
còn tôn giáo là thực thể của văn hoá. Thần học của Tinlích bộc 
lộ đầy đủ mâu thuẫn cơ bản của phương pháp luận chứng cho 
tôn gíao của nhân học hiện tượng học: được chuyển vào văn 
hoá trần tục và cuộc sống hàng ngày, niềm tin thường xuyên 
lung lay ở nơi giáp ranh với sự không có niềm tin, và hoài nghi 
hoá ra là thành tố tất yếu của nó. Với khát niệm về Chúa như 
"đầy" của tồn tại và của sự hiện sinh người, chính cách tiếp 
cận này đã có ảnh hưởng đến các hình thức hiện đại hoá triệt 
để Thiên Chúa giáo. 


411 


14.6. D.Bonhôphơ và thần học thế tục 


Vào giữa thế kỷ XX, trong thần học Tin lành giáo đã diễn 
ra cuộc tranh luận về sự thế tục hoá và về "cái chết của Chúa”, 
củng cố chủ nghĩa tự do mới mà đã tiếp nhận tính chất cấp tiến 
và thể hiện dưới dạng hàng loạt nghiên cứu gần gũi với nhau: 
“Thiên Chúa giáo phi tôn giáo", "thần học về cái chết của 
Chúa”. "thần học thế tục”, "thần học phê phán", "thần học giải 
phóng”, "thân học cách mạng", "thần học giải cấu trúc". 

Tác phẩm "Phản kháng và khuất phục. Những bức thư và 
ghỉ chép trong tù” của nhà thần học bị quốc xã bỏ tù, 
D.Bonhôphơ (Bolnof) (1906-1945) đã được công bố vào năm 
1951, trong đó ông đưa ta tư tưởng cho răng thế giới đạt tới độ 
trưởng thành không chấp nhận các quan niệm truyền thống về 
sự tồn tại của Chúa như Đấng sáng thế siêu tự nhiên, rằng thế 
giới phi tôn giáo cần đến thần học tương ứng. Theo Bonhôphơ, 
tôn giáo truyền thống là sự bù đấp cho sự yếu đuối của con 
người, còn bây giờ con người đã học được cách khắc phục sự 
yếu đuối của mình. Do vậy, Thiên Chúa giáo tất yếu trở nên 
phi tôn giáo, trở thành cơ sở cho quan hệ có đạo đức của con 
người với con người, cho tính tích cực và trách nhiêm trong 
thế giới. Do ảnh hưởng của các tư tưởng này của Bonhôphơ mà 
các nhà thần học cấp tiến H.Bahanian (sinh năm 1927), 
Haminton (sinh năm 1924), T.Antisơ (Alltis) (sinh năm 1927) 
đã xây dựng quan điểm "thần học thế tục" và "thần học về cái 
chết của Chúa". Họ lý giải cái chết của Chúa vừa như là một 
sự kiện lịch sử văn hoá biểu thị sự đánh mất quan hệ tôn giáo 
với Chúa. tính vô nghĩa của ngôn ngữ hữu thần luận truyền 
thống, vừa như là sự hoá thân đây đủ của Chúa trong lịch sử, là 
sự chuyến tiếp từ sự siêu việt sang tính nội tại nhân học. 


412 


Những người bảo vệ thân học thế tục khước từ chủ nghĩa 
hiện sinh và phê phán nó. Trong cuốn sách "Thành phố thế 
tục”. nhà thân học người Mỹ, H.Côcsơ (Coks) đã trách cứ 
P.Tinlích vì Tinlích đã cố luận chứng sự quy định của các vấn 
đề tôn giáo và hiện sinh bởi bản thân cấu trúc của sư hiện sinh 
người. Những vấn đề là ở chỗ, Côcsơ phản bác, những vấn đề 
như vậy nói chung không xuất biện ở con người thế tục, con 
người đến thành phố sau khi đã chôn cất thế giới quan tôn giáo 
và không còn nhận thấy ý nghĩa của lễ nghi. Trong bộ máy 
phương pháp luận của thần học thế tục, triết học phân tích 
ngôn ngữ được sử dụng để phân tích ngôn ngữ tôn giáo và để 
luận chứng ràng ngôn ngữ vô nghĩa về mặt khoa học vẫn có 
thể được sử dụng để biểu thị mục đích sống. 

Được nhà thần học Tin lành giáo như E.Môntơman- 
Venden (Moltman-Vendell), L.Sotôp (Shotrof), v.v. xây 
dựng, thần học nữ quyền trở thành một hiện tượng độc đáo. 
Họ đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ và đòi hỏi xét lại 
quan niệm nam giới trung tâm luận về Chúa và về con người 
vốn đặc trưng cho thần học gia trưởng, đưa vào học thuyết về 
Chúa không những biểu tượng nam giới mà cả biểu tượng nữ 
giới, giải phóng Thiên Chúa giáo khỏi thái độ bóc lột và nô 
dịch đối với phụ nữ. Họ coi trung tâm của Kinh thánh là học 
thuyết về sự giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức. 

14.7. Thân học tiến trình 

Thân học tiến trình đã xuất hiện ở nửa sau thế kỷ XX, nó 
căn cứ trên triết học của A.N.Oaitơhet (1861-1947). Tác phẩm 
của các nhà thần học Mỹ, Gi.Côbơ (Cobb), Sh.Ocđen (Ogden) 
đã trở nên phố biến rộng rãi. Họ cho rằng hiện thực là một quá 
trình, chứ không phải là thực thể và điều đó có quan hệ không 

413 


những với thế giới mà cả với Chúa. Không những Chúa thâm 
nhập vào tất cả mọi thứ diễn ra trong thế giới mà tất cả những 
gì diễn ra trong thế giới đều có tác động đến Chúa. Quan điểm 
phân đôi của Chúa đã được phát triển. Người ta tách biệt trong 
bản chất của Chúa bình điện phát sinh, siêu việt, lý tính có thể 
đạt tới và bình diện thứ sinh, được đem lại trong kinh nghiệm. 
Với tư cách cơ sở hợp lý cho sự phát triển của thế giới, Chúa là 
cội nguồn vĩnh cửu của mọt cái thực tồn, thường xuyên sáng 
tạo ra bản thân mình và toàn bộ hiện thực, còn vũ trụ hoá ra là 
"cơ thể” của Chúa. Chúa thường xuyên thực hiện những giá trị 
trong phương diện thứ hai mà đã từng được thực hiện trong thế 
giới; những gì vĩnh viễn bị đánh mất trong thế giới sẽ mãi mãi 
được giữ lại trong Chúa. 


14.8. Thân học hậu hữu thần luận và thần luận giải 
cấu trúc 

Nhà thần học người Đức, D.Giôlle (Jolle) (sinh năm 1929) 
đã đưa ra quan điểm "thần học hậu hữu thân luận", nó bao 
gồm những yếu tố phê phán tôn giáo của Phoiơbắc, Mác, 
Phrôm. Giôlle coi phương pháp của thần học này là sự văn 
cảnh hoá xã hội, là sự lý giải mọi luận điểm của học thuyết 
Thiên Chúa giáo dưới ánh sáng của thực tiễn giải phóng, cũng 
như của xã hội học và tâm lý học hiện đại. Jiôlle tuyên bố việc 
quy hoàn toàn cái thần thánh về con người, quan điểm "hữu 
thân luận phi hữu thần”. Ông cho rằng quan niệm lịch sử và 
quan niệm xã hội về con người, sự lý giải xã hội học về con 
người và về tôn giáo, bao gồm cả việc phê phán nó, xét đến 
cùng là hướng vào việc loại bỏ những hình thái ý thức tôn giáo 
đã lỗi thời nhằm tìm kiếm những hình thái đích thực và có 
triển vọng của nó. tìm kiếm một kinh nghiệm tôn giáo mới. có 


414 


thể hợp nhất với cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa nhân đạo và sự 
nghiệp giải phóng. 

Thần học giải cấu trúc căn cứ trên học thuyết của nhà triết 
học người Pháp, Gi.Đêriđa (sinh năm 1930), người đã đề nghị 
khác phục các quan niệm siêu hình học và thân ngôn trung 
tâm trong văn hoá và tìm kiếm những cội nguồn sâu xa của sự 
tương tác với sự siêu việt hoá nhờ phân tích văn bản (giải cấu 
trúc). Hợp nhất vào năm 1982 thành hội "Giải cấu trúc và thần 
học”, hàng loạt nhà thần học Mỹ không những đã ghi nhận sự 
khủng hoảng của thần học truyền thống mà còn tuyên bố về 
cái chết của bất kỳ thần học nào căn cứ trên siêu hình học, trên 
quan niệm về Chúa như một thực tại siêu nhiên. Theo họ, đối 
tượng của thần học đã cạn kiệt, được hiểu như vậy thì Chúa đã 
chết, con người chỉ còn học lấy điệu nhảy trên ngôi mộ của 
Chúa. Nhờ những ẩn dụ như vậy. họ cố biểu thị yêu cầu tìm 
kiếm cơ sở sâu xa của ngôn ngữ tôn giáo và thần học. 


14.9. Thần học hy vọng và thần học hậu thế luận 


Sau những năm 60 thế kỷ XX, thái độ đối với sự chính trị 
hóa và xã hội hoá thần học đã tăng lên. Hệ vấn đề hậu thế luận 
ngày càng được xem xét nhiều hơn trong triết học và thần học 
Tin lành giáo. Nhờ sự đổi mới hậu thế luận, các nhà thần học 
hy vọng sẽ khác phục được sự lạc hậu của học thuyết truyền 
thống, cũng như xu hướng của thần học thế tục muốn hiểu con 
người với tư các thực thể độc lập. Bước ngoặt này thể hiện rõ 
trong quan điểm của hai đại diện nổi tiếng cho "thần học hy 
vọng” - Ju.Mollưnan (sinh năm 1926) và V.Pannenbéc 
(Pannenberg) (sinh năm 1928), những người lý giải sự mặc 
khải như hành động tích cực tham gia vào lịch sử của Chúa, 
giữ lại những luận điểm mang tính nguyên tắc của giáo lý. 

415 


nhưng xem xét lại sự luận chứng truyền thống cho chúng, sử 
dụng các học thuyết triết học, xã hội học và tâm lý học mới 
nhất về các phương diện triết học-thần học và xã hội trong học 
thuyết của mình. 

“Triết học hy vọng" của E.Blôc (Blok) (1885-1977) có ý 
nghĩa đặc biệt đối với thần học hậu thế luận. Nhà thần học 
người Đức, Yu.Môntơman (Moltman) đã xem xét lại về mặt 
thân học học thuyết này của E.Blôc.Trong cuốn sách "Thần 
học hy vọng”, ông khẳng định rằng hy vọng cứu rỗi có ảnh 
hưởng mạnh nhất đến việc con người lĩnh bội thực tại, gắn liền 
với tính lịch sử của con người. Yu.Môntơman nhấn mạnh 
phương điện chính trị của hậu thế luận, chức năng giải phóng 
của hy vọng trong lịch sử, do vậy thần học của ông còn được 
xem là một biến thể của thần học chính trị. Ông hiểu cách 
mang, phong trào giải phóng như là những biểu hiện cụ thể 
của hy vọng hậu thế luận. Yu.Molltman nói tới sự giống nhau 
siữa sứ mệnh hậu thế luận của tín đồ Thiên Chúa giáo và các 
phong trào giải phóng trong lịch sử. Theo ông, đánh giá đúng 
thực tại lịch sử và mở ra con đường cải biến xã hội trong hy 
vọng sẽ được hỗ trợ bởi học thuyết về sự đau khổ của Chúa 
cùng toàn thể nhân loại. Hy vọng Thiên Chúa giáo có khả 
năng tiên đoán và thể nghiệm mọi hình thức tồn tại có đây đủ 
giá trỊ ngay trong cuộc sống trần gian này. 

Nhà thần học nổi tiếng người Đức, V.Pannenbéc xây dựng 
thần học có định hướng hậu thế luận. Trong hàng loạt tác 
phẩm (như "Thần học có hệ thống", v.v.), ông tiếp nhận những 
luận điểm cơ bản của nhân học triết học của M.Selơ (1874- 
1928) và của H.Plesnơ (1892-1985), xã hội học tri thức, sử 
dụng học thuyết Hêghen về tha hoá để lý giải tính cởi mở của 


416 


con người với thế giới, khả năng cải tạo hiện thực của nó như là 
sự cởi mở với Chúa. Chỉ có tương lai tối hậu của thế giới và lịch 
sử của nó mới chứng minh được tính thực tại của Chúa một 
cách dứt khoát và không bác bỏ được. Không những bản tính 
con người mà toàn bộ cấu trúc của hiện thực đều định hướng 
vào tương lai, đều báo trước nó. Thần học hậu thế luận xem 
Chúa như là tương lai của thế giới được chờ đợi trong niềm tin 
cân bản và được mở ra ở Chúa. 


14.10. Chủ nghĩa nguyên giáo 


Từ những năm 70 thế kỷ XX, xu hướng của chủ nghĩa bảo 
thủ thân học và giáo hội đã tăng lên trong điều kiện những mâu 
thuẫn xã hội và sinh thái trở nên gay gắt hơn. Phong trào rộng rãi 
này thường được gọi là Thiên Chúa giáo "Phúc âm”, nó có nhiệm 
vụ xây dựng thần học "Phúc âm" mà trước hết hướng vào học 
thuyết về cuộc sống theo niềm tin Thiên Chúa giáo. Những 
người theo chủ nghĩa phản hiện đại hoá triệt để nhất đã kế tục 
đường lối chủ nghĩa nguyên giáo Thiên Chúa ở đầu thế kỷ, tiến 
hành đấu tranh chống lại việc giảng dạy thuyết tiến hoá và thuyết 
Đacuyn tại các trường đại học. Kiên quyết chống lai sự hiện đại 
hoá thân học là những người gọi là "thuyết sáng thế khoa học", 
thuyết bảo vệ học thuyết cho rằng thế giới và con người do Chúa 
sáng tạo ra, điều này đã được kể lại trong Kinh thánh. Vào những 
năm 70 thế kỷ XX, Morisơ đã luận chứng cho luận điểm cho 
rằng đã và không có tiến hoá, sự sống không phát triển từ vật 
chất chết, mà được sáng tạo ra một cách siêu tự nhiên. Luận cứ 
yếu kém của "thuyết tiến hóa khoa học" đã không cho phép các 
tổ chức tôn giáo lớn ủng hộ học thuyết này, các nhà thần học Cơ 
Đốc giáo và Tin lành giáo đã khước từ nó, bảo vệ "thuyết tạo hoá 
tiến hoá”, sự sáng tạo đần dần và theo giai đọan. 


417 


14.11. Thần học toàn thế giới 


Thần học Tin lành giáo cuối thế kỷ XX đã phản ánh bốt 
cảnh chủ nghĩa đa nguyên về tôn giáo. Thần học toàn thế giới 
đã được phổ biến trong bối cảnh này, nó định hướng vào việc 
đối thoại với các tôn giáo và các hệ thống thế giới quan khác, 
vào việc văn cảnh hoá Thiên Chúa giáo. Vấn đề văn cảnh hoá là 
đặc biệt quan trọng đối với các nhà thần học Thiên Chúa giáo ở 
các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tính mà thần học 
thường được xác định như là "thần học văn cảnh”. Tại các vùng 
ngoại điên của thế giới công nghiệp, những mâu thuẫn xã hội 
trở nên gay gát và phức tạp hơn, các giai tầng xã hội và văn hoá 
tối cổ và tối hiện đại xung đột với nhau. Nẽ lực của các nhà 
thần học các nước này hướng vào việc toàn thế giới hoá và văn 
cảnh hoá Thiên Chúa giáo, vào việc tìm kiếm sự tổng hợp 
những quan niệm đã được xây dựng trong Thiên Chúa giáo, Hồi 
giáo, DoThái giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. 

Chẳng hạn, các nhà thần học châu Phi đã đặt ra nhiệm vụ 
không những làm cho Thiên Chúa giáo thích nghi với các nền 
văn hoá bản địa mà còn "châu Phi hoá Thiên Chúa giáo", thể 
hiện nó thông qua truyền thống các tín ngưỡng bản địa. Một 
biến thể đặc biệt của thần học văn cảnh là "thần học đen". Nó 
ra đời giữa các nhà thần học và các thủ lĩnh tôn giáo có gốc 
Phi ở Bắc Mỹ, được tăng cường vào những năm 60 thế kỷ XX 
trong cuộc đấu tranh của người da đen vì các quyền công dân. 
"Thần học đen" tuyên bố Thiên Chúa giáo là sự biểu thị những 
khát vọng tỉnh thần sâu xa nhất của chủng tộc da đen, của dân 
da đen được Chúa lựa chọn. Bản thân Chúa và sự hoá thân của 
Chúa - Chúa Giêsu Kitô, theo các môn đồ của phong trào này, 
là có da đen. 


418 


Chương XV 
TRIẾT HỌC HỒI GIÁO 


Triết học Hồi giáo hình thành vào thế kỷ IX-XII. Nhưng 
ngay vào cuối thế ký VII-đầu thế kỷ VII, giới Hồi giáo đã 
tiến hành tranh luận về các vấn đề cơ bản của giáo lý - về thái 
độ đốt với tội lỗi và về phần thưởng ở thế giới bên kia, về bản 
chất và các đặc tính của Thượng đế, về tự do ý chí, về bản chất 
của kinh Côran, v.v.. Sự đị biệt trong các nguồn tư liệu gốc cơ 
bản của Hồi giáo - kinh Côran và giáo luật Sunna - đã đem lại 
khả năng rộng rãi cho những lý giải khác nhau về các vấn đề 
giáo lý. Những bất đồng về tư tưởng giữa các nhà thần học Hồi 
giáo đã đưa tới việc hình thành ở giữa thế kỷ VIII hàng loạt 
nhóm tôn giáo-chính trị có ảnh hưởng, mỗi một trong số đó 
đều có kỳ vọng biểu thị niềm tin chân thực. Do có sự vắng mặt 
hệ thống giáo lý được hợp thức hoá trong Hồi giáo nên một 
trường phái thần học phổ biến không được tách biệt trong thế 
giớt Hồi giáo. Những thử nghiệm riêng biệt của giới cảm 
quyền nhằm áp đặt quốc giáo bao gồm những yếu tố của giáo 
phái này hay giáo phái khác đều vấp phải sự chống đối của 
những địch thủ của giáo phái khác. 

Cuộc tranh luận về sự tiên định - việc Thượng đế quy định 
những hiện tượng diễn ra trong thế giới, kể cả hành vị của con 
người, đã giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc tranh luận của các 
nhà thần học Ai Cập. Xiria, Iran, Irắc. Những người ủng hộ 
học thuyết về sự tiên định tuyệt đối đã nhận được tên gọi là 

4i9 


phái Giabari (tiếng Arập có nghĩa là cưỡng chế). Họ khẳng 
định rằng Thượng đế đã tạo ra con người cùng với tính cách. 
năng hực và những hành vị tương lai, do vậy con người không 
thể có tác động đến con đường đời của mình. Trái ngược với 
phái Giabartt, một trường phái khác đã hình thành, nó phát 
triển luận điểm về tự do của con người trong việc lựa chọn 
hành vi của mình. Phái này được gọi là Cađari. 


15.1. Calam (Lời thần linh) 


Sự đồng tồn tại của các nhóm tôn giáo khác nhau, cuộc 
tranh luận dữ dội giữa các trường phái Hỏi giáo và xung đột tư 
tưởng của chúng với đại biểu của các tên giáo khác đã sinh ra 
thần học tư biện Hồi giáo Calam (có thể tạm địch là thần ngôn 
- lôpôs). Nó lý giải giáo lý Hỏi giáo dựa trên lý tính, chứ 
không phải dựa trên sự phục tùng mù quáng các quyền uy tôn 
giáo. Định hướng cơ bản của những người bảo vệ Calam 
(mutacallim) được thể hiện ở luận điểm "Chỉ tuân thco lý 
tính". Trong quá trình tiến hoá, Calam đã xây dựng phương 
pháp suy luận của riêng mình. nó căn cứ trên sự lý giải mang 
tính biểu tượng - ấn dụ về Côran và loại trừ sự viện dẫn vào bất 
kỳ quyền uy nào, ngoài lý tính, Khi luận chứng cho những luận 
điểm cụ thể. Calam chiụ ảnh hưởng của triết học Hylạp cổ mà 
vẫn được giữ lại trong khuôn khổ truyền thống học vấn sống 
động từ thời Hylap hoá, cũng như của Thiên Chúa giáo và Do 
Thái giáo. 

Hệ vấn đề của Calam phản ánh những đề tài cơ bản của 
các cuộc tranh luận mang tính chất triết học tôn giáo, trực tiếp 
gắn liền với hệ thống giáo lý của Hồi giáo (tính vĩnh hàng hay 
tính được sáng tác ra của Calam, trách nhiệm của con người về 
những hành vi của mình. số phận của người mắc tội trong thế 
420 


giới bên kia. sự thống nhất của Thượng đế và quan hệ giữa bản 
chất và các đặc tính của Thượng đế, phẩm chất của người lãnh 
đạo tín đồ Hồi giáo). Từ thời điểm xuất hiện của mình, Calam 
không thể hiện là một học thuyết triết học toàn ven. Trong lịch 
sử Hồi giáo trung cổ, nó được nhiều trường phái đại diện. 
Khuynh hướng lớn thứ nhất của Calam là trường phải 
Mutasilir (tách ra) mà đã đóng một vai trò đáng kể trong đời 
sống chính trị -tôn giáo của quốc vương Đamat và quốc vương 
Batđa thế ký VII-IX. Người sáng lập ra phát Mutasilit là Vacul 
ibn Ata (699-748). Các nhà lý luận nổi tiếng của nó gồm có 
al-AIaf, an-Naddam, all-Giahis. 

Học thuyết Matasilit định hướng vào truyền thống Aristôt 
và chủ nghĩa Platôn mới. Chủ nghĩa duy lý của học thuyết 
Mutasilt thể hiện ở luận điểm về quyền uy của lý tính đối với 
niềm tin và ở việc phủ định mọi tín niệm mà sự thừa nhận 
không được kiểm tra trước nhờ sự hoài nghi về tính chân thực 
của chúng. Những luận điểm cơ bản của phái Mutasilit được 
hình thành vào nửa đầu thế kỷ IX. Chúng bao gồm luận điểm 
về sự công bằng giả định tự đo ý chí của con người. Khi đưa ra 
luận điểm về sự công bàng của Thượng đế và sự hoàn hảo của 
Thượng đế, phái Mutasilit hoàn toàn bác bỏ tư tưởng cho rằng 
Thượng đế có thể tạo ra cái ác, họ thừa nhận rằng Thượng đế 
chỉ tạo ra những gì tốt đẹp nhất. 

Những người theo phái Mutasilit thừa nhận tính siêu việt 
của Thượng đế, điều này giả định sự khác nhau hoàn toàn giữa 
Thượng đế và những tạo phẩm của Thượng đế, kể cả con 
người. Trong quan niệm của họ. Thượng đế thể hiện như là 
một sự thống nhất không nhận thức được và không xác định 
được bằng những khái niệm của con người. Được phái 


421 


Mutasilit truyền bá, thuyết độc thần nghiêm ngặt đã đòi hỏi 
không những phải phủ định thuyết nhân hình và sự đa thần mà 
còn phải phủ định cả tính thực tại và tính vĩnh hằng của các 
đặc tính của Thượng đế đo trí tưởng tượng của con người tạo 
ra (thí dụ như nãng lực dận đữ, trả thù, v.v.). Phái Multasilit 
kháng định rằng Côran do Thánh Ala tạo ra một cách dần dần. 
Theo họ, việc thừa nhận Côran là vĩnh hằng và không được 
sáng tắc ra có thể được xem như là việc thừa nhận một cách 
chc đậy Thượng đế thứ hat, đây là một tội rất nặng. Từ luận 
điểm vẻ tính được sáng tác ra của Côran suy ra kết luận về tầm 
quan trọng của việc lý giải sách thánh của Hồi giáo bằng ẩn 
dụ. Phái Mutasilit cũng xuất phát từ luận điểm về nghĩa vụ của 
tín đồ Hồi giáo hợp pháp phải góp phần cho thắng lợi của cái 
thiện và loại trừ cái ác bằng mọi phương tiên, kể cả bằng con 
đường bạo lực. 

Số phận lịch sử của phong trào tư tưởng Mutasilit đan xen 
với lịch sử chính trị của quốc vương. Phái Mutasilir tham gia 
vào phe đối lập Omeiđam. Dưới thời quốc vương all-Mamun 
(813-833), all-Mutasm (833-842) và all-Vasik (842-847), 
thuyết Mutasilit trở thành cơ sở cho quốc giáo. Hoạt động của 
phát Mutasili được các nhà cầm quyền khuyến khích, họ được 
dành cho trọng trách. Sự thịnh vượng của phái Mutasilit (nửa 
sau thế kỷ IX) được thay thế bằng những cuộc truy nã. Dưới 
thời quốc vương Mutavakid (847-861) là người đi theo thuyết 
Sinnl, lập trường của phái Multasilit bị phá huỷ mạnh. 


15.2. Trường phái Hanbala 


Những đối thủ cơ chính của các trào lưu duy lý chủ nghĩa 
trong khuôn khổ triết-học và thần học Hồi giáo là những người 


422 


ủng bộ chủ nghĩa Sunml truyền thống. Sau khi tuyên bố nguyên 
tác dựa nghiêm ngặt vào Côran, vào trí thức được Muhammet 
và các môn đệ của ông linh báo, các nhà thân học theo chủ 
nghĩa truyền thống đã khẳng định sự cần thiết phải chấp nhận 
niềm tin mà không được bàn luận, đã truyền bá tính vô điều 
kiện của sự tiền định của Thượng đế. Họ ủng hộ việc cấm mọi 
đổi mới trong lĩnh vực giáo lý và giáo luật mà không có cơ sở 
trực tiếp trong các sách thánh của Hồi giáo. cấm tự đo thảo luận 
các vấn đề tôn giáo. Đặc trưng cho thần học theo chủ nghĩa 
truyền thống là cách tiếp cận với kinh Côran và thánh truyền 
loại trừ bất kỳ sự lý giải nào khác với của họ và đòi hỏi phải áp 
dụng nguyên tấc "không đặt ra câu hỏi: như thế nào?”. Những 
người theo chủ nghĩa truyền thống kêu gọi định hướng vào lối 
sống của giáo đoàn Hồi giáo thời Muhammet và các thế hệ môn 
đồ đầu tiên của ông ta - "tổ tiên chính giáo". Lý tưởng của họ là 
những giá trị đạo đức và xã hội của Hồi giáo nguyên thuy - chủ 
nghĩa bình quân, không trục lợi, lên án sự xa hoa, đề cảo cuộc 
sống khiêm tốn và biết kiểm chế. 

Các tư tưởng truyền thống chủ nghĩa được thể hiện rõ nhất 
trong những bài truyền giáo và những tác phẩm về giáo lý của 
trường phái Hanbala được gọi theo tên người sáng lập ra nó A. 
Hanbala (780-835). Trường phái Hanbala xuất hiện như một 
sự phản ứng đặc biệt đối với việc phổ biến hạc thuyết 
MutasiliL và biểu thị quan điểm của những người bảo vệ chủ 
nghĩa truyền thống Hỏi giáo một cách bảo thủ cực đoan. Cơ sở 
xã hột của nó là các tầng lớp thị dân nghèo và trung lưu của xã 
hội Hồi giáo Ả rập. Khác với các quan điểm Mutásilit phức 
tạp, định hướng vào giới tri thức, những quan niệm giáo lý của 
phái Hanbala có điểm khác biệt là đơn giản và dễ hiểu. Theo 


423 


họ, những đổi mới không cho phép đối với giáo lý là thay đối 
nghi lễ cầu nguyện. xúc pham tới các môn đồ của Muhammet, 
tranh luận về những đặc tính của Ala, khẳng định tính được 
sáng tác ra của Côran, sử dụng các phương pháp duy lý của 
thần học tư biện. 


15.3. Trường phái Ashari 


Trong điều kiện phái Hanbala tảng cường tấn công phái 
MultasJli thì người ta đã cố hợp thức hoá nó bằng con đường 
thoả hiệp với học thuyết của những người theo chủ nghĩa truyền 
thống giáo điều. Người khởi xướng nó là nhà thần học Ashari 
(873-935), ông cũng là người sáng lập ra trường phái mang tên 
của mình. các đại biểu nổi tiếng của nó là ash - Shahrastani 
(mất năm 1]53), Phahr ad Din ar Radi (mất năm 1209). Mặc dù 
phái Ashari công khai tuyên bố chống lại phái Mutasilit, song 
họ văn kế tục đường lối duy lý của phái Mutasilit trong điều 
kiện không thuận lợi. Trong lĩnh vực thế giới quan, phái Ashari 
thường khẳng định quyền uy của lý tính đối với truyền thống 
tôn giáo và phủ định sự phục tùng mù quáng quyền uy tôn giáo. 
Đồng thời họ cũng cố không mâu thuẫn gay gắt với những 
người bảo thủ bảo vệ chủ nghĩa truyền thống, những người bác 
bỏ bất kỳ sự lý giải duy lý nào về giáo lý Hồi giáo. Điều này 
thể hiện ở cách tiếp cận thận trọng của phái Ashari với việc giải 
quyết hàng loạt vấn đề triết học-thần học đặc thù. Họ phủ định 
quyền uy tốt cao của Côran, thừa nhận tính vĩnh hằng của một 
số đặc tính của Thượng đế. Song họ không có được sự thống 
nhất trong những vấn đề này. Từ thế kỷ XHI đã diễn ra quá 
trình thống nhất Calam và triết học Hồi giáo (chủ nghĩa tiêu 
đao phương Đông), 


424 


15.4. Trường phái Suphi 


Trường phái Suphi - khuynh hướng thần bí-khác kỷ chủ 
nghĩa trong Hồi giáo-đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
văn hoá tinh thần và đời sống chính trị - xã hội của phương 
Đông Hỏi giáo. Trường phái Suphi xuất hiện ở thế kỷ VH- 
VIIL Sự bát đầu hình thành của nó gắn liền với phong trào của 
những người theo chủ nghĩa khắc kỷ Hồi giáo. những người 
kêu gọi chối bỏ cuộc sống trần tục, ca ngợi sự nghèo đói. Một 
trong những người nổi tiếng của trường phái Suphi là nhà thần 
học lớn của Hồi giáo sơ kỳ, all-Hasan all-Basri (842-928). 

Các bài thuyết giáo của những người theo trường phái 
Suphi sơ kỳ đã biểu thị tâm trạng bị quan sinh ra từ nôi sợ hãi 
bao trùm lên tất cả trước ngày phán xét của Thượng đế, từ tư 
tưởng về sự nguy hại của những khoái cẩm trần tục, đã nói lên 
những đề tài thần bí học về tình yêu vô tư, toàn tâm đối với 
Thượng đế và khát vọng hợp nhất với Thượng để. 

Vào thế kỷ X-XI, Trường phái Suphi đã có tính chất của 
một phong trào dân tộc và văn hóa mạnh mẽ. Vào giai đoạn 
này, các đặc điểm cơ bản của truyền thống Suphi đã hình 
thành, người ta đã hoàn thành các tác phẩm ghi nhận những 
luận điểm chủ yếu của học thuyết Suphi và hệ thống những tri 
thức về thuyết Suphi đã được tích luỹ đến thời kỳ đó. Cơ sở tư 
tưởng lý luận của học thuyết SuphIi bao hàm những yếu tố tôn 
giáo và tín ngưỡng phương Đông, những quan điểm cổ đại và 
Thiên Chúa giáo. Các trường phái Suphi có ảnh hưởng nhất là 
trường phái Batđa, trường phái Curi, trường phái BasrI, trường 
phát Khôrasan. 

Cơ sở của học thuyết Suphi là nhận thức trực giác về 
Chúa, là ý thức nội tâm băng tình cảm về các chân lý tôn giáo 

425 


a.ua 


- "kinh nghiệm tình thần”. Tín đồ Suphi giáo cần phải trái qua 
một con đường lâu dài và khó nhọc là tự hoàn thiện đạo đức 
tôn giáo, tây rửa tính thần và tự đào sâu nội tâm, khước từ cái 
tôi trần tục. Mục đích tối cao cần tìm chỉ đạt được nhờ thực 
tiễn tôn giáo thần bí đặc biệt. 

Một người Ai Cập tên là Ju-n-Nun all-Misri (mất năm 
860) đã có đóng góp đặc biệt cho thuyết Suphi sơ kỳ. Ông 
đóng vai trò to lớn trong việc biến thuyết Suphi thành một hệ 
thống triết học thần bí. Ông xây dựng hàng loạt luận điểm cơ 
bản của thuyết Suphi mà gắn liền với tư tưởng chủ đạo của nó 
- con đường dãn tới nhận thức về Thượng đế, tiếp cân với 
Thượng đế. 

Với tất cả những biến thể đa dạng của học thuyết thần bí- 
khác kỷ chủ nghĩa thì trong nó vẫn nổi bật lên hai khuynh 
hướng cơ bản - cực đoan và ôn hoà. Những người thco phái 
Suphi cực đoan coi mục đích tối hậu của con đường dẫn tới 
Chúa không những là hợp nhất với Thượng đế và trực tiếp nhìn 
thấy Người mà còn là "tiêu diệt", "hoà tan" cá nhân nhà thần 
bí ở trong Thượng đế, Trạng thái này được gọi là phana (tiếng 
A rập có nghĩa là không tồn tại, biến mất). Đại biểu nổi tiếng 
của khuynh hướng này, Batadin all-Bistami (mất năm 875) đã 
truyền bá khoái cảm khắc kỷ và sự say mê tín yêu thần bí đối 
với Thượng đế mà khát vọng toàn tâm rốt cuộc sẽ dẫn tới sự 
hợp nhất với Thượng đế, Những người theo phái Suphi cực 
đoan đã đưa ra quan điểm về trạng thái xuất thần đặc biệt, khi 
mà thánh Ala nói ra thông qua miệng của nhà thần bí. 

Phái Suphi cực đoan không coi trọng các hình thức bên 
ngoài của tôn giáo, mà để cao tỉnh thần tôn giáo nội tâm. 
Phong trào all-malamatia (những người bài xích) đã hình 


426 


thành ở Horasan vào thế kỷ IX, những người ủng hộ nó đã 
đánh giá sự tự mãn và sự tự kiêu với những thành tựu trong 
chủ nghĩa khắc kỷ như một mối nguy hiểm lớn nhất đối với sự 
cứu rồi linh hỏn của tín đồ Suphi giáo. hướng mọi chủ ý vào 
Thượng đế, họ che đậy lối suy nghĩ và thành tựu của mình 
trong những bài tập luyện khác kỷ -thần bí khỏi những người 
xung quanh. Những môn đệ của phong trào này đã đưa nguyên 
tắc này tới mức trở nên nhắm nhí. Họ phô trương thái độ khinh 
thường của mình đối với sự kiên tín bề ngoài, có thái độ thờ ơ 
đối với thực tiễn lê nghi của Hồi giáo và đã tạo ra sự căm tức 
và bài xích từ phía những người khác do lối cư xử vi phạm 
những quy tắc sinh hoạt cộng đồng của mình. 

Bên canh các quan niệm thần bí-khác kỷ chủ nghĩa cực 
doan thì thuyết Suphi ôn hoà cũng đã phát triển, nó yêu cầu 
thực hiện nghiêm khắc những nghĩa vụ tôn giáo, né tránh trạng 
thái xuất thần và tôn trọng các quyền uy Hồi giáo nguyên 
thuỷ. những người ủng hộ thuyết Suphi ôn hoà coi tri thức thần 
bí, bí ẩn (bí truyền) là loại trị thức hoàn hảo về Ala. nhưng 
đồng thời họ cũng thừa nhận giá trị của trí thức hình thức mà 
họ xem như là xuất phát điểm cho tri thức cấp cao hơn-tri thức 
cúa phái Suphi. Người sáng lập ra phái Suphi ôn hoà là all- 
Giuncid (mất năm 910) có vô số môn đồ. Một trong những 
học trò nổi danh của ông là Abu Talib all-Makki (mất năm 
996) đã cố gắng trình bày thuyết Suphi với tư cách là hạt nhân 
của giáo lý Hồi giáo, còn phái Suphi là những người giữ gìn và 
bảo vệ chủ yếu truyền thống của nhà tiên tri Muhammet, 

Hoạt động của hàng loạt nhà thần học Hỏi giáo ở thế kỷ 
X-XI đã sinh ra một hiện tượng mới về chất trong thân học 
Hồi giáo - đưa thành tố cảm tính-cảm xúc đặc trương cho 


427 


thuyết Suphi vào chủ nghĩa truyền thống Sunnt Nhờ những 
nghiên cứu triết học-thần học do họ tiến hành mà thuyết Suphi 
ôn hoà đã được đưa vào hệ thống giá trị của Hồi giáo Sunni. 
Sự kết hợp chủ nghĩa truyền thống Hồi giáo với các lý tưởng 
của phái Suphi gắn liền với tên tuổi của một trong các nhà tư 
tưởng Hồi giáo nổi tiếng nhất thời trung cổ, một nhà thần học. 
triết học,truyền giáo lớn Abu Hamid all-Hadali (1058-1111). 
Ông khẳng định rằng thần học và thực tiên Suphi hoàn toàn 
phù hợp với tinh thần và các cơ sở của Hồi giáo, chứng minh 
sự "ngoan đạo” của phái Suphi nhờ sự lý giải tương ứng về 
Côran và truyền thuyết Sunni giáo về nhà tiên trí Muhammet. 
Hadali nhận thấy lợi ích thực tiễn của Suphi giáo là ở sự định 
hướng của học thuyết này vào sự hoàn thiện đạo đức, nhưng 
lại bác bỏ quan niệm của trường phái này về sự hoà hợp của 
linh hồn con người với Thượng đế và hoà tan vào đó. 

Vào thế kỷ XII-XII, cùng với việc tiếp tục hợp nhất phái 
Sưphi ôn hoà với tôn giáo quan phương và với việc phát triển 
Suphi giáo thực tiên hàng ngày định hướng vào việc đáp ứng 
các nhu cầu tính thần của tín đồ bình dân thì phái Suphi trí 
thức cũng tiếp tục hoạt động nhằm nghiên cứu sâu sắc hơn các 
cơ sở triết học của Hồi giáo. Những học thuyết mới đã xuất 
hiện, chúng luận chứng cho thực tiễn thần bí và sự thể nghiện 
thần bí như là phương thức đạt tới bí ẩn của tồn tai mà tri thức 
duy lý và tri thức truyền thống không đạt tới được. 

Người theo Suphi as-Suhravardi (mất năm 1191) đã xây 
dựng học thuyết triết học thần bí về sự "linh ứng phương 
Đông" có nghĩa là sự hiện ra của Chúa đưới đạng ánh sáng ban 
tặng sự mặc khải cho linh hồn người thần bí đã được giải 
phóng khỏi những ràng buộc trần tục. 


428 


Một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử trường phái Suphi là 
Ibn Arabi mà sự nghiệp sáng tao đã để lai dấu ấn không thể 
xoá bỏ ở nhiều phương điện của văn hoá Hồi giáo-thần học, 
triết học, thi ca. Các tác phẩm của ông đã tổng kết hơn ba thế 
kỷ phát triển của tư tưởng Suphi. Điểm đặc trưng cho ông là sự 
lý giải hoàn toàn khác về Côran và Sunna. Ông giải thích mục 
đích cần tìm kiếm của Suphi là sự hợp nhất linh hôn với 
Thượng đế, là sự hoà tan hoàn toàn của linh hồn trong đó cùng 
với việc đánh mất cá tính trần tục trong sáng. Ibn Arabi nổi 
tiếng trước hết như người sáng lập ra một học thuyết triết học 
phiếm thần rất phúc tạp, nhận được tên gọi là "sự thống nhất 
và duy nhất của tồn tại". Theo học thuyết này, tồn tại thể hiện 
là sự biểu hiện bản chất thống nhất của Thượng đế trong 
những hình ảnh vô hạn và không ngừng biến đổi của thế giới 
vật chất. Ibn Arabi quan niệm con người là vũ trụ dưới dạng 
thu nhỏ. Sử dụng hệ thống biểu tượng và thần thoại của Côran, 
ibn Arabi xây dựng học thuyết về sự hiện thân - những sự tự 
biểu hiện của cái Tuyệt đối trừu tượng đưới hình thức những 
bản chất cụ thể, học thuyết về con người hoàn hảo, xem con 
người như hình ảnh của Thượng đế và nguyên nhân của sự 
sáng tạo. Ông cũng hệ thống hoá các quan niệm Suphi về sự 
phân cấp các thánh - các nhà thần bí. 

Sau khi đạt tới sự thịnh vượng ở thế kỷ XHI -XIV, triết 
học Suphi sau đó đã đánh mất tiềm năng sáng tạo của mình. 
Nó chủ yếu tiến hành phổ biến các cơ sở của chủ nghĩa thần bí 
Hồi giáo. 

15.5. Triết học Shia 


Hệ thống triết học Shia được tích cực xây dựng vào thời 
trung cổ, nó bị phân ra làm hai trào lưu cơ bản ngay ở thế kỷ 
429 


VIII - ôn hoà và cực đoan mà, đến lượt mình, hại phân chia ra 
thành vô số trường phái. 

Với những sự khác nhau cơ bản về giáo lý ở bên trong Hồi 
giáo Shia thì cái hợp nhất nó là việc thừa nhận bản chất thần 
thánh của quyền lực tối cao và đặc quyền đối với nó của dòng 
họ quốc vương mộ đạo thứ tư là Ali. Vì Côran không trực tiếp 
nhắc tới Ali nên các nhà bình luận Shia đã sử dụng ẩn dụ để lý 
giải những câu nói riêng biệt trong kinh Côran để luận chứng 
cho quyền của đòng tộc Ali về sự lãnh đạo tối cao đối với giáo 
đoàn Hồi giáo (Imamat). Học thuyết về imamat trở thành cái 
chiếm ưu thế trong thuyết Shia. Những người lãnh đạo giáo 
đoàn (nhà nước) Hồi giáo - các Imama xuất thân từ dòng họ 
Ali- được xem như là các đại diện duy nhất hợp pháp và có 
đầu đủ thẩm quyền của Ala trên trần gian. Những chia rẽ và 
bất đồng trong Shia trước hết sinh ra từ vấn đề về việc chuyển 
quyền imamat cho con cháu này hay con cháu khác của All. 

Những người theo thuyết Shia cực đoan chủ yếu truyền bá 
tư tưởng thần thánh hoá Ali và các đại diện cho đòng họ này. 
Khi bác bỏ tư tưởng này, những người Shia ôn hoà kiên quyết 
bảo vệ bản chất thần thánh của imamat và quan niệm về tính 
đúng đắn tuyệt đối và tri thức siêu tự nhiên của những đại biểu 
của nó. 

Được các nhà nghiên cứu hiện đại về giáo lý Shia thừa 
nhận. những luận điểm cơ bản của học thuyết Shia được xây 
dưng ở đầu thế kỷ X. Vào các thế kỷ sau đó đã diễn ra quá 
trình mã hoá hệ thống giáo lý Shia, đào sâu sự luận chứng triết 
học cho nó. Trong quan niệm triết học tôn giáo, imamat thể 
hiện như là một lực lượng vũ trụ quan trọng nhất, như là sự 
phát xa ánh sáng vĩnh hàng của Thượng đế, còn Imama là 


430 


những người hoàn thành các chỉ dẫn của Ala. là các quyền uy 
tối cao bất khả xâm phạm trong vấn đề niềm tin và cuộc sống 
trần tục. 


15.6. Triết học tôn giáo trong phong trào Cải cách 
Hồi giáo 

Vào giữa thế kỷ XIX, tại các lãnh thổ phát triển nhất của 
thế giới Arập đã bát đầu giai đoạn phát triển thịnh vượng của 
văn hoá, nó được gọi là Phục hưng Arập (Nahda). Các tư 
tưởng gia của nó đã cố gắng tổng hợp những yếu tố văn minh 
phương Đông và vấn minh phương Tây, đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ phục hồi di sản vinh quang của người Arập, sự hùng 
mạnh từng có của người Arập trong các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị và văn hoá. Giữ một vị trí đặc biệt trong các quá trình đặc 
trưng cho phong trào Phục hưng Arập là khuynh hướng tôn 
giáo do các nhà Cải cách Hồi giáo đại diện. 

Phong trào Cải cách ra đời vào những năm 70-80 thế kỷ 
XIX tại Ai cập và muộn hơn được phổ biến sang phương Đông 
cũng như phương Tây. Về mặt hình thức, các nhà cải cách 
phát biểu từ lập trường bảo thủ, đưới khẩu hiệu phục hồi Hồi 
giáo trong tính trong sạch khởi thuỷ của nó, kêu gọi giải 
phóng giáo lý khỏi những xuyên tạc và bổ sung tích tụ hàng 
thế kỷ. Trên thực tế, sau khi tuyên bố tư tưởng "tẩy rửa" Hỏi 
giáo và đưa nó trở về sự vĩ đại trước kia, họ thực chất đã loại 
bỏ quan niệm của chủ nghĩa truyền thống trung cổ về Hỏi giáo 
và đi theo con đường tích cực làm cho nó thích nghi với những 
yêu cầu của quan hệ tư bản chủ nghĩa đang ra đời. Nhà hoạt 
động lớn đầu tiên của phong trào Cải cách, người đã xây dựng 
các luận điểm cơ bản của nó là nhà hoạt động Hồi giáo nổi 
tiếng Gi. all-Aphsgani (1839-1897). Một trong các học trò của 

431 


ông. nhà thần học và nhà truyền giáo nối tiếng người Ai Cập 
Muhamet Abdo (1849-1905)- đã phát triển các tư tưởng triết 
học tôn giáo đo ông đưa ra. 

Phục hồi truyền thống Mutasilit ung cổ, các nhà Cải 
cách Hồi giáo khẳng định rằng niềm tin cần phải căn cứ trên 
sự tin tưởng nội tại của mỗi tín đồ vào tính có cơ sở của những 
chứng minh cho tồn tại của Thượng đế. Trái ngược với tính 
không khoan dung về quan điểm của những người theo chủ 
nghĩa truyền thống, những người kiên định việc chấp nhận các 
biểu thức niềm tin thiếu sự suy xét chúng một cách duy lý, các 
nhà Cải cách ủng hộ việc phục hồi quyền tự do lý giải đi sản 
kinh thánh Hồi giáo. sự độc lập trong phán đoán về thực chất 
của các văn bản tôn giáo. Minh hoa cho sự lý giải duy lý mới 
về sách thánh của Hỏi giáo là cuốn sách cơ bản của 
Muhammmet Abdo "Lý giải Côran”. 

Vấn đề làm sáng tỏ vị trí của con người trong thế giới và 
vai trò của nhận thức trong việc đạt tới Thượng đế và thế giới 
đo Thượng đế sáng tạo ra giữ một địa vị đặc biệt trong sự 
nghiệp sáng tạo của các nhà Cải cách. Họ kiên định năng lực 
của con người nhận thức thế giới bao quanh, quyền của nó tích 
cực làm chủ tính thực tại của tồn tại. Các nhà Cải cách chống 
lại những phán đoán tiền định chủ nghĩa nhờ viện dẫn vào học 
thuyết Mutasilit là học thuyết loại trừ tính chất tuyệt đối của 
sự tiên định của Thượng đế. Theo họ, con người có tự đo bộc 
lộ ý chí như một phẩm chất bẩm sinh của nó. chịu trách nhiệm 
về những hành vi của mình. 

Chủ nghĩa duy lý trong quan điểm của các nhà Cải cách 
đã quy định cách tiếp cận linh hoạt đáng kể của họ với vấn đề 
căn bản về quan hệ giữa niềm tin và trí thức. Họ thừa nhận 


432 


tính hợp pháp của trị thức triết học-khoa học. cho rằng bên 
cạnh niềm tin thì trí thức cũng là kết quả mặc khải của 
Thượng đế. Họ quan tâm nhiều đến việc chứng mình rằng 
Hồi giáo bao hàm mọi tiền đề cho nghiên cứu khoa học. Họ 
kháng định rằng Côran quy định các khả năng nhận thức 
rộng rãi và chỉ có sự hiểu biết sai về tỉnh thần và thực chất 
của Hồi giáo mới dẫn tới việc phủ định lợi ích của tri thức 
khoa học. Nhờ lý giải theo cách khác kinh thánh mà các nhà 
Cải cách đã cố chúng minh rằng Côran cũng chỉ ra các quy 
luật tiến hoá của tự nhiên và của xã hội, chỉ ra những thành 
tựu hiện đại của tư tưởng nhân loại. 

Xác định thái độ của mình đối với khoa học châu Âu hiện 
đại, các nhà Cải cách đã bác bỏ cái vốn đặc trưng chủ nghĩa 
truyền thống Hồi giáo là thái độ phủ định đối với những đổi 
mới nói chung và những đổi mới tôn giáo nói riêng. Họ coi 
một điều không đáng chê trách là việc vay mượn kinh nghiệm 
khoa học và kỹ thuật phương Tảy để phục hồi phương Đông 
Hồi giáo khi có tính đến sự phát triển dân tộc đặc thù của nó. 

Lập trường thân Hồi giáo đã hình thành vào cuối thé kỷ 
XIX, nó dựa vào quan niệm về sự thống nhất và đoàn kết của 
mọi thành viên thuộc giáo đoàn Hồi giáo và-khẳng định sự cần 
thiết phải hợp nhất tín đồ Hồi giáo trong khuôn khổ một nhà 
nước thần quyền thống nhất. Cơ sở của học thuyết này là luận 
điểm về vai trò lãnh đạo của Hồi giáo trong đời sống tỉnh thần 
cũng như trong đời sống xã hội của phương Đông Hỏi giáo. 
Tư tưởng thống nhất Hồi giáo được biểu thị nhất quán nhất 
trong sự nghiệp sáng tạo của Gi. all-Aphgam, một trong những 
người sáng lập ra chủ nghĩa thân Hồi giáo. Ông xem Hồi giáo 
như là một cương lĩnh tư tưởng thống nhất, có khả năng đoàn 


433 


kết tín đồ Hồi giáo trong cuộc đấu tranh chống lại sự bành 
trướng của các cường quốc thực dân và đem lại cho họ sự tin 
tưởng vào khả năng phục hồi. Tuyên bố sự trung thành với tôn 
giáo là cao hơn bất kỳ sự trung thành nào khác, kể cả sự trung 
thành dân tộc, all-Aphgani đồng thời cũng ung hộ tư tưởng 
chủ nghĩa dân tộc, thừa nhân ý nghĩa của nó trong cuộc đấu 
tranh chống lại sự thống trị của nước ngoài. Đồng thời các nhà 
tư tưởng Hồi giáo cũng đem chủ nghĩa thân Hỏi giáo đối lập 
lại chủ nghĩa dân tộc tư sản mà họ lý giải như là hệ tư tưởng 
thuộc khuôn mâu phương Tây. 

Những khẩu hiệu của các nhà Cải cách đã khích lệ nhiều 
nhà hoạt động xã hội và chính trị của phương Đông Hôi giáo. 
Đồng thời sự vắng mặt thống nhất về tổ chức trong phong trào 
này, sự chật hẹp của cơ sở xã hội và sự thế tục hoá đời sống 
chính trị - xã hội đã đẩy nó xuống hàng thứ yếu. 


15.7. Truyền thống triết học tôn giáo và thời hiện đại 


Việc giữ lại cho tôn giáo một vai trò chiếm ưu thế trong 
việc hình thành bầu không khí tinh thân ở một bộ phận đáng 
kể của thế giới Hồi giáo Arập, việc áp dụng sâu sắc các chuẩn 
tắc và các định hướng tôn giáo mang tính khuôn mẫu vào cuộc 
sống hàng ngày đã quy định đáng kể bối cảnh đặc thù, được 
đặc trưng bởi sự phát triển tư tưởng triết học năng động hơn so 
với châu Âu (từ thế kỷ XIV). Xuất hiện ở Cận và Trung Đông 
thời trung cổ sơ kỳ, tư tưởng triết học đã đạt tới đỉnh cao ở thế 
ký XII, nhưng những điều kiện hà khắc của việc hệ tư tưởng tôn 
giáo chiếm ưu thế, sau đó là việc thiết lập sự thống trị dường 
như vô tận của quan điểm thần học về thế giới đã quy định sự 
can kiệt đần dần tiềm năng sáng tạo của tư tưởng triết học trung 
cổ ở khu vực Hồi giáo Arập. 

434 


Việc lý giải di sản tỉnh thần của thế giới Hồi giáo hiện nay 
đang là đối tượng của các cuộc tranh luận tư tưởng gay gắt. 

Nhiều nhà hoạt động tôn giáo và thần học Hồi giáo theo 
khuynh hướng truyền thống chủ nghĩa kiên định vai trò hàng 
đầu tuyệt đối của của tính độc đáo về tôn giáo và về văn hoá 
của người Arập. Họ quy khái niêm các giá trị tỉnh thần quá 
khứ về Hồi giáo và kêu gọi phục hồi Hồi giáo "đích thực" 
thời kỳ người sáng lập ra nó - nhà tiên tri Muhammet nhờ 
xuất phát từ luận điểm cho rằng ”đi sản tự lặp lại mình". Họ 
kiên định sự tuân thủ nghiêm ngặt các cách tiếp cận tư biện 
đã được xây dựng ở thời trung cổ đối với sách thánh, nhấn 
mạnh tính bất di bất dịch của truyền thống và tính bất khả 
xâm phạm ý kiến của các quyền uy tôn giáo. Đặc trưng cho 
lập trường của họ là thái độ phê phán gay gắt đối với sự phân 
tích duy lý về các giáo lý. Những người theo chủ nghĩa 
truyền thống bác bỏ học thuyết của các nhà tư tưởng Hồi giáo 
trung cổ định hướng vào mô hình triết học cổ đại như một 
hện tượng hoàn toàn xa lạ với Hồi giáo hay đem lai cho nó sự 
lý giải về mặt thần học - tôn giáo. 

Đối thủ của các nhà thần học theo chủ nghĩa truyền thống 
nhận thấy di sản quá khứ, kể cả di sản tôn giáo lẫn di sản triết 
học, là một nhân tố hữu hiệu, có ảnh hưởng tích cực đến sự 
tiến hoá của tư tưởng chính trị - xã hội và đến ý thức con 
người. Họ cố gáng vạch ra trong tư tưởng Hồi giáo các xu 
hướng duy lý chủ nghĩa mà, theo họ, phù hợp hơn cả với thời 
hiện đại. Một vai trò đặc biệt được dành cho Calam, và trước 
hết là cho trường phái Mutasilit của nó. họ coi những thành 
tựu lớn của truyền thống Mutasiit là việc thừa nhận vai trò 


435 


quyết định của lý tính trong quá trình nhận thức, là việc đánh 
giá lý tính như thang bậc cao nhất khi giái quyết những vấn đẻ 
thế giới quan, kể cả các vấn đẻ tôn giáo, là việc khẳng định tự 
do của ý chí con người, là việc kêu gọi hoạt động sáng tạo tích 
cực: Bên cạnh hoạt động khai sáng có quy mô lớn của các nhà 
tư tưởng trung cổ, việc phỏ biến định hướng chống quyền uy 
và chống giáo điều của các tường phái Calam khác nhau, các 
trường phái kêu gọi hoài nghi những định để tôn giáo, được 
thừa nhân là phương thức giáo dục mang tính cấp bách để 
mang lại cho con người một tư duy có phê phán, không có 
chuẩn mực. 

Khi tìm kiếm con đường phụchỏi văn hoá và cố kết tư 
tưởng, người ta thảo luận những vấn đề ý nghiã của thuyết 
Suphi đối với việc phát triển văn hoá tỉnh thần và đời sống 
chính trị xã hội của các nước phương Đông Hồi giáo, về khả 
năng sử dụng di sản Suphi khi giải quyết các vấn đề của xã hội 
Hồi giáo hiện đại. Giống như trong quá khứ, một bộ phận tín đồ 
Hỏi giáo có tâm trạng truyền thống chủ nghĩa vẫn giữ lại thái 
độ phủ định đối với thuyết Suphi như một hiện tượng mâu thuần 
với tình thần và văn bản Hồi giáo, bác bỏ chủ nghĩa phi duy lý 
thần bí, tinh trực quan và chủ nghĩa khắc kỷ vốn có của thuyết 
Suphi. Kiên định một quan điểm khác là những người coi 
thuyết Suphi là thuộc về những giá trị Hồi giáo và xem những 
yếu tố tự do tư tưởng, tỉnh thần quả cảm về đạo đức có trong nó 
như là một trong các phương tiện thức tỉnh tính tích cực xã hội. 
Việc mở rộng nghiên cứu đi sản tỉnh thần của thế giới Hồi giáo 
nhằm tái hiện bức tranh phát triển hiện thực của tư tưởng triết 
học và tư tưởng tôn giáo ở đây đã đánh dấu một giat đoạn mới 
về chất trong phát triển triết học ở phương Đông Hồi giáo Arập - 
436 


Chương XVI 


TRIẾT HỌC TÔN GIÁO HỖN HỢP 
ĐỨNG TRÊN GIÁO HỘI 


Triết học tôn giáo hỗn hợp đứng trên giáo hội bao gồm vô 
số quan điểm thần bí, huyền bí, duy linh, v.v. phát triển ở bên 
ngoài chiều hướng của các khuynh hướng tôn giáo truyền 
thống. Chúng tiến hành tổng hợp những yếu tố của các tôn 
giáo khác nhau. cũng như tri thức khoa học và tri thức nằm 
ngoài khoa học. Nhiều hình thức triết học tôn giáo hỗn hợp 
đứng trên giáo hội đã hình thành và phát triển xung quanh chủ 
nghĩa huyền bí triết học. 

Chủ nghĩa huyền bí (tiếng Latinh: occultus-bí ẩn) là học 
thuyết triết học thần bí về sự tồn tại của một thực tại tối cao ẩn 
nấu ở đằng sau các quá trình và hiện tượng vật chất. Nó đặt ra 
nhiệm vụ thâm nhập vào bí ẩn của vũ trụ và vạch ra các tiềm 
lực và năng lực ngủ yên trong con người, cũng như xây dựng 
các phương pháp tác động đến cái "bị che đậy", "bí ẩn". Thuật 
ngữ "huyền bí" được phổ biến sau khi Agripa Nettesheimsky 
(1486-1535) công bố cuốn "Triết học huyền bí”. Chủ nghĩa 
huyền bí thâm nhập vào các khoa học chú giải học (gọi theo 
tên người sáng lập ra nó là Hermes Trismehist) mà thành phần 
bao gồm ma thuật, pháp thuật, thuật chiêm tính, thuật giả kim, 
thuật xem tướng, và các hình thức bói toán khác. 

Bản thân các nhà lý luận và các nhà sử học của chủ nghĩa 
huyền bí coi nguồn gốc của tri thức bí truyền (tiêng Hy Lạp: 


437 


esoterikos - bên trong, nội tâm) có từ thời tốt cổ của lịch sử 
nhân loại. Họ cho rằng hạt nhân của triết học huyền bí do các 
nhà tư tế Đại Tây dương tạo ra và sau đó được truyền cho các 
nhà tư tế Ai cập, Tây Tạng, v.v. và các nhà tư tế của các nền 
văn minh muộn hơn. Các yếu tố triết học huyển bí có trong 
tiền triết học Ai cập, Ân Độ và Trung Quốc, trong đạo Giai na. 
trong triết học Giốc phê và triết học Pitago, trong triết học 
Platôn và trong pháp truyền kinh thánh của người Do Thái. 
Các quan điểm nêu trên trở thành cơ sở để hình thành tổ hợp 
tư tưởng triết học huyền bí ở các thơi đại muộn hơn. Sự phát 
triển tiếp theo của nó gắn liền với tên tuổi của Agripa 
Nettesheimsky, R.Phledt, Paraxells, Ja.Biômê, v.v., cũng như 
của nhiều nhà giả kim, chiêm tĩnh, pháp thuật thời trung cổ, 
Phục hưng và cận đại. Nhưng các trào lưu triết học huyền bí 
phát triển và có ảnh hưởng nhất được xây dựng ở thế kỷ XIX- 
XX. Đó trước hết là thần trí luận (theosophie) và nhân trí luận 
(anthroposophIe). 


16.1. Thần trí luận 


Thuật ngữ thần trí luận (tiếng Hy Lạp:theos - thần và 
sophia - thông thái) theo nghĩa đen có nghĩa là "sự thông thái 
của thần”. Theo các nhà sáng lập ra nó, nguồn gốc của thuật 
ngữ này bát nguồn từ các trường phái Platôn mới”, song 
những yếu tố sớm nhất của thần trí luận đã hình thành trong 
triết học Ân Độ cố, thuật ngữ "thần trí" có thuật ngữ tương 
đương trong ngôn ngữ sancrits là "brahmavidya”. Thần trí luận 
được các nhà sáng lập ra nó xem là cơ sở của mọi tôn giáo, 
như là phương thức mới, phù hp với thời đại lịch sử mới, 


1. Xem: A. Bensant. Thần trí luận là gì? Niu Oóc. 1996. tr.25. 
438 


trong việc trình bày tôn giáo, như là học thuyết chỉ biến đổi 
hình thức của mình trong xuất lịch sử nhân loại, nhưng thực 
chất là bất biến, Sự xuất hiện của thần trí luận như hệ thống 
triết học đặc thù gắn liền với hoạt động của E.P.Blabatskaia 
(1831-1891) và của Hội thần trí luận do bà sáng lập. Sau này 
A.Bensant (1847-1933), R.Shtainer (1861-1925), v.v. đã tiến 
hành hệ thống hoá các tư tưởng của bà. 

Học thuyết của Blabatskaia ngay từ đầu đã hình thành như 
sự tống hợp những quan điểm triết học và những hình thức tôn 
giáo của các thời đại và các đân tộc khác nhau với những tư 
tưởng khoa học đương thời với bà. Thần trí luận thật sự là một 
thử nghiệm đầu tiên nhằm xây dựng một hệ chuẩn tư duy mới 
bằng con đường tổng hợp tri thức khoa học và tri thức nằm 
ngoài khoa học. Tác phẩm thần trí luận cơ bản của Blabatskata 
là "Học thuyết bí ẩn". 

Không phủ định vai trò tích cực của khoa học, các nhà lý 
luận của thần trí luận nhấn mạnh sự hạn chế của nó. Theo họ, 
sự khác nhau cơ bản giữa khoa học thần trí luận và khoa học 
hiện đại thông thường là ở chỗ khoa học thông thường chỉ có 
quan hệ với các máng hiện thực - với những hiện tượng vật lý 
của thế giới này và tủa các thế giới khác, với những cái có thể 
kiểm tra được thông bộ não và các giác quan của con người. 

Khác với khoa học thông thường, khoa bọc thần trí luận 
xem xét toàn bộ thế giới như biểu hiện của tư tưởng trong mọi 
cấp độ của vật chất. Khoa học huyền bí biết tới sự tồn tại của 
các dạng vật chất cấp độ cao hơn. Con người hoàn toàn không 
bị bạn chế chỉ ở thế giới vật lý. Cần phải phát triển những giác 
quan mới để quan sát những hiện tượng vật chất tinh tế hơn. 
Sự hình thành khoa học cấp cao hơn cần phải đi theo con 


439 


đường tổng hợp các phương pháp của khoa học thông thường 
và của thần trí luận. 
a. Vũ trụ luận 


Theo Bansant, bức tranh vũ trụ mà thần trí luận phác hoa. 
được những người bảo vệ tnh thần của nhân loại đem lại 
thông qua học trò và sứ giả của họ là E.P.Blabatskala và được 
mô tả trong các tác phẩm của bà. Thần trí luận xem vũ trự như 
một hệ thống sinh ra từ một Thần ngôn thống nhất và được sự 
sống cưả nó duy trì, là hoàn toàn toàn vẹn tự thân mình. Trong 
đa số tác phẩm thần trí luận, vũ trụ của con người hạn chế ở hệ 
thống mặt Trời, trong đó mặt Trời là biểu hiện thấp nhất của 
Thần ngôn. Thần ngôn được hiểu là chiếc gương phản chiếu 
Lý tính của Thượng đế; còn vũ trụ là chiếc gương phản chiếu 
của Thần ngôn, mặc dù Thần ngôn là bản chất của vũ trụ này, 
song môi vũ trụ (thế giới hay hành tỉnh đều có bản chất (Thần 
ngôn) của mình. Vật chất của hệ thống mặt Trời là kết quả của 
hành vi sáng tạo đầu tiên của Thần ngôn đang chuẩn bị lĩnh 
vực tiến hóa. Nó được xuyên suốt bởi vật chất tính tế ở khắp 
nơi, bởi các thế giới khác và đan xen với chúng. Vật chất thứ 
nhất của vũ trụ là khí ete, sự biến đổi mật độ của nó sẽ sinh ra 
các hình thức vật chất khác nhau; tư duy được xem như là một 
dạng đặc biệt tính tế của ete. 

Sự tiến hoá của vũ trụ là kết quả tác động của ba làn sóng 
sáng tạo của Thần ngôn (hay của ba Thần ngôn). Được đổ vào 
đại dương vật chất nằm giữa các vì sao, làn sóng sáng tạo thứ 
nhất xuất phát từ bản thân Thần ngôn. Nó cấu thành nguyên tử 
và vô số những sự kết hợp giữa chúng. Lần sóng lớn thứ bai 
đem lại cho vật chất những đặc điểm khác nhau trong vận 
động đi xuống của mình, xây dựng các hình thức từ vật chất đã 


440 


có đặc điểm trong vận động đi lên của mình. Trong quá trình 
này, Thần ngôn bộc lộ ra như kẻ sáng tạo và như hình ảnh vĩ đại 
của vũ trụ. Làn sóng lớn thứ ba gắn liền với sự phát ra những 
mầm mống thần - lính hồn con người mà Thần ngôn gửi vào 
vật chất để linh hồn hoá và sử dụng thể xác đã được chuẩn bị 
cho linh hồn trong suốt quá trình tiến hoá lâu dài, đi lên chậm 
chap từ khoáng vật đến thực vật, từ thực vật đến động vật, từ 
động vật đến con người-động vật. Thần trí luận vẽ ra bức tranh 
phiếm thầ# luận về thế giới trong đó mỗi hạt vật chất đều mang 
tính vật chất-tinh thần. tỉnh thần và vật chất cấu thành một cập 
không tách rời, một mặt này không thể tồn tại thiếu mặt kia. 

Với tư cách biểu hiện của Thần ngôn trong thế giới người. 
mặt Trời có những cộng tác viên hùng mạnh - những tỉnh thần 
có lý tính mà trở thành các lực tác động trong vũ trụ do nó tạo 
ra. Đây là bẩy bản chất thần thánh -các thần ngôn của hành 
tinh (các thần ngôn cấp hai) tự sinh ra từ lực vốn cố của chúng 
trong lòng Mẹ - Thực thể. Những tỉnh thần cao hơn là những 
thần cai trị vũ trụ (vũ trụ quyền), những thần hình thành hệ 
thống mặt Trời của chúng ta. Mỗi một tinh thần ấy là người 
chỉ đường cho một thang bậc những tinh thần cai quản vương 
quốc cuả nó. 

b. Nguồn gốc loài người 

Trái đất cũng là một trong các thang bậc tiến hoá của 
hành tinh, cũng có bấy cấp bậc. Thang bậc trái đất tồn tại sau 
thang bậc mặt trăng, thang bậc mặt trăng sinh ra bẩy lớp chất 
mà các chất của thang bậc trái đất bất nguồn từ đó. Sự tiến hoá 
của loài người là quá trình phát triển của bẩy chủng tộc thay 
thế lần nhau. 


44I 


Chủng tộc cơ bản thứ nhất của trái Đất cấu thành từ những 
chất lạnh vô định hình và nhận được hơi thở của sự sông từ 
mặt trời. Chủng tộc thứ hai có thành phần cơ thể xác định hơn, 
chủng tộc thứ ba cấu thành từ những sinh vật khổng lồ giống 
như con khỉ. Khi chủng tộc thứ ba của trái đất kết thúc chu 
trình của mình, trên trái đất xuất hiện đại điện của loài người 
phát triển cao từ chuỗi sao Kim, “những người con của lửa", 
những sinh vật sáng sủa, thuộc về một trong các cấp cao nhất 
của các con Lý tính. Họ đến cư trú ở trái đất như những người 
thày thần thánh của loài người non trẻ và đưa vào con người 
tia sáng mà linh hồn con người cấu thành từ đó. Sau đấy, nhờ 
trái đất hấp thụ những sinh thể vũ trụ phát triển cao, chủng tộc 
thứ tư-chủng tộc Đại Tây dương xuất hiện. 

Chủng tộc thứ năm phát triển dưới sự giám sát trực tiếp 
của sinh vật tối cao (Manu). Loài người phải kết thúc chu kỳ 
của chủng tộc thứ năm. và trải qua quá trình tiến hoá ở bên 
trong các chủng tộc thứ sáu và thứ bẩy. Khi kết thúc chủng tộc 
thứ bẩy, chuỗi trái đất của chúng ta sẽ chuyển thành quả của 
mình cho chuỗi tiếp theo. Đây sẽ là những con người hoàn hảo 
như thần, giống như Phật và Manu, sẽ lãnh đạo sự tiến hoá 
theo chỉ dẫn của Thần ngôn hành tính. 

c. Học thuyết về con người 


Một trong những hành tố cơ bản của thần trí luận là học 
thuyết về con người, học thuyết về sự tái hoá thân - quá trình 
bao trùm sự tiến hoá của toàn bộ vũ trụ, cũng như sự tiến hoá 
của con người. Sự sống là phương thức tự hiện thực hoá của 
Thần ngôn, quá trình tiến hoá các bộ phận sự sống của nó- 
phương thúc tự hiện thực hoá của đơn tử. Con người là bản 
chất có lý tính, có tự ý thức, được bao phủ lên thể xác nằm 


442 


trong các lĩnh vực tâm tính, thiên thể và vật lý. tỉnh thần thần 
thánh trong con người là tia sáng bát ngưồn từ thần ngôn, là tia 
chớp đi xuống từ ngọn lửa thông qua sợi chí tỉnh tế nhất, được 
đưa vào cái vỏ cấu thành từ vật chất có tâm tính tính tế. Con 
người có bản chất ba mặt của bản thân Thần ngôn. Sự tiến hoá 
của con người thể hiện là sự biểu hiện tất cả ba phương diện 
thần thánh của nó - tồn tại, hạnh phúc và lý tính, phát triển 
chúng từ trạng thái ẩn nấu thành trạng thái tích cực. 

Con người là sinh vật tối cao trong những sinh vật sống 
trong môi trường vật lý, ở một chừng mực nào đó là người đại 
điện địa phương của Thần ngôn, chịu trách nhiệm về trật tự. 
hoà bình và sự thịnh vượng trên trái Đất. Theo thần trí luận, cơ 
thể con người bao gồm L) thể xác vật lý mà chức năng là tiếp 
xúc với thế giới vật lý, nhận được từ nó thông tin và chuyển 
thông tin ấy cho linh hồn. và 2) cái giống như vậy bằng ete mà 
chức nang là làm vật dân các dòng sự sống từ mặt trời và phân 
phối chúng theo các bộ phận khác nhau của cơ thể vật lý. 
Trong thời gian sống trên trái đất, thể xác vật lý và thể xác ete 
hoạt động cùng với nhau. Ngoài ra, con người còn có thể xác 
thiên thể cấu thành từ vậi chất đặc biệt-vật chất thiên thể, tin 
khiết và tỉnh tế, có khả năng thay đổi hình thức của mình do 
ảnh hưởng của tư duy. trong nó có các trung tâm của trường 
sinh học. 

Một lớp nữa của cơ thể đa chiều của con người là thể xác 
tâm tính. hay thể xác trí tuệ. Nó cấu thành từ vật chất-tư tưởng 
đặc biệt, tình tế, năng động và trong sáng hơn nhiều so với vật 
chất thiên thể. Vật chất -tư tưởng là tổ quốc đích thực của con 
người. Trong thể xác tâm tính có trung tâm tỉnh thần - cái Tôi. 
nhà tư tưởng. Nó có hình thức ôvan, giống như quả trứng. Vật 


443 


chất này bao phủ tia ánh sáng của cái Tôi thần thánh, tia ánh 
sáng của sự sống duy nhất trong vũ trụ, tách biệt ánh sáng này 
khỏi nguồn của nó, đưa nó vào bên trong một cái vỏ tỉnh tế và 
qua đó đem lạt cho nó cá tính. Trung tâm này giống như hạt 
giống được gieo xuống mảnh đất để nó hút tỉnh dịch của đất và 
iớn thành cây to hình ảnh của Thượng đế đã thụ thai nó. Con 
người có thể được giải thóat khỏi cái vòng sinh và tử để chuyển 
sang sự tiến hoá siêu tự nhiên, nơi mà ý thức đang bộc lộ ra bây 
giờ của nó sẽ vươn lên độ cao không đạt tới được cho tới khi 
hợp nhất với bản thân Thượng để. 

Cấu trúc của thế giới con người cấu thành từ thế giới vật 
lý, thế giới thiên thể, thế giới tâm tính, niết bàn và các thế giới 
cao hơn, kể cả sự sống của Thượng đế tối cao. Cấu trúc của cơ 
thể con người và cấu trúc của thế giới con người là tương tự. 

Các thiên thể cấu thành lĩnh vực thiên thể là nơi sinh sống 
của các sinh vật thiên thể cùng với những hình thức rất uyển 
chuyển. trong sáng và có năng lượng cao. Các hình thức này 
đo tư tưởng sinh ra, và tuổi thọ của chúng phụ thuộc vào sức 
mạnh, độ dài và tính rõ ràng của tư tưởng đã tạo ra chúng. Các 
hình thức tư tưởng này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống trên 
trái đất của con người khi hoàn thành chức năng này hay chức 
năng khác tuỳ thuộc vào nguyện vọng và định hướng của tư 
tưởng đã tạo ra chúng. Thần trí luận gọi một trong những 
thành tố quan trọng nhất của lĩnh vực thiên thể là camalốca 
(theo đúng nghĩa là nơi cư trú của những khát vọng) và coi nó 
là luyện ngục mà người chết phải đến sau khi đánh mất thể 
xúc vật lý để trải qua quá trình tẩy rửa và chuẩn bị cho cuộc 
sống đích thực của linh hồn. Camalốca có cấu trúc bẩy tầng 
giông như địa ngục của Đantôn. 


444 


Lĩnh vực tâm tính là lĩnh vực ý thức, lý tính không bị vật 
chất loại trừ, đây là tổ quốc chân chính của con người. Nó cấu 
thành từ vật chất -tư tưởng, còn những rung động của tư tưởng 
tạo ra từ vật chất -tư tưởng các hình thúc tư tưởng vô cùng sâu 
sắc và tuyệt mỹ, biến đổi vĩnh cửu, không thể mô tả bàng ngôn 
ngữ của con người. Giống như lĩnh vực thiên thể, lĩnh vực tâm 
tính có vô số hình thức tư tưởng và thực thể có lý tính cấu 
thành từ vật chất chiếu sáng và bản chất tối thiểu của lĩnh vực 
tâm tính. Đây là những thực thể có khả năng linh cảm, có trị 
thức uyên bác, sức mạnh vĩ đại và hình thức bên ngoài tuyệt 
mỹ, thể hiện "nâng lượng tĩnh" và lực không chống cự lại 
được, trong thời gian ngủ, nhập định hay xuất thần, con người 
phát triển cao có thể rời bỏ thể xác của mình và hoạt động tại 
các thế giới cao hơn. Tại đây không có trở ngại về không gian 
và thời gian. Sự giao tiếp giữa con người và các sinh linh 
không phải con người diễn ra một cách hoàn toàn tự do. Cái 
Tôi bất tử của thày giáo. lĩnh mục và học trò của họ hiện diện 
ở các tầng cao nhất của lĩnh vực tâm tính. 

Một thành tố cấu trúc của lĩnh vực tâm tính là Đêvacan - 
tên mà thần trí luận đặt cho trời, tức đất nước của thần hay đất 
nước chiếu sáng. Con người sẽ tới đây sau khi loại bỏ thể xác 
vật lý và thể xác thiên thể của mình và đã trải qua sự tẩy rửa ở 
camalốca. Tại đây, linh hồn thu hoạch cái thiện đã gieo trồng 
trên trái đất. Tại Đêvacan - thế giới hạnh phúc và vui mừng, 
mọi thứ quý báu đã trải qua trên trần gian đều được cải biến 
thành những phẩm chất và lực lượng trí tuệ và đạo đức mà con 
người mang theo mình vào lần hoá thân tiếp theo. 


445 


16.2. Nhân trí luận 


Nhân trí luận (từ tiếng Latinh: anthropos - con người và 
sophia - thông thái) là học thuyết triết học huyền bí về con 
người như đại điện của các lực lượng và năng lực ẩn nấu, định 
hướng vào việc phát triển các giác quan siêu tự nhiên, cũng 
như tư duy, tình cảm và ý chí nhằm mục đích nhận thức các 
thế giới xa lạ và cải biến bản tính tính thần và bản tính thể chất 
của con người. 

Người sáng lập ra nhân trí luận, R.Stainơ (Shtainer) 
(1861-19250 lúc đâu đã thể hiện là nhà lý luận và người 
truyền bá thần trí luận, nhưng đồng thời cũng nhấn manh rằng 
các quan điểm ông trình bày là kết quả nghiên cứu của riêng 
ông. Song ngay trong các tác phẩm đầu tay, ông đã đặt trọng 
tâm vào việc nghiên cứu tính thần con người, cố biến thần trí 
luận thành khoa học thực nghiêm, nghiên cứu những vấn đề kỹ 
thuật nhập định, giáo dục, nghệ thuật và y học nhập định. Sau 
cuộc xung đột vớt hội thần trí luận, ông thành lập "Hội nhân 
trí luận phổ quát” vào năm 1913. Học thuyết nhân trí được phổ 
biến ở hàng loạt nước châu Âu và châu Mỹ, có ảnh hưởng đến 
giới trí thức sáng tạo. Các tác phẩm cơ bản của Stainơ là 
“Nhân trí luận", "Nhận thức các thế giới cao cấp như thế 
nào?”, "Lược khảo về nhập môn huyền bí luận". "Con đường 
dẫn tới tự ý thức của con người”. 


a. Học thuyết về con người 


Stainơ đặt lên hàng đầu trong học thuyết nhân trí luân học 
thuyết về con người mà ông xem như công dân của ba thế giới 
-_ vật lý, tâm thần và tỉnh thần. Con người là thực thể có bẩy 
thành phần và có các bộ phận sau đây: 1) thể xác vật lý; 2) thể 


446 


xác ete hay thể xác sống: 3) thể xác tâm thần có cảm xúc: 4) 
tâm thần có lý trí; 5) tâm thần có ý thức do tỉnh thần hoàn 
thành: 6) tinh thần sống;7) tỉnh thần con người. tuỳ thuộc vào 
gốc toa độ thì các bộ phận này có thể có tên gọi khác. 

Thể xác phục tùng các quy luật di truyền, tâm thần phục 
số phận do bản thân nó tạo ra là karma. còn tỉnh thần phục 
tùng quy luật tái hoá thân, quy luật những cuộc sống trần tục 
lập đi lặp lại. Mối quan hệ giữa tỉnh thần, tâm thần và thể xác 
là như sau: tỉnh thần là vĩnh hằng; cái chết và sự ra đời, theo 
các quy luật của thế giới vật lý, thống trị đối với thể xác; đời 
sống tâm thần phục tùng số phận, là cái môi giới giữa tính 
thần và thể xác trong cuộc sống trần tục. 

Thể xác ete là cái tương tự như thể xác vật lý, trong nó có 
các trung tâm tâm lý có hình cây sen, chức năng của nó là hấp 
thụ năng lượng từ vũ trụ và chuyển nó cho các tuyến tùng của 
cơ thể của thể xác vật lý. 

Thể xác thiên thể là "cơ thể của tâm thần”, năm ở trung 
tâm của nó là thể xác vật lý của con người, thể xác này bộc lộ 
rõ mọi ý muốn, khát vọng, biểu tượng của nó.Tính chất của 
các biểu tượng này có liên quan mật thiết với sự phát triển các 
giác quan của trường sinh học - chacra. 

Bản chất tâm thần của con người khác với bản chất thể 
xác, nó thể hiện là thế giới nội tâm độc lập, tự đem mình đối 
lập với thế giới bên ngoài. Tâm thần bộc lộ mình ra bên ngoài 
thông qua cảm giác, tình cảm và ý chí. Trong thế giới tâm thần 
có các lĩnh vực sau đây: I) ngọn lửa dục tình; 2) xúc cảm 
trước mắt; 3) ý muốn; 4) niềm vui và đau khổ; 5) ánh sáng tâm 
thần; 6) lực hoạt động của tâm thần: 7) đời sống tâm thần. 
thống trị trong thế giới tâm thần là các quy luật khác so với 


447 


trong thế giới vật lý. Các lực cơ bản tác động trong thế giới 
tâm thần là thiện cảm và ác cảm. Tâm thần là thành viên lên 
két giữa thể xác và tính thần của con người. Nó tích cực tham 
gia vào cuộc sống của cả thể xác vật lý lần của tính thần. Cần 
phải phân biệt ba thành viên trong tâm thần là: tâm thần cảm 
giác, tâm thần lý trí và tâm thần ý thức. Các kết cấu này được 
gọi là vẫng con người. 

Tính thần con người cồn là một kết cấu tính tế và phúc tạp 
hơn nữa. Tâm thần là cơ sở cho tỉnh thần, cũng như thể xác là 
cơ sở cho tâm thần. Cái vỏ tỉnh thần là một cấu trúc đặc biệt, 
là một bộ phận đặc biệt của con người, nó tách biệt tình thần - 
con người khỏi thế giới tinh thần thống nhất, biến nó thành 
một thực thể tính thần độc lập. Tỉnh thần-con người sống trong 
cái vỏ tỉnh thần ấy. Bản chất tình thần của con người tự bộc lộ 
mình trong tư duy. 


b. Học thuyết về các thế giới siêu vật lý 

Thần trí luận cho rằng thế giới vĩ mô và thế giới vi mô, 
con người và thế giới là tương tự. Cấu trúc của thế giới làđồng 
nhất với cấu trúc của cơ thể con người và thể hiện là tổng thể 
các thế giới thâm nhập lẫn nhau: đất nước của ngọn lửa dục 
vọng, lĩnh vực cảm xúc trước mát, ngọn lửa ý muốn, vui mừng 
và đau khổ, ánh sáng tâm thần, lực hoạt động của tâm thần và 
đời sống tâm thần. 

"Thế giới tỉnh thần", hay "thế giới các tỉnh thần", khác 
với thế giới vật lý còn nhiều hơn so với thế giới tâm thần. Nó 
cấu thành từ chất mà tư tưởng con người cấu thành từ đó. Thế 
giới này là nơi sinh sống của “những tư tưởng sống hay của 
những tinh thần - sinh thể”. Trong thế giới này có nguyên 


448 


mắt của mọi sự vật và sinh vật nằm trong thế giới vật lý và 
thế giới tâm thần. 

Thế giới tỉnh thần cũng có bẩy lĩnh vực thâm nhập và 
xuyên suốt lẫn nhau. Trong chúng có các loại nguyên mẫu 
khác nhau, từ nguyên mẫu của thế giới vật lý cho đến những 
mầm mống tâm thần chuẩn bị tiếp nhận những hình thức đa 
dạng nhất của tư tưởng - sinh thể. Khi những mầm mống tâm 
thần này được đưa xuống các lĩnh vực thấp hơn, chúng bắt đầu 
thể hiện dưới những bộ mật khác nhau nhất. Những tư tưởng 
mà nhờ đó tình thần con người thể hiện trong thế giới vật lý, 
thực chất chỉ là những sự phản ánh, những cái bóng của các 
mầm mống tư tưởng-sinh thể trong thế giới tỉnh thần. 

Mục đích và nhiệm vụ của những biểu hiện trên trái đất 
được hoạch định không phải trên trái đất, mà ở trong thế giới 
tỉnh thần, giống như thiết kế một ngôi nhà không được tạo ra 
tại khu vực xây dưng mà ở trong văn phòng kiến trúc sư. 
Nhiệm vụ của việc hành hương khi còn sống của con người là 
để trở thành người truyền tin cho thế giới tinh thần, thể hiện 
tinh thần trong thế giới thể xác. 


c. Lý luận nhận thức 


R.Stainơ cho rằng nhờ các phương pháp được xây dựng để 
nhận thức thế giới vật lý, khoa học đương thời với ông không 
thể chuyển sang việc nhận thức các thế giới siêu vật lý. Nhân 
trí học đặt ra nhiệm vụ phát triển phương pháp nhận thức mới, 
nó bắt đầu quá trình nhận thức ở nơi mà koa học kết thúc. 

Hướng tới nhận thức thân trí luận, con người cần phải phát 
triển các tiềm lực cho phép thâm nhập vào các thế giới siêu vật 
lý. Các tiềm lực này có ở trong mỗi con người và chỉ cần được 


449 


thức tỉnh và phát triển. Con đường dẫn tới nhận thức về các thế 
giới siêu vật lý đi tới sự nhận được chức thánh. Một trong 
những điều kiện của nó là cảm giác tôn kính mà con người có 
khả năng trải qua đối với những chân lý tối cao hay những con 
người nắm bắt được những chân lý ấy. Cảm giác tôn kính của 
con người sinh ra những biến đổi căn bản trong vầng (aura: cái 
vỏ bao quanh một số vật linh thiêng) của nó. Cùng với những 
biến đổi ấy thì năng lực nhận thức siêu vật lý học cũng bộc lộ 
ra. Một điều kiện khác để được phong thánh là sự định hướng 
của con người vào đời sống trnh thần nội tâm. Thế giới bên 
ngoài dưới mọi biểu hiện của mình đều chứa đây vinh quang 
của Thượng đế, nhưng cần phải thể nghiệm cái thần thánh 
trong tâm thần của mình trước khi tìm thấy nó trong thế giới 
bao quanh. 

Nếu sự phong thánh là giai đoạn thứ nhất trên con đường 
nhận thức các thế giới siêu vật lý thì giai đoạn thứ hai của nó 
là làm chủ "ý thức thao thức trống rỗng”. Chỉ có ý thức trống 
rỗng mới mở ra thế giới tinh thần mà không tồn tại trên trái 
đất và trong không gian vũ trụ, mà nằm ngoài thời gian và 
không gian, nhưng khi đó lại cấu thành bản chất sâu xa nhất 
của tồn tại người. 

R.Stainơ cho rằng, ngoài các hình thức nhận thức tối cao, 
con người cũng cần phải phát triển những năng lực chung của 
con người - tư duy, cảm tính và ý chí. Có thể phát triển cả các 
hình thức nhận thức tối cao lẫn các hình thức nhận thức thông 
thường nhờ phương pháp nhập định - công cụ hoàn hảo nhất 
của nhận thức mà nhờ đó con người có thể nhận thức các thế 
giới tối cao, bản chất và tiềm lực của chúng. 


450 


Thiên thứ tư 
TÔN GIÁO - CON NGƯỜI - XÃ HỘI 


Chương XVII 


CON NGƯỜI TRONG THẾ QUAN TÔN GIÁO 
VÀ TRONG THẾ GIỚI QUAN PHI TÔN GIÁO 


17.1. Khái niệm chung về thế giới quan 

a. Định nghĩa 

Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống con người được 
quy định bởi tính hợp lý của nó, bởi sự tác động của nó với 
thế giới bao quanh được trung gian hoá thông qua ý thức. Sự 
cần thiết phải định hướng trong môi trừơng tự nhiên và xã hội 
luôn biến đổi sinh ra ở con ngươi, xã hội và toàn thể nhân loại 
nhu cầu về một hệ thống quan điểm khái quát về thế giới, về vị 
trí của mình trong đó, về ý nghĩa và mục đích sống. 

Các hệ thống thế giới quan phát triển biện đại bao hàm 
dưới đạng khái quát những quan điểm triết học, xã hội, khoa 
học tự nhiên, thẩm mỹ học và đạo đức học, nhân học, chính trị 
học, v.v., cũng như những tâm thế và định hướng quy định lối 
ứng xử và hoạt động của con người. Người ta tách biệt những 
thành tố nhân thức, giá trị, chuẩn mực ứng xử trong thế giới 
quan. Bất kỳ thế giới quan nào cũng không phải là tập hợp 


451 


những quan điểm và những thông tin, mà là một hệ thống toàn 
vẹn xác định. Nó phản ánh khát vọng nhìn thấy thế giới như 
một chính thể có trật tự, bao hàm cả con người, cũng như phản 
ánh bản thân con người cùng với toàn bộ thế giới tỉnh thần của 
nó - tri thức, cảm xúc đạo đức, thẩm mỹ - nghệ thuật, thực tiễn 
sống. Nói cách khác, thế giới quan phản ánh kinh nghiệm trí 
tuê và kinh nghiệm tình cảm của con người, sự hiểu biết và 
cảm xúc của họ về thế giới. 

Với tư cách sự thống nhất của sự hiểu biết và cảm xúc về 
thế giới, thế giới quan có những thành tố cấu thành cơ bản vốn 
có của nó. Đó trước hết là câu trả lơì cho những vấn đề sâu xa 
của tồn tại - về sự xuất hiện của thế giới và của con người, của 
những hiện tượng tự nhiên và những cộng đồng người khác 
nhau, về bản chất của những lực lượng điều khiển thế giới, kể 
cả bản thân con người, về vị trí, sứ mệnh của con người trong 
thế giới này. 

Thế giới quan mang tính chất lịch sử, nó biến đổi tuỳ 
thuộc vào những biến đổi về điều kiện sinh hoạt và lối sống, 
sự tích luỹ tri thức và kỹ năng, tính chất quan hệ xã hội giữa 
người với người. Quan hệ và giao tiếp giữa các cộng đồng xã 
hội, những cá nhân quy định sự ảnh hưởng lẫn nhau của các 
thế giới quan khác nhau. Có thể coi thế giới quan thần thoại, 
thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học là các hình 
thức thế giới quan chung nhất. 

Hình thức thế giới quan đầu tiên về mặt lịch sử là thế 
giới quan thần thoại xuất hiện ở buổi đầu lịch sử nhân loại. 
Với tư cách một hình thức nhận thức đặc biệt về thế giới, 
thần thoại vốn có ở mọi dân tộc ở giai đoạn phát triển xã hội 


152 


ban đầu, nó thể hiện các đặc điểm của ý thức đang sinh 
thành, đang hình thành của con người. của nhân loại vẫn còn 
g1ữ lại cảm giác về mối liên hệ mật thiết của mình với thế 
giớt tự nhiên. Đặc trưng cho nó là sự không phân hoá của ý 
thức, sự vắng mặt những ranh giới rõ ràng giữa con người và 
thế giới, giữa trí thức kinh nghiệm và những tưởng tượng, 
giữa cát khách quan và cái chủ quan, giữa tư tưởng và cảm 
xúc, giữa cái lý tưởng và cái vật chất. Khi biểu thị tư tưởng 
dưới dạng thi ca, hình ảnh, cảm xúc, thần thoại có ý nghĩa 
nguyên nhân học (étiologle). Trả lời cho vô số câu hỏi "tại 
sao?", nố dường như thay thế cho lý luận, đem lại lời giải 
thích về tự nhiên, về những hiện tượng của thế giới bao quanh 
mà mang tính hình ảnh trực quan, dễ hiểu, tiếp cận được đối 
với mọt người. Trong vô số thần thoại của mỗi dân tộc cũng 
có những thần thoại quy định tính chất của thế giới quan. giải 
thích nguồn gốc của tự nhiên và của con người, vị trí của con 
người trong thế giới, quan hệ của nó với thế giới và với những 
người khác. Và mặc dù mỗi bộ lạc, mỗi dân tộc, mỗi cộng 
đồng xã hội đều phản ánh thế giới sống, lối sống của mình 
trong thế giới quan, nhưng giữa các hình thức thế giới quan 
thần thoại khác nhau vẫn có nhiều điểm chung trong việc giải 
quyết những vấn đề thế giới quan cơ bản. 

Mỗi bộ lạc dần dẫn đã tách biệt những người lưu giữ thần 
thoại. lúc đầu là các già làng, sau đó là các thầy phù thuy. thày 
cúng. nhà tư tế, bản thân các thần thoại cũng phân hoá. có 
những thần thoại gắn liền với hoạt động cúng tế. Một hình 
thức mới của thế giới quan xuất hiện - thế giới quan tôn giáo, 
nó bắt đầu thống trị ở khắp mọi nơi và cho tới nay vẫn là hình 
thức thế giới quan phổ biến nhất trên thế giới. 


453 


b. Thế giói quan tôn giáo và thế giới quan triết học 

Thế giới quan tôn giáo là một khái niệm mang tính khái 
quát rộng để chỉ một số lượng lớn các hệ thống hiểu biết và 
cảm xúc về thế giới khác nhau, tồn tại trong lịch sử trong 
khuôn khổ của các tôn giáo khác nhau. Sự xuất hiện của thế 
giới quan tôn giáo trùng hợp với sự xuất hiện của các nhóm 
người đặc biệt, đóng vai trò những người hệ thống hoá, giữ gìn 
các tư tưởng và các truyền thống tôn giáo. Thế giới quan tôn 
giáo cho thấy sự tương tác rất có hiệu quả giữa hai cấp độ thế 
giới quan -thế giới quan hàng ngày và thế giới quan lý luận. 
Điều kiện cho tính vững chắc, phổ biến của một thế giới quan 
là việc nó bắt nguồn sâu đến đâu từ cấp độ ý thức hàng ngày, 
nó đáp ứng đến đâu lối sống hàng ngày của con người, văn 
hoá, trình độ hiểu biết, nhu cầu của họ. Giải pháp tôn giáo cho 
các vấn đề thế giới quan hoá ra là hoàn toàn dễ nắm bát được ở 
cấp độ ý thức này nhờ hình thức hình ảnh trực quan của mình 
giống như hình ảnh nghệ thuật - thi ca. 

Phương thức chủ yếu để nắm bắt thế giới quan tôn giáo là 
niềm tin được lĩnh hội từ thế hệ trước trong toàn bộ bối cảnh 
lịch sử văn hóa và dựa vào kinh nghiệm cá nhân của con 
người. Thực tiên cúng tế có các cơ chế củng cố và hình thành 
niềm tin ấy đối với những đặc thù của ý thức hàng ngày. Trên 
cấp đô ý thức lý luận, thần học diễn ra quá trình hệ thống hoá 
và đổi mới thế giới quan một cách phù hợp với những biến đổi 
đang điễn ra trong bản thân cuộc sống, cũng như trong lĩnh 
vực tri thức và văn hoá nói chung. : 

Trong nội dung của các thế giới quan tôn giáo khác nhau 
có hàng loạt những tư tưởng căn bản lặp lại: Chúa sáng tạo ra 
thế giới (sáng thế luận), Chúa quy định trước những sự kiện 
diễn ra trong thế giới (tiền định luận), tính hợp mục đích của 


154 


cấu trúc thế giới (mục đích luận), linh hôn như một bản chất 
đặc biệt trong con người, mối liên hệ của con người với Chúa, 
sự phục sinh và sự tồn tại sau cái chết, v.v.. 

Khác với thế giới quan thần thoai và thế giới quan tôn 
giáo, thế giới quan triết học phát triển trên trình độ ý thức lý 
luận. Giống như ý thức tôn giáo, ý thức triết học đã và đang 
thể hiện đưới những biến thể đa dạng. Nó gắn liền với các 
khoa học tự nhiên và các khoa học xã hội; giống như các khoa 
học. nó thể hiện là trình độ lý luận của ý thức; đưới sự biểu 
hiện bằng khái niệm đặc thù của mình, nó không thể đơn giản 
được phiên địch sang trình độ hàng ngày. 

c. Cuộc đối thoại giữa các thế giới quan có thể hay không? 

Nếu quan tâm đến lịch sử nhân loại thì đễ dàng nhận thấy 
rằng giữa các hình thức thế giới quan tôn giáo khác nhau và 
giữa các môn đồ của chúng đã xuất hiện những quan hệ khác 
nhau - từ quan hệ đúng mực cho đến quan hệ thù địch, không 
khoan dung. Chỉ cần nhớ tới Lamã cổ đại là nơi đã tồn tại các 
loại hình thế giới quan tôn giáo khác nhau, hay là, ngược lại, 
giai đoạn thập tự chinh của người Thiên Chúa giáo chống lại 
người Hồi giáo, xung đột quân sự giữa tín đồ Cơ Đốc giáo và 
tín đồ Tìn Lành giáo. Chính đại diện của các hình thức thế giới 
quan tôn giáo khác nhau từ giữa thế ký XX đã bắt đầu con 
đường đối thoại, hành động chung cùng với những khác biệt 
vẫn được giữ lại. Một điều nổi bật là hiện nay nhiều nhà thần 
học thừa nhận rằng xung đột giữa Thiên Chúa giáo và Hỏi 
giáo ở thế kỷ X-XI được quy định không hẳn bởi những khác 
biệt về thế giới quan mà chủ yếu là bởi lợi ích kinh tế -xã hội 
và chính trị. Mặc đù vẫn còn qua hệ thù địch giữa đại biểu của 
các hình thức thế giới quan tôn giáo khác nhau (như Cơ Đốc 
giáo và Tin Lành giáo ở Bắc Ai len, Thiên Chúa giáo và Hồi 

455 


giáo ở Libäng) song xu hướng chiếm ưu thế chung là sự hợp 
nhất hàng động chung của đại diện các tôn giáo khác nhau: 
Thiên Chúa giáo, Hỏi giáo, Phật giáo và đại diện các biến thể 
thế giới quan tôn giáo khác. 

Cuộc đối thoại giữa các hình thức thế giới quan tôn giáo 
khác nhau không có nghĩa là mỗi bên từ bỏ các nguyên tắc 
của mình, nó hướng vào việc tìm kiếm những vấn để mà giải 
pháp có quan điểm trùng hợp hay gân gũi. Nguyên tắc này 
cũng được áp dụng đối với thế giới quan tôn giáo và thế giới 
quan phi tôn giáo. Những điều kiện cần thiết nào để thực hiện 
bước chuyển sang cuộc đối thoại giữa các thế giới quan? 

Vào cuối thế kỷ XX, người ta ngày càng ý thức được rằng 
nguy cơ diệt vong chung do chiến tranh hạt nhân, do thảm hoạ 
sinh thái đang treo trên đầu mọi cư dân trái Đất một cách 
không phụ thuộc vào những khác nhau về thế giới quan, và chỉ 
có thể loại trừ những nguy cơ ấy, tìm ra lối thoát nhờ những nỗ 
lực chung của mọi người. Con đường giải quyết tranh luận, kể 
cả tranh luận về thế giới quan, bằng bạo lực là Không được cho 
phép trong điều kiện phát triển hiện đại. Cơ sở chung cho cuộc 
đối thoại giữa thế giới quan tôn giáo và thế giới quan phi tôn 
giáo là nguyên tắc nhân đạo, là lợi ích của con người. Việc 
thừa nhận rằng con người là giá trị tối cao đối với con người, 
có thể và cần phải trở thành cơ sở cho cuộc đối thoại giữa 
những người bảo vệ bất kỳ thế giới quan nào. 

Chộc đối thoại không đòi hỏi cào bằng hay khước từ 
những khác biệt. Ngược lại, sự hiểu biết những khác biệt này, 
kể cả những khác biệt mang tính nguyên tắc, nhận thức sâu 
sắc về chúng, cái nhìn đúng đắn về chúng là một trong những 
điều kiện để tiến hành đối thoại có hiệu quả. Chẳng hạn, các 
vấn đề bản thể luận được giải quyết theo các cách khác nhau 


456 


trong thế giới quan tôn giáo và thế giới quan phi tôn giáo. 
Trong những trường hợp xác định, những khác biệt này mang 
tính nguyên tác. Nhưng, trong cuộc sống hiện thực thì điều 
quan trọng hơn là những quan niệm cụ thể, những hậu quả 
thực tế đối với bối cảnh sống và là việc áp dụng cụ thể các 
nguyên tác ấy. Và ở đây có thể nhận thấy một xu hướng thú 
vị: các lập trường hợp nhất về phương diện giá trị luận, cụ thể 
là đối với việc cải thiện điều kiện sinh hoạt của con người. 
Tình hình cũng là như vậy đối với các quy luật tác động trong 
thế giới. Nếu khoa học xuất phát từ chỗ các quy luật là cái vốn 
có một cách nội tại của thế giới và nhận thức chúng, còn 
những người bảo vệ thế giới quan tôn giáo coi chúng là những 
nguyên lý, những tư tưởng của Chúa được đưa vào thế giới. thì 
sự khác nhau được quy về nhận thức về bản chất của các quy 
luật. Còn điểm chung là việc thừa nhận sự tồn tại không phụ 
thuộc vào con người của chúng. 

Những khác nhau giữa thế giới quan tôn giáo và thế giới 
quan phi tôn giáo cũng có liên quan tới quan niệm và quan hệ 
giữa niềm tin và lý tính. Vấn để quan hệ giữa niềm tin và lý 
tính giữ một vị trí quan trọng trong cả thế giới quan tôn giáo, 
lần trong thế giới quan triết học. Chủ nghĩa duy lý triết học tập 
trung vào việc chứng minh những ưu thế của lý tính trước 
niềm tin, thường đưa việc nghiên cứu hiện tượng tâm lý - xã 
hội của niềm tin ra ngoài khuôn khổ của nghiên cứu khoa học. 
Hiện nay đang có xu hướng tương tác, chứ không phải đối lập 
giữa niêm tin và lý tính trong khuôn khổ cả của thế giới quan 
tôn giáo. lẫn của thế giới quan phi tôn giáo. Không khước từ 
các nguyên tắc xuất phát. các nhà thần học đánh giá cao 
những thành tựu của lý tính con người trong những lĩnh vực 
khoa học góp phần cải thiện cuộc sống của con người. Mặt 


457 


khác, các đại diện của thế giới quan triết học ngày càng tích 
cực xem xét ý nghĩa của niềm tin với tư cách một hiện tượng 
tâm lý xã hội. thừa nhận rằng những luân điểm lý luận mang 
tính nguyên tắc của thế giới quan ở cấp độ ý thức hàng ngày 
trước hết trở thành đối tượng của niềm tin hay không phải 
niềm tin, chứ không phải của sự luận chứng duy lý. 

Như vậy, khả năng và gới hạn của cuộc đối thoại được 
quy định bởi việc thế giới quan tôn giáo và thế giới quan phi 
tôn giáo phản ánh cùng mội thế giới tồn tại hiện thực, bởi mức 
độ chúng được định hướng vào lợi ích và hạnh phúc của con 
người, vào việc kháng định chủ nghĩa nhân đạo, công bằng, 
hoà bình, vào việc xây dựng xã hội xứng đáng với con người. 


17.2. Con người trong thế giới quan tôn giáo và thế 
giới quan phi tòn giáo 

Những định nghĩa ngày xưa và hiện nay về con người 
đều giống nhau ở chỗ chúng coi con người như một thực thể 
biết tư duy. Bản thân cọn người ngay từ đầu đã thể hiện là 
một vấn đề đối với chính mình. Ở thời cổ. tư tưởng của các 
dân tộc cách xa nhau đã hình thành vấn đề này và đã vạch ra 
những vấn đề quy định nhân học, như con người là gì, nó 
sinh ra từ đâu. sẽ đi về đâu, hạnh phúc là gì, v.v.. Thần thoại, 
đi sản tôn giáo và triết học đều ghi lại quan niệm về bản chất 
của con người, sự tồn tại, bản tính. vị trí của nó trong vũ trụ. 
về quan hệ giữa cái tính thần và cái thể xác trong nó, về 
nguồn gốc và sứ mệnh của nó. 

a. Sự đặc thù của nhân học tôn giáo 

Sự đặc thù của nhân học tôn giáo trước hết thể hiện ở chỗ 


nó hiểu bản chất, sự tồn tại, bản tính. sứ mệnh của con người 


458 


nhờ xuất phát từ việc thừa nhận bản nguyên thần thánh tối cao 
(Thần linh. Chúa, Thượng đế, v. v.) và những mối quan hệ đặc 
biệt của nó với con người. Trong Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo 
và Hồi giáo. Thượng đế được gán cho khả năng sáng tạo từ hư 
vô và chỉ bằng một nỗ lực của riêng ý chí. Cái tương đương 
với học thuyết này trong các tôn giáo phương Đông là quan 
niệm về bản nguyên tuyệt đối sinh ra vạn vật và con người 
(Brahman, Đạo, Phật, v.v.). Khi quan niệm Thần linh lệ 
Thượng đế theo hình ảnh và sự tương tự của mình, con người ý 
thức chúng là kẻ sáng tạo ra mình. 


Theo Kinh thánh, con người là đỉnh cao của tạo hoá, là 
hình ảnh và sự tương tự của Chúa. Được Chúa đặt lên trên 
động vật và thực vật, con người phải quan tâm tới chúng, phải 
cải tạo đất và chịu trách nhiệm về sự sống trên đó. Có thể khái 
quát định nghĩa về con người của nhân học Thiên Chúa giáo 
như sau: con người là tạo phẩm có lý tính của Chúa, được tạo 
ra theo hình ảnh của Đấng sáng thế, là sinh lính nhận được 
mệnh lệnh trở thành Chúa. Tự do của con người, năng lực tự 
quyết, đạt tới những giá trị tỉnh thần tối cao, lương tâm và 
trách nhiệm của nó được ý thức dưới hình thức này. Những 
quan niệm tương tự cũng vốn có ở nhân học của các tôn giáo 
khác. Trong Côran, con người được xem như là đại điện của 
Thánh Ala trên trần gian, được ban cho những trí thức tối cao. 
Trong Phật giáo, con người giữ một vị trí đặc biệt trong sự phân 
cấp mọi sinh vật, vì chỉ có nó mới có khả năng khắc phục được 
xiêng xích của kiếp luân hồi và đạt tới niết bàn, trở thành Phật. 
Dưới hình thức được thần thánh hoá này. các học thuyết tôn 
giáo về con người mô tả địa vị của cá nhân trong xã hội, các 
khả năng. mức độ tự đo xã hội của nó, sự hình thành nhân cách. 


450 


Trong các nhân học Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đều 
có học thuyết về sự thống nhất của loài người, về bản chất 
thống nhất của nhân loại, các học thuyết này phản ánh sự vận 
động tự phát và tự giác đến chỗ đạt tới sự thống nhất ngày một 
lớn hơn, đến sự sống toàn cầu của con người. 

Các học thuyết tôn giáo thể hiện như là thử nghiệm hài hoà 
hoá mâu thuần giữa sự hiện sinh và bản chất của con người. 
Trong Thiên Chúa giáo, con người đóng vai trò chủ thể của tội 
tÕ tông và khách thể của sự cứu rỗi, sự tha hoá xã hội được suy 
ra từ việc con người tách ra khỏi sự thống nhất thần thánh khởi 
thuỷ với bản nguyên là Chúa. Sự tách ra khỏi sự thống nhất thần 
thánh khởi thuy được hiểu như là sự làm suy đổi bản tính của 
con người, là sự làm phương hại sâu sắc nó hay là sự biến chất 
hoàn toàn, nó kéo theo cái chết, bệnh tật, lao động nặng nhọc, 
làm đổ vỡ hy vọng, thù địch, giết hại, chiến tranh và những tai 
hoạ khác. Sự hài hoà của các tiềm lực bị phá vỡ trong con người 
tách ra khỏi sự giao tiếp với Chúa, hiện diện trong trạng thái 
không đích thực: thể xác nổi loạn chống lại tâm hồn, chống lại 
tinh thần, tình cảm chống lại lý trí. 

Sự thống nhất thân thánh bị đánh mất trở thành lý tưởng 
cho sự hoàn thiện của con người, được ý thức như là sứ mệnh 
của con người. Sự giải thoát, sự có Hên can với Chúa, sự dung 
hoà với Chúa thể hiện là mục đích tồn tại của con người. Phật 
giáo mô tả sự thực hiện đầy đủ lý tưởng này như là Phật tử và 
Bồ tát, Thiên Chúa giáo - Chúa Giêsu dưới dạng hoá thân làm 
người là hình ảnh của Chúa vô hình và là con người hoàn hảo, 
là Ađam thứ hai trong đó con người tham gia vào quan hệ phụ 
tử với Chúa và biến thành thần dân của nước Chúa. 


460 


b. Vấn đề phát sinh loài người 

Sau khi tác phẩm của các nhà giải phẫu học và động vật 
học đã chứng minh sự giống nhau cuả cơ thể con người và cơ 
thể con vượn., K.Linnê (1707-1778) đã đưa con người vào hệ 
thống của vương quốc động vật, vào đội ngũ vượn người được 
tách ra từ lớp động vật có vú. Vào năm 1871 đã xuất hiện cuốn 
sách của Ch.Đácuyn (1809-1882) "Nguồn gốc của con người 
và sư chọn lọc giới tính”, trong đó thuyết tiến hoá được áp 
dụng vào vấn để nguồn gốc loài người. Ngay ở thế kỷ XIX, 
các nhà thần học đã dần dần chuyển từ việc phủ định học 
thuyết này từ lập trường của chủ nghĩa nguyên giáo sang việc 
xem xét lại nó. Nhiều phà thần học đã chấp nhân thuyết tiến 
hoá và cố gắng tích hợp nó theo tỉnh thản hữu thần luận hay 
phiếm thân luận. Đa số các nhà thân học ủng hộ quan điểm 
tạo hoá luận đã được hiện đại hoá, sáng tạo mang tính tiến 
hoá, theo đó thì Chúa thực hiện quá trình phát triển từ thấp lên 
cao, từ sinh vật đơn giản nhất đến con người trong bản thân tự 
nhiên và thông qua nó. Mặc dù vậy không những những người 
theo chủ nghĩa nguyên giáo và cả những nhà thần học theo 
chủ nghĩa hiện đại đều kiên định thừa nhận tác động đặc biệt 
của Chúa khi giải quyết vấn đề nguồn gốc loài người. Thông 
cáo của Giáo Hoàng Pie XII (1876-1968) đòi hỏi phải tin rằng 
linh hôn của con người được Chúa tạo ra một cách đạc biệt. 
Văn kiện này bác bỏ thuyết phát sinh nhiều nguồn 
(polygénisme) - quan điểm về nguồn gốc của con người Ở 
nhiều nơi khác nhau như một quan điểm không phù hợp với 
Kinh thánh và học thuyết của Giáo hội về tội tổ tông. Các nhà 
thần học bảo vệ thuyết sáng thế khoa học khẳng định rằng các 
giả thuyết tiến hoá không có đầy đủ căn cứ thực tế. Theo họ, 
đữ liệu cổ sinh vật học hiện đại không có khả năng khẳng định 
nguồn gốc của con người từ vượn người. 


3461 


Đương nhiên, sự xuất hiện của con người có lý tính, cũng 
như sự xuất hiện của loài "Homo” và loài vượn người là hệ quả 
của hàng loạt đội biến. Song điều đó không có nghĩa là sự đứt 
đoạn mang tính nguyên tắc trong quá trình tiến hóa. Đa số các 
nhà cổ sinh vật học và nhân học cho rằng quá trình phát sinh 
loài người kéo dài hơn ba triệu năm, và họ cho rằng đã có một 
giải đoạn quá độ kéo dài, "lĩnh vực quá độ” từ động vật sang 
người mà ở trong đó khó có thể chỉ ra ranh giới rõ ràng. Giai 
đoạn quá độ này bất đầu từ sự hình thành Homo và kết thúc ở 
sự xuất hiện loài Homo sapiens. 

c. Vấn đề bản tính con người và phát sinh cá thể 

Vấn đề bản tính con người và phát sinh cá thể, sự hình 
thành nhân cách và cá tính của nó bao hàm trong mình những 

ấn để quan trọng nhất về mối tương quan giữa thể xác, tâm 
thần và tinh thần, cái sinh học và cái xã hội trong con người. 
Trong thần thoại, các quan niệm tôn giáo của các nền văn hoá 
khác nhau, con người ý thức thấy sự hiện điện trong nó phương 
diện siêu tự nhiên, đạo đức, tính thần, tính không quy được nó 
về sự tồn tại của thể xác. Những thành tố của bản tính con 
người được xem như là những thành tố khác loại bắt nguồn từ 
những phương thức sáng tạo khác nhau của Chúa. Theo các 
quan niệm Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo, con người phải hàm 
ơn sự sống của mình không những đối với sự sáng tạo đặc biệt 
của Chúa ra thể xác của nó mà còn đối với hành vi sáng tạo đặc 
biệt của Chúa đem lại cho nó “hơi thở của sự sống". 

Trong học thuyết của nhiều tôn giáo, kể cả Ấn Độ giáo, 
Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, người ta nhấn mạnh giá trị của sự 
tồn tại về mặt thể xác của con người, tính toàn vẹn của con 
người, hình thành học thuyết về sự phục sinh thể xác, ca ngợi và 


462 


thân thánh hoá con người có thể xác. Trong Thiên Chúa giáo, 
điều này đạt tới đỉnh điểm trong học thuyết về sự hoá thân cửa 
Chúa thành con người. Đồng thời trong một số thần thoại, học 
thuyết tôn giáo và triết học, người ta cũng đem linh hồn đối lập 
nghiêm ngặt với thể xác. coi thể xác là bản nguyên thấp nhất và 
không đích thực, thậm chí là nguồn gốc của cát ác. 

Trong quan niệm tôn giáo về con người, bản nguyên tỉnh 
thần trong nó-tinh thần, linh hồn, atman-thực hiện các chức 
năng thần thánh hoá, mối liên hệ với Chúa. Trong học thuyết 
cho rằng Chúa mang lại linh hồn cho con người nhờ thổi vào 
nó, quan niệm về con người như một thực thể có lý tính trở 
thành sự chỉ ra tồn tại của Chúa, bao hàm sự thừa nhận nhu 
cầu tôn giáo về bản tính con người, Theo nhân học Thiên Chúa 
giáo, con người chứa đựng mầm mống ý thức của Chúa. Bản 
thân Chúa gieo trồng thông tin về tồn tại của mình trong bản 
tính của mỗi người. 

Những yếu tố cơ bản của quan điểm nhân học Thiên Chúa 
giáo truyền thống về phát sinh cá thể là học thuyết Chúa sáng 
tạo ra linh hồn bất tử của cá thể vào thời điểm thụ thai, là học 
thuyết linh hồn biểu hiện, hợp nhất với thể xác được kế thừa từ 
cha mẹ, là học thuyết phát triển bao thai và ra đời của sinh linh 
kế thừa tội tổ tông cùng với bản tính con người. Những quan 
niệm này trở nên mâu thuẫn với các quan niệm hiện đại về 
phát sinh cá thể của con người. Do vậy các nhà thần học theo 
chủ nghĩa hiện đại xem con người như một thực thể thống nhất 
và toàn vẹn. Chẳng hạn, K.Ranơ (1904-1984) hiểu sự phát 
sinh cá thể như là một quá trình tự nhiên trong đó ý chí sáng 
tạo của Chúa tắc động thông qua những nguyên nhân thứ sinh. 
Do vậy, theo ông, cha mẹ là nguyên nhân của con người toàn 


463 


vẹn, kế cả lĩnh hôn của nó, những đây không phải là việc họ 
sinh ra hay truyền linh hồn do Chứa sáng tạo ra trước đó, mà 
sự sáng tạo ra linh hồn do sức mạnh tác động của Chúa khởi 
xướng thông qua tác động của các nhân tố sinh học, tâm lý và 
van hoá xã hội. 

Ý nghĩa thần học và triết học của học thuyết này là ở chỗ 
quan niệm sự phát sinh cá thể của con người như là minh 
chứng hay ít nhất cũng là chỉ dẫn về tồn tại của Chúa. Có thể 
trình bày vắn tất luận cứ nhân học như vậy như sau: con người 
là minh chứng cho tồn tại của Chúa hay minh chứng cho tồn 
tại của Chúa là sự có cùng tính người. Cái được chọn làm xuất 
phát điểm cho luận chứng như vậy là kinh nghiệm vạch ra sự 
đặc thù của sự hiện sinh người và là sự có được kinh nghiệm 
đó trong quá trình phát sinh cá thể. Rốt cuộc thì Chúa được 
gửi cho cái gọi là "niềm tin gốc” chứa đựng trong cơ cấu của 
sự hiện sinh người và hình thành trong quá trình phát sinh cá 
thể - định hướng của cá nhân vào thế giới bắt nguồn từ sự 
thống nhất với người mẹ và kinh nghiệm của những năm đầu 
đời, sự tin tưởng vào tính ổn định của nó. Theo các nhà thần 
học, người mẹ là tình yêu của Chúa hướng tới dứa trẻ Và Vượt 
lên trên bản thân người mẹ. 


Tính tỉnh thần - tính chủ quan, tự ý thức, ý thức về những 
giá trị và những lý tưởng xã hội. sự tự hoàn thiện - thể hiện là 
tính quy định quan trọng nhất của con người, là tính thực tại 
tương đối độc lập của con người. Các nhà thần học hiểu tính 
tinh thần của con người không những là một thực tại đặc biệt, 
dù có liên hệ mật thiết với thể xác, không những là cái lý 
tưởng được khách quan hoá trong văn hoá, mà còn là một tồn 
tại tự hiện hữu, là linh hồn bất tử. 


464 


Xét cả về mặt phát sinh loài lẫn về mặt phát sinh cá thể thì 
sự sinh thành bản chất tích cực của con người đều có nghĩa là 
sự hình thành những nhu cầu xã hội, mới so với nhu cầu của 
động vật. Chúng cũng thể hiện như là những nhu cầu tỉnh thần: 
con người định hướng vào những giá trí đạo đức, nhận thức, 
thấm mỹ, tôn giáo, họ phục tùng các lợi ích, các lý tưởng xã hội 
mà không thể tách ra từ bản tính sinh học của họ và với nghĩa 
đó thì chúng thể hiện như là cái siêu tự nhiên, được gọi là tình 
thân. Tuy nhiên, bản chất hoạt động xã hội của con người, tự 
do, tính trnh thần của nó không đốt lập với tự nhiên một cách 
tuyệt đối, sự smh thành con người không giả định tồn tại của 
tính thân tự hiện hữu, tách rời khỏi sự phát triển của tự nhiên. 
Con người trở thành con, có được tính chủ quan, tính tỉnh thần 
của mình trong thực tiên và trong giao tiếp, trong việc tích cực 
cải tạo thế giới và các thiết chế xã hội, các mục đích, các giá trị, 
các hệ thống biểu tượng do bản thân nó tạo ra. 

d. Cái chết luận và hậu thế luân 

Cái chết luận (tiếng Hy lạp: thanatos - cái chết) và hậu thế 
luận (tiếng Hy Lạp: eschatos-tối hậu) là các phương diện quan 
trọng của tế giới quan tôn giáo. Vấn đề cơ bản của các học. 
thuyết này được trình bày rất rõ trong Kinh thánh: Khi con 
người chết thì nó có sống lại nữa hay không? 

Hiện nay, ý nghĩa của sự chết luận và hậu thế luận trong 
thế giới quan tôn giáo lớn tới mức nhiều nhà thần học chuyên 
nghiên cứu "thần học về cái chết", chứng minh cho tồn tại của 
Chúa về mặt hậu thế luận. Họ xem xét lại hậu thế luận truyền 
thống, học thuyết về linh hồn bất tử và về cái chết như sự phân 
chia bản chất ấy với thể xác. Theo họ, học thuyết này bỏ qua 
tính nghiêm trọng của cái chết như là sự cáo chung của những 


465 


øì mà chúng ta đang hiện hữu. Họ coi học thuyết Thiên Chúa 
giáo trung cổ về cái chết và về cuộc sống ở bên kia thế giới là 
không dung hợp được với quan niệm hiện đại về cái chết như 
sự kết thúc tự nhiên của sự sống. Học thuyết truyền thống 
được thay thế bàng quan điểm về bước chuyển của con người 
(oàn vẹn sang trạng thái thái quá mà người quan sát bên ngoài 
coi là sự thủ tiêu và không tồn tại. Đồng thời một số nhà thần 
học Thiên Chúa giáo cũng sẵn sàng thừa nhận các học thuyết 
phương Đông về sự luân hồi của linh hồn. Các học thuyết về 
thế giới bên kia và khả năng giao tiếp giữa người sống với linh 
hồn người chết được phổ biến rộng rãi. 

Nhằm mục đích luận chứng cho cuộc sống bên kia, cấc 
nhà thần học phân tích những quan sát do các bác sỹ đem lại 
trong quá trình giúp đỡ người đang hấp hối, những chứng cứ 
của người rơi vào trang thái chết lâm sàng. Trong những nhà 
tâm lý học quan tâm tới các vấn để giúp đỡ người đang hấp 
hối về mặt tâm lý trị liệu thì nổi lên là E.Cuibler-Ross, tác giả 
của nhiều cuốn sách đề cập tới vấn đề này. Trong cuốn "Về 
cái chết và sự chết", bà mô tả các giai đoạn phát triển quan hệ 
với cái chết ở con người đã biết căn bệnh vô phương cưú chữa 
của mình và đang chờ cái chết đến gần. Đa số những người 
như vậy sẽ trải qua các giai đoạn "khước từ”, "giận dữ”, "phá 
huỷ", và nếu ý thức rõ ràng còn được giữ lại, họ sẽ đi tới việc 
thừa nhận cái chết. Cuibler -Ross xem giai đoạn cuối cùng này 
như là kết quả phát triển tỉnh thần trước đó của con người, như 
là việc họ đạt tới sự trưởng thành cao nhất. Bà thậm chí còn 
đặt tên cho một cuốn sách của mình là “Cái chết: giai đoạn 
cuối của sự phát triển”. Cuibler -Ross và nhiều nhà thần học sử 
dụng quan điểm của bà đã khẳng định ràng trong sự hấp hối và 


466 


cái chết, con người có được kinh nghiệm thần bí cuối cùng, 
đạt tới sự chín muồi tỉnh thân đầy đủ. Dựa vào những quan sát 
của riêng mình về người hấp hối, những câu truyện về kinh 
nghiệm chết và tồn tại ở bên ngoài thể xác được tập hợp lại 
trong cuốn sách nổi tiếng của R.Moudi "Cuộc sống sau cái 
chết” và các tài liệu khác, Cuibler-Ross đi tới kết luận về tính 
thực tại của sự sống ở thế giới bên kia và sự luân hồi của linh 
hồn. Nếu con người có sức mạnh để chấp nhận cái chết, theo 
bà, nếu nó có khả năng đánh giá sự hấp hối của mình như là sự 
phục sinh tỉnh thần, thì bản chất của nó là bản chất tính thần 
và nhân cách của nó có khả năng tồn tại sau cái chết. 

Nhiều nhà liệu pháp tâm lý học coi những giai đoạn mô tả 
của Cuibler-Ross là bằng chứng không phải về sự phát triển 
tỉnh thần và linh cảm gặp mặt với thực tại tối cao, mà là bằng 
chứng về sự đắm mình vào sự trầm uất, và cả các nhà thần học 
cũng thừa nhận rằng những khẳng định vẻ kinh nghiệm sống ở 
thế giới bên kia là hoàn toàn không kiểm tra được. Những cảm 
xúc mà một số bệnh nhân kể lại sau khi hồi sinh là không có 
liên quan tới tình huống cái chết sinh học không đảo lộn được, 
tức cái chết theo đầy đủ nghĩa của từ, còn sự hồi sinh không 
thể được xem như là sự phục sinh. Các nhà tâm lý học so sánh 
chiêm bao của những người như vậy giống như giấc mơ, 
những trạng thái biến đổi của ý thức. 

Khi thừa nhận không thể kiểm tra phán đoán về sự bất tử 
của linh hồn bàng kinh nghiệm, các nhà thần học cố gắng tìm 
ra con đường vòng để luận chứng cho cuộc sống ở thế giới bên 
kia. Nhà thần học và triết học nổi tiếng Gi.Hik đã đưa ra 
phương pháp "hậu thế luận” để xác minh sự bất tử của cá nhân 
và tồn tại của Chúa. Phương pháp luận chứng như vậy là: khẳng 


467 


định niềm tin vào tồn tại ở thế giới bên kia đối với con người 
chỉ có thể là bản thân tồn tại ở thế giơí bên kia. Phương thức 
luận chứng như vậy cho tính chân thực của nội dung các quan 
niệm tôn giáo sặp phải vô số lời phản bác. Được xây dựng dưới 
dạng nghịch lý, sự luận chứng này là một sự trùng ý. Thử 
nghiệm xác minh tư tưởng về sự bất tử của linh hồn bằng kinh 
nghiệm siêu việt của con người sẽ vấp phải một vấn đẻ không 
giải quyết được là việc giữ lại tính tự đồng nhất của cá nhân sau 
cái chết hiện thực của nó. Thêm vào đó, giả định cho rằng tính 
tự đồng nhất của cá nhân và các đặc trưng của kinh nghiệm trân 
tục được giữ lại khi chuyển sang trạng thái siêu việt, sẽ loại bỏ 
tính siêu việt của trạng thái ấy, và ngược lại. 

Cái chết là một thực tại nghiệt ngã, và thái độ nghiêm túc 
đối với nó không cho phép bỏ qua tính bỉ đát của nó. Sự hạn chế 
thật sự của tồn tại người trong thời gian. ý thức về tính hữu tử của 
mình có khả năng biến thành lập trường có trách nhiệm về sự 
sống của mình, quan hệ có suy nghĩ đối với thời gian của mình. 
Quan niệm về cái chết như thành tố tất yếu của sự sống và sự 
phát triển của nó không loại trừ ý muốn hoàn thiện và duy trì 
những giá trị của con người. Loài người có thể cố gắng kéo dài 
tối đa sự sống của mỗi cá nhân. Trong lịch sử nhân loại, sự bất tử 
có ý nghĩa hiện thực như việc giữ lại nội dung, kết quả hoạt động 
của con người trong văn hoá và trong các thế hệ người tương lai. 
Phương diện xã hội của sự bất tử cá nhân thể hiện ở chỗ nó đem 
lao động của mình "rót" vào lao động của mọi thế hệ tương lai, 
được giữ lại trong kinh nghiệm chuyển cho các thế hệ tương lai, 
trong những tạo phẩm vật thể và phi vật thể. Do vậy, sứ mệnh và 
nhiệm vụ của mỗi người là phát triển các năng lực và hoạt động 
trong đó nó tái hiện và mở rộng văn hoá do nhân loại tạo ra và 
khẳng định tương lai của nhân loại. 


468 


Chương XVIH 
TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC 


18.1. Tôn giáo và khoa học tự nhiên 


Những thành tựu của các khoa học tự nhiên và những 
tháng lợi kỹ thuật căn cứ trên chúng là hiển nhiên và gây ấn 
tượng mạnh. Nhờ tiến bộ khoa học-kỹ thuật mà các nước và 
các châu lục xích lại gần nhau, không gian kinh tế-thương mại 
thế giới toàn vẹn đang hình thành, xuất hiện nhận thức rằng 
mọi đâu tộc đều sống trong một ngôi nhà thống nhất với tên 
gọi là trái Đất. Sự phát triển khoa học và kỹ thuật đồng thời 
cũng đem lại cho nhân loại những sức mạnh khổng lồ mà việc 
sử dụng không hợp lý có thể huỷ diệt sự sống trên trái Đất do 
khủng hoảng hạt nhân hay khủng hoảng sinh thái. Tại các 
cuộc hội nghị khu vực và toàn cầu, người ta đặt ra và thảo luận 
vấn để tại sao sự phát triển khoa học và kỹ thuật có thể dẫn tới 
những hậu quả bất lợi đối với con ngươi. Trả lời cho vấn để 
này, đại diện của các tổ chức tôn giáo nhận thấy nguyên nhân 
chính là các định hướng thế giới quan của khoa học và của các 
nhà khoa học, là việc tách rời khoa học khỏi thế giới quan tôn 
giáo và, do vậy, họ cho rằng việc giải quyết triệt để những vấn 
đề này chỉ có thể đạt được khi khoa học trở thành một bộ phận 
hữu cơ của thế giới quan tôn giáo, như điều này đã tồn tại 
trong qúa khứ. Theo họ, ở thời trung cổ, quan hệ của xã hội 
loài người với môi trường tự nhiên đã gắn liên với chủ nghĩa 


469 


khắc kỷ Thiên Chúa giáo, với ý thức trách nhiệm về sinh vật 
phải chịu đau khổ do lỗi lầm của con ngừơi. 

a. Sự phát triển trí thức khoa học tự nhiên trong khuôn 
khổ của tôn giáo 

Việc tích luỹ trí thức thực tiên về thế giới bao quanh ở 
buổi đầu lịch sử nhân loại đã điễn ra trong khuôn khể của thế 
giới quan thần thoại, sau đó là trong khuôn khổ của thế giới 
quan tôn giáo được khẳng định và thống trị ở khắp nơi. Các 
thủ thuật săn bắn, canh tác và chế tạo công cụ có hiệu quả 
nhất, được tìm ra theo con đường kinh nghiệm, đã được quyền 
uy của tôn giáo kiện toàn như những quy định được đem lại từ 
bên trên. Sư tách biệt lao động trí óc lúc đầu đã được thực hiện 
trong hệ thống tôn giáo, các thiết chế của nó - đền thờ, tu viện 
- cũng trở thành nơi lưu giữ và tích luỹ trị thức, ghí chúng lại 
dưới dạng tài liệu. Lịch sử văn hoá chứng tỏ răng các nền văn 
minh cổ (Ai cập, Mesôpôtami, Ấn Độ, Trung quốc) đã tạo ra 
một số lượng lớn trị thức toán học, thiên văn học, y học và 
v.v., những tri thức này được đưa vào các hình thức thế giới 
quan tôn giáo khác nhau. Như các nhà sử học chỉ ra, chính các 
nhà tư tế Ai Cập cổ có nghĩa vụ thông báo về thuỷ triều của 
sông Nin. Các đơn thuốc có trong sách được viết ở các tu viện 
Tây Tạng, còn cần được kiểm chứng toàn diện về mặt khoa 
học. Thậm chí các thao tác lao động thông thường, như luyện 
thép, cũng kéo theo và đi liền với các nghi lẻ tòn giáo. Nhiều 
dân tộc cho tới gần đây vẫn giữ lại thái độ đối với nghề rèn 
như một cái nhất thiết có liên quan với các lực lượng tối cao. 

Ý thức lý luận, tức ý thức sử dụng các khái niệm, ý niệm 
(mà đây là điều kiện cần thiết cho sự xuất hiện của khoa học), 
lúc đầu cũng hình thành trong khuôn khổ của thế giới quan 


470 


tôn giáo. Các nhà lịch sử coi lĩnh vực đầu tiên của khoa học 
như tri thức lý luận là toán học và gắn sự hình thành của nó 
với trường phái Pitago. Trong thuyết Pitago, khái niệm số có 
một địa vị siêu hình học đặc biệt, và sự thâm nhập vào bản 
chất của nó được xem là con đường đặc biệt để nhận thúc bản 
chất của thế giới. Số được biến thành một khách thể lý tưởng. 
điều này hoá ra là tiền đẻ để hình thành toán học như một 
khoa học. Để trở thành khách thể của ý thức lý luận, số lúc 
đầu cần được thần thánh hoá, biến thành đối tượng thờ cúng. 
Không những toán học, lôgíc học mà cả thiên văn học, y học, 
v.v. vớt tư cách các lĩnh vực sản xuất tinh thần đã xuất hiện và 
hoạt động trong các hệ thống thế giới quan tôn giáo. Khi xây 
dựng hệ thống khái niệm, khoa học đang hình thành cũng xây 
dựng thế giới lý luận của mình, thế giới khác với thế giới của ý 
thức hàng ngày. Đồng thời nó cũng tạo dựng tổ hợp những yêu 
cầu đặc biệt, có nhiệm vụ tách biệt nó với các hình thức hoạt 
động tinh thần khác. 

b. Xung đột giữa tôn giáo và khoa học 

Khi khoa học đang hình thành, các khái niệm và tư tưởng 
của nó, thí dụ như trong toán học, thiên văn học, y học, còn 
mang tính chất thần thánh hoá, thì cơ sở cho xung đột giữa 
khoa học và tôn giáo vẫn chưa xuất hiện, vì tri thức về tự nhiên 
hoà nhập với bức tranh thế giới cấu thành một bộ phận của thế 
giới quan tôn giáo. Các xung đột chỉ xuất hiện dưới hình thức 
gay gất và rõ ràng khi các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo 
mặc khải, hoàn toàn thần thánh hoá bức tranh thế giỚI, còn 
khoa học dân dần xây dựng các phương pháp nhận thức của 
mình. bát đầu hoài nghi các thành tố của thế giới quan tôn 
giáo. Quan hệ giữa khoa học và tôn giáo đã trở nên đậc biệt 


471 


gay gắt vào thế kỷ XVIH-XVHI. Theo nhà thần học Tin lành 
giáo người Mỹ, H.Grin, quan hệ giữa khoa học và tôn giáo đã 
hình thành theo chiều hướng có thể viết về chúng nhiều tập 
sách với tên gọi là "Lịch sử chiến tranh siữa khoa học và thần 
học Thiên Chúa giáo”. Một trong các xung đột như vậy đã 
xuất hiện xung quanh hệ thống vận động nhật tâm của các 
hành tỉnh do Galilê xây dựng. Mặc đù tác giả của nó đưa ra nó 
như phương thức đơn giản nhất để tính lịch ngày lễ Phục sinh; 
về mặt khách quan thì nó đã phá tan quan niệm về trái đất như 
trung tâm bất động của vũ trụ. Brunô đã bị thiêu chết ở Rôma 
vào năm 1600 vì truyền bá hệ thống nhật tâm của Galilê và tư 
tưởng về vô số hành tình có người ở. Galilê bị tống vào tù và 
bát phải công khai khước từ việc bảo vệ hệ thống nhật tâm. 
Các nhà thân học không đơn giản thống nhất tư tưởng của 
Kinh thánh về việc Chúa sáng tạo ra thế giới vì con người ở 
trên một hành tinh bình thường của hệ thống mặt trời với phát 
hiện mới của khoa học. 

Mặc dù các tác phẩm của Côpécnic bị liệt kê vào danh 
mục sách cấm cho tới những-năm 20 thế kỷ XIX, song các tư 
tưởng của ông vẫn được phổ biến. Được phát hiện vào thế kỷ 
XVII và sau đó được áp dụng để giải thích chuyển động của 
các hành tính, các định luật cơ học, định luật vạn vật hấp dẫn 
đã không bị coi là một tà giáo mới. Vốn là mộtt tín đồ Thiên 
Chúa giáo, bản thân người sáng lập ra cơ học thiên thể, 
[.Niutơn (1749-1827) đã coi phát hiện của mình là hoàn toàn 
phù hợp với Thiên Chúa giáo. Hệ thống nhật tâm của Galilê đã 
ăn sâu vào ý thức các nhà khoa học tự nhiên, và thần học buộc 
phải dung hoà với điều đó. Được hình thành ở nửa sau thế kỷ 
XVIII, giả thuyết của I.Cantơ và P.S.J.apsan về sự xuất hiện 


472 


của mặt trời và các hành tình từ vân tính bị nung nóng xoay 
tròn trong môi trường biến đổi đã không gây ra sự phản ứng 
gay gất của Giáo hội, mặc dù vân bị nó bác bỏ. 

Khi giải thích thế giới, lý tưởng của khoa học tự nhiên cổ 
điển yêu cầu xuất phát từ cái đang tồn tại, còn tôn giáo xuất 
phát từ chỗ cái gì đang tồn tại thì có mục đích. Lý tường này 
phù hợp với quan niệm về thế giới dưới hình thức một chuỗi 
nhân quả vô tận của những hiện tượng, tức một tổng thể của 
chúng mà không thể có nguyên nhân năm ở bên ngoài mình. 

Một trong những phương điện cơ bản của khoa học tự 
nhiên đang hình thành ở thế ký XVII-XVIH là việc loại trừ 
khái niệm mục đích ra khỏi hệ thống khát niệm của tư duy 
khoa học. Được hình thành ở giai đoạn này, các chương trình 
khoa học tự nhiên đều thống nhất ở chỗ khoa học tự nhiên cần 
phải được giải phóng hoàn toàn khỏi mục đích luận: tự nhiên là 
vương quốc của những nguyên nhân tác động, trong nó không 
có quan hệ mục đích, mà chỉ có quan hệ nhân quả. Khoa học tự 
nhiên cổ điển thế kỷ XVI-XVII đặt cơ sở cho khoa học hiện 
đại. tập trung vào nghiên cứu vận động của các vật thể, các quy 
luật cơ học. 

Được Niutơn hình thành nhất quán nhất, các nguyên tắc 
được nhà toán học và thiên vân học người Pháp P.Lapsan áp 
dung. các tác phẩm của ông đã tổng kết sự phát triển của cơ 
học thế kỷ XVII-XVIII. Những thành tựu của cơ học như một 
khoa học đã dẫn tới việc xây dựng bức tranh cơ học về thế 
giơí, trong đó Chúa được thừa nhận là Người sáng tạo ra vật 
chất và vận động. Một quan điểm triết học mới đã xuất hiên 
trên cơ sở khoa học ấy - thần luận, quan điểm đối lập với tôn 
giáo đã tốn tại trong lịch sử. Bối cảnh xung đột không phải do 


473 


các định luật của bản thân cơ học thiên thể và cơ học trái đất; 
đối lập với nhau là các bức tranh khác nhau về thế giới, quan 
niệm khác nhau về sự hiện diện của Chúa trong thế giới, niềm 
tin vào sự Mặc khải bị đem đối lập với phương pháp nhận thức 
duy lý về thế giới được hình thành trong khoa học. 

Quá trình tích luỹ trí thức thực chứng mạnh mẽ ở thế kỷ 
XIX đã đưa tới việc xây dựng một bức tranh mới về thế giới. 
Đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nó là định 
luật bảo toàn năng lượng, định luật khẳng định tính không huỷ 
diệt được của năng lượng, sự chuyển của nó từ dạng này sang 
dạng khác, tính không huỷ diệt được của vật chất. Một phát 
hiện khác trong nghiên cứu tự nhiên hữu cơ là việc phát hiện 
ra cấu tạo tế bào của cơ thể sinh vật. Người ta đã chứng minh 
được rằng tế bào là đơn vị cấu trúc tối thiểu của mọi sinh vật. 
Sau khi tổng hợp được ure chỉ phát hiện thấy ở cơ thể sinh vật, 
các nhà hoá học đã chỉ ra rảng với mọi sự khác biệt sâu sắc 
giữa vô cơ và hữu cơ thì giữa chúng vẫn không có ranh giới 
không khắc phục được. 

Vào cuối những năm 5O thế kỷ XIX, một xung đột mới 
giữa khoa học và tôn giáo đã xuất hiện do thuyết Đacuyn xuất 
hiện. Sau khi khái quát một số lượng tư liệu lớn, Đacuyn đã 
chứng minh rằng các loài thực vật và động vật không phải là cố 
định mà biến đổi. Ngoài ra, ông còn đi đến kết luận rằng năng 
lực thích nghi của cơ thể, cấu tạo và lối ứng xử hợp lý của 
chúng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên. Học thuyết 
Đacuyn đã mâu thuẫn với tư tưởng về tính hợp mục đích của tự 
nhiên hữu cơ với Chúa, đã đưa tới kết luận về sự xuất hiện tự 
nhiên của sự sống trên trái đất. Những phát hiện này và những 
phát hiện khác đã tạo ra một bức tranh mới về thế giới tự nhiên 


4⁄4 


thống nhất, trong đó với tất cả những khác biệt thì các hình thức 
vận động khác nhau hoá ra là có liên hệ với nhau và được giải 
thích dựa trên các quy luật nội tại của chúng. 


c. Sự ảnh hưởng của khoa học thế kỷ XX đến sự tiến 
hoá của các thế giới quan 

Từ cuối thế ký XIX đã bát đầu một cuộc cách mạnh mới 
trong khoa học tự nhiên, lúc đầu nó được đánh dấu bởi sự phát 
hiện ra tia renghen, phóng xạ, điện tử. Từ những năm 20 thế 
kỷ XX, lý luận về cấu tạo của nguyên tử và phân tử đã phát 
triển mạnh mẽ, người ta đã phát hiện ra và nghiên cứu đặc 
điểm của những hạt cơ bản trước đó chưa được biết tới, điều 
này đã đưa tới việc sử dụng năng lượng nguyên tử trên thực tế, 
tới những thí nghiệm có quy mô lớn trong lĩnh vực tổng hợp 
nhiệt hạch. Vật lý học đã phát hiện ra thế giới vi mô, trong đó 
có những khách thể đặc biệt, trước đó chưa được biết tới, càng 
với những đặc điểm bất bình thường. Thiên văn học đã vạch ra 
tính đa dạng và biến đổi của môi trường vũ trụ, thế giới vĩ mô. 

Tư tưởng tiến hóa luận đã phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ 
XX. Nó không những được khẳng định trong sinh học hiện 
đại, dẫn tới việc xây dựng thuyết tiến hoá tổng hợp như kết 
quả tổng hợp thuyết Đacuyn cổ điển với thuyết di truyền phân 
tử hiện đại, mà còn vượt ra khỏi khuôn khổ của nó. Quan điểm 
tiến hoá của vũ trụ (A.A.Phridman, H.A.Hamop, E.P.Habbl, 
v.v.), nhiệt động học (E.P.Prigogin), đồng tương tác học 
(H.Haken), tư tưởng tự tổ chức (N.Vinner), việc phát hiện ra 
sự chọn lọc kiếu ĐÐacuyn ngay ở cấp độ cấu trúc phân tử - đó 
là những biểu hiện quan trọng nhất của tư tưởng tiến hoá luận 
hiện đại. 


475 


Bắt đầu ở những năm 70-80 thế kỷ XX, giai đoạn hiên 
đại của cách mạng khoa học - kỹ thuật đã mở ra triển vọng 
lớn cho việc phát triển lực lượng sản xuất của xã hội. Các 
khuynh hướng cơ bản của giai đoạn này là các lĩnh vực khoa 
học - kỹ thuật mới như điện tử, thông tin, kỹ thuật người 
máy, công nghệ sinh học, chế tạo vật liệu với những thuộc 
tính không định trước. Người ta tiếp tục công việc tạo ra 
những nguồn năng lượng mới. Điện tử không những cho phép 
chế tạo ra các siêu vi tính mà còn chế tạo ra cả các siêu vị 
mạch. và nếu siêu vi tính cho phép tăng đáng kể năng lực của 
con người giải quyết những vấn đề trí tuệ thì việc áp dụng 
siêu vi mạch làm tăng đáng kể năng suất lao động, làm thay 
đối tính chất của nó. 

Những phát hiện khoa học tự nhiên và tiến bộ kỹ thuật căn 
cứ trên nó có tác động đáng kể đến sư lý giải những nguyên 
tắc cơ bản của các loại hình và các hình thức thế giới quan. 
Việc áp dụng những phát minh khoa học vào thực tiễn hàng 
ngày đã làm tăng sức mạnh kỹ thuật của nhân loại, làm thay 
đổi đáng kể sinh hoạt hàng ngày và tính chất lao động của con 
người, củng cố sự tin tưởng vào các khả năng sáng tạo của con 
người, nâng cao uy tín của khoa học và rốt cuộc là một trong 
những nhân tố của quá trình thế tục hoá. Đồng thời việc sử 
dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật để chế tạo ra vũ khí 
giết người hàng loạt, việc tích luỹ vũ khí với quy mô có khả 
năng dẫn tới sự tự huỷ diệt của nhân loại cũng sinh ra sự lo 
lắng, không tin tưởng trong tâm lý con người. Ngoài ra. tốc đệ 
phát triển công nghiệp ngày một tăng đem lại một nguy cơ xác 
định cho môi trường sinh sống của con người, tạo ra những 
vấn đề sinh thát toàn cầu. 


476 


Sự thâm nhập của loài người vào lĩnh vực thế giới vi mô 
và thế giới siêu vĩ mô mà không thể áp dụng những đặc trưng 
và quan niêm thông thường đã hình thành trong thế giới vi mô, 
đã sinh ra xu hướng khẳng định nguyên tắc phương pháp luận 
mà K.Pốppơ gọi là chủ nghĩa công cụ. Theo nguyên tác của 
chủ nghĩa công cụ, khoa học không thể mở ra và không mở ra 
cho chúng ta các thế giới mới, nó chỉ là công cụ cho phép mô 
tả những biện tượng quan sát thấy. Khoa học tự nhiên hiện đại 
có ảnh hưởng đến cả sự hình thành thế giới quan phi tôn giáo, 
lẫn đến quá trình thích nghi của thế giới quan tôn giáo với 
những điều kiện hiện đại. Quá trình thích nghi của thế giới 
quan tôn giáo với những điều kiện của thực tại khoa học - kỹ 
thuật hiện đại thể hiện trong khuôn khổ của cả chủ nghĩa 
nguyên giáo lẫn của chủ nghĩa hiện đại. 

Sự phát triển của khoa học đã và đang đặt ra cho thần học 
những vấn để mang tính nguyên tắc. Các nhà thần học không 
có sự thống nhất về việc lý giải hàng loạt luận điểm của tôn 
giáo, kể cả tư tưởng tạo hoá luận. 

Sử dụng các học thuyết khoa học tự nhiên cụ thể (cái chết 
về nhiệt của vũ trụ, vụ nổ lớn, hỗ đen, đột biến gen, v.v.), cũng 
như dựa vào tính không giải quyết được của hàng loạt vấn đề 
khoa học ở trình độ phát triển tri thức hiện nay, một số nhà 
thần học kiên định tư tưởng tạo hoá luận. Viện nghiên cứu 
sáng thế luận do H.Morris thành lập vào năm 1970 tại Mỹ đã 
trở nên rất nổi tiếng. Đặc trưng là tên gọi của công trình tập 
thể do Morris chủ biên là "Tạo hoá luận khoa học (Nhập môn 
khoa học tạo hoá luận)”. Tạo hoá luận được hiểu là một 
khuynh hướng trong các khoa học tự nhiên, nó có nhiệm vụ 


477 


giải thích nguồn gốc của thế giới bởi hành vi sáng tạo siêu tự 
“nhiên và phú định sự tiến hoá. Morris cho rằng, khác với mô 
hình tiến hoá, mô hình tạo hoá luận tách biệt giai đoạn sáng 
tạo khởi thủy đặc biệt, trong quá trình đó những hệ thống quan 
trọng nhất của tự nhiên được tạo ra đưới hình thức kết thúc 
ngay từ đầu. Vì các quá trình tự nhiên hiện nay không tạo ra 
cái gì tương tự, nên các quá trình sáng tạo phải mang tính siêu 
tự nhiên, cần đến Tạo hoá toàn năng, siêu việt cho sự thực hiện 
chúng. Khi Đấng tạo hoá kết thúc hành vi sáng tạo, các quá 
trình sáng tạo cững kết thúc và được thay thế bằng các quá 
trình bảo tồn để duy trì Vũ trụ và bảo đảm cho nó hoàn thành 
một sứ mệnh nào đó. 

Tương đối phổ biến trong khuôn khổ của chủ nghĩa hiện 
đại Thiên Chúa giáo là khuynh hướng hợp nhất các nhà thần 
học không nhất trí rằng các truyền thuyết về sáng thế trong 
Kinh thánh phản ánh tiến trình hiện thực của các sự kiện. Theo 
các nhà tư tưởng này, chỉ có thể xem các truyền thuyết về sáng 
thế trong Kinh thánh như bằng chứng về một giai đoạn phát 
triển xác định của kinh nghiệm con người, của lối tư duy và lối 
nói của con người. Thí dụ, nhà thần học Tin lành giáo người 
Mỹ. Gi.Hik khẳng định rằng xét về tính chất của mình thì 
những truyền thuyết về tạo hoá đó là thần thoại. Ông cho rằng 
thần học hiện đại không nên bảo vệ luận điểm cho coi thần 
thoạt về sáng thế là lịch sử đích thực. Đánh giá quan niệm 
Kinh thánh về sáng thế, kiên định rằng nó là khoa học hay lịch 
sử. tiếp tục rút ra các kết luận khoa học hay lịch sử về nó, là 
một điều điên rồ, 


478 


đ. Quan niệm của thần học về mối quan hệ giữa tôn 
giáo và khoa học 

Hiện nay các nhà thần học có những đánh giá khác nhau 
về nguyên nhân và bản chất của xung đột giữa tôn giáo và 
khoa học. Một số nhà thần học cho rằng sự đối đầu giữa tôn 
giáo và khoa học là hệ quả của sự không hiểu biết Kinh thánh 
trong đó, khi chị thị cho con người thống trị thế giới, Chúa đã 
gián tiếp ra lệnh cho nó phải nghiên cứu khoa học, vì việc 
hoàn thành mệnh lệnh của Chúa là không thể thiếu sự giúp đỡ 
của khoa học. Đương nhiên, theo nhà vật lý học và thần học 
Tin lành giáo người Anh, A.Haiard, có lỗi về điều đó không 
phải bản thân các giáo sỹ thường bác bỏ các học thuyết khoa 
học dựa trên sự lý giải của riêng mình về sách thánh. Vấp phải 
các lý thuyết khoa học mâu thuẫn với quan niệm của họ về thế 
giới, họ thường ưa thích không phân tích chúng mà tuyên bố 
một cách tiên nghiệm chúng là không phù hợp với Kinh thánh 
và bác bỏ chúng trên cơ sở đó. Cụ thể chính M.Liutơ đã hành 
động như vậy khi đứng lên chống lại hệ thống nhật tâm của 
Côpếcnic. Theo Halard, khi lên tiếng chống lại khoa học, các 
nhà thần học như vậy nghĩ rằng họ bảo vệ niềm tin và Kinh 
thánh. Nhưng, trên thực tế, họ đã đưa ra những lý giải của 
riêng mình, thường là không đúng về khoa học, rốt cuộc làm 
phương hại công việc của mình, vì họ tạo ra ở người khác ấn 
tượng rằng Thiên Chúa giáo đứng đối lập với phương pháp 
nhận thức khoa học. 

Xu hướng phổ biến nhất trong sự lý giải xung đột giữa tôn 
giáo và khoa học là quan niệm cho rằng cả hai bên đều là 
người có lỗi về xung đột. Theo quan điểm của các nhà thần 
học Cơ Đốc giáo người Đức, E.Phêra, O.Spunbéc (Shpullbeg), 


479 


nhà thần học Tin lành giáo người Áo, N.Yangơ, v.v., nguyên 
nhân xung đột giữa tôn giáo và khoa học là ở chỗ cả hai bên 
đã đều đi quá ranh giới lĩnh vực nghiên cứu của mình và đã tư 
cho phép mình thâm nhập vào lĩnh vực mà họ không có quyền 
đưa ra những phán đoán có quyền uy. Cả hai bên đã có quá 
nhiều kỳ vọng: các nhà thần học đòi hỏi các nhà khoa học 
phải thống nhất đữ liệu của họ với các quan niệm tôn giáo về 
thế giới; các nhà khoa học lại khẳng định rằng những phát 
hiện của họ chứng minh sự sai lầm của các quan niệm về sự 
tồn tại của Chúa. 

Như các nhà thần học nhận xét, những kết quả đối đầu 
như vậy hiện nay là rất thảm hại. Vì hiện nay, khi nghiên cứu 
thực tại tự nhiên, các nhà khoa học thường không cầu cứu sự 
giúp đỡ của tôn giáo. Song, việc áp dụng những thành tựu của 
họ trên thực tế, sự phát triển mạnh mẽ khoa học ứng dụng 
không thể không thức tỉnh ở họ ý thức trách nhiệm về những 
hậu quả của việc áp dụng những thành tựu khoa học vào thực 
tiến. Và, ở đây, Giáo hội có thể trở thành người môi giới về 
mặt đạo đức, giúp đỡ xã hội loài người trong hoạt động khoa 
học và công nghệ. Các nhà thần học đánh giá cao việc thiết lập 
quan hệ mới giữa tôn giáo và khoa học trong. việc thực hiện 
chương trình này. 

Một thời gian dài thần học đã phổ biến quan điểm cho 
rằng có thể né tránh xung đột giữa khoa học và tôn giáo, nếu 
xem chúng như các lĩnh vực văn hoá và hoạt động của con 
người. Trọng tâm được đặt vào những khác biệt căn bản giữa 
chúng. Thí dụ, việc phổ biến những tư tướng của chủ nghĩa 
hiện sinh đã góp phần phát triển quan điểm thần học về sự 
phân định giữa tôn giáo và khoa học trên cơ sở sự tương phản 


480 


giữa vương quốc bản ngã có nhân cách (mà được nhận thức 
thông qua sự tham dự của chủ thể) và vương quốc khách thể 
không có nhân cách (được nhận thức thông qua phân tích 
khách quan vốn đặc trưng cho các nhà khoa học). 

Quan điểm như vậy gây ra sự phản bác của nhiều nhà thần 
học, vì những ai không thừa nhận sự thâm nhập của Chúa vào 
tự nhiên, thì vị tất đã đồng ý giả định sự can thiệp của Chúa 
vào các lĩnh vực cá nhân, xã hội. lịch sử. Như nhà vật lý học 
và thần học nổi tiếng người Mỹ, I.Bácbu (Barbur) nhận xét, tự 
nhiên ở đây sẽ chỉ đóng vai trò sân khấu vô nhân cách cho vở 
kịch tồn tại có nhân cách và bị tước mất ý nghĩa tôn giáo của 
mình. Ngoài ra, nếu có thể xây dựng bức tranh thích hợp về 
thế giới tự nhiên không cần dựa vào Chúa, không cần liên hệ 
nó với Chúa, thì đương nhiên Chúa không thể là Đấng sáng 
thế đích thực, và do vậy, không nên tin vào Chúa như nguồn 
gốc của đạo đức. 

Quan tâm tới tư tưởng phân định giữa tôn giáo và khoa 
học, không tuyệt đối hoá nó, một số nhà thần học cho rằng sự 
lý giải khoa học căn cứ trên nguyên tắc nhân quả, còn cơ sở 
của sự lý giải tôn giáo là sự tin tưởng vào sự hiện diện mục 
đích và ý nghĩá của các sự vật. Đương nhiên, cả nhà khoa học 
cũng có thể phát hiện ra và nghiên cứu mục đích của những 
hiện tượng và quá trình riêng biệt, nhưng mục đích của cấu 
trúc thế giới và văn hoá chỉnh thể thì không thể hiểu được đối 
với ông ta, đo vậy khoa học không thể chỉ ra cho con người sự 
định hướng trong cuộc sống, xác định mục đích tồn tại của nó. 
Tôn giáo cho phép đạt tới chân lý thật sự thông qua sự cải 
biến, hình thành bản thân con người, giúp đỡ nó trong việc tìm 
kiếm mục đích sống. Xuất phát từ đó, theo H.Rolston, có thể 


4ã1 


nói ràng khoa học tìm kiếm tri thức, còn tôn giáo tìm kiếm 
đạo lý. Chúng không loại trừ lẫn nhau. mà trùng hợp với nhau 
một phần; khoa học giải thích và thông tin, còn tôn giáo mặc 
khải và cải biến. Cần phải có đối thoại giữa tôn giáo và khoa 
học vì chúng ta trải qua cuộc sống không phải như cái bị phân 
chia ra các bộ phận biệt lập, mà như một hệ thống toàn vẹn và 
có liên hệ qua lại với nhau. Liên minh giữa khoa học và tôn 
giáo sẽ hữu ích đốt với cả hai bên. Nó cần cho tôn giáo vì, khi 
nhận thức thế giới do Chúa tạo ra, con người đào sâu cả nhận 
thức của mình về Chúa, khoa học góp phần loại trừ những quan 
niệm sai lắm về Chúa, về vị trí của Chúa trong thế giới. Liên 
minh như vậy quan trọng không kém đối với khoa học. Nhà 
khoa học có đức tin sẽ có ưu thế so với nhà khoa học vô thần, vì 
ông ta được định hướng tốt hơn: tín đồ Thiên Chúa giáo nghiên 
cứu khoa học tự nhiên và khi đó vẫn nhạy cảm với Mặc khải, 
thì ông ta sẽ nhận được nhận thức mới về tất cả những gì mà 
khoa học tự nhiên có thể đạt được. 

Muốn thiết lập liên minh giữa tôn giáo và khoa học, các 
nhà thần học đặc biệt quan tâm đến việc làm sáng tỏ những 
đặc điểm giống nhau của các lĩnh vực văn hoá này. Nhà thần 
học người Ấn Độ, P.Grigorios đã tách biệt hàng loạt điểm 
giống nhau giữa tôn giáo và khoa học. Ông cho rằng cả hai 
chúng đều là các con đường quan hệ của con người với thực 
tại, đều có các cực chủ quan và khách quan, đều có nội dung 
nhận thức và thực tiễn. Cả hai đều nghiên cứu cấu trúc của 
hiện thực, đều có ảnh hưởng đến bản thân con người và quan 
hệ của nó với thế giới. Cả tôn giáo, lẫn khoa học đều bao hàm 
trong mình những truyền thống xác định, được đặc trưng bởi 
sự hiện diện tính kế thừa trong hoạt động của mình và đều là 


482 


nhưng thiết chế xã hôi. Cả hai đều có kỳ vọng hoàn toàn tiếp 
cận được với tri thức về hiện thực và mắc phải những thoả hiệp 
trầm trọng và phản bội những tín niệm và nguyên tắc tốt nhất 
của mình. 

Trong khi tìm kiếm sự giống nhau. một số nhà tư tưởng 
Thiên Chúa giáo đã đi xa tới mức tuyên bố khoa học là một 
loại tôn giáo đặc biệt. Theo họ, giống như thần học, khoa học 
nghiên cứu những khách thể siêu việt, nằm ngoài giới hạn của 
những cái trực tiếp quan sát được. Họ cho rằng tôn giáo và 
khoa học cố gắng nhận thức hiện thực nhờ những khái niệm là 
sản phẩm tư duy của bản thân các nhà nghiên cứu. Tính không 
quan sát được trực tiếp của một hiện tượng và sự không thể mô 
tả nó hoàn toàn không có nghĩa là phủ định sự tồn tại của nó. 
Do vậy, theo các nhà thần học, không tin vào Chúa trên cơ sở 
tính vỏ hình của Chúa cũng không hợp lý hơn không tin vào 
các hạt cơ bản vì chính nguyên nhân ấy. 

Thco hàng loạt nhà thần học Thiên Chúa giáo, tôn giáo và 
khoa học sử dụng những hệ chuẩn lý luận chủ đạo (các quan 
điểm quy định phong cách tư duy). Trong khoa học, đó là các hệ 
thống giải thích cấu tạo và hoạt động của thế thế giới của Niutơn, 
Anhstanh, Piôlêmê, Côpécnic. Các hệ chuẩn trong tôn giáo là 
việc thừa nhận rằng Chúa là tình yêu, rằng Giêsu Kitô là hiện 
thân thành người của Chúa, v.v.. Giống như trong khoa học, 
trong tôn giáo cũng có các hệ chuẩn hiện nay bị loại bỏ hoàn 
toàn hay bị bác bỏ một cách nghiêm túc: sự sáng thế trong sáu 
ngày, tính bất khả xâm phạm Kinh Thánh bằng lời, v.v.. Các hệ 
chuẩn tôn giáo đương nhiên là ổn định hơn các hệ chuẩn khoa 
học, nhưng chúng cũng trải qua quá trình ra đời và tiêu vong. 


483 


Các nhà thần học tích cực thảo luận vấn đề về mối tương 
quan giữa cái chủ quan và cái khách quan trong tôn giáo và 
khoa học. Cả tôn giáo và khoa học đều cố gắng để thông tin 
của chúng là khách quan, nhưng yếu tố chú quan tất yếu có 
mặt trong cả hai. Bất kỳ nhận thức nào cũng là một quan hệ 
xác định của con người với hiện thực, do vậy nhân tố chủ quan 
đóng một vai frò quan trọng trong quá trình nhận thức. †ương 
nhiên, các yếu tố chủ quan thâm nhập vào tôn giáo sâu hơn so 
với vào khoa học. Nhưng khoa học hiện nay ngày càng trở nên 
mang tính chủ quan nhiều hơn. Địa vị của nhà nghiên cứu thay 
đối trong khoa học: ông ta biến từ người quan sát đơn giản 
thành người tham gia tích cực mà không thể tách rời khách thể 
nghiên cứu của ông ta. Thí dụ, quá trình quan sát trong cơ học 
lượng tử có ảnh hưởng mang tính quyết định đến hệ thống 
được quan sát, nhiều khát niệm căn bản trong khoa học hoá ra 
gắn liền một phần với bộ khung quan hệ của người quan sát. 
Ngoài ra, bản thân nhà khoa học tự lựa chọn nghiên cứu cái 8ì 
và nghiên cứu như thế nào. Do vậy, theo H.Rônstơn (Rolston), 
các dữ liệu với một nghĩa nào đó là sản phẩm định hướng lý 
luận của nhà khoa học chúng không bao giờ tự mình xuất. 
hiện, trần trụi, mà được sàng lọc thông qua các kết cấu lý luận. 
Nhà khoa học tự đan cái lưới mà ông ta bắt cá, và mẻ cá của 
ông ta một phần là chức năng của cái lưới ấy. 

Các nhà thần học thừa nhận rằng khoa học đem lại cho 
chúng ta tri thức khách quan về thế giới, rằng nó nói chung 
không mang tính chủ quan, mà thực ra là mang tính có nhân 
cách, nó chịu đựng được các ý định xác mỉnh nó, giải thích 
thành công những sự kiện, phổ biến những dự đoán được kinh 
nghiệm khẳng định. Cái chủ yếu bảo vệ khoa học khỏi chủ 


484 


nghĩa chủ quan là việc các nhà khoa học làm việc không phải 
một mình, mà trong cộng đồng khoa học. 

Hiện nay, nhiều nhà thần học kiên định rằng nhận thức 
đúng đăn và đây đủ về hiện thực chỉ có thể với điều kiện hợp 
nhất con đường nhận thức khoa học và con đường nhận thức tôn 
giáo; tôn giáo và khoa học phải không được mâu thuẫn với 
nhau, mà phải phát triển trong sự hài hoà. Để luận chứng cho 
khả năng này, họ sử dụng nguyên lý bổ sung được N.Bo (Bor) 
(18§5-1962) đưa ra vào những năm 20 của thế kỷ XX để lý giải 
tình huống nhận thức xuất hiện trong cơ học lượng tử. Họ thừa 
nhận khả nâng xây dựng một bức tranh toàn vẹn thống nhất về 
thế giới trên cơ sở tổng hợp khoa học và tôn giáo. Để thực hiện 
nhiệm vụ này thì cần phải né tránh các thái cực - ý định ghi 
nhận sự giống nhau của chúng và lãng quên những sự khác biệt 
giữa chúng hay, ngược lại, tuyệt đối hoá những sự khác biệt ấy. 
Đức Giáo Hoàng Giảng Pôn II khẳng định ràng sự thống nhất 
của tôn giáo và khoa học mà Thiên Chúa giáo hướng tới, hoàn 
toàn không có nghĩa là sự đồng nhất của chúng. Ngược lại, sự 
thống nhất bao giờ cũng giả định sự không giống nhau và sự 
tích hợp những thành tố của chúng. Chúng ta đòi hỏi phải trở 
thành một chỉnh thể thống nhất, phải trở thành bạn của nhau. 


18.2. Tôn giáo và khoa học xã hội 


Bất kỳ hệ thống thế giới quan nào cũng xây dựng các 
nguyên tắc nhận thức của mình không những vẻ tự nhiên mà 
còn về các hiện tượng xã hội. Những tri thức hiện đại về xã hội 
thể hiện trong hàng loạt khoa học chuyên ngành nghiên cứu các 
tiển hệ thống xã hội khác nhau, kể cả lịch sử và trạng thái hiện 
nay của chúng. Các hình thức thế giới quan tôn giáo khác nhau 
cũng bao hàm hệ thống tri thức về xã hội. 

485 


a. Sự phản ánh trì thức xã hội trong các tôn giáo 

Lịch sử của nhân loại đồng thời cũng là lịch sử của các 
hình thức chế độ xã hội khác nhau. Môi cộng đồng người ổn 
định đã tồn tại trong lịch sử đều có tôn giáo độc đáo của mình, 
trong đó biểu thị quan niệm về tự nhiên, nguồn gốc và tính 
chất của cộng đồng ấy. Các tôn giáo lịch sử thay thế lẫn nhau 
phản ánh qúa trình phát triển xã hội kéo dài: sự phân công lao 
động, sự xuất hiện quyền lực và nhà nước, sự hình thành giai 
cấp và đẳng cấp. Những truyền thuyết tôn giáo còn giữ lại cho 
tới nay của các dân tộc khác nhau trở thành nguồn tài liệu 
quan trọng cho nhận thức lịch sử về lối sống và tổ chức xã hội 
của các dân tộc và các nhà nước trong quá khứ xa xôi. Với 
toàn bộ tính đa dạng của những tôn giáo khác nhau nhưng vẫn 
có thể nhận thấy ở chúng có những nguyên tắc giống nhau 
trong việc giải thích các quá trình và thiết chế xã hội. 

Ngay trong các tôn giáo của thị tộc và bộ lạc đã hình 
thành quan niệm về xã hội như cộng đồng người có quan hệ 
huyết thống và bắt nguồn từ một tổ tiên thần thoại thống nhất 
mà các các vật tổ thường đóng vai trò như vậy, còn sau đó là 
những nhân vật huyền thoại. Gắn liền với tên tuổi của tổ tiên 
như vậy là sự xác lập các tập quán và các truyền thống. các 
quy tắc và các chuẩn tác giao tiếp. Trong thế giới của con 
người nguyên thuy có vô số thần linh, quy đữ, thì thành công 
trong cuộc sống được giải thích không hẳn bởi những phẩm 
chất của cá nhân mà chủ yếu bởi sự bảo hộ hay sự quý kế của 
những sinh linh nào đó. Sau đó, cùng với sự xuất hiện của các 
thủ lĩnh có kế thừa, và sau nữa là cùng với sự hình thành nhà 
nước thì các quan niệm ấy không biến mất, chúng trở thành 
các bộ phận cấu thành của các quốc giáo, các tôn giáo dân tộc 


486 


đã trở nên phúc tạp hơn. Những người cầm quyền được xem 
như là những người được chọn của Chúa, như những người 
nằm đưới sự bảo hộ đặc biệt của Chúa hay thậm chí như là các 
vị thần sống. Sự phân hoá con người ra thành người giàu và 
người nghèo, các đảng cấp được giải thích bởi sự tương tác, 
bởi những công lao hay tội lỗi của tổ tiên đối với Chúa. Các 
giáo sỹ Bàlamôn giáo đã là những nhà tư tế. Trong Do Thái 
giáo và Thiên Chúa giáo, sự phân chia ra thành các đẳng cấp 
một thời gian-dài được lý giải nhờ viện dẫn vào câu truyện về 
những người con trai của Noi trong Kinh thánh. 

Tư liệu tôn giáo bao hàm thông tin về những hành động 
cụ thể của các nhà cầm quyền này hay khác, về các luật và 
quy định hiện hành. Đồng thời các bản thân các chuẩn tắc 
pháp luật cũng được gán cho ý nghĩa thần thánh, chúng được 
xem như là biểu hiện ý chí của Chúa. Vào thời trung cổ. ở 
châu Âu Thiên Chúa giáo và ở các nước phổ biến Hồi giáo đã 
thống trị ý kiến cho rằng Mặc khải bao hàn tất cả mọi quy 
định cụ thể về trật tự xã hội, chế độ và tính chất quyền lực, 
quan hệ thống trị và phục tùng, người vay nợ và người cho vay 
nợ, quan hệ gia đình, v.v,. Nói cách khác, không những tự 
nhiên mà cả các hình thức quyền lực và nhà nước cụ thể, các 
chuẩn tắc pháp lý đều được rút ra từ Thánh kinh. Các nhà tư 
tưởng tôn giáo nhất quán tuyên bố lý tưởng vẻ chế độ xã hội là 
nhà nước thần quyền, nơi mà quyền lực tối cao thuộc về những 
tăng lữ, còn các quy định và chuẩn tắc tôn giáo đồng thời cũng 
tà các chuẩn tắc pháp luật. 

Quá trình thế tục hoá xã hội đã khẳng định một cái nhìn 
khác về xã hội, theo đó thì chế độ xã hội bắt đầu được xem 
như hoại động của bản thân con người. Thí dụ, theo nhà thần 


4§7 


học H.E.Liutácdơ (LiutardU. luật pháp là tác phẩm của lịch sử, 
biểu thị quan hệ đã được thực hiện trong lịch sử giữa các dân 
tộc: nhà nước là cơ thể pháp lý của đời sống nhân dân diễn ra 
theo con đường lịch sử. 

Quá trình thế tục hoá tri thức về xã hội thể hiện ở chỗ tư 
liệu tôn giáo không còn được xem như là sách giáo khoa về chế 
độ xã hội cụ thể. Quan hệ kinh tế, cơ cấu nhà nước, chính trị, 
chuẩn tắc pháp luật được thừa nhận là lĩnh vực biểu hiện tính 
tích cực xã hội của bản thân con người. không được tách ra trực 
tiếp từ những quy định của Chúa. Điều này không có nghĩa 
rằng các vấn đề của xã hội không còn giữ vị trí quan trọng 
trong thế giới quan tôn giáo, đơn giản là trọng tâm được chuyển 
sang các vấn để thế giới quan thuần tuý, có liên quan tới các 
nguyên tắc lý giải những hiện tượng xã hội, động lực của biến 
đổi xã hội. Vào những năm 20 thế kỷ XX, N.A.Bécdyaep viết 
rằng quyền lực nhà nước có cơ sở thứ nhất và cội nguồn tôn 
giáo khi ông muốn nói không phải tới những hình thức biểu 
hiện cụ thể của quyền lực mà bản chất của chúng. 

b. Những nguyên tắc cơ bản của quan niệm tôn giáo về 
xã hội 

Đặc điểm nổi bật của thế giới quan tôn giáo trong cách 
tiếp cận với nhận thức xã hội thể hiện ở chỗ những hiện tượng 
xã hội được xem xét trong văn cảnh một trật tự thế giới thống 
nhất, được xác lập từ bên trên. Bécdyaep trình bày luận điểm 
này như sau: Các cơ sở của xã hội loài người được hình thành 
trong trật tự thế giới của Chúa. Điều này có nghĩa rằng các 
nguyên tắc và các đặc điểm của thế giới quan tôn giáo, như 
sáng thế luận, tiền định luận, mục đích luận, đồng thời cũng 
thể hiện là các nguyên tắc giải thích xã hội và sự hoạt động 


485 


của nó. Vì xã hội được xem là cái hoà nhập với trật tự vũ trụ, 
nên quan niệm về xã hội phụ thuộc vào việc trật tự ấy được 
hiểu như thế nào. Thí dụ. trong Thiên Chúa giáo và trong Hồi 
giáo là nơi Chúa sáng tạo ra toàn bộ thế giới và con người. xã 
hội hoá ra phục tùng chủ ý tiên vĩnh hàng của Chúa, còn việc 
xây dựng xã hội bát đầu từ sự sáng tao ra con người đầu tiên - 
Ađam có ý chí tự do. Đưa tới chỗ làm cho toàn thể loài người 
mắc tội. sự mắc tội tố tông chính là sự mở đầu cho lịch sử loài 
người, còn bản thân xã hội, những sự kiện diễn ra trong nó, 
được xem như là sự xung đột giữa những ý chí riêng biệt của 
con người mà do tội lỗi của mình nên đã đi chệch khỏi con 
đường được phác hoa trước từ bên trên. Nhưng người ta nhận 
thấy ở đằng sau những xung đột ấy là biểu hiện sự phác hoa, 
sự tiền định của Chúa: cơ cấu xã hội, quan hệ xã hội, quan hệ 
giữa các đân tộc và các đảng cấp, những sự kiện và biến đổi 
lịch sử thể hiện như là sự hiện thực hoá chủ ý của Chúa. Chủ ý 
của Chúa, sự tiền định có nghĩa rằng Chúa không những tạo ra 
thế giới và xã hội loài người mà còn thường xuyên hiện diện 
trong đó, định hướng những sự kiện xã hội và số phận con 
người theo kế hoạch tiền vĩnh hàng của Chúa. Người ta thường 
viện dẫn những triệu chứng, những tiên trị, những hiện tượng 
kỳ diệu như là những biểu hiện cho sự hiện diện của Chúa 
trong thế giới. Quan niệm về sự tiền định, chủ ý của Chúa, 
ranh giới và giới hạn của nó đã và đang là đối tượng của các 
cuộc tranh luận thần học. Một mặt, sự tiền định được hiểu như 
là sự phục tùng tuyệt đối của mỗi sự kiện và biến đổi, thâm chí 
cả trong số phận của con người riêng biệt, vào phác đồ của 
Chúa. Điều này được thể hiện qua câu nói của Thánh Töỏng đồ 
Phaolô: Chúa tạo ra sự mong muốn và hành động nơi các bạn 
theo thiện chí của mình. Cũng đã xuất hiện các học thuyết hạn 

489 


chế chủ ý của Chúa ở hành vi sáng thế, vì khi thực hiện tri 
thức tuyệt đối. đấng sáng thế đã quy định trước mọi số phận 
trong hành vị sáng thế, được các môn đệ của thần luận phát 
triển, quan niệm này bị Giáo hội bác bỏ vi, khi không ảnh 
hưởng tới những sự kiện hiện tại, Chúa không thể trở thành đối 
tượng tôn thờ, Chúa chỉ có thể trở thành nguyên lý cho sự lý 
giải cấu tạo của thế giới về mật triết học. 

Lập trường mang tính nguyên tắc của Thiên Chúa giáo 
quan phương trong cách tiếp cận với việc lý giải lịch sử được 
biểu thị qua câu nói: chủ ý của Chúa về sự cứu rỗi mọi người 
và tự do của con người tương tác trong lịch sử thế giới. 

Kinh nghiệm thứ nhất về việc trình bày lịch sử dưới ánh 
sáng của thuyết tiền định trong Thiên Chúa giáo được coi là tác 
phẩm của Augustin "Về nước Chúa", trong đó lịch sử thế giới 
được xem như là quá trình thực hiện kế hoạch của Chúa nhằm 
đạt tới vương quốc của Chúa. Augustin cũng trình bày nguyên 
lý chung để nhận thức những sự kiện lịch sử. Theo ông, Chúa 
phân phát các vương quốc trần gian cho cả người thiện lẫn kẻ 
ác. Và Chúa làm điều đó không phải không có xem xét và một 
cách ngẫu nhiên, vì Chúa là Chúa chứ không phải là số phận, 
Chúa làm điều đó một cách phù hợp với trật tự của các sự vật và 
thời gian, trật tự bí hiểm đối với chúng ta. nhưng Chúa hoàn 
toàn biết rõ. Hạnh phúc hoàn toàn chờ đợi những người tốt 
không phải trong cuộc đời này mà trong cuộc đời khác. 

Thuyết tiền định là nguyên lý cơ bản để lý giải lịch sử ở 
thời trung cổ. và tác phẩm của các nhà triết học trung cổ cé 
thiên bướng về những lý giải mang tính biểu tượng và ẩn dụ đối 
với quá khứ. Thần học hiện đại đánh giá cách tiếp cận như vậy 
một cách có phê phán. Theo nó. thần học trước đây đã không 


490 


hiểu được lịch sử, không tư duy bằng những khái niệm tiến hoá 
và phát triển, mà bằng các khái niệm về tính phổ biến và tính 
bất biến. Thần học hiện đại tiếp cận với lịch sử khi có tính đến 
dữ liệu của khoa học lịch sử, tái tạo một cách đầy đủ khách 
quan bối cảnh trong thế giới hiện đại, phản ánh những xung đội 
và những vấn để của nó một cách hiện thực. Song bản thân 
nguyên lý quan niệm tiền định chủ nghĩa về lịch sử xã hội vẫn 
được giữ lại. Nhiệm vụ của Giáo hội là nghiên cứu những triệu 
chứng của thời đại và lý giải chúng dưới ánh sáng của Phúc âm. 

Thế kỷ XX được đánh dấu bởi những sự kiện xã hội quan 
trọng, bởi những chuyển biến có quy mô to lớn trong toàn bộ 
thế giới cũng như trong đời sống của mọi quốc gia. Trong điều 
kiện ấy, thần học đứng trước vấn đề xem xét các nguyên tắc 
mặc khải xã hội theo một cách mới. Câu trả lời được thể hiện ở 
việc thừa nhận sự cần thiết phải kết hợp các nguyên tắc ấy với 
những thực tại xã hội đang biến đổi nhanh chóng, còn tính bất 
biến của chúng -với những chuyển biến xã hội. 

Con người được xem như cộng tác viên của Chúa, có 
nhiệm vụ tham gia vào việc thực hiện các nguyên tắc xã hội 
của Thiên Chúa giáo. Giống như trước đây, sự mắc tội của nó 
được xem là nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề xã hội, mọi 
xung đột, mọi rốt loạn, mọi trở ngại và mọi tai hoạ xã hội. 
Nhưng thực tế hiển nhiên là những tai hoạ của con người phụ 
thuộc vào các hình thức cầm quyền. chế độ bóc lột, trật tự 
kinh tế, đã được phản ánh đặc biệt trong thần học. Có ý nghĩa 
quan trọng về phương diện này là sự lý giải tội lỗi được Giáo 
hoàng Giãng Pôn II đưa ra trong thông cáo "Sự quan tâm tới 
những công việc xã hội” và trong nhiều bài phát biểu khác. 
Ông phát triển tư tưởng về các cơ cấu của tội lỗi mà ông hiểu 


49I 


là các cơ cấu xã hội (các khối chính trị-quân sự, các hệ tư 
tưởng, các chế độ, v.v.) mà trong hoạt động của mình, không 
định hướng vào hạnh phúc của con người và vào việc bảo đảm 
phúc lợi của họ. mà lại định hướng vào lợi ích của kẻ cầm 
quyền, của các nhốm cầm quyền mà chỉ có khát vọng thu 
nhập. khát vọng quyền lực nhằm gán ý muốn của mình cho 
những người khác. Như vậy, quan niệm về tội lỗi bây giờ được 
phổ biến sang cả các cơ cấu xã hội cụ thể. 

Gán liền với quan niệm tiền định về xã hội là các nguyên lý 
khác của thế giới quan tôn giáo - mục đích luận và hậu thế luận. 
Mục đích luận thừa nhận răng lịch sử của con người có mục 
đích định trước mà nó hướng tới nhờ chủ ý của Chúa, còn hậu 
thế luận - đây là học thuyết về số phận tối hậu của thế giới, của 
con người và của xã hội. Hậu thế luận được trình bày dưới hình 
thức phát triển nhất trong Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do thái 
giáo. Dựa vào những tiên trị trong Kinh thánh, hậu thế luận 
Thiên Chúa giáo tiên đoán sự kết thúc của thế giới này, ngày 
phán xét cuối cùng và sự thiết lập vương quốc của Chúa. Những 
tiên tri của Tân ước nói rằng thời gian khổ đau sẽ xuất hiện vào 
những ngày cuối cùng, kẻ phản Chúa sẽ hiện ra và thiết lập 
quyền lực của mình trên trần gian. tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ 
phát chịu những tai hoạ nặng nề. Khi sự huỷ diệt cuối cùng đe 
doạ Giáo hội thì sự giáng thế lần thứ hai của Chúa Giêsu sẽ 
diễn ra. kẻ phản Chúa sẽ bị tiêu diệt và vương quốc nghìn năm 
của Chúa sẽ được thiết lập. Thần học và triết học tôn giáo hiện 
đại khẳng định thái độ đối với những tiên tri hậu thế luận như là 
những sự trình bày chân lý mặc khải của Chúa bằng biểu tượng 
và ẩn dụ. Sự lĩnh hội chúng có quan hệ với sự thụ cảm thế giới 
thay đổi theo lịch sử của tín đồ. Đồng thời bản thân khái niệm 


1492 


vương quốc của Chúa như mục đích và định hướng phát triển 
của lịch sử thế giới vẫn giữ lại vị trí quan trọng trong quan niệm 
Thiên Chúa giáo về phát triển xã hội. Chủ nghĩa siêu việt và chủ 
nghĩa nội tại tương tác với nhau trong quan niệm về vương quốc 
của Chúa: nó được hiếu là vương quốc không phải sinh ra từ thế 
giới này nhưng đồng thời lại là lý tưởng về xã hội công bàng. 
bình đẳng, hạnh phúc. Bản thân tín đồ dưới sự dẫn dắt của Giáo 
hội phải góp phần đạt tới nó bằng con đường phổ biến và khẳng 
định chân lý của Phúc âm. 

c. Sự đị đồng giữa quan niệm tôn giáo và quan niệm phì 
tôn giáo về xã hội 

Trí tuệ của con người đang cố hiểu xã hội và lịch sử của 
nó, trước hết sẽ đi tới các luận điểm hiển nhiên như xã hội cấu 
thành từ những con người, còn mỗi người đều có điểm khác 
biệt là hành vi của nó được tư duy, nguyện vọng, ý chí chuẩn 
bị trước. Theo lời nói và nguyện vọng của vua hay nhà cầm 
quyền thì quần chúng sẽ vận động, thành phố và nhà nước sẽ 
bị phá huỷ, niềm vui hay đau khổ sẽ đến với con người. Nhưng 
bản thân những chủ ý-được tính toán trước của nhà cầm quyền, 
đó là chưa nói đến động cơ của con người bình thường, không 
phải bao giờ cũng đạt tới mục đích hay là dẫn tới kết quả trái 
ngược. Sự suy luận tiếp theo sẽ dẫn tới tư tưởng cho rằng mặc 
dù ý thức, tư duy quy định tiến trình phát triển của xã hội, 
nhưng đứng trên ý thức và ý chí của con người có thể còn có 
một lý tính khác, một lực lượng khác mà được gọi là Chúa, 
Thần linh, số phận, kiếp người. 

Cũng có những lý giải khác về các quá trình xã hội - 
những lý giải phi tôn giáo. Khoa học xem xã hội không phải 
đơn giản là tổng số những cá nhân tập hợp lại theo ý muốn của 

493 


ai đó, mà như là một hệ thống tương đối độc lập. trong đó có 
các quy luật nội tại của nó tác động. Sự lý giải như vậy không 
cần đến các khái niệm số phận, kiếp số. Nhưng có thể phát hiện 
ra một điểm giống nhau trong những lý giải về xã hội rất khác 
nhau, căn cứ trên nguyên tác tiền định, một mặt, và căn cứ trên 
việc thừa nhận các quy luật tác động và tồn tại khách quan của 
phát triển xã hội - mặt khác. Nó thể hiện ở chỗ cho rằng ở đằng 
Sau sự xung đột giữa những nguyện vọng, mục đích của con 
người có một thực tại không phụ thuộc vào con người, định 
hướng tiến trình lịch sử. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà biểu 
hiện cực đoan của thuyết tiền định là thuyết định mệnh, còn 
việc thừa nhận quy luật xã hội thường biến thành quyết định 
luận tuyệt đối, bỏ qua tự do của con người. Cái có ý nghĩa hàng 
đầu đối với con người và xã hội là những hậu quả suy ra từ các 
nguyên tắc ấy, là những nỗ lực bỏ ra dựa trên cơ sở của chúng. 
Sự tiền định không được hiểu là nghĩa vụ của Giáo hội phải 
minh biện cho mọi trật tự đang tồn tai trong xã hội, nó coi 
nhiệm vụ của mình là khẳng định những nguyên tác đạo đức 
tôn giáo, là lên án tất cả những gì cản trở cuộc sống xứng đáng 
của con người. dựa trên kinh nghiệm lịch sử, các nhà khoa học 
xã hội ngày càng ý thức sâu sác hơn rằng các quy luật khách 
quan của phát triển xã hội không thể được phát hiện ra với toàn 
bộ sự phức tạp của chúng và đứt khoát một lần là xong, rằng 
việc thừa nhận các quy luật như vậy không cho phép có chủ 
nghĩa duy ý chí và thói độc đoán, đòi hỏi phải nghiên cứu 
thường xuyên và tích cực các quá trình xã hội. - 

Trong những năm gần đây, các vấn đề hiện thực của xã 
hội và con người ngày càng được phản ánh nhiều hơn trong 
các hệ thống thế giới quan, kể cả thể giới quan tôn giáo. Những 


494 


văn kiện của Giáo hội Cơ Đốc giáo đề cập đến những vấn đề xã 
hội bao hàm đánh giá về những bối cảnh xã hội đa dạng, về 
những vấn đề kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, quân sự, văn 
hoá, v.v.. Người ta ngày càng có xu hướng khẳng định ý kiến 
cho rằng sự đối lập gay gắt giữa cái trần tục và cái thần thánh là 
không có hiệu quả trong khuôn khổ của quan niệm tôn giáo về 
xã hội. Các đại biểu nổi tiếng của triết học Thiên Chúa giáo, 
những người bảo vệ quan điểm "chủ nghĩa nhân đạo tích hợp” 
ủng hộ việc con người có quyền lựa chọn bất kỳ lập trường thế 
giới quan nào, kêu gọi đối thoại với đại diện của các tôn giáo 
khác và với những người vô thần. 

Cơ sở cho sự hợp nhất nỗ lực là việc thừa nhận nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu của hoạt động xã hội là bảo đảm những 
điểu kiện tồn tại xứng đáng với con người, quyền của mỗi 
người sử dụng những thành quả của nền văn minh, có quyền 
tiếp cận với văn hoá và giáo dục. Đại diện của các thế giới quan 
khác nhau tán thành ý kiến về ý nghĩa của sản xuất, phát triển 
kinh tế đối với việc khắc phục khoảng cách giữa giầu và nghèo 
trên quy mô một quốc gia, cũng như giữa các nước. 

Những vấn đề toàn cầu thời hiện đại, như việc bảo vệ nền 
văm minh trong kỷ nguyên hạt nhân, việc bảo vệ môi trường 
sinh sống, việc bảo vệ sức khoẻ, v.v., đã hợp nhất đại diện của 
các thế giới quan tôn giáo và phi tôn giáo khác nhau. Tư tưởng 
cho rằng hạnh phúc của con người, việc tạo ra những điều kiện 
sinh hoạt vật chất và tính thân xứng đáng với con người, - tư 
tưởng này ngày càng được khẳng định trong các hệ thống thế 
giới quan khác nhau, và việc đạt tới mục đích đó bằng những nỗ 
lực chung là quan trọng hơn những khác biệt về thế giới quan. 


495 


Chương XIX 
TÔN GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC 


19.1. Vấn đề nguôn gốc của đạo đức xã hội 


Theo quan điểm tôn giáo truyền thống, đạo đức được ban 
tặng cho con người từ bên trên, những chuẩn tắc và khái niệm 
cơ bản của nó được Chúa hình thành một cách trực tiếp, được 
ghi nhận trong các sách Thánh, và con người phải phục tùng 
chúng một cách triệt để. Thí dụ, Chúa Giêsu tư mình hưởng 
tới dân chúng cùng với những giáo huấn về đạo đức. Trong 
Hồi giáo. nhà tiên tr: Muhammct nhận được những giáo huấn 
về đạo đức thông qua thiên thần Giêbrain từ bản thân Ala và 
chuyển chúng cho những người chính giáo, v.v.. Đối với tín 
đồ thì đạo đức thể hiện là tập hợp những mệnh lệnh vĩnh 
hằng và bất biến hay là những mệnh lệnh mà chỉ có Chúa tối 
cao mới có thể sửa đổi, tức là đạo đức tôn giáo. Với quan 
niệm như vậy thì đạo đức không thể xuất hiện ở bên ngoài và 
thiến tôn giáo, đạo đức đích thực không thể tồn tại thiếu tôn 
giáo. Từ đó suy ra một sự lệ thuộc nghiệt ngã: càng nhiều 
tôn giáo thì càng nhiều đạo đức! 

Như các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực đạo đức học 
và hàng loạt khoa học khác cho thấy, quan hệ đạo đức bắt 
nguồn trong xã hội, có nguồn gốc xuất hiện, phát triển và hoàn 
thiện của riêng mình, trở nên rõ ràng trong hệ thống quan hệ 
xã hội, hình thành giữa con người với con người trong cuộc 
sống xã hội và cuộc sống riêng tư của họ, phản ánh thực tiễn 
chung sống hiện thực của con người. 

496 


Được hình thành dần dần ở buối đầu lịch sử nhân loại, 
trong xã hội theo phương pháp thử và sai, trong điều kiện đấu 
tranh thường xuyên vì sự sống còn, hệ thống những cấm đoán, 
những quy định và những tập quán đã trở thành cơ sở hiện 
thực cho sự xuất hiện các chuẩn tắc đạo đức, luân lý theo đúng 
nạhĩa của từ. Sự phân hoá dứt khoát các lĩnh vực đời sống tinh 
thần (đạo đức, nghệ thuật, tiền khoa học, tôn giáo, v.v.) đã 
diễn ra trong xã hội có giai cấp. Trong điều kiện thống trị của 
phương thức tư duy tôn giáo, nhiều lĩnh vực, kể cả đạo đức, đã 
thể hiện dưới hình thức tương ứng. 


19.2. Các đặc điểm của đạo đức tôn giáo 


Nội dung của đạo đức tôn giáo được định trước bởi ý thức 
tôn giáo tương ứng, đạo đức tôn giáo có cấu trúc phức tạp, bao 
gồm hàng loạt phương diện. Đặc điểm quan trọng của đạo đức 
tôn giáo là sự nhân đôi những nghĩa vụ đạo đức. Những tâm 
thế cơ bản của đạo đức tôn giáo hướng vào con người như hai 
khách thể, như hai nhóm giá trị: hạ giới và thượng giới, con 
người và trên con người. Khi đó những thực tại thế tục của sự 
hiện sinh người, những nghĩa vụ đạo đức của con người đối 
với nhau và đối với xã hội hoá ra là phục tùng nhiệm vụ phục 
vụ tôn giáo. 

Chẳng hạn, mười lời răn trong Kinh thánh đường như cấu 
thành từ hai bộ phận. Bốn lời răn thứ nhất có liên quan tới quan 
hệ của con người với Chúa. Chúng bảo vệ nguyên tắc độc thần, 
cấm tôn thờ các thần khác và không kêu tên Chúa một cách vô 
cớ, chỉ ra sự cần thiết phải tuân thủ quy định vẻ lễ nghỉ như đi lễ 
ngày thứ bẩy. Tất cả những nghĩa vụ ấy đều được đặt lên hàng 
đầu trong Kinh thánh, chỉ sau đó mới đến sáu lời răn tiếp theo là 
những lời răn chuẩn tắc hoá quan hệ giữa người với người. Trong 

497 


các hệ thống đạo đức tôn giáo. những nghĩa vụ đạo đức đối với 
Chúa được coi là những nghĩa vụ chủ đạo, cơ bản. 

Từ đó suy ra một đặc thù nữa của đạo đức tôn giáo, nó 
gắn liền với tiêu chuẩn độc đáo về hành vị đạo đức. Theo quan 
điểm tôn giáo thì yêu cầu cán bản về hành vi thật sự đạo đức 
là sự phù hợp mang tính nguyên tắc của nó với các mệnh lệnh 
tôn giáo và các giáo lý. 

Giữ vị trí quan trọng trong hệ thống đạo đức tôn giáo là 
những tư tưởng và quan niệm của nhóm xã hội (đảng cấp, v.v.) 
phản ánh và biểu thị lập trường của các tầng lớp và các nhóm xã 
hội khác nhau. Đạo đức tôn giáo không mang tính “siêu xã 
hội”. Nội dung giai cấp xã hội của các nguyên tác đạo đức tôn 
giáo ở các thời đại lịch sử khác nhau hoá ra là hoàn toàn không 
đồng nhất. Cùng một số mệnh lệnh đạo đức tôn giáo có khả 
năng biểu thị các lập trường xã hội khác nhau nhất. Các học 
thuyết đạo đức tôn giáo chứa đựng những tư liệu, đoạn trích, 
những câu nói biểu thị các lập trường rất khó hợp nhất, rất khó 
kết hợp. 

Đương nhiên, không thể chỉ quy vấn đề về việc so sánh 
những đoạn trích. Kinh thánh hợp nhất, tập hợp trong mình vô 
sô tư tưởng phản ánh quan đếm của các tầng lớp đân cư khác 
nhau nhất, bộc lộ ra ở các giai đoạn lịch sử khác nhau. Cần 
phải tính đến những điều kiện lịch sử cụ thể để hình thành các 
luận điểm đạo đức tôn giáo này hay khác, phải lưu ý rằng 
chúng thần thánh hoá một số phương điện tồn tại hiện thực 
của con người theo một phương thức đặc thù, đặc biệt. 

Trong những điều kiện lịch sử khác, các hình thức tôn 
giáo cũ có khả nãng được bổ sung một nội dung đạo đức xã 
hội mới và được đặt lên hàng đầu, hoá ra là trung tâm và quan 
498 


trọng theo nhãn quan của những người bảo vệ một phong trào 
xã hội nào đó. Thí dụ, các tìm tòi phản văn hoá của thanh niên 
ở những năm 60-70 thế kỷ XX đã tích cực tái hiện các luận 
điểm của Thiên Chúa giáo sơ kỳ về "chim trời" và "cây huệ 
ngoài đồng” (tức thái độ coi nhẹ lao động). Điều đó cho thấy 
việc phong trào phản văn hoá không chấp nhận đạo đức thực 
dụng của cha ông nhàm đạt tới tháng lợi trong hoạt động kinh 
doanh. Trong đạo đức Tín lành giáo, thực tiễn tích luỹ của cải 
tư bản chủ nghĩa ngay từ đầu đã được thần thánh hoá. 

Trong đạo đức tôn giáo có hàng loạt chuẩn tắc đạo đức 
đơn giản nhất và quan trọng nhất, có những giá trị đạo đức, 
những quy tác chung sống xã hội do bao thế hệ người xây 
dựng, có những suy ngẫm và những quan sát về những vấn đề 
đạo đức vĩnh cửu, có những quy tắc quan hệ với môi trường tự : 
nhiên, v.v., và điều quan trọng là giải pháp cho những vấn đề 
như "con người sống trên trần gian để làm gì?”, "mục đích của 
cuộc đời là gì?”, "cái thiện và cái ác là gì?”. Dưới hình thức 
tôn giáo. loài người hàng nghìn năm đã tích luỹ và phát triển 
các khái niệm về lòng từ thiện, sự an ủi, sự đồng cảm, sự đền 
bù, bốn phận và những mệnh lệnh đạo đức và những nguyên 
tắc sống quan trọng nhất của con người. Những mệnh lệnh, 
những chuẩn tác, những giá trị, những quan sát này đã được lý 
giải một cách đặc thù, có được ý nghĩa là cái Chúa đem lại 
trong hệ thống đạo đức tôn giáo. 

Có thể coi mặt mạnh của luân lý và đạo đức học tôn giáo 
là tính đơn giản bề ngoài của câu trả lời cho những vấn đề đạo 
đức phức tạp nhất, là sự bảo đảm chắc chắn tiêu chuẩn cho 
những giá trị, những lý tưởng và những yêu cầu đạo đức, là 
tính toàn vẹn và có trật tự độc đáo của chúng. Câu trả lời có 


499 


sắn trong hệ thống đạo đức tôn giáo cho những vấn đề cơ bản 
của đời sống đạo đức có khả năng tạo ra sự yên tâm trong ý 
thức đạo đức của con người. Mặt mạnh của đạo đức tôn giáo là 
việc đặt ra vấn đề trách nhiệm đạo đức của con người đối với 
những việc đã làm (đối với Chúa sáng láng vô cùng). 

Nhưng, mặt khác, các mặt mạnh ấy của đạo đức tôn giáo 
cũng có khả năng đem lại cho ý thức của tín đồ những định 
hướng như thói câu nệ và giáo điều vẻ đạo đức, sự thụ động, sự 
khước từ tiếp tục đào sâu nhận thức thực chất của những vấn 
đề đạo đức đã được đật ra, sự không khoan dung và thậm chí 
sự cuồng tín, vì các sách thánh đều có nói rằng mọi chân lý 
đạo đức dã được trình bày. Giải pháp cho những vấn đề trách 
nhiệm đạo đức của con người cũng là không nhất quán. Con 
người dường như phải trả giá cho những việc làm của mình 
trước Chúa, nhưng người phát ngôn nhân danh Chúa trên thực 
tế lại là giáo hội, giới tăng lữ, các loại nhà tiên tri khác nhau 
và các thủ lĩnh được thận thánh hoá, hơn nữa là họ thường đưa 
ra những luận điểm loại trừ lẫn nhau về mặt đạo đức. Nói cách 
khác, những tiêu chí và những bảo đảm cho các chân lý đạo 
đức tôn giáo không hoàn toàn vững chắc: trong cuộc sống hiện 
thực của con người, những chân lý tuyệt đối của đạo đức tôn 
giáo bị lý giải và áp dụng theo các cách khác nhau. 

Đạo đức tôn giáo giữ gìn, duy trì một số truyền thống văn 
hoá, nếp sống dân tộc và các truyền thống khác. Khi thần 
thánh hoá một số chuẩn tắc, giá trị, cấm đoán và hành vi đạo 
đức đạt được ở một trình độ phát triển xác định của nhân loại, 
khi đem lại cho chúng vầng hào quang của thần thánh và cái 
tuyệt đối, tôn giáo hình thành một hệ thống đạo đức thuần 
nhất, không bác bỏ được. Đạo đức tôn giáo thích hợp cho 


300 


nhiều thời đại, được coi là bản tính thiện mỹ của thần linh 
được thiết lập trong tôn giáo, việc tuân thủ chúng sẽ loại bỏ 
được những hậu quả bị đát đối với xã hội và những thành viên 
riêng biệt của nó. Do vậy các nhà thần học luôn nhấn mạnh 
chức nãng hình thành đạo đúc của tôn giáo, chức năng làm 
xuất hiện và củng cố đạo đức. 

19.3. Phải chăng có thể có đạo đức phi tôn giáo? 

Tuy nhiên một vấn để vẫn còn bỏ ngỏ là: lẽ nào tôn giáo 
lại làm cho đạo đức trở thành đạo đức? Quan điểm.như vậy đã 
thống trị trong quá khứ. Như đã nói, chỉ vào thế kỷ XVII thì 
người ta mới đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của xã hội mà công 
đân của nó được giải phóng khỏi những quan niệm tôn giáo 
(nhà tư tưởng người Pháp, P.Beil). Trong xã hội như vậy, Bein 
(Beil) chứng minh con người hoàn toàn có thể có một lối sống 
đạo đức, không mắc phải những tội ác và thói hư tật xấu. P.Bein 
chỉ ra rằng người vô thần cũng có thể-trở thành một người đáng 
kính, rằng cái hạ thấp con người không phải là sự khước từ 
niềm tin tôn giáo, mà là tục thờ thần tượng, mê tín dị đoan và 
thiên kiến. 

Hiện nay tính phi tôn giáo là một hiện tượng phổ biến. Bối 
cảnh như vậy mà giới tăng lữ thường coi là “sự thách thức của 
chủ nghĩa vô thân", đang làm cho các nhà thần học thuộc 
những tôn giáo khác nhau phải thật sự lo lắng. Họ thường gọi 
bối cảnh này là "hiện tượng dị thường nhất” của thế kỷ XX. 
Hơn nữa, một bộ phận các nhà thần học khẳng định rằng 
những hiện tượng hiện nay đang đe doa bản thân sự tồn tại của 
nhân loại, như những vấn đề toàn cầu thời hiện đại, nguy cơ 
của thảm hoa chiến tranh thế giới, những mặt trái đa dạng của 
tồn tại xã hội, khủng hoảng đạo đức-tinh thần của xã hội, là có 


50I 


liên quan trực tiếp với việc mọi người từ bỏ tôn giáo và giáo 
hội. với việc tất định hướng ý thức và đạo đúc của họ vào 
những giá trị vật chất, vào lối sống hưởng thụ, vào sự làm 
giàu, vào thói bái vật. 

Đặc trưng về mặt này là thông cáo của Toà thánh Vatican 
“Dominuem et viviftcantem” (Chúa trời phục sinh) năm 1986. 
Trong đó, Giáo Hoàng Giăng Pôn II khẳng định rằng nền văn 
minh hiện đại bị bao phú bởi những lời nói u ám của chủ 
nghĩa bái vật, do vậy trong nó đã hình thành bức tranh chung 
về cái chết, xuất hiện ngày càng nhiều hơn thông tin về cái 
chết. Giáo Hoàng coi đó là cuộc chạy đua vũ trang dẫn tới 
nguy cơ tự huỷ diệt hạt nhân của nhân loại, là sự lũng loạn của 
chủ nghĩa khủng bố quốc tế, là nghèo nàn và bần cùng của các 
nước kém phát triển. Theo Giáo Hoàng, chủ nghĩa vô thần là 
hệ thống phải chịu trách nhiệm về mọi hiện tượng khủng khiếp 
nêu trên. Lôgíc chứng minh luận điểm nêu trên là như sau: xét 
về thực chất của mình thì chủ nghĩa vô thần là hệ tư tưởng của 
cái chết, vì nó không thừa nhận quan điểm về cuộc sống ở thế 
giới bên kia và cho rằng nếu một người riêng biệt là hữu tử thì 
tình hình cũng là như vậy đối với toàn thể nhân loại. Chủ 
nghĩa bái vật luôn luôn đề cao vật chất, dành vị trí thứ yếu cho 
những giá trị tính thần, đạo đức bay nói chung là bỏ qua và 
khinh rẻ chúng. 

Đương nhiên, chủ nghĩa bái vật và chủ nghĩa hưởng thụ là 
hoàn toàn hiện thực. Đại diện của các tôn giáo đã phê phán 
những hiện tượng đó theo quan điểm nhận thức của mình. 
Những người vô thần và những người hữu thần có thể giữ và 
đang giữ lập trường chung trong sự phê phán đạo đức như vậy. 
Lịch sử chứng minh rằng đa số những người duy vật theo 


502 


nghĩa triết học của từ này đã và đang không bác bỏ những giá 
trị tỉnh thần (mà gọi là những giá trị tối cao), tính tỉnh thần và 
đạo đức, không đạt của cải vật chất lên trên chúng. Toàn bộ 
vấn đề là ở chỗ những giá trị tình thần, đạo đức tối cao có 
được nội dung nào, sự lý giải nào: chúng có nội dung khác 
trong các quan điểm tôn giáo so với trong thần học. 

Có thể lược đồ hoá những khác biệt về mặt thế giới quan . 
trong vấn để nguồn gốc của đạo đức như sau. Như đã nói. 
những người hữu thần cho rằng cơ sở và bản nguyên của đạo 
đức là tôn giáo. là các nguyên tắc tôn giáo (được lý giải trong 
mỗi tôn giáo theo cách của mình). Theo họ, những nguyên tắc 
này sinh ra cái gọi là những giá trị đạo đức có ý nghĩa phổ 
biến, mà những người vô thần cũng phải tuân thủ nếu họ có 
một lối sống đạo đức. Quan điểm của những người vô thần là 
như sau: những giá trị đạo đức có ý nghĩa phổ biến do nhân 
loại tạo ra, là mang tính thứ nhất đối với những chuẩn tắc đạo 
đức tôn giáo; những giá trị đạo đức có được các hình thức tôn 
giáo trong hệ thống giáo lý này hay hệ thống giáo lý khác. 

Với những quan điểm khác nhau nêu trên của những 
người vô thần và những người hữu thân về nguồn gốc của 
những giá trị đạo đạo đức thì trên thực tế, họ có thể có một lối 
sống đạo đức giống nhau, tán thành cùng một quan điểm và 
lập trường đạo đức, có quan niệm gần gũi hay thống nhất về 
cái thiện và cái ác, về cái tốt và cái xấu, v,v.., Người bất hạnh 
sâu sắc (đôi khi là nguy hiểm) trong mọi trường hợp là người 
không có các cơ sở sinh hoạt đạo đức - tỉnh thần vững chắc, 
những giá trị khách quan (giải phóng khỏi thói tuỳ tiện và sự 
lý giải mang tính chủ quan) một cách không phụ thuộc vào 
việc họ là người vô thần hay là người hữu thần. 


303 


Sự lựa chọn vô thần buộc con người phải suy nghĩ sâu sắc 
và nghiêm túc về vị trí của mình trong thế giới, trong xã hội. 
giữa những người khác. Lễ nào nó bị rơi vào cảnh cô đơn và 
không được bảo vệ khi nó phủ định sự giúp đỡ từ bên trên, sự 
che chờ của Thần linh? Nó cần đặt hy vọng vào ai? Lẽ nào chỉ 
đặt hy vọng vào bản thân mình, vào những khả năng hạn chế 
của mình? 

Trên thực tế, nhiều quan điểm vô thần giả định con người 
có lòng dũng cảm lớn và nguồn lực trí tuệ - ý chí, sự trưởng 
thành về mặt tình thần và đạo đức để sự tồn tại của nó có đầy ý 
nghĩa và mục đích. Các quan điểm này khẳng định phẩm giá 
và giá trị độc đáo của con người bất chấp có vô số bằng chứng 
cho thấy con người khước từ việc hoàn thành sứ mệnh của 
mình, vi phạm những mệnh về sự lương thiện và danh dự, 
không lắng nghe tiếng nói của lương tâm trong mình. Chiều 
cạnh nhân văn, nhân đạo luôn hiện diện trong con người, kêu 
gọi họ thực hiện những hành vi làm vẻ vang tên tuổi con 
người. Trở thành người trung thực với bản thân mình, đánh giá 
mình và thế giới bao quanh một cách đầy đủ, hiện thực - tất cả 
những điều đó thường đòi hỏi những nỗ lực đau đớn, đôi khi là 
cả chủ nghĩa anh hùng. Nhưng thiếu điều đó thì khó có thể tìm 
thấy mình, tự hiện thực hoá được mình, xây dựng được số 
phận của mình. 

Nói cách khác, các quan điểm này kêu gọi con người 
không đánh mất, mà hãy tìm thấy mình, lấp đầy tồn tại trần 
tục của mình bằng một nội dung đạo đức, mở rộng tồn tại của 
mình trong thời hạn được cho phép như sao đó để không lãng 
phí một ngày và một giờ nào, để nó không trôi qua như nước 
chảy trong cát. Các quan điểm này nhấn mạnh ràng con người 


394 


sống tronp xã hội không phải một mình. Những người bao 
quanh, thân cận và xa lạ - đó chính là cơ hội hiện thực, hy 
vọng thật sự của nó. Trong môi trường của họ thì con người 
phải tự thực hiện mình, có được sự thừa nhận. sự biết ơn của 
trí nhớ con người, sự bất tử. Theo những người ủng hộ các 
quan điểm này, lẽ nào những thiên tài văn học, khoa học, 
những người đấu tranh vì tự do và hạnh phúc của nhân loại lại 
đi khỏi cuộc sống của chúng ta? Không những các vĩ nhân để 
lại ký ức về mình; tất cả những gì tốt đẹp, thiện, có đạo đức 
mà con người làm, đều còn lại với người thân, với xã hội, 
không biến mất. Đôi khi điều đó diễn ra một cách không nhận 
thấy, và điều ấy là như vậy. Theo họ, toàn bộ thế giới bao 
quanh chúng ta, nó chủ yếu do đôi bàn tay, khối óc và tài năng 
của con người tạo ra. Trong thế giới này có nhiều thứ xấu xa 
nhưng cũng có nhiều thứ tốt đẹp. Những phương diện khác 
nhau của bản chất con người bộc lộ ra trong mọi thứ. Những 
thành quả cho phép toà án đạo đức tối cao phán xét về lương 
tâm và ký ức của con người. 

Các nhà triết học thường suy luận về "lòng dũng cảm tồn 
tại", về bí ẩn của sự tồn tại con người, của cuộc sống, đạo đức 
của nó. Cả những người vô thần lẫn những người hữu thần đều 
trả lời theo cách của mình cho những vấn đề đạo đức "đáng 
nguyền rủa" ấy (những vấn đẻ hiện sinh). Xét về phương diện 
này thì những người vô thần và những người hữu thần có thể 
làm phong phú cho lẫn nhau các quan điểm và tín niệm đạo đức 
của mình, tiến hành cuộc đối thoại nhân văn có hiệu quả về 
hiện tượng con người, về sứ mệnh và chỗ dựa đạo đức của nó. 


505 


Chương XX 
TỰ DO TÍN NGƯỠNG 


Quan niệm hiện đạt về tự do tín ngưỡng hầm ý nói tới việc 
bảo đảm trong xã hội những quyền dân chủ và quyền tự do 
cho phép con người có được sự tự đo đốt với tôn giáo, tự do tin 
và khả năng thể hiện chúng trong hành động và trong ứng xử 
một cách không làm phương hại đến những người khác và 
toàn thể xã hội. Những văn kiện và thoả thuận quốc tế gắn liền 
việc bảo đảm tự đo tín ngưỡng với những vấn đề khoan dung, 
biểu biết lẫn nhau và hợp tác. Nhưng những nguyên tắc ấy 
hiện tại vẫn chỉ là lý tưởng mà đang được thực hiện cùng với 
quá trình hình thành tư duy toàn cầu. Điều kiện lịch sử để hình 
thành các cơ cấu nhà nước, các truyền thống và lối sống của 
các đân tộc, quan hệ xã hội và những nhân tố khác quy định 
mức độ bảo đảm tự do tín ngưỡng trong các nhà nước khác 
nhau. Tại một số nước, tự do tín ngưỡng được bao đảm một 
cách phù hợp với các chuẩn tắc quốc tế, ở một số nước khác có 
những hạn chế nhất định đối với nó, ở số thứ ba, nơi các 
truyền thống cổ vẫn còn thống trị, nó không được thực hiện 
trên thực tế. 

Quan niệm về tr đo tín ngưỡng, việc xây đựng các tiêu chí 
về nó chủ yếu phụ thuộc vào tri thức về lịch sử hình thành và 
các xu hướng phát triển của khái niệm này. 


506 


20.1. Tư tưởng tự do tín ngưỡng thời cô đại và trung cổ 
Việc nghiên cứu các di sản vân hoá Lưỡng Hà, Ai Cập cổ 

và Trung Quốc cổ, cho phép nói tới sự thần thánh hoá quyền 
lực của những nhà cầm quyền và các trật tự trong xã hội. Các 
thần thoại của thế giới cổ đã khẳng định tư tưởng về quyền 
thần thánh tự nhiên của chính quyền nhà nước, theo đó trật tự 
pháp luật trần gian là một bộ phận cấu thành của trật tự vũ trụ. 

Các tôn giáo dân tộc được tuyên bố là quốc giáo. Chứng 
tỏ cho điều đó là các truyền thống cũ của Babilon được kế tục 
ở Ai Cập cổ. Thí dụ, việc thờ Thần Amon được tuyên bố là 
mang tính toàn quốc vào năm 1600 tr. CN, còn các nhà tư tế - 
chỗ dựa của các Pharaông. Dưới thời cai trị của Pharaông 
Amenhotep thế kỷ IV tr. CN, mọi thần của Ai Cập bị tuyên bố 
là giả đối, Thần chân chính được tuyên bố là Aton. Sau cái 
chết của Pharaông tà giáo, mọi ngôi đền chứng tỏ cho việc thờ 
Thần Aton đều bị phá huỷ. 

Quá trình thâm nhập văn hoá lẫn nhau giữa các nền văn 
minh cổ thường bắt đầu từ sự thâm nhập lẫn nhau của những 
quan niệm thần thoại-tôn giáo, điều này được quy định bởi 
thực tiễn phổ biến thái độ khoan dung đối với những tín 
ngưỡng và những thân linh khác. Thí dụ, ở Ai Cập thời kỳ Hy 
Lạp hoá Vua Plomotê Soter cho thờ thần Serapis, đồng nhất nó 
với thần Apis của người Ai Cận và với thần Dớt của người Hy 
Lạp. Có thể đây là một trong những thử nghiệm đầu tiên nhằm 
thực hiện tư tưởng "giáo hội thế giới thế tục". Có thể khẳng 
định rằng thế giới cổ đã phổ biến sự mô phỏng và vay mượn 
thần thoại -tôn giáo. Đền thờ các thần của dân tộc nào đó luôn 
mở cửa cho sự xuất hiện của các thần của dân tộc khác. Trong 
thế giới cổ không có giới tăng lữ như một thiết chế đảng cấp 


307 


đặc biệt, không có những sách thánh bất buộc đối với mọi 
người, do Chúa xác lập. Điều bát buộc chỉ là việc thực hiện 
các nehi lễ. 

Khái niệm lương tâm (tự do tín ngưỡng, theo người 
phương Tây, tức là tự đo của lương tâm) như trách nhiệm của 
con người về việc làm của mình đối với người khác và đối với 
bản thân mình xuất hiện ở Hy Lạp cổ tương đối sớm, ngay 
Đêmôcrít đã viết về sự cần thiết phải tuân thủ sự chính nghĩa 
để con người không rơi vào trạng thái thường xuyên tư phải 
phán xét mình. Đối với Aristốt thì lương tâm là toà án công 
minh của con người lương thiện. Việc giáo dục chính nghĩa, 
cái thiện, theo nghĩa rộng hơn là tính nhân văn, giả định phải 
có thái độ khoan dung đối với niềm tin của người khác. Quan 
niệm về lương tâm trong thế giới cố chủ yếu có liên quan tới 
hình thức cảm quyền dân chủ trong các nhà nước - thị thành: 
việc tham gia của công đân vào đời sống của nhà nước - thị 
thành đã dẫn tới ý thức về trách nhiệm cá nhân về số phận của 
nó. Cá nhân có quyền tự do lựa chọn tương đối trong việc giải 
quyết vấn đề: cái gì là tốt đẹp đối với số phận của nhà nước - 
thị thành, còn cái gì là tai hại đối với nó. Đây là một trong 
những nhân tố làm tảng quyền tự do tư tưởng. Các nhà tư 
tưởng dũng cảm nhất đã đấu tranh cho việc thực hiện quyền 
đưa ra quan điểm của mình, không làm cho chúng phù hợp với 
các quyền uy phổ biến 

Hệ thống pháp luật nhà nước Hy Lạp cổ đã góp phần làm 
xuất hiện các truyền thống mới gắn liền với việc tôn thờ văn 
minh và nhà nước. Đồng thời nhà nước cũng bảo vệ các truyền 
thống và tập quán đã hình thành khỏi ảnh hưởng những quan 
điểm mới mà có thể làm mất ổn định hệ thống xã hội đã hình 


508 


thành. Những người rời bỏ nhà của mình, địa phương của 
mình, do vậy, các thần linh của mình, bị tuyên bố là kẻ gian 
dối và vô thần. Còn những người phố biến học thuyết vẻ thế 
giới thì bị truy nã và xua đuổi. Đó là số phận của các nhà triết 
học như Prôtago, Anaxago, Xôcrat, v.v.. Platôn cho rằng 
những cá nhân phá huỷ truyền thống và cơ sở của nhà nước, 
thì phải bị truy nã, rằng luật pháp nhà nước phải bảo vệ quốc 
giáo là cái hình thành tư tưởng thống nhất cho công dân. 

Muộn hơn, Hoàng đế Clapdi (10 tr. CN-54 sau CN) do 
thường xuyên quan tâm tới Chúa Giêsu nên đã bị đuổi khỏi 
Lamã. còn Hoàng đế Tiberi (42 tr. CN-37 sau CN) đã cấm 
việc thực hiện nghi lễ của người ngoại quốc và đặc biệt là của 
người Ai Cập và người Do Thái. Thực tiên quan hệ như vậy 
của các nhà cầm quyền Lamã đối với các nghi lễ tôn giáo khác 
nhau có lẽ được giải thích vì trong điều kiện các cuộc nổi dậy 
chống lại Lamã, các tôn giáo dân tộc thường đóng vai trò 
cương lĩnh tư tưởng để hợp nhất những lực lượng phân tán. 
Tuỳ thuộc vào bối cảnh chính trị-xã hội đã hình thành mà thái 
độ của các nhà cầm quyền Lamã đối với tôn giáo của các dân 
tộc bản địa có tính chất chọn lọc. 

Chủ nghĩa thế giới của Thiên Chúa giáo sơ kỳ, việc không 
thừa nhận tính thần thánh của Hoàng đế, sự hướng vào người 
thấp hèn và bị áp bức đã thể hiện là một mối nguy hiểm xác 
định đối với quyển lực của Hoàng đế, chính điều này đã kéo 
theo chính sách cấm đoán và truy nã. Các vấn đề khoan dung 
tôn giáo được quy định bởi chính sách nhà nước hiện hành. 
Vấn đề tự do lựa chọn tôn giáo phụ thuộc vào địa vị công dân 
và thành phần dân tộc. Thiên Chúa giáo sơ kỳ gắn liền những 
quan niệm xã hội của mình với những quan niệm về quyền của 


3509 


mọi người có tự do và hạnh phúc, với tư tưởng về sự bình đàng 
của mọi người trước Chúa, cho đù là ở thế giới bên kia. Những 
quan niệm như vậy mâu thuẫn gay gát với việc thần thánh hoá 
Hoàng đế, được coi là một mối nguy hiểm nhất định đối với 
nhà nước. 

Trong điều kiện cùng tổn tại với các tôn giáo phương 
đông khác nhau, khi hiện điện quốc giáo của Lamã, những 
người Thiên Chúa giáo đã không tuân theo truyền thống Do 
Thát giáo về giáo lý đặc biệt của riêng mình, đã nhấn mạnh sự 
trung thành của mình với các nguyên tác khoan dung tôn giáo 
của thế giới cố. Nhân đây Tertullian khẳng định rằng mỗi 
người sùng bái ai mà mình thích sùng bái. Tôn giáo của một 
người không tai hạt và cũng không hữu ích đối với người khác. 
Nhưng không tôn giáo nào có đặc trưng là sử dụng đối với tôn 
giáo khác. Tôn giáo cần được chấp nhận theo niềm tin, chứ 
không phải do bạo lực. Các nhà cầm quyền Lamã xem việc 
phô biến Thiên Chúa giáo như là sự chống đối lại quốc giáo. 
"Sự mê tín dị đoan" Thiên Chúa giáo bị đánh giá như là sự vô 
thần, sự phủ định quốc giáo và chính quyền nhà nước. 

Vào đầu thế kỷ IV, trong điều kiện suy thoái kinh tế và 
khủng hoảng chính trị, các nhà cầm quyền cảm nhận thấy nhu 
cầu về một tôn giáo phổ biến. Các cuộc truy nã chống lại tín 
đồ Thiên Chúa giáo đã chấm dứt. 

Cùng với quá trình củng cố địa vị của Thiên Chúa giáo 
như quốc giáo của Đế chế Lamä thì thái độ khoan dung đối 
với các tôn giáo khác đã được thay thế bằng thái độ không 
khoan dung. Theo truyền thống. các tôn giáo và các thần khác 
bị so sánh với những thiên thần đã suy đổi, chúng cần phải bị 
đuổi ra khỏi lamã cùng với những tu sĩ của họ. Thái độ bất 


310 


khoan dung đối với họ được duy trì cho tới khi xuất hiện Phúc 
âm, từ nay bất kỳ học thuyết nào cũng xuất phát từ Chúa 
Giêsu Kiô duy nhất. Việc biến Thiên Chúa piáo thành quốc 
giáo của Đế chế Lamã đã cho phép Giáo hội sử dụng hệ thống 
chính quyền nhà nước của mình đê đấu tranh chống lại những 
người khác chính kiến và những trào lưu thế giới quan đốt lập 
VỚI nó. 

Nhân danh Giáo hội Thiên Chúa giáo, người ta đã triển 
khai truy nã những người bảo vệ triết học cổ đại hậu kỳ, những 
người đại diện có văn hoá cổ đại, cũng như những môn đồ của 
các trào lưu tà giáo mà ẩn náu ở đằng sau đó là tâm trạng phản 
đối. Vào năm 391, Hoàng đế Pheôđôxi (346-395) đã ban hành 
sắc lệnh cấm truyền bá các tôn giáo đa thần. Dưới thời 
Pheôđôxi, người ta thành lập thiết chế đàn áp để vạch mặt 
những kẻ khác chính kiến và đấu tranh chống lại những kẻ tà 
giáo và những kẻ đa thần giáo. Vào năm 529, theo chỉ thị của 
Hoàng đế Hiustinian, người ta đã đóng cửa mọi trường phái 
triết học ở Aten. 

Những tư liệu thời trung cổ cho thấy nhà nước và Giáo hội 
có liên hệ mật thiết như thế nào. Thí dụ. trong văn kiện 
"Những đặc quyền đành cho bá tước thuộc Giáo hội”, đã nhấn 
mạnh rằng chiếc gươm thế tục được tạo ra để trợ giúp cho 
chiếc gươm tinh thần. Việc bị rút phép thông công sẽ kéo theo 
việc đánh mất mọi quyền lợi và chức trách. Theo văn kiện này. 
sự kế thừa của bá tước thuộc giáo hội chí dành cho con cháu 
của họ và giáo hội. 

Lịch sử cho thấy vô số trào lưu tà giáo ở thời trung cổ. 
Tuỳ thuộc vào bối cảnh lịch sử cụ thể, tà giáo thể hiện dưới 
dạng các học thuyết thần bí và sự lý tưởng hoá Thiên Chúa 


511 


giáo sơ kỳ, dưới hình thức các phong trào chính trị-xã hội 
chống đối cấp tiến, lên tiếng cùng với những tư tưởng chống 
tăng lữ và thế tục hoá. Vào thế kỷ IX, dựa vào quyền uy cửa 
Kinh thánh, Gioan Scôt Eriuhen (810-877) đã bảo vệ tư tưởng 
độc lập của các quan niệm thế giới quan với định hướng của 
giới cầm quyền giáo hội. Vào thế kỷ XI, P.Abelar đã luận 
chứng quyền của cá nhân tự do lý giải sách thánh, đã kêu gọi 
thái độ có cân nhắc đối với quyền uy của giáo hội trong vấn đề 
niềm tín. Gioahim Phlorsky (1132-1202) cho răng việc tôn thờ 
Chúa là hoàn toàn tự do, không do một quyền lực và văn kiện 
nào quy định. 

Hoạt động sáng tạo của nhà triết học U.Ôcam (1285-1349) 
đã có một ý nghĩa lớn đối với việc phát triển tư tưởng tự do tín 
ngưỡng. Trong tác phẩm "Đối thoại", Ôcam xem xét các vấn đề 
nhà nước và pháp luật. Điểm chủ đạo trong học thuyết của ông 
là quan niệm về con người khởi thuy, tự nhiên. Mọi người sinh 
ra đều là tự do, chế độ nô lệ là trạng thái nhục nhã đối với con 
người. Ôcam đưa ra tư tưởng thiết lập quyền lực thế tục bằng ý 
chí của nhân dân được Chúa cổ vũ. Nhà nước được thiết lập nhờ 
khế ước xã hội. Giáo hội không phải là linh hồn của phà nước 
như nó đã khẳng định, và không nên sử dựng âm mưu và giàn 
thiêu để khẳng định các tư tưởng Thiên Chúa giáo. Có thể phán 
xét Giáo boàng nếu ông ta phạm tội. Học trò của Ôcam là 
Macxili đã phát triển tiếp tư tưởng của Ôcam. 

Trong tác phẩm "Người bảo vệ hoà bình", Macxili đã 
truyền bá tư tưởng khoan dung tôn giáo. Các kết luận của ông 
được quy về như sau: Giáo hội và giới tăng lữ phải phục tùng 
toà án thế tục; toà án đối với những kẻ tà giáo không nên vượt 
ra khỏi khuôn khổ của những đánh giá đạo đức, còn toà án thế 


S12 


tục chỉ xác định tội của họ trong trường hợp họ ví phạm luật thế 
tục: Giáo hội cần bị tước bỏ địa vị đặc biệt trong vấn đề niềm 
tín, còn bất động sản của nó cần được thế tục hoá; không phải 
Giáo hội. mà con người có quyền tự nhiên về tự do tín ngưỡng. 

Trên thực tế, tất cả các nhà sáng lập ra học thuyết tà giáo 
đều đã bị truy nã, nhiều người trong số họ đã bị xử tử hình. Vào 
giữa thế kỷ XI, các Công đồng Lateran lần thứ hai (1139) và 
lần thứ ba (1179), Công đồng Verôna (I184) đã tuyên bố các 
học thuyết và các phong trào tà giáo nằm ngoài pháp luật, còn 
tà giáo là kẻ thù của nhà nước. Giáo hội đã tổ chức các cuộc 
thập tự chính chống lại phong trào tà giáo, sử dụng chúng để 
củng cố sức mạnh kinh tế và chính trị của mình. 


20.2. Sự phát triển tư tưởng tự do tín ngưỡng từ thời 
Phục hưng tới nay 


Từ cuối thế kỷ XIV, quá trình làm cho thế giới quan tôn 
giáo thích nghi với lợi ích của "đẳng cấp thứ ba" đã mở rộng ở 
châu Âu. Người ta'đã xem xét lại triết học cổ đại, đã khẳng 
định các lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo thế tục. Trong lĩnh 
vực pháp luật, N.Machiavelli đã luận chứng tư tưởng cho rằng 
không phải Giáo hội cần đến nhà nước, mà ngược lại, nhà 
nước cần đến một tôn giáo mới. Các tư tưởng tôn giáo không 
tưởng của Thiên Chúa giáo sơ kỳ và các học thuyết tà giáo đã 
được phục hồi như là các học thuyết chính trị - xã hội với một 
tự cách mới nhờ T.Morơ (Mor) (1478-1535). người đã tuyên 
bố quyền của mỗi người trong xã hội là theo bất kỳ tôn giáo 
nào, tự đo truyền bá nó và kiềm chế việc lãng mạ các tôn giáo 
khác. Những người theo chủ nghĩa nhân đạo thời Phục hưng 
đã xuất phát từ giá trị của cá nhân con người, đã đem tư tưởng 
khoan dung đối lập với tư tưởng không khoan dung tôn giáo. 

313 


Nhưng nếu các đại diện của phong trào Phục hưng đã đạt 
cơ sở lý luận cho tự do tín ngưỡng, thì phong trào Cải cách tôn 
giáo đã trở thành sự biểu thị nguyện vọng của họ trên thực tế. 
Trong 95 luận điểm của Liutơ, về thực chất, chúng ta tìm thấy 
sự khái quát tất cả những yêu cầu mà phe đối lập với giáo hội 
đã đề ra: tự do tín ngưỡng, phổ biến không có trở ngại Kinh 
thánh, tự do liên mỉnh tôn giáo, truyền đạo tự do. Khi lưu ý 
rằng yêu cầu tự do hoạt động thực tiễn là yêu cầu quan trọng 
nhất của đẳng cấp thứ ba thì các khẩu hiệu về tự do tín ngưỡng 
thể hiện như là các yêu cầu đân chủ tư sản, chính trị đầu tiên 
về tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do in ấn, tự do tín 
ngưỡng. Sự kế tục hợp quy luật của phong trào Cải cách tôn 
giáo là các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã lan toả ra khắp 
châu Âu: Thuy Điển, Anh, Hà Lan, Thuy Sỹ, Đan Mạch; các 
cuộc cách mạnh này đã củng cố quyền tự do tín ngưỡng. 

Thời cận đại, các nhà tư tưởng ngày càng thường xuyên 
luận chứng yêu cầu tự do của cá nhân trong việc thể hiện quan 
điểm của mình. Cá nhân tự do được gắn liền với việc tuân thủ 
không phải giáo lý, mà là lý tính có khả năng nhận thức đúng 
thế giới. Tương ứng, người ta cũng đặt ra vấn đề về nhà nước tự 
do mà một trong các chức năng phải là dành cho công dân khả 
năng phát triển quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận vốn có 
ở họ như các quyền tự nhiên. Chính Spinôda đã biểu thị các tư 
tưởng này. Trong tác phẩm "Khảo luận thần học-chính trị", ông 
cho rằng, trong nhà nước tự do, mỗi người đều có thể nghĩ gì 
mình thích, nói gì mình nghĩ. nếu quyền tự do này có thể bị chà 
đạp và con người có thể bị chế ngự tới mức không thể thốt lên 
một lời nào khác với quy định của chính quyền giáo hội. thì vẫn 
không thể làm cho con người chỉ nghĩ cái mà chính quyển ưa 


314 


thích. Theo Spinôda, xét về quyền bẩm sinh của mình thì mỗi 
người đều là chủ nhân của tư tưởng của mình. Spinôda ý thức 
được sự cần thiết của tự do phán đoán cho việc phát triển thành 
công tĩnh thần của nó. Tự do này là cần thiết hết mức cho sự 
tiến bộ của khoa học và nghệ thuật, vì khoa học và nghệ thuật 
chỉ được xây dựng thành công nhờ những người có phán đoán 
tự đo và hoàn toàn không có thiên kiến. : 

Các nhà triết học Anh thế kỷ XVII-XVHI cũng lên tiếng 
bảo vệ khoan dung tôn giáo. Thí dụ, T.Hôpxơ đòi hỏi tách đại 
học khỏi giáo hội, tô chức giáo dục trên cơ sở lý tính. 
Gi.Lôccơ cũng lên tiếng chống lại việc phổ biến quyền lực 
giáo hội vào công việc công dân, ông cho răng nhà nước phải 
bảo đảm quyền tự do, còn tôn giáo là vấn đề lương tâm của 
mỗi công dân. Gi. Lôccơ yêu cầu tách giáo hội khỏi nhà nước. 
A.Collins có ảnh đáng kể đến sự phát triển quan niệm tự do tín 
ngưỡng ở thế kỷ XVIII. Trong tác phẩm "Suy ngẫm về tự đo tư 
tương", ông đưa ra luận điểm: mỗi người đều phải tự đo suy 
nghĩ về những vấn đề có liên quan tới tôn giáo. ` 

Các nhà Khai sáng Pháp là những người truyền bá cấp tiến 
nhất tư tưởng tự do tín ngưỡng ở thế kỷ XVIIL Theo Hônbắc, sự 
khoan dung chân thực và tự do tư tưởng là những phản kháng 
thật sự chống lại sự cuồng tín tôn giáo. Ông cho rằng chế độ 
nhà nước hợp lý cùng với quốc vương được khai sáng sẽ có khả 
năng bảo đảm hạnh phúc và tự do cho mọi người. các nhà Khai 
sáng Pháp bảo vệ quyền của mỗi người tư duy theo cách của 
mình, có cuộc sống tinh thần độc đáo, không giống với những 
người khác. Theo họ, quốc vương phải dành cho công dân của 
mình quyền tự do tư tưởng, cho phép mỗi người mơ ước và 
tưởng tượng như họ muốn, chỉ cốt sao lối ứng xử của họ đáp 


515 


ứng các quy tắc đạo đức và luật pháp. Môi người tự chịu trách 
nhiệm về niềm tin của mình, không một quốc vương nào có thể 
truy nã công dân vì tội phạm hư ảo. 

Sau thắng lợi của cách mạng tư sản, việc thực hiện vào 
cuộc sống các lý tưởng của xã hội công dân đã kéo theo bạo 
lực và những hạn chế đa dạng đối với giáo hội. Tại Anh, người 
ta yêu cầu đóng cửa các tu viện và nhà nguyện, sung công tài 
sản của tu viện, tuyên bố giới tăng lữ cán trở việc thực hiện 
yêu cầu đó là nằm ngoài pháp luật. 

Cách mạng tư sản Pháp có định hướng chống tăng lữ đặc 
biệt. Nó tiến hành nhiều biện pháp chống tôn giáo. đóng cửa đền 
thờ. buộc linh mục và giới tăng lữ phải công khai khước từ tên 
thánh và thề trung thành với nên cộng hoà và hiến pháp. Bọc lộ 
thái độ cam chịu đối với nền cộng hoà, giới tăng lữ đã nhận được 
trợ cấp từ phía nhà nước, còn bạo lực và đàn áp được áp dụng đối 
với những ai ủng hộ chế độ quân chủ. 

Lịch sử các cuộc cách mạng tư sản châu Âu cho thấy rằng 
cách mạng càng diễn ra muộn hơn thì các vấn đề thế tục hoá 
quan hệ xã hội, khẳng định nguyên tắc tự do tín ngưỡng càng 
được giải quyết triệt để hơn. Tình huống như vậy chủ yếu được 
giải thích bởi sự tham gia của các tầng lớp vô sản sơ kỳ vào 
quá trình cách mạng. Và chủ nghĩa chống tăng lữ là gần gũi 
với việc phủ định tôn giáo nói chung. 

Trước Công xã Pari, những người xã hội chủ nghĩa và 
những người dân chủ cách mạng đã lên tiếng bảo vệ tự do tín 
ngưỡng được hiểu như là tự do biểu thị các quan điểm vô thần, 
khi đó nhiều người trong số họ có tâm trạng đàn áp đối với tôn 
giáo. Trên thực tế, họ đưa ra những luận điểm mâu thuẫn với 


S16 


tự do tín ngưỡng đích thực: đặt ra nhiệm vụ thủ tiêu Cơ Đốc 
giáo bằng mọi phương tiện, kể cả bạo lực cách mạng. 

Công xã Pari năm 187L đã thông qua sắc lệnh tách giáo 
hội khỏi nhà nước, tuyên bố: tự do là nguyên tắc thứ nhất của 
nền Cộng hoà Pháp, còn tự do tín ngưỡng là tự do quan trọng 
nhất trong mọi tự đo, Phù hợp với điều đó, người ta yêu cầu 
tách giáo hội khỏi nhà nước, thủ tiêu ngân sách thờ cúng, 
chuyển tài sản của giáo hội thành tài sản của dân tộc. Sau đó, 
Công xã đã quyết định chuẩn bị dự thảo sắc lệnh về giáo dục 
thế tục không mất tiền, bất buộc. 

Cùng với quá trình hoàn thiện quan hệ xã hội, mở rộng quy 
mô các quyền dân chủ và các quyền tự do ở các nước phương 
Tây hiện đại thì tự do tôn giáo ngày càng được xem không 
những là tự do tín ngưỡng mà còn là quyền của cá nhân về niềm 
tin và quyền tự do bộc lộ thái độ của mình đối với tôn giáo. 


317 


TỒN GIÁO HỌC 
NHẬP MÔN 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


NGUYÊN THANH XUÂN 


Biên soạn: 
ĐỒ MINH HỢP 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 
BÙI THÀNH PHƯƠNG 


Biên tập: 
PHẠM GIA THOAN 


In 2000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 em tại Xưởng in Nhà xuất bản 
Thống kê. Giấy phép xuất bản số: 47-484/XI3-QLXH. 
In xong và nộp lưu chiều Quý I năm 2006. 


Giá: 79.000đ 


